TRẦN THÁI ĐỈNH 
TIẾN SĨ TRIẾT HỌC 


TRIẾT HỌC 


TRẤN THÁI ĐỈNH 
TIẾN SĨ TRIẾT HỌC 


TRIẾT HỌC 


TRẦN THÁI ĐỈNH 


TIẾN SĨ TRIẾT HỌC 


TRIẾT HỌC 
KANT 


NHÀ XUẤT BẢN 
VĂN HÓA THÔNG TIN 


TRIẾT HỌC KANT 5 


TỰA 
(NHÂN DỊP IN LẠI LẦN THỨ 3} 


ách đây chừng hai mươi năm, vào những năm đầu 1980..., 

một anh bạn ở Paris cắt gửi cho tôi một bài bảo của tờ 
Le Nouvel Observateur hay l¿ tờ LExpress, föi không nhớ 
rô, kể lại cuộc hội thảo của mấy giáo sư triết học nước Pháp. 
Máy: óng bàn về tình hình môn triết học lúc đó, một tình 
hình không bản là khủng hoảng, nhưng không còn hướng đi 
mãnh liệt như hồi phong trào Hiện sinh (những năm 40 và 
30) và phong trào Cơ cấu (những năm ó0 và 70). Nhất là vì 
những phân tích sâu xa của một Michel Foucauld chẳng 
hạn đã đưa tới chỗ kết luận rằng “con người chỉ là một do 
tưởng, một quan niệm rông”. Con người chết rồi. 

Đứng trước tình hình đó, GŒs. Jacques Derrida đã kết 
thúc cuộc hội thảo bằng câu nói mà tôi nhớ từng chữ: “Vậy 
phải bắt đầu lại từ đâu. Phải bắt đầu lại với Kant. — II faut 
donc recommencer par le commencement. l| faut 
recommencer avec Kant”. 

Tại sao bắt đầu lại từ đầu là bắt đầu lại với Kant? Chúng 
ta đã có 3 lẳn bắt đầu trong lịch sử triết học, nhưng chỉ với 
Kamt, triết học mới đã thật sự đi vào đúng hưởng của nó. 

A. Lần thứ nhất với Socrate. Sau khi những bậc hiển nhân 
như Thalès, Parménide, Anaximandre, AÁnaximène... tìm hiểu 
bản tỉnh của vũ trụ vạn vật (phusis), mà có vẻ quên con 
người, Socrate đã đưa ra mục tiêu cúa rriết học là “Anh hãy 


6 'TRĂẦN THÁI ĐỈÌNH 


hiểu biết chính bản thân mình”. Đối tượng của triết học phải 
là tìm hiểu con người. Nhưng rồi Platon, đệ tử của Šocrafte 
và Aristote, đệ n¿ của Platon, trong khi say mê suy tưởng, đã 
lại đi quá sâu vào hưởng nghiên cứu về “bản tính " (phusis). 
Cho nên, với những đóng góp lớn lao cho triết học, môn 
triết học Hy Lạp, trước và sau Socrate, vẫn chưa thoát khỏi 
sức thụ hút của cái “bản tính”, 

Sau đó, bước vào thời Trung cố, triết học đã ngủ “giấc ngủ 
giáo điều", một giấc ngủ triển miên mười mấy thế ly, trong 
thân phận “nữ ty của môn thân bọc” (ancHla theologiae). 

B. Lần thứ hai với Descartes và Hume. 2escartes là người 
đầu tiên để cao vai tò lớn lao của tâm trí con người, nhưng 
vì đã tuyệt đối hóa vai trò của tâm trí, của Cogito, cho nên 
ông đã đưa triết học vào đường cụt của thuyết Duy tám. 
Phải nhờ tài trí của Locke và nhất là của Hưme, triết học 
mởi tránh được con đường sai lắm đó, và thoát khỏi “giấc 
ngủ giáo điêu” đã kéo dài quả lâu. Nhưng các ông đã lại 
đưa triết học vào một con đường sai lâm khác, một đường 
cụt mới, đối lập với đường cụt của triết Descartes: đỏ là 
thuyết Duy cảm, Duy nghiệm. 

C. Lần thứ ba với Kant. Đứng trước cơn khung hoảng đó 
của triết học, trước ngã ba đường mà trước mắt cả hai lối đi 
cùng dẫn tới những con đường cùng, Kant đã làm công việc 
mà trước đây chua có một triết gia nào nghĩ tới. Như ông đã 
nói, ông không nhắm phê bình hệ thống tư tưởng này hoặc 
tác phẩm kìa, nhưng ông đặt vấn đề với chính khả năng tư 
tưởng của con người. Kan! đã tự đặt cho triết học phê bình 
của ông 4 câu hỏi: l) Tôi có thể trị thức gì? 2) Tôi phải làm 
gì? 3) Tôi có quyên hy vọng gì? 4) Con người là gì? 


TRIẾT HỌC KANT bá 


Kam, đã tìm cách trả lời 3 câu hỏi trước bằng 3 cuốn Phè 
bình của ông. Câu hỏi thứ 4 là tất cá triể! học của ông: triết học 
về con người. Míò con người, như Pascal đã nói, không phải là 
thiên thần, cũng không phải là con vật. Không chỉ là tâm lính, 
cũng không chỉ là thân xác. Cho nên câu nói thời danh ngàn 
đời của Pascal vẫn còn đó đế nhắc nhớ chúng ta: “Qui fait 
]?ange, fait la bête. Ai làm bộ thiên thân sẽ làm con vật”. 

Nhìn lại những năm đầu thập niên 80, chúng ta thấy triết 
học cũng có vẻ đưng ở ngã ba đường, mà hai ngả vừa ổi qua 
là hai con đường cụt: triết Hiện sinh đã coi con người là tự 
do, một thứ tự do gản như tuyệt đôi. Con người không còn là 
thành phần vũ trụ vạn vật, không còn hữu-tại-thế. Một hình 
thức của chủ nghĩa Duy tâm. Trái lại, khi thuyết Cơ cẩu đi tới 
mức chủ nghĩa (isme), mà cải đặc sắc của tư tưởng Tây phương 
là đi tới chủ nghĩa, vì chỉ khi đó một tư tưởng mới biểu lộ hết 
cải hay và cái dở của nó, chứ không ở mãi cải thể truyền thống 
như Đông phương, vậy khi thuyết Cơ cẩu đi tới mức chủ nghĩa, 
thì những phân tích của nó đã lạnh lùng không định rằng: 
con người chỉ là ảo tưởng. Nói cách khác, con người chỉ là 
một vật thế. Một hình thức của chủ nghĩa Duy vật. 

Tôi không có phương tiện (sách, bảo) để theo dõi những 
chuyển hướng của triết học Pháp nỏi riêng, nhưng những 
thông tin í! ỏi mà tôi có được những năm gản đây cho thấy tư 
tưởng của Kant đã có tác động tốt vào nên triểt học Tây 
phương. Triết học ngày càng trở thành khoa Nhân học 
(anthropologie) với khuynh hướng chỉ đạo là thuyết Giải thích 
(Herméneutique), và một trong những vị thảy lớn nhất là GŒs. 
Paul Ricœur, ông thầy đáng tôn kính của nhiều thể hệ chúng 
tôi. Khai thác những tư tưởng của Nietszche, những phân tích 
của Marx và nhất là của Freud, nhóm Ricœur đã giúp triết 


8 TRĂN THÁI ĐÍNH 


học nhận rõ nhản dạng sâu xa và địch thực của con người, 
qua những biểu tượng của dân tộc học và phân tâm học. 

Bài học của Kam mà nhóm Ricœur đã biết lợi dụng là bắt 
đâu lại với Kam! mà không dừng lại ở Kam, cùng như Kani đã 
không dừng lại ở Platon, Aristole, Descartes, Hume... Đúng 
nhự Nietszche đã nói một câu mà lš ra chúng ta phải ghỉ tâm. 
Ông nói: "Mỗi bậc kỳ tài có nguy cơ trở thành một tận thế” 
(Chaque génie risque de devenir une fñn du monde). Người 1a 
thầy các vị đó quả vĩ đại, quả siêu phàm. Và người ta tôn kính 
các ngài đến nội coi đó là những ngọn Thái Sơn không ai cỏ 
thể vượt qua. Cái tai hại của các bậc vĩ nhân là thế. Mà điều 
tai hại này không đo các ngài chủ! nào, nhưng do người ta đã 
không biết sử dụng những đóng góp vĩ đại của các ngài. Lẽ 
ra, thay vì thụ động tôn thờ các ngài như thánh hiền, ta phải 
làm như cáu châm ngón Việt Nam, “Con hơn cha, nhà có 
phước ”. Nhất là trong lãnh vực tư tưởng, người ta phải làm 
như Abélard đã nỏi: “Các ngài là nhữmg người khống lô che 
khuất cả chân trời. nhưng chúng ta phải leo lên vai các ngài 
để nhìn về phía trước, tìm cách tiến thêm mãi ”. 

Tỏi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Văn Hóa Thông 
Tin và các học trò cũ của tôi (ở khoa Triết các trường Đại 
học Văn Khoa Sàigòn, Huế và Đà Lạt): Nguyễn Quang Tuyến. 
Lê Nguyên Đại, Dương Anh Sơn và nhất là nhà nghiên cứu 
Bùi Văn Nam Sơn đã đóng góp công sức rất nhiêu cho lần 
tải bản cuốn Triết học Kant của tôi để đáp ứng nhu cầu học 
hỏi của giới trẻ. Rất tiếc vì tuổi già, tôi không còn đi súc đế 
bổ túc cho cuốn sách này những kiến thức mà nên triết học 
thế giới đã mang lại cho triết học Kan! má]' chục năm nai. 
Nhưng tỏi hy vọng cuốn sách vẫn có thể giúp ích cho các 
sinh viên triết học hôm nay. 

TRẤN THÁI ĐỈNH 
(4/2/2005) 


Nhân cuốn “TRIẾT HỌC KANT” 
của Gs. Trần Thái Đỉnh Được tái bản lần 3: 


HỒI NIỆM VÁ VIÊN CẢNH 


iữa không khí nóng bỏng của thời cuộc những năm 

1966-68, thế hệ “tuổi hai mươi” của một số anh chị em 

chúng tôi lúc bấy giờ còn may mắn được ngồi trên ghế nhà 
trường: Khoa Triết Đại học Văn khoa Sài Gòn. 


Ở đó, những đầu óc măng tơ được êm đềm “dẫn vào 
Triết học”, được khuyến khích “nhập môn” (chứ chưa đám 
nói đến “nhập thất”) vào một thế giới lạ lùng, bí hiểm 
nhưng cũng đây quyến rũ gợi lên bao “thao thức”, “trăn 
trổ”, “suy tư” của tuổi trẻ. Và nhất là, lại được “dẫn vào”, 
được “nhập môn” bằng chính những bàn tay êm ái của 
nhiều vị Thầy khả kính với các phong cách khác nhau. 
Muốn tìm “lối vào” triết Đông ư? Chúng tôi có Thầy Nguyễn 
Đăng Thục uyên bác và bừng bừng tâm huyết (trong một 
giò học, Thầy chỉ mạnh tay vào một quyển sách chữ Hán 
— hình như là quyển “Đạo giáo nguyên ]ưu” - rồi gằng giọng 
hỏi: “Thế hệ chúng tôi mất rồi, ai trong các anh chị còn 


10 TRẦN THÁI ĐỈNH 


đọc được những quyển sách này ?”); có Thầy Kim Định bay 
bổng, Thầy Nguyễn Duy Cần cặm cụi, Thầy Lê Xuân Khoa 
hào hoa... Còn triết Tây ? Chúng tôi có Thầy Nguyễn Văn 
Trung (những vấn để cơ bản, Marx), Thây Lý Chánh Trung 
(đạo đức học), Thầy Lê Thành Trị (Husserl, Sartre...)... 
Nhưng, “sợ” nhất vẫn là Thây Nguyễn Văn Kiết ! Thầy nổi 
tiếng nghiêm khắc, lại dạy rất khó. 


Bốn tác giả lớn nhất và khó nhất của triết học cổ điển 
Đức (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) được Thầy dễn lại 
trong một “cours” (giáo trình) chỉ ngót trăm trang, đọc 
muốn vỡ đầu mà chỉ có thể hiểu được lỏm bỏm. Mà nào 
phải chỉ cần đọc để tìm hiểu thôi đâu, còn “phải học” để 
đi thi nữa chứ; thi hỏng thì... “Thủ Đức” đang chờ sẵn ! 
(Chắc vì biết thế nên Thầy Lý Chánh Trung ít khi nào “nỡ” 
đánh hẳng chúng tôi ! Tệ lắm thì được nghe Thầy nhắc 
nhẹ: “Anh có đi nghe cours tôi không ?” rồi cho 10 điểm 
trung bình )). 


Cho đến một hôm, khi đang giảng về Fichte với các bài 
“Diễn văn cho đân tộc Đức” nổi tiếng hùng hồn trước cuộc 
tấn công của Napoleon, Thầy Kiết nhìn chúng tôi và trầm 
ngâm: “Tình hình hiện nay, ai sẽ là người đọc “Diễn văn 
cho đân tộc Việt” ? Câu hỏi ngắn nhưng gây chấn động 
tâm tư, vì đến từ một người Thầy tưởng như không hề quan 
tâm đến thế sự ! Chúng tôi càng bất ngờ nhưng rồi cũng 
hiểu được tại sao sau Tết Mậu Thân 68, Thầy, lúc ấy đã lớn 
tuổi và sức khỏe yếu nhiều, đã lặng lẽ chia tay chúng tôi 
vào tham gia kháng chiếnt, Tôi không hiểu hết những lời 


(1) Thầy Nguyễn Văn Kiết làm Phỏ Chủ tịch “Liên minh các lực lượng dân tộc, dân 
chủ và hòa bình Việt Nam”, Chủ tịch là Luật sư Trịnh Đình Thảo. 


TRIẾT HỌC KANT 11 


Thầy dạy về Kant... (dù nhờ ơn Thầy mà lần đầu tiên được 
nghe những từ đầy “mê hoặc”: siêu nghiệm, võng luận, 
Antinomie...), nhưng Thầy đã ghi đậm lên tim tôi cái lẽ 
phải thông thường chẳng cần “triết lý “ cao xa: “quốc gia 
hưng vong...”. Công ơn Thầy lớn quá ! 


Thầy Lê Thành Trị một hôm cầm quyển “Phê phán Lý 
tính thuần túy” (bản dịch tiếng Pháp) dày cộm, nâng cao 
lên cho chúng tôi thấy, rồi nói: “Các Ông các Cô" [Thầy 
luôn cố ý gọi chúng tôi như thế để tỏ lòng tôn trọng sinh 
viên trong “môi trường” đại học] học Triết học chuyên 
nghiệp thì phải đọc hết quyển này !°. Nghe lời Thầy, tôi 
tìm đến “Thư viện quốc gia” ở đường Gia Long (bây giờ là 
“Thư viện Khoa học xã hội” ở đường Lý Tự Trọng) rón rén 
mượn quyển sách... xem thử. Bác thủ thư nhận thẻ, ngước 
nhìn tôi bằng cặp mắt nghỉ ngờ, nhưng rồi cũng chịu khó 
xuống kho lục tìm. Ngót 1ð phút sau, tôi mới được cẩm 
trên tay quyển sách nặng trịch, bám bụi, trịnh trọng tìm 
một góc ngồi thật êm ái ở hành lang cổ kính, rồi đỡ ra... 
đọc. Lật tới lật lui năm bảy lần, thử ráng đọc vài đoạn mới 
biết sức minh có hạn, trong khi ngoài cửa sổ kia, hàng me 
xanh quá, và chiều Sài Gòn thơ mộng quá ! Cố ngồi náng 
thêm nửa tiếng đồng hồ mới dám... rón rén mang trả chỉ 
vì sợ gặp lại ánh mắt của bác thủ thư! May sao, chẳng biết 
nhờ đâu, tôi tìm đọc được bài giảng của Thầy Trần Thái 
Đỉnh - hình như là bài giảng của Thầy ở Đại chủng viện 
Xuân Bích —, sau này được ìn và công bố (“Triết học Kơn£", 
Nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư, lần đầu, năm 1969 và 
sau đó là Nhà xuất bản Văn Mới, 1974). Tôi không may 
mắn được Thây trực tiếp dạy về Kant. Ở “Văn khoa”, chúng 


12 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tôi chỉ được nghe Thầy giảng về triết học hiện đại, và cũng 
là lần đầu tiên được nghe Thầy giới thiệu về thuyết cấu 
trúc (bấy giờ gọi là “Cơ cấu luận”) mà nay chỉ còn nhớ được 
đôi câu trích đẫn đầy “ấn tượng”: “Chúng ta không nói mà 
bị nói; không làm mà bị làm” v.v.. của những F.Saussure, 
C.L.Strauss... mới toanh ! Nhờ Thây, chúng tôi được biết ít 
nhiều về triết học hiện đại, nhưng với riêng tôi, bài giảng 
về Kant của Thây nói trên thật đã “cứu nguy” đúng lúc để 
giúp tôi phần nào hiểu được “cours” hóc búa của Thầy 
Nguyễn văn Kiết và nhất là khóa giảng rất khó và rất sâu 
của Thầy Lê Tôn Nghiêm về quyển “Kant uà oấn đề Siêu 
hình học” của M. Heidegger. Không hiểu Kant, làm sao 
hiểu nổi M. Heidegger bàn gì về Kant ! Từ đó và mãi đến 
hôm nay, quyển “Triết học Kơn£” của Thây Trần Thái Đỉnh 
(cùng với hai bản dịch rất quý của Thầy về Descartes: 
“Luận oăn uễ phương pháp”/“Discours de la methode” và 
“Những suy niệm Siêu hình học”!“Meditations 
métaphysique"”, 1962) và quyển “Kan† uà uấn đề Siêu hình 
học” của Thầy Lê Tôn Nghiêm luôn theo sát bên tôi hông 
chỉ như kỷ vật đáng nâng niu của một thuở hoa niên mà 
còn như hai vị Thầy lặng lẽ, lúc nào cũng ở bên cạnh mình 
để sẵn sàng chỉ dạy mỗi khi cần ôn lại một định nghĩa, tìm 
cách dịch một thuật ngữ nào đó. Gần đây, khi dịch và chú 
giải quyển “Phê phán Lý tính thuần túy” của Kant (NXB 
Văn học 2004) (ôi, quyển sách đây kỷ niệm trong tay Thầy 
Lê Thành Trị thuở nào '), tôi đã trộm phép Thầy Trần 
Thái Đỉnh để sử dụng lại một số thuật ngữ tiếng Việt quan 
trọng được Thầy dùng để dịch Køm/ mà đến nay tôi vẫn 
chưa tìm thấy cách địch nào tốt hơn: “niệm thức” (Schema), 


TRIẾT HỌC KANT 13 
“Ý thể” (das Ideal), “Phân tích pháp” (Analytik) v.v.., để 
cbi xin đơn cử một hai ví dụ. 


Các Thầy không chỉ trao truyền cho chúng tôi vốn kiến 
thức cơ bản, mà quan trọng hơn, đã thắp lên trong chúng 
tôi lòng khao khát học hỏi, lòng quý trọng đạo lý (Thầy 
Nguyễn Đăng Thục từng nửa đùa nửa thật bảo chúng tôi 
nên dịch chữ “Philo-sophia” của triết Tây thành “Minh Đức 
hữu hoài” !). Và Thảy Trần Thái Đỉnh, Thây Lê Tôn 
Nghiêm... đều luôn khuyên rằng: học triết học là phải biết 
đặt câu hỏi; câu hỏi có khi quan trọng hơn câu trả lời; phải 
biết lùi lại để “đặt thành vấn đề” những gì tưởng đã giải 
quyết xong, phải biết lắng nghe và tôn trọng người khác vì 
chân lý chẳng của riêng ai và cũng chẳng dễ tìm. Hiện 
thân cho tỉnh thần ấy một cách mạnh mẽ và đầy thuyết 
phục không ai khác hơn là chính I. Kant, đối tượng được 
tìm hiểu trong quyển sách này. Do đó, nhân dịp tái bản 
quyển “Triết học Kan£” của Thầy Trần Thái Đỉnh, được 
Nhà xuất bản gợi ý và được Thầy rộng lòng cho phép, tôi 
muốn nhân cơ hội quý báu này để trước hết, bày tổ lòng 
biết ơn Thầy của một người học trò cũ và, sau đây, xin kính 
cẩn góp vài suy nghĩ “nối điêu”. 


H. 


Trình bày triết học của một tác giả lớn với tầm cỡ như 
của Kant bằng vài trăm trang sách là thách thức gian nan 
đối với bất kỳ nhà nghiên cứu nào. Ngoài ra, việc làm ấy 
còn phụ thuộc vào mục đích của công trình nữa: để phổ 
cập rộng rãi hay để phục vụ cho công việc giảng dạy và 


14 TRẦN THÁI ĐỈNH 


học tập chuyên ngành. Rồi còn phải lựa chọn trọng tâm 
hay kết hợp đến mức độ nào cả hai yêu cầu: tìm hiểu bản 
thân tác giả như là một trình bày về lịch sử phát triển tư 
tưởng hoặc tìm hiểu tác động và ảnh hưởng của tác giả ấy 
đối với hậu thế và trên nhiều lãnh vực. Đọc (và được đọc 
lại) “Triết học Kan¿” của Giáo sư Trần Thái Đỉnh, ta thấy 
ông chọn lựa một cách làm phù hợp với yêu cầu bức thiết 
lúc bấy giờ: giúp người học đi thẳng vào ba tác phẩm chính 
của Kant, tìm hiểu kỹ lưỡng chúng, để từ đó có cơ sở cho 
việc tự mình tiếp tục đi sâu nghiên cứu. “Quý hồ tinh bất 
quý hề đa”, có lẽ đó là phương châm biên soạn của Giáo sư 
để giúp người học có được những kiến thức cơ bản, chính 
xác, chặt chẽ trước đã, vì thế, Giáo sư không mở quá rộng 
vấn để mà tập trung cho thấy trình độ phản tư cao, tính 
khái niệm tỉnh tế và tính mạch lạc trong lập luận của 
Kant. Giáo sư cũng rất thận trọng và cân nhắc trong việc 
đưa ra những nhận định riêng, vì hình như soạn giả muốn 
khuyến khích người đọc tự mình làm lấy việc ấy; và ở đôi 
chỗ quan trọng cần đưa ra nhận xét, Giáo sư chọn cách làm 
“sòng phẳng”, “nghĩa tình” trong học thuật: khi tác giả 
không còn có mặt để tự lên tiếng, các lý giải và nhận xét 
của ta, nói chung, nên linh động và “có lợi” cho tác giả. 


Có lẽ nhờ cách biên soạn ấy mà “Triết học Ken?”, sau 
hơn 30 năm, vẫn còn giữ nguyên giá trị như một trong số 
rất hiếm hoi các công trình tiên phong và rất bố ích về 
lãnh vực này. 30 năm với biết bao “nước chảy qua cầu”, dù 
nói riêng trong việc nghiên cứu (không bao giờ kết thúc!) 
về Kant lẫn những tác động, tranh luận, khen chê chung 
quanh con người rất xứng đáng với chữ dùng của K.Jaspers 
là nhân vật thuộc về “thời trục” (“Achsenzeit”), gây ảnh 


'TRIẾT HỌC RKANT 15 


hưởng sâu đậm lên tư duy và đời sống văn hóa-chính trị— 
xã hội cận và hiện đại. 

Theo Kant, một nền triết học nghiêm chỉnh là phải 
hướng về những vấn để cơ bản của con người, được thể 
hiện trong các “mối quan tâm của Lý tính”. Các mối quan 
tâm này quy lại thành ba câu hỏi lớn: - Tôi có thể biết 
gì? —- Tôi phải làm gì ? và ~ Tôi được phép hy vọng gì ? 
(PPLTTT, B833). Kant dành quyển “Phê phán Lý tính thuôn 
túy” để trả lời câu hỏi thứ nhất; quyển “Phê phán Lý tính 
thực hành”, hay nói rộng hơn, triết học đạo đức và pháp 
quyền, để trả lời câu hỏi thứ hai; và, trong các tác phẩm 
tương đối ngắn về triết học lịch sử và triết học tôn giáo 
để trả lời câu hỏi thứ ba. Quyển “Phê phán nởng lực 
phán đoán” (Mỹ học và Mục ích luận) là “cầu nối” quan 
trọng giữa cả ba câu hỏi với tầm quan trọng đặc biệt về 
hệ thống lẫn về nội dung. Tuy chưa thể đi sâu vào phần 
triết học pháp quyển, triết học lịch sử, triết học tôn giáo 
(có thể do khuôn khổ của một cuốn sách “nhập môn”), 
nhưng với việc trình bày cô đọng nhưng không kém cặn 
kẽ về ba quyển “Phê phán” chủ yếu, GS. Trần Thái Đỉnh 
đã cho ta một cái nhìn khá bao quát về triết học Kant. 
Tất nhiên, triết học Kant rất rộng, còn bao gồm nhiều 
tác phẩm khác nữa, đặc biệt những tác phẩm di cảo (các 
bài giảng, các thư từ trao đổi...) mới được công bố sau này 
được gọi chung là “Opus postunum” mà ta không nên bỏ 
qua vì chúng góp phần soi sáng hay bổ sung cho ba tác 
phẩm chính nêu trên". Còn về ảnh hưởng và các cuộc 


(1) FI. Kant: "Tập hợp tác phẩm"; “Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Phổ" (gọi tắt là 
'_ bản Hàn Lâm, “AA”): tập X-XII: thư tử trao đổi; tập XIV - XXIII: đi cảo; tập XXÍV - 
XXIX: các bài giảng. 


LÓ TRẦN THÁI ĐỈNH 


tranh luận chung quanh triết học Kant, quyển sách tất 
nhiên phải tạm dừng lại ở mốc những năm đầu 70 của 
thế kỷ trước. Thật ra, không một công trình nào có thể 
bao quát hết được phạm vi, tầm mức ảnh hưởng cũng như 
sự ủng hộ hay phê phán đối với triết gia lớn như Kant, 
nhất là trong quãng thời gian lịch sử rất dài; tuy nhiên, 
sự giới thiệu và nhận định ngắn gọn của Giáo sư về ảnh 
hưởng của Kant trong khung cảnh triết học phương Tây 
những năm 70 (triết học hiện sinh, thuyết cấu trúc, thần 
học hiện đại...) cũng là những gợi hứng cho việc tìm hiểu 
xa hơn”, 


HÌ( 


Ai cũng dễ thừa nhận rằng Kant là một trong số những 
đại triết gia của Tây phương và là người đã gây dấu ấn 
quyết định lên triết học cận đại. Tuy nhiên, ta cũng biết 
rằng Galilei và Newton, trong lãnh vực của mình, cũng là 
những khuôn mặt kiệt xuất đương thời. Trong khi Vật lý 
học của Galilei và Newton đều được xem là đã bị vượt qua, 
vậy tình trạng ấy phải chăng cũng không thể tránh khỏi 
đối với nhà đại triết gia của chúng ta ? Do đó, không thể 
không đặt câu hỏi như Otfied Höf: “Dù Kant là một 
khuôn mặt kiệt xuất, nhưng phải chăng vẫn là một hình 
thái đã bị vượt qua của tư duy con người ?° ‹?. Trả lời câu 


(1)_ Xem thêm: “Dẫn luận" cho bản dịch “Phá phán Lý tính thuần túy", nhất là phần 4: 
"Phê phán Lý tính thuần túy trong tư tưởng và triết học đương đại" của Thái Kim 
Lan, trong: "Kant, Phê phán Lý tính thuần túy”, BVNS dịch và chú giải, NXB Văn 
học, 2004, tr. XXVII-LXXVII. 

(2) Otfried Hóffe: Imraanuel Kant, Mũnchen, 1996, tr. 11. 


TRIẾT HỌC KANT 17 


hỏi ấy thật không dễ dàng, trừ khi ta thử dùng một phương 
pháp “phản chứng” như chính Höfe đề nghị: “Càng có nhiều 
đối thủ tầm cỡ, thì điều ấy càng chứng tỏ Kant còn có vai 
trò lớn lao như thế nào cho đến ngày nay” (Sđ4, tr. 300), 
và: “cho dù một triết gia được người đời sau cải tiến, phát 
triển sáng tạo hay bị ngộ nhận đến thế nào đi nữa, thì lịch 
sử triết học sau Kant, về một phần cơ bản, phải được hiểu 
như lịch sứ ảnh hưởng, như sự tiếp thu và tiếp tục phát 
triển, như sự tái tạo, phê phán và tái tiếp thu chính những 
tư tưởng của Kant. Dự phóng về triết học phê phán siêu 
nghiệm dường như chứa đựng một tiềm lực tư duy không 
thể tát cạn, và có lề đến nay vẫn chưa thể đo lường hết 
được” (Sảd, tr.301—-302). 


Trước khi minh chứng ngắn gọn về điểu ấy và cũng chỉ 
cần thu gọn trong quãng thời gian từ khoảng 30 năm trở 
lại đây, tưởng cũng nên nhác lại sơ qua thế đứng và cách 
đặt vấn để của Rant. Về mặt lịch sử tư tưởng, Kant thuộc 
về thời đại “Khai sáng” ở châu Âu. Nhiều lập trường cơ 
bản của thời đại này đang bị rạn nứt: quan niệm rằng mọi 
sự mọi vật đều có thể khống chế được, niềm tin vào sự 
tiến bộ không ngừng của nhân loại, hay nói ngắn: “chủ 
nghĩa lạc quan-lý tính”. Phải chăng chúng đều thuộc về quá 
khứ như bản thân thời kỳ lịch sứ ấy ? Phải chăng Lý tính, 
Tự do, sự Phê phán, sự Trưởng thành, sự Tự trị... chỉ là sản 
phẩm nhất thời của thế kỷ 17, 18 ở châu Âu 7? +", Thật ra, 
Kant vừa giữ khoảng cách đối với thái độ “Khai sáng” ngây 
thơ, vừa giữ khoảng cách đối với thái độ “phản-Khai sáng”, 


(1) Xem: Bùi Văn Nam Sơn: "Tương lai của Khai sáng ?” trong: Chuyên luận “Từ Đông 
sang Tây" mừng Giáo su! Lã Thành Khôi (sắp xuất bản). 


18 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


theo đó tất cả những gì hiện tồn đều là tốt đẹp cá. Ông 
muốn cải biến tận gốc “sự Khai sáng châu Âu” bằng khẩu 
hiệu: “Sapere aude ! Hãy có can đảm sử dụng lý trí của 
chính mình !” (“Khai sáng là gì?”, VIII 35) và biến nó thành 
vấn để nguyên tắc. Ông cho rằng “Khai sáng" là cả một 
tiến trình, thậm chí là vận mệnh muôn thuở của con người 
chứ không phải công việc nhất thời, nhất đán: bằng quyết 
tâm Tự-suy tư bằng cái đầu của chính mình để đẹp bỏ dẫn 
dần những sai lầm và thành kiến, thoát ly dần dân ra khỏi 
những lợi ích vị kỷ và từng bước phát huy “lý tính chung, 
phổ biến của con người”. Từ nguyên tắc của lý tính nằm 
trong sự tự trị, sự tự do và sự tự ban bố quy luật, ông vừa 
phê phán triết học giáo điều truyền thống - như phê phán 
một “thuyết lạc quan ngây thơ”, vừa không chỉ truy tìm tận 
nguồn gốc mà cả những ranh giới, những giới hạn không 
thể vượt qua được của “lý tính thuần túy” lý thuyết lẫn 
thực hành. 


Tuy nhiên, là đứa con của thời Khai sáng, ông hết sức 
“ấn tượng” trước thành công của Lôgíc học và Toán học 
truyền thống và nhất là Khoa học tự nhiên đương thời 
(Galilei, Newton). Ông vững tin vào “Khoa học” như vào 
một mô hình lý tưởng của “tính phổ biến và tính tất yếu”. 
Do đó, để làm bùng nổ “cuộc cách mạng tư duy” ở trong 
triết học như Galilei, NÑewton đã làm trong khoa học tự 
nhiên, hay nói cách khác, để mang lại cho Siêu hình học 
“bước đi vững chắc của một Khoa học”, ông lùi lại một 
bước, hay đúng hơn, đi xuống một tầng sâu hơn để đặt câu 
hỏi: “Siêu hình học” hay “nền Đệ nhất triết học” có thể trở 
thành khoa học được không nếu cứ tiếp tục lao vào nghiên 
cứu các đối tượng như “Thượng đế, Tự do, Bất tử? như thể 


TRIẾT HỌC KANT 19 


đó là những “sự vật thường nghiệm” mà không cần phân 
biệt “khả thể” và “bất khả thể” của nhận thức ? Trước khi 
nghiên cứu thế giới tự nhiên, thế giới xã hội và nhất là thế 
giới siêu nhiên từ chính những nguyên tắc của chúng, triết 
học hãy quay lại nghiên cứu “khả thể” của chính mình. 
Triết học không thể bắt đầu với tư cách là Siêu hình học 
[cố truyền] mà phải bắt đâu như lý luận về triết học, như 
là lý luận về một “Siêu hình học Khoa học” trước đã. Cách 
đặt vấn để ấy mang lại một tính triệt để chưa từng có 
trong nghị luận triết học. Tính triệt để ấy chỉ có thể có 
được bằng một “lễ lối tư duy” cơ bản hơn, mới mẻ hơn, được 
ông gọi là “phê phán siêu nghiệm về lý tính”. (Siêu nghiệm: 
câu hỏi về điều kiện khả thể). Cuộc “cách mạng tư duy” ấy 
không thể đặt ra mệt cách trừu tượng mà phải được tiến 
hành cặn kẽ về nội dung. Bởi lẽ, một nền triết học tự trị 
tiên giả định rằng trong nhận thức và hành động của con 
người, trong pháp quyền, lịch sử và tôn giáo cũng như trong 
những phán đoán thẩm mỹ và mục đích luận phải có những 
yếu tố có giá trị độc lập với mọi kinh nghiệm thường nghiệm 
(ông gọi là các yếu tố “tiên nghiệm”), cho nên, chúng không 
thể được nghiên cứu theo kiểu khoa học thường nghiệm mà 
phải bằng triết học. Khi đày công khám phá được những 
yếu tố ấy nằm trong chủ thể, ông mới có thể tuyên bố 
rằng, tuy con người là hữu hạn, tức phải phụ thuộc vào giác 
quan (tính thụ nhận và cảm năng),.nhưng tính phổ biến và 
tất yếu của tri thức đích thực, của hành động đạo đức v.v.. 
là có thể có được. 


Việc phát hiện những yếu tố độc lập với kinh nghiệm 
ở trong chủ thể bằng sự phê phán lý tính đã thật sự làm 


20 TRẦN THÁI ĐÍNH 


đảo lộn tư duy triết học trước đó, và Kant tin rằng, từ nay, 
triết học mới được đặt trên những cơ sở thực sự vững chắc. 
Dù đồng ý hay hoài nghi trước việc “đặt cơ sở” này của 
Rant, không ai có thể phủ nhận rằng Kant đã làm biến đổi 
cơ bản quang cảnh triết học Tây phương, từ lý luận về 
nhận thức, lý luận về đối tượng, đến đạo đức học, triết học 
lịch sử và tôn giáo, kể cả triết học về nghệ thuật. Hàng 
loạt những thuật ngữ cúa ông: nhận thức tiên nghiệm và 
hậu nghiệm, phán đoán phân tích và tổng hợp, luận cứ 
siêu nghiệm, ý niệm cấu tạo và ý niệm điều hành, mệnh 
lệnh tuyệt đối hay sự tự trị của ý chí v.v. và v.v.. gắn liền 
với triết học Tây phương ngót hai thế kỷ qua, đến nỗi 
không thể nào hiểu được nền triết học này mà không cần 
đến các khái niệm ấy. Trở lại với ảnh hưởng cúa triết học 
Kant trong vòng 30 năm qua, tức tạm không nhắc đến ảnh 
hưởng mạnh mẽ của ông trước đó (đến chủ nghĩa duy tâm 
Đức: Fichte, Schelling, Hegel; phái Kant-mới; Dilthey, Max 
Weber, hiện tượng học Husserl, triết học hiện sinh, thần 
học Cơ đốc giáo, thuyết duy lý phê phán của K.R.Popper...), 
ta có thể nói rằng hiếm có nhà tư tưởng hiện đại nào 
không ít nhiều tham khảo, luận bàn, lấy thái độ về triết 
học Kant. 


Theo O. Höffe (Sđd), một hiện tượng đáng chú ý là sự 
quan tâm đặc biệt đến Kant trong “triết học phân tích” 
ngày nay. Trong “Individuals” (1959), Ð,F. Strawson phát 
triển một môn “Siêu hình học mô tả” nhằm phát hiện 
những phạm trù làm nền tảng cho tư duy và ngôn ngữ 
hàng ngày của chúng ta. Đối lập lại với thuyết hành vì và 
thuyết hoài nghi, Strawson khẳng định một “sơ đồ khái 


'TRIẾT HỌC KANT 21 


niệm tiên nghiệm” cho cấu trúc không gian-thời gian của 
những sự vật riêng lẻ trong thế giới. Quyển “The Bounds 
oỆ Sense” (“Những ranh giới của giác quan”, 1996) của ông 
mang nhan để phụ là “một thử nghiệm về việc Phê phán 
Lý tính thuần túy”. Tác phẩm ấy còn vượt ra khỏi sự phân 
tích và tái tạo lý luận của Kant, vì nó muốn phát họa một 
“triết học siêu nghiệm” - thay thế cho “thuyết duy tâm 
siêu nghiệm” của Kant - soi sáng cấu trúc nên tảng của 
mọi kinh nghiệm dựa vào phương pháp lập luận phân tích. 


Sự “phục hưng” triết học siêu nghiệm bằng phương pháp 
phân tích của Strawson gợi mở một loạt những nghiên cứu 
sắc sảo về các bộ phận then chốt của quyển “Phê phón lý 
tính thuần túy” của Ñant (“Cảm năng học”, “Phân tích pháp”, 
“Biện chứng pháp”) cũng như những nghiên cứu về cấu trúc 
và khả thể của “luận cứ siêu nghiệm” (vd: J.Bennett). Tất 
nhiên, so với Fichte, Schelling và Hegel, những “tham vọng” 
tư biện của Rant khiêm tốn hơn nhiều, nhưng vẫn còn là 
quá lớn đối với các đại diện khác của trào lưu triết học 
phân tích. Theo Quine, sự phân biệt của Kant về mệnh đề 
phân tích và mệnh đề tổng hợp là không đứng vững, còn 
theo 8. Körner, các việc “diễn dịch siêu nghiệm” của Kant 
là bất khả “về nguyên tắc”, Phê phán Kant triệt để nhất 
là khẳng định của R. Rorty khi ông cho rằng sự phát triển 
của triết học phân tích từ các giai đoạn của Wittgenstein, 
từ Russell cho đến Sellars và Davidson không gì khác hơn 
là tiến trình không ngừng “hủy-siêu nghiệm hóa” 
(detranscendentalization) và từ bỏ hoàn toàn các yếu tố 


(1) Xem thêm chỉ tiết và thư mục trong: "Kant, Phê phán Lÿ tính thuần túy", BVNS 
dịch và chú giải, NXB Văn học 2004. 


22 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tiên nghiệm. Nhưng, quan điểm này lại bị J.Hintikka phản 
bác và ông tìm cách tái tạo các “luận cứ siêu nghiệm” bằng 
việc kết hợp lý luận “trò chơi ngôn ngữ” và Lôgíc-quantor. 


Trong khi các nhà triết học phân tích (phần lớn ở khu 
vực Ánh Mỹ) tiếp thu triết bọc Đức, thì triết học Đức 
hiện nay cũng bắt đầu tiếp thu triết học phân tích. Chính 
nhờ thông qua các cuộc thảo luận về Kant, kể cả việc phê 
phán Kant sau “bước ngoặt ngôn ngữ” (linguistic turn) mà 
có sự “hội tụ” nhất định giữa hai truyền thống vốn song 
hành và thường đối nghịch nhau: truyền thống duy nghiệm- 
phân tích của khu vực Anh Mỹ và truyền thống triết học 
siêu nghiệm và giải mình học (Hermeneutik) ở châu Âu 
lục địa. 


Một sự quan tâm đặc thù đến việc “môi giới” giữa hai 
truyền thống tư tưởng này, - và cũng là nỗ lực vượt qua 
sự hoài nghỉ của K. Popper về việc đặt cơ sở cho khoa học 
- là tư tưởng của K.O.Apel. Apel muốn “cải biến” Kant 
trong tỉnh thần phê phán về ý nghĩa của Peirce và của 
Wittgenstein hậu kỳ về mặt triết học ngôn ngữ. Ông không 
xem cơ sở tối hậu cho tính giá trị khách quan của lập luận 
(khoa học) là ở trong “Tự-ý thức siêu nghiệm” như Kant 
mà ở trong mối quan hệ với một “trò chơi ngôn ngữ siêu 
nghiệm” (“transzendentales Sprachspie]”). Theo ông, điểm 
thống nhất tối cao không phải là “cái Tôi-tư duy” (có vẻ) 
như “duy ngã” của Kant, mà là “cộng đồng tương giao, 
cộng đồng truyền thông”, tạo nên tiển để siêu nghiệm 
cho các khoa học xã hội và là nguyên tắc tối cao cho đạo 
đức học. 


TRIẾT HỌC KANT 23 


Sự quan tâm đến ant trong triết học hiện nay không 
chỉ ở lãnh vực triết học lý thuyết mà cả trong triết học 
thực hành. Sự khôi phục đạo đức học và triết học pháp 
quyền không chủ yếu hướng đến tư duy phê phán lý tính 
cho bằng đến những phát biểu về nội đung của nhiều vấn 
đề cơ bản của Kant: nguyên tắc về sự “phổ quát hóa” gắn 
hiển với “mệnh lệnh tuyệt đối” như là tiêu chuẩn tối cao về 
luân lý (Hare, Singer); lý luận về “sự bình đẳng và công 
chính” của J.Rawls đặt nền tảng trên khái niệm của Kant 
về sự tự trị, cũng như vai trò của khái niệm này trong đạo 
đức học của “trường phái Erlangen” (P. Lorenzen, 
O.Schwemmer...) và trong “Đạo đức học diễn ngôn” 
(Diskursethik) của J. Habermas. Trong triết học chính trị 
của F.A.v.Hayek cũng có nhiều yếu tố của Kant, kể cả lý 
luận về phán đoán luần lý do L.K.Kohlberg tiếp nối .J.Piaget 
cũng xem các khái niệm của Kant về sự tự trị và phổ quát 
hóa như là “cấp độ cao nhất” của ý thức luân lý. 


Tóm lại, dù tán thành hay phê phán Kant đến mức độ 
nào, dù “trung thành” với Kant hay “ngộ nhận ông một 
cách sáng tạo”, dòng chảy mạnh mẽ (và có khi hầu như 
hỗn loạn theo truyền thống “bế tắc trong sự phong phú, đa 
dạng”) của triết học Tây phương hầu như không lúc nào có 
thể vắng mặt ông ! 


IV 


Một vấn để khác không kém lý thú và quan trọng là 
cuộc thảo luận để xác đỉnh vị trí của Kant như là triết gia 
của thời [và của tình thần) Hiện đại. Khuôn khổ bài viết 


24 TRĂN THÁI ĐỈNH 


không cho phép đi sâu vào cuộc thảo luận, — theo tôi là hết 
sức có ý nghĩa này —, nên chỉ xin được lược qua °. 


Mô hình của Max Weber về tiến trình “hợp lý hóa” của 
Tây phương dẫn đến “thuyết đa thần về giá trị" như là 
hình ảnh của nền văn hóa hiện đại được Heirich Riekert 
quy công cho Kant như sau: “Kant là nhà tư tưởng đầu tiên 
ở châu Âu đã tạo dựng nên những cơ sở lý luận phổ quát 
nhất, nhờ đó mới làm cho những câu trả lời về các vấn đề 
văn hóa đặc trưng của thời hiện đại có thể có được và nhất 
là đã tự mình chứng minh điều ấy. Tư tưởng của ông, như 
được trình bày trong ba quyến Phê phán, là có ý nghĩa 
“phê phán”, nghĩa là phân biệt và vạch ranh giới, qua đó, 
về nguyên tắc, tương ứng với tiến trình tự chủ hóa và dị 
biệt hóa của [bản thân nền] Văn hóa. Tiến trình ấy đã 
được thực hiện trong thực tế từ lúc bắt đầu thời cận đại 
nhưng chưa thể tìm được sự diễn đạt về lý luận nào trong 
nên triết học trước Kant”. (Sđđd, tr. 141). 


Trong các bài giảng Biện luận triết học về “Hiện đại”? 
Jủrgen Habermas đưa ra một nhận định khác, hầu như 
trái ngược: “Kant diễn đạt thế giới hiện đại trong một 


(1) Xem thêm: 
- Jùrgen Habermas: Der Philosophische Diskurs der Moderne. Z2wủlf 
Vorlesunagen/Biện luận triết học về “Hiện đại", Mười hai bài giảng, Frankfurt. a 
Main, 1985. 
- Hetrich Rickert: Kant als Philosoph der modernen Kultur. Ein 
geschichtsphilosophischer Versuch/Kant với tư cách là triết gia của nền văn 
hóa hiện đại. Một thử nghiệm về triết học lịch sử, Tủbingen, 1924, tr. 141. 
- . Herbert Schnädelbach: Philosophie ín der raodernen Kultur/Triết học trong nền 
văn hóa hiện đại, Frankfur/M, 2000. 
-_ Peter Koslowski: Die postmoderne Kultur/Văn hóa hậu-hiễn đại, Mùnchen, 1987. 
(2) Xem chủ thích trang 17 


TRIẾT HỌC KANT 25 


tòa lâu đài về tư tưởng. Nhưng thật ra điều này chỉ có ý 
nghĩa là: các đường nét cơ bản của thời đại chỉ tự phản 
ánh vào trong triết học Kant như vào trong một tấm 
gương, chứ Kant đã không thấu hiểu được “Hiện đại” xét 
như là “Hiện đại”. Chỉ từ khi nhờ có [cách nhìn] hồi hướng 
(Retrospektive), Hegel mới có thể hiểu triết học Kant 
như là tiến trình tự-lý giải (Selbst-auslegung) mẫu mực 
về “Hiện đại”. Hegel cho rằng mình đã nhận thức những 
gì mà ngay ở trong sự biểu hiện được phản tư cao nhất 
này về thời đại [Kant], nó đã vẫn không (tự) thấu hiểu 
được chính nó: Kant không cảm nhận được các sự dị biệt 
hóa ở bên trong Lý tính (“lý tính lý thuyết, lý tính thực 
hành, năng lực phán đoán phản tư...”], các sự phân thù về 
hình thức bên trong nền văn hóa, hay nói chung, sự phân 
hóa của các lãnh vực ấy [vd: nhà nước, tôn giáo, kinh tế, 
xã hội, người công dân...] như là những sự phân đôi [những 
sự “tha hóa” tất yếu]. Vì thế, Kant mù tịt về cái nhu cầu 
[phải hợp nhất lại] đang xuất hiện ra cùng với những sự 
phân ly cưỡng bức do nguyên tắc của tính chủ thể gây ra. 
Chính nhu cầu này mới là cái thúc đẩy triết học, bao lâu 
“thời Hiện đại” tự thấu hiểu chính mình như là một thời 
kỳ lịch sử; bao lâu nó đi đến chỗ có ý thức rằng việc thay 
thế những gì là tiêu biểu của quá khứ và việc tất yếu 
phải tạo ra mọi tính quy phạm [mọi quy luật tự nhiên lẫn 
luân lý] từ chính bản thân mình chỉ như là một vấn đề 
lịch sử” (Sđd, tr. 30 và tiếp). 


Văn Habermas thường khó đọc, nhưng ý ông khá rõ: 
ông đồng ý với Rickert rằng Kant “đã tạo nên những cơ sở 
lý luận phổ quát nhất cho thời Hiện đại” nhưng lại cho 


26 TRẦN THÁI ĐỈNH 


rằng Kant không thực sự thấu hiểu được “Hiện đại xét như 
là Hiện đại”. Đó phải là công lao của Hegel ! Nói theo 
thuật ngữ của chính Haegel, Kant mới đang ở giai đoạn “tự- 
mình” (an sích) chứ chưa phải “cho-mình” (fũr sich); Kant 
đang “đắm mình” trong những việc làm to tát nhưng không 
có “ý thức” về việc làm to tát của mình !. “Tự-mình” (theo 
thuật ngữ Hegel) cũng dâng nghĩa với “cho-ta” (fùr uns), ở 
đây, là “cho Hegel”, tức chỉ có người đã đứng trên đỉnh cao 
của sự “hồi hướng” mới “lý giải” được tiến trình ấy. 


H. Schnädelbach nghi ngờ nhận định này của Habermas 
và đặt hàng loạt câu hỏi: phải chăng Eant thực sự không 
thấu biểu “Hiện đại xét như là Hiện đại ?° Vậy tại sao 
Hegel lại “hiểu triết học Kant như là sự tự-lý giải mẫu mực 
về Hiện đại ?° Luận điểm cho rằng Kant đã không cảm 
nhận được sự đa dạng nội tại của lý tính và của văn hóa 
như là “các sự phân đồi” tất yếu và vì thế mù tịt về “nhu 
câu” nảy sinh từ đó về một “định hướng quy phạm” (tức sự 
“tái hợp nhất” của sự phân đôi) trong thế giới hiện đại là 
khẳng định của Hegel hay của bản thân Habermas ? Ông 
đưa ra các lý lẽ phản bác: - Không thể có một sự “tự-lý 
giải” về Hiện đại mà lại là “biểu hiện vô-ý thức hay chỉ là 
sự “phần ánh vô-ý thức” của Hiện đại được. Như thế là 
mâu thuẫn. - Ý thức về tính hiện đại không hề thiếu nơi 
Kant, khi chính Kant đã gọi thời đại của ông là “thời đại 
của sự phê phán, buộc mọi sự phải phục tùng sự Phê phán” 
(PPLTTT, AXI; - cũng không thể bảo Kant “mù tịt” về nhủ 
cầu (Bedirfnis) phải vươn tới một định hướng phổ quát 
(mật sự “tái hợp nhất”) về nhận thức và quy phạm (đạo 
đức) sau khi đã “phân ly” giữa Vật tự thân và hiện tượng, 


TRIẾT HỌC KANT 27 


giữa cái Khả niệm và cái Khả giác, giữa cái Đang là và cái 
Phải là..., bởi, chỉ cần nhớ đến học thuyết của Eant về các 
Ý niệm điều hành, về các định để của lý tính thực hành và 
học thuyết về phương pháp trong quyển “Phê phớn năng 
lực phán đoán” là đủ thấy rõ. (Sảd, tr. 30); đó là chưa nói 
đến Khái niệm “triết học toàn-hoàn vũ” (conceptus cosmicus, 
PPLTTT, B868) của Kant. 


Vấn đề thật ra nằm ở chỗ khác, sâu xa hơn, chứ không 
phải Habermas không hiểu hay hiểu sai Kant ! H. 
Schnädelbach cũng đã nhận ngay ra điều ấy khi cho rằng 
ở đây có hai “mô hình” tư duy khác nhau, có thể nói gọn 
là giữa Kant và Hegel. 


Nếu hiểu các sự phân biệt của Kant (giữa vật tự thân 
và hiện tượng v.v..) như là biểu hiện hay kết quả của “sự 
phân đôi” hay của sự “tha hóa” tất yếu thì phải tiền giả 
định có một sự “thống nhất nguyên thủy”, rôi từ đó cái “bị 
phân đôi”, cái “bị tha hóa” mới được “thoát thai” ra. Thật 
vậy, Hegel, trong “Hiện tượng học Tinh thần”, đã hiểu 
“thời hiện đại” nói chung như là “thế giới của Tinh thần tự 
tha hóa”; và khi lý giải nó, ông ởi theo mô hình của sự tự- 
tha hóa của một cái “Toàn bộ” (tức cái Tuyệt đối, Tinh 
thần), thông qua sự phân ly và tha hóa thành tính hữu tận 
và tính dị biệt một cách tất yếu và cần thiết (notwendig) 
để “quay trở về lại vào trong chính mình” mà ông gọi là sự 
“hòa giải”. Mô hình “nhất thể - phân ly - hòa giải” (mà các 
nghiên cứu mới đây chứng minh rõ là Hegel tiếp thu từ 


(1)  Hegel, Hiện tượng học Tỉnh thần/Phũnomenologie des Geistøs, BVNS dịch và 
chú giải (sắp xuất bản), 


28 TRẦN THÁI ĐỈÌNH 


“trực quan nền tảng” của Hölderlin " mang ít nhiều dư 
hưởng của mysteria creationishuyền nhiệm sáng tạo và 
trinitatis/tam vị nhất thể của Thần học tư biện) tất nhiên 
ngụ ý rằng có thể đưa “thời hiện đại” vào trong viễn tượng 
của việc “vượt bỏ” nó một cách hiện thực. Việc “vượt bỏ” 
ấy không gà khác hơn là “vượt bỏ” (Aufheben) sự tha hóa để 
đạt tới “sự hòa giải”, như yêu cầu của Hegel: “vượt bẻ” 
(aufheben) những sự đối lập đã trổ nên cứng đờ ấy là sự 
quan tâm duy nhất của lý tính”, 


Trong khi đó, “mô hình” của Kant khác hẳn. Với ông, 
các sự “nhị phân” (Dichotomien) khống lễ nói trên mà ông 
tập trung phân định không phải là cái gì “được thoát thai 
ra” hay “bị tha hóa đi” mà chính là “thân phận con người” 
(“condition humaine”) hiện thực, được triết học, bằng sự 
khai sáng, phát hiện và làm cho lộ rö, thế thôi. Cho nên 
đối với Kant, một sự tái hợp nhất hiện thực của các cái đối 
lập ấy — dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai —- là 
không thể có được. Theo Kant, cơ sở cho các sự phân biệt 
ấy là độc lập với lịch sứ, vì thế, ông không thể hình dung 
có một hoàn cảnh lịch sử nào, một xã hội hiện thực nào 
trong đó vật-tự thân và hiện tượng, cái khả niệm và cái 
khả giác, cái “đang là” và cái “phái là” rút cục sẽ hợp nhất 
với nhau. Lý đo sâu xa là ở chỗ Kant nhấn mạnh đến tính 
hữu hạn của lý tính và của con người nói chung, trong khi 


(1) Xem: - BVNS: “Đôi lời giới thiệu" cho quyển “Mariin Heidegger và tư tưởng hiên 
đai"cùa Bùi Giáng, NXB Văn học, 2001, tr, 7-36. 
- Dieter Heirich: “degel und Hölderlin'/Hegel và Hölderlin, trong: "Hegel im Kontexf'/ 
Hegel trong văn cảnh, Frankfur/M, 1971, tr. 9 và tiếp. 

(2) Hegal: “Sự dị biệt giữa hệ thống triết học của Fichte và của Sehelling", tr. 20. 


TRIẾT HỌC KANT 29 


Hegel, với mô hình “nhất thể - phân ly — hòa giải”, nhận 
định về “thời Hiện đại” cũng như về “tính hữu hạn” của con 
người nói chung trong viễn tượng của cái Tuyệt đối và tin 
rằng tính hữu hạn, hay “thân phận con người”, về nguyên 
tắc, là có thể khắc phục, có thể “vượt bỏ” được. Rant chỉ 
đề ra “nguyên tắc của Hy vọng” để giúp con người hữu hạn 
biết hướng thượng, còn Hegel thì tin vào lý tính vô hạn 
biết tự vượt qua sự tự - tha hóa của chính mình. H. 
Schnadelbach nhận định nhẹ nhàng rằng nếu tính hiện đại 
có liên quan ít nhiều đến tính không [còn] ảo tưởng thì 
Kant tổ ra... hiện đại hơn Hegel ! (Sđd, tr. 34). Theo ông, 
luận điểm của Kant cho rằng con người là một “con vật 
được phú cho năng lực lý tính” (animail rationabile) và “một 
con vật sống có lý tính” (animal rationale) không phải là 
sự “quy định về bản chất” mà chỉ là một “nhiệm vụ đặt ra 
cho con người phải giải quyết” (aufgegeben}'”, do đó, về 
mặt lịch sử thuật ngữ, là một sự đoạn tuyệt với “thuyết 
Logos trung tâm” trong Nhân loại học, còn Hegel thì tỏ ra 
luôn cố gắng ngăn chặn điều ấy!?, 


Nói cách khác, Hegel tin vào một sự “hòa giải” với 
hiện thực, còn Kant thì khiêm tốn cho rằng tốt hơn nên 
đành công cuộc trọng đại ấy cho... Thượng đế, còn con 
người hữu hạn chỉ nên đựa vào các định để của lý tính thực 
hành để lo “hòa giải với nhau ở trong hiện thực” mà chưa 
chắc đã xong ! (Xem: Kant: “Hướng đến nên hòa bình vĩnh 


(1) Kant: Nhận loại học trong phương diện thực tiễn, B313/Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht 

(2) Xem: chẳng hạn: Hegel: Bách khoa thư về các Khoa học triết học, §2A/ 
"Enzyklopbdie..." 


30 TRẦN THÁI ĐỈNH 


cửu”). Vấn để đỏ hấp dẫn và quan trọng để trở thành chủ 
đề “Kant hay Hegel ?” của một Hội nghị quốc tế lớn về 
Hegel (Hegel-Kongress) ở Stuttgart (quê hương Hegel) vào 
năm 1981. “Kant hay Hegel ?”. Chủ đề ấy buộc ta phải 
chọn một trong hai hay lại vẫn có thể... “hòa giải” ? 


Tóm lại, triết học tuy “rắc rối” nhưng thú vị và bổ ích 
ở chỗ, “một lúc nào đó trong đời”, nói như Descartes, nó 
thôi thúc và cho phép chúng ta được theo chân các đại 
triết gia để có thể bình tâm trao đổi với nhau về những 
chuyệp tưởng như cao xa nhưng lại hết sức thiết cốt với 
“thân phận con người”. Để kết luận, tôi cho rằng nền văn 
hóa là “hiện đại”, khi con người biết “phản tư” về việc có 
nên nhìn nhận tính hữu hạn của chính mình hay không để 
sống cho phù hợp với nhìn nhận ấy. Ngược lại, điều ấy lại 
“tiền-giả định” phải có một cấu trúc cơ bản về nền văn hóa 
cũng có tính phản tư không kém để làm cho việc phản tư 
ấy về chính mình — theo cách nói quen thuộc của RKant ~ 
có thể có được. 


BỦI VĂN NAM SƠN 
(3/2005) 


TRIẾT HỌC KANT 31 


NHẬP ĐỀ 


riết của Kant vần ảnh hưởng một cách sâu xa vào các 
SE lưu tư tưởng hiện đại. Heidegger đã tự xưng là 
môn đệ Kant và tự cho mình cải danh dự khai thác những 
nguồn phong phủ còn tàng ẩn trong triết học Kant ?', Gần. 
đây những người thủ xướng thuyết Cơ cấu như Claude Lẻvi- 
Strauss và Michel Foucoult cũng hết sức để cao Kant. Lẻvi- 
Strauss tự nhận là một “chủ nghĩa Kanmt không chủ thể siêu 
nghiệm ” (Kantisme sans sujet transcendanial), bởi vì Lévi- 
Strauss giống Kant ở chỗ không đặt những nền tảng này 
nơi chủ thể siêu nghiệm như Kant, mà lại đặt nơi môi trường 
thiên nhiên ®'. Còn Foucault thì nhận rằng thuyết phê bình 
của Kant là “cửa mở vào thời đại ta”, và mặc dầu ông buộc 
tội Kant đã để triết học “ngủ giấc ngủ của khoa Nhân học 
sau khí lay tính nó khỏi giấc ngủ của thuyết Giáo điều”, 
ông cũng phải nhận rằng “tư tưởng về hữu hạn tính mà 
thuyết phê bình của Kant đã coi là phần việc của triết học, 
thì nay vẫn là lãnh vực suy tưởng của chúng ta”). Nhưng 


(1) HEIDEGGER, Kan! et le problẻme de la métaphysique, bản dịch Pháp văn, 
Gallimard 1953, tr. 5? và 255-257. 


(2) Coi CI. LÉVI-STRAUSS, Lê ezU at le cuit, Plön 1964, tr. 19 
(3) M.FOUCAULT, Les møls et les choses, Gallimard 1966, tr. 255, 352, 396. 


32 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Kant đã làm thầy cho Heidegger về nội dung, và làm thảy 
cho Lévi-Strauss về phương pháp: quan niệm sinh hoạt đạo 
đức của Kant đã giúp Heidegger xây dựng triết học Hiện 
hữu, và phương pháp hình thức của Kant thì giúp ta hiểu 
phương pháp phân tích cơ cấu của Lévi-Strauss và các 
thuyết Cơ cấu nói chung. 


Làm công việc trình bày triết của Kant, chúng tôi không 
đi quá xa những gì chính ông đã viết. Giúp bạn đọc hiểu 
Kant là giúp hiểu Heidepger và triết Hiện hừu cùng như 
giúp biểu triết học hinh thức của trào lưu Cơ cấu đang lên. 
Nhưng sao Kant nói kló hiểu thế? Sao người ta hiểu Kant 
sai thế? Krueger đã than rằng ảnh hưởng của Kant đã đi 
ngược lại ý của Kant và cải gọi là tân phải Kant cũng như 
thuyết Duy tâm của Đức quốc không những không dựa 
theo học thuyết của Kant mà thực ra đã dựa vào những chủ 
nghĩa bị Kant phi bác ”). Trong nẻo đó, người ta hết lên án 
thuyết Kant là chủ nghĩa bất tri, lại gán cho nỏ cái tên là 
chủ nghĩa phê bình. Gần đây, J. Vuillemia đã kê khai truyền 
thống tư tưởng Kant như sau: Kant có ba người con tỉnh 
thân là Fichie, Cohen và Heidegger °. Fichte đã khai thác 
phần “Biện chứng pháp siêu nghiệm” trong cuốn Phê bình 
lý trí thuần túy của Kant, và Fichte giải thích Kant theo 
chiều hướng đó. Đến Cohen lại khai thác phần “Phân tích 
pháp siêu nghiệm” của cuốn Phê bình lý trí thuần túy, nhần 
đấy đã lái triết học Kant sang phía một chủ nghĩa phê bình 


(')_ G.KRUEGER, Criique et Morale chez Kant, bàn dịch Pháp văn của M. Régnier, 
Beauchesne 1961,tr.23  ˆ 


(2) .1. VUILLEMIN, £ hảzfage kanhen et la révolution copernicienne, PUF. 1954. 


TRIẾT HỌC KANT 33 


(criticisme). Sau cùng Heidegger coi trí tưởng tượng siêu 
nghiệm là cái gì căn bản nhất trong con người, căn bản 
hơn cả lý trí và trí năng, nên ông đã khai thác phản “Cảm 
giác học siêu nghiệm” của cuốn Phê bình lý trí thuân tủy 
và đạt tới lãnh vực hiện hữu và hữu thể. 


Trong việc nhận định sự khác biệt giữa ba triết gia tự 
xưng là thừa tự tỉnh thản của Kant trên đây, hình như chính 
J. Vuillemin cũng chưa nhận rõ đâu là cần nguyên sinh ra 
những sai lầm hoặc thiếu sót của các triết gia kia; thực 
vậy, điểm quan trọng và nồng cốt trong hệ thống triết học 
Kant không phải là phần một, phân hai hay phân ba cuốn 
Phê bình lý trí thuần túy vì dầu sao cuốn Phê bình lý trí 
thuần túy chưa phải là chìa khóa mở vào hệ thống tư tưởng 
Kant. Mặc dầu sự quan trọng của nó, cả về khối lượng và 
cả về sâu sắc, cuốn Phê bình lý trí thuần túy chỉ là phần dự 
bị của triết học Kant, như chính Kant đã nhắc đi nhắc lại“), 
Vậy cuốn nào phải được coi là then chốt và chính yếu trong 
ba cuốn Phê bình làm nên tòa nhà tư tưởng triết học Kant2 
Ba cuốn phê bình này là: Phê bình lý trí thuần túy, Phê 
bình lÿ trí thực hành, và Phê bình khả năng phán đoän. 
Chính Hégel là người đầu tiên đã nhìn nhận rằng cuốn Phê 
bình lý trí thực hành là phần trụ chốt của hệ thống triết 
học Kant. Tiếc thay, Hégel và những học giả sau này đã 
không nhớ điều đó khi tìm hiểu triết học Kant. Mà Kant đã 
nêu điều này thực rõ nơi đầu bài Tựa cuốn Phê bình lý trí 
thực hành “Quan niệm tự do, xét như đó là một thực tại 


(1) Criique de la raison pure, bản dịch Tremesaygues và Pacaud, PUF 1950, tr. 21, 46 
và 5êâ3 


34 TRĂN THÁI ĐÌNH 


được chứng minh bởi lý trí thực hành, làm nên trụ chốt của 
tất cả tỏa nhà hệ thống lý trí thuần túy, cả của lý trí lý 
thuyết nữa”), 


Ai cũng công nhận cuốn Pjê bình lý trí thuần túy là 
một kỳ công vĩ đại của Kant và của tư tưởng nhân loại nói 
chung. Ai cũng chịu là cuốn này sâu sắc và khó hiểu. Phải 
chăng nhân đấy mà nhiều triết gia cũng như học giả trước 
đây đã dừng lại ở cuốn đó, và là nạn nhân của cái thế “cây 
to che khuất cả rừng”? Phải chăng người ta đã dừng lại ở 
cuốn đó cũng vì hai thế kỷ XIX và XX đã choáng váng vì 
chủ nghĩa khoa học, nên đã hiểu triết Kant theo lối một 
học thuyết để cao tri thức? Dầu sao cũng phải đợi những 
năm gân đây người ta mới nhận ra ý hướng của triết học 
Kant và phục hồi địa vị quan trọng cho cuốn Phê bình lý 
trí thực hònh: đó là kết quả những nghiên cứu của N. 
Hartmamn, H. Heimsoeth, A. Baeumler, J.Ebbinghaus, G. 
Krueger, E. Weil, G. Deleuze, J. Vuillemin v.v... Nhờ 
những nghiên cứu và những nhận định xác đáng của các 
triết gia này, người ta đã có một cái nhìn đích đáng về triết 
học Kant: triết học Kant không còn là thứ triết đề cao tr 
thức như người ta vẫn tưởng lắm nữa, nhưng là triết tìm 
hiểu ý nghĩa và bổn phận làm người của ta. Đúng như I. 
Lacroix viết: Kant đã thay thế triết học #¡ thúc của Hy Lạp 
bằng triết học bổn phận của ông ®). 


(1)  Crfique de la raison prafque, bản dịch F. Picavet, PUF 1949, tr.1 
(2) LACROIX, Kan! at la kantisme, PUF 1966, tr. 121: ” La sagesse passe du savoir au 
devoir" 


TRIẾT HỌC KANT 35 


Chỉ trong hướng đi này, nghĩa là chỉ khi nào người ta 
nhìn chung tất cả hệ thống Kant, với 3 cuốn “Phê bình” 
của nó, người ta mới hy vọng tìm ra ý nghĩa thực sự của 
triết học con người của Kant. Cuốn Phê bình lý trí thuần 
tá không còn là một mảnh rời rạc, hoặc một hệ thống đóng 
kín không dành chỗ nào cho hai cuốn Phê bình kia, nhưng 
trái lại người ta sẽ thấy Kant là một kiến trúc sư tài tỉnh và 
tỉ mỉ đã xếp đặt ba cuốn Phê bình căn bản của ông thành 
một tòa nhà kiên cổ và tráng lệ, thực tế và nhân đạo. Cuốn 
Phê bình lý trí thuân túy đã được viết để vạch giới hạn cho 
lý trí con người, với mục đích chứng tỏ cho con người biết 
không thể dùng tri thức khoa học là sản phẩm của kinh 
nghiệm để đạt tới những đối tượng của Siêu hình học. Trái 
với sự nhiều người thường nghĩ, Kant không hề để cao hoặc 
suy tôn khoa học. Ngược lại, ông đã chỉ nghiền cứu cặn kẽ 
vẻ tri thức khoa học để đưa ra nhận định cuối cùng: tri 
thức khoa học là thứ trì thức hiện tượng, cấu tạo bằng quan 
niệm và trực giác, bởi vậy tri thức này không thể vươn lên 
khỏi thế giới kinh nghiệm giác quan, và như vậy không 
thể trở thành tri thức siêu hình học. Đã vậy, khoa Siêu hình 
học không thể nuôi mãi hoài vọng trở thành một khoa theo 
kiểu những khoa học thực nghiệm: nó phải đi con đường 
riêng của nó, một con đường mà từ trước đến nay nó vẫn 
chưa bao giờ nghĩ tới. Con đường này, chỉnh cuốn Phê bình 
thứ hai, tức Phé bình lÿ trí thực hành sẽ vạch ra cho con 
người: nếu con người là một vật có lý tri, thì chỉ trong lãnh 
vực của lý trí con người mới thực sự sinh hoạt theo đúng 
cương vị của mình, còn như trong lãnh vực thực nghiệm 
thì con người vẫn bị chỉ phối bởi những hiện tượng như 


36 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những động vật khác. Con người của thể giới hiện tượng, 
tức thế giới khả nghiệm, là đồng bang của các vật trong 
thế giới hữu hình. Vậy chỉ có một nẻo duy nhất để con 
người tiến lên lãnh vực riêng biệt của mình: đó là lãnh vực 
luân lý và sinh hoạt đạo đức. Một con người sinh hoạt theo 
lý trí sẽ nhất thiết sống tự do, không còn bị chỉ phổi bởi 
cảm giác và nhục dục; đã sống tự do, con người sẽ nhận ra 
địa vị của mình và nhân vị của tha nhân, đồng thời con 
người sẽ nhận thấy Thượng Đế trên đầu mình. 


Đó là đại khải tương quan giữa hai cuốn Phê bình thứ 
nhất và thứ hai. Cuốn Phê bình thứ ba, tức Phê bình khả 
năng phán đoán, sẽ làm công việc môi giới giữa hai cuốn 
trước, giữa tri thức và thực hành, giữa lý trí và cảm giác. 
Triết Kant là triết con người bị cắt xé giữa tỉnh thân và thể 
xác, giữa lý trí và cảm giác. Điều này ai cũng thấy, nhưng 
ít ai để ý tới vai trò “giải thoát” của cuốn Phê bình thứ ba, 
trong đó Kant bàn tới vài hình thức văn hóa có khả năng 
giải thoát con người và dẫn dẫn giúp con người vươn lên 
khỏi những ràng buộc của giác quan hòng tiến tới những 
thực tại siêu hình. Trước hết, trong phản có nhan để “Thẩm 
mỹ học” Kant bàn đến mỹ thuật và cơi đó là hình thức của 
một sự hoà hợp giữa lý trí và cảm giác, vi cảm giác nghệ 
thuật có tính chất vô vị lợi, không bị ràng buộc bởi những 
kích thích chất thể của tác phẩm nghệ thuật, nhưng chỉ say 
mê cái hình thức tuyệt hảo của nghệ phẩm. Kant gọi thế là 
một cảm giác đã được thanh tấy để có thể liệt vào lãnh vực 
lý trí. Cũng vậy, trong phần “Đạo đức học”, tức phần hai 
của cuốn Phê bình khá năng phán đoán, Kant nói đến niềm 


TRIẾT HỌC KANT 37 


kính phục như nói đến một hinh thức tỉnh cảm đã được 
thanh tẩy khỏi mọi tì vết của cảm giác xấu: đây là một tình 
cảm không thiên tư và không vị ký, do đấy được coi là một 
tình cảm hoàn toàn hợp lý. Kant đã coi khả năng phán đoán 
như chiếc cầu dẫn con người từ lãnh vục tình cảm sang 
lãnh vực lý trí, từ lãnh vực nhận thức sang lãnh vực đạo 
đức. Tuy nhiên từ lãnh vực đạo đức sang lãnh vực tôn giáo 
còn cả một vực thẳm. Kant đã quá kỳ vọng lý trí con người 
để vượt qua vực thẳm này. Nhưng hiện còn quá sớm để 
bàn về điểm tế nhị này. 

Người ta thường nói: muốn hiểu một cuốn sách khó, 
cần phải đọc ngược lại. Nói thế nghĩa là cần phải có thể 
đọc xuôi và đọc ngược, và tất nhiền đó là chuyện chỉ có 
thể làm khi nào người ta rất quen với một khu rừng hay 
một khu nhà thì mới có thể đi ngược đi xuôi mà không sợ 
lạc. Đối với triết học Kant cũng thế, nhiều tác giả, kể cả 
những vị được coi là thầy dạy của một thể hệ, - đã bị cái 
nạn “cây to che khuất cả rừng”: họ đã vấp phải cuốn Phê 
bình lý trí thuần túy, họ đã dừng lại đỏ và coi đó là tất cả 
triết học Kant. Cũng vì triết của Kant quá mới mẻ đối với 
họ, và cũng quá sâu xa, nên cần nhiều thế hệ và nhiễu triết 
gia tài ba mới nắm được đường dây truyền và mới nhận ra 
thực chất của tư tưởng ông. Ngày nay, sau những nghiên 
cứu mới đây của nhiều triết gia và học giả, người ta đã 
đồng ý nhau về những điểm mà xưa kia không thể có sự 
đồng ý. Heidegger đã nói lên điểm then chốt của triết học 
Kant khi ông nhắc lại nguyên văn một câu của Kant trong 
cuốn Phê bình lý trí thuần túy: “Tất cả sự chủ tâm của lý 


38 TRĂN THÁI ĐỈNH 


trí lý thuyết và thực hành đêu thâu gồm trong 3 câu hỏi 
này: ¡. Tôi cỏ thế frì thức gì? 2. Tôi phải làm gì? 3. Tôi có 
quyên hy vọng gì2 0). Hơn nữa, như chính Heidegger đã 
nhắc lại một đoạn sách khác của Kant, mục đích của Kant 
không phải là tri thức, nhưng chỉ dùng trì thúc làm bàn 
đạp để tiến sang lãnh vực sinh hoạt, cho nên 3 vấn để trên 
đây lại được Kant quy về một vấn để duy nhất là vấn để 
con người: “Kant đã viết trong phần nhập đề cuốn Luận lý 
của ông về quan niệm triết học của ông như sau: “Lãnh vực 
của triết học quy về bốn câu hỏi này: 1. Tôi có thể tri thức 
gì? 2. Tôi phải làm gì? 3. Tôi có quyền hy vọng gì? 4. Con 
người là gì?”. Và Kant thêm: “Tất cả chỉ là vấn để con người, 
bởi vì ba câu hỏi trên cũng quy về câu thứ bổn”®), 


Như vậy, tất cả chỉ là vấn để con người. Tất cả con 
người, và chỉ con người thôi. Kant muốn giúp con người 
nhận ra địa vị cùng là cách sống xứng với con người: con 
người phải sống cái bản chất của mình là một sinh vật có 
lý trí, đừng sống theo cảm giác nhự những vật thiếu lý trí. 
Nhưng đàng khác Kant không muốn cho triết học bị chi 
phối bởi những định để của thuyết Duy tâm, một thuyết đã 
gán cho con người những khả năng mà thực ra con người 
không bao giờ có được. Người ta đã nhiều lần gọi triết Kant 
là “triết học về nhiệm vụ” với nghĩa rằng Kant muốn con 
người tránh cả hai con đường làm sẵn của Duy nghiệm và 
Duy trí. Duy nghiệm muốn con người chỉ là cảm giác, là 
phản ứng, hoàn toàn sống theo kích thích của ngoại vật, 


()_ Raison Pưre. tr. 543 
()_ HEIDEGGER,. Kant et le øroblâme đe la mẻtaphysíque, tr. 264 


TRIẾT HỌC KANT 39 


không cần suy tính chi hết: theo ý đó, con người sẽ hoàn 
toàn tất định như các vật khác trong thiên nhiên. Nhưng 
Duy tâm cũng nguy hiểm không kém: từ Platon đến 
Descartes, triết Tây phương vẫn dành cho con người quá 
nhiều khả năng tri thức, đồng thời Socrate lại dành cho 
con người quá nhiều “tính bản thiện” đến nỗi theo ông và 
truyền thống Hy lạp thì “người phạm tội chỉ là một người 
thiếu tri thức chỉnh xác”. Theo hưởng này, con người đã 
quá lâu lắm tưởng mình là một vị thần sa cơ, từ trời rơi 
xuống cõi trần. Kant đã ra sức phá đổ những mơ hồ đó: 
ông dạy cho con người biết mình chỉ có thể có tri thức con 
người, một tri thức giới hạn và bắt đầu với kinh nghiệm 
giác quan. Con người không có trì thức của thần linh, và 
cũng không có tri thức về thân linh (linh hồn và Thượng 
Để) nếu tri thức được hiểu theo nghĩa tri thức thực nghiệm 
của khoa học. Đừng vội tưởng rằng làm thế Kant đã thu 
hẹp giá trị tỉnh thần của sinh hoạt con người. Trái lại, vì tri 
thức thuộc lãnh vực tri giác, cho nên tri thức khoa học luôn 
có tính chất tất định; còn như tri thức ta có về thiện ác và 
sinh hoạt đạo đức (về linh hồn và Thượng Để) thì siêu việt 
và tự do, chứ không tất định như tri thức khoa học thực 
nghiệm. Kant nói: giả tỉ sinh hoạt đạo đức của ta cũng bị 
chỉ phối bởi tri thức thực nghiệm thì đó không làm vinh dự 
con người, nhưng sẽ đặt con người đồng hàng với những 
chiếc máy và những con vật trong lãnh vực thiên nhiên và 
của luật tất định. 


Kant có đạt được nguyện vọng đó không ? Muốn trả 
lời một cách công bình, cần phải hiểu hệ thống triết học 


40 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Kant đã. Và hệ thống đó được ông xây dựng nơi ba cuốn 
Phê binh căn bản của ông. Chúng ta sẽ theo cùng một đường 
lối và trật tự như Kant. Chúng ta sẽ lần lượt bàn đến ba vấn 
đề then chốt của triết học Kant về con người. Trước hết là 
vấn để trì thức: tri thức con người thuộc loại tri thức nào? 
Con người có thể tri thức những gì? Và không thể tri thức 
những gì? Đó là nội dung cuốn Phê bình lý trí thuần túy. 
Thứ đến chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề sinh hoạt đạo đức của 
con người: hành vi đạo đức khác hành vi vô luân ở chỗ 
nào? Tri thức khoa học và tri thức đạo đức khác nhau thế 
nào 7? Châm ngôn và luật đạo đức khác nhau làm sao ? 
Kant giải quyết vấn để linh hồn và Thượng Đế thế nào ? 
Đó là nội dung cuốn Phê bình Iÿ trí thực hành. Sau hết, để 
giải quyết những mâu thuẫn giữa lý trí và cảm giác, giữa 
đối tượng của cuốn Phê bình lý trí thực hành và đối tượng 
của cuốn Phê bình lý trí thuần níy, Kant đã viết cuốn Phê 
bình khả năng phản đoản, trong đỏ ông ổi sâu vào công 
việc phân tích sinh hoạt thực tế của con người: chính nơi 
sinh hoạt, mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết vì thực ra không 
có mâu thuần trong sinh hoạt. Những gì được coi là mâu 
thuẫn trong các quan niệm vẫn thường không thấy hiệp 
nhất với nhau trong sinh hoạt. Kant chú ý đến hai hình 
thức, một của Thẩm mỹ học, hai của Đạo đức học. Trong 
Thẩm mỹ học, ta gặp cái Đẹp thuần túy: theo Kant, đây là 
một hình thái cảm giác không vương một khoải cảm ích kỷ 
nào, vì thế ta mới gọi đó là một cái đẹp lý tưởng. Đẹp mà 
không xui nên những thích thú đề tiện và ích kỷ: đó thực 
là một cảm giác được thanh lọc hết những vẫn đục của 


TRIẾT HỌC KANT 41 


giác quan để chỉ còn giữ lại “hình thức” của cảm giác thôi. 
Kant coi đây là một cảm giác theo lý trí, một cảm giác hợp 
lý hơn là bị chỉ phối bởi dục tỉnh. Sự “cảm phục” cũng lại 
là một hình thái cảm giác “thuần túy” nữa: đó là tình cảm 
mà ta có khi đứng trước một hành vi cao cá, dầu hành vi 
này là của kẻ thù ta. Như vậy, sự Thiện đây (cũng như cái 
Mỹ trên này) quả thực là một cải Thiện “thuần túy”, không 
bị chỉ phối bởi những tỉnh cảm riêng tư vị kỷ. Các học giả 
đồng ý về chỗ Kant coi cảm phục là bước đầu của sinh 
hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong phần 
phê bình sau này, Kant đã không coi tôn giáo như một hệ 
luận của triết học: từ niềm tin triết học sang tới tôn giáo, 
còn cả một quãng cách xa vời như một vực thảm. Chính 
chỗ này Kant đã được J. Lacroix kính phục và coi triết 
Kant là một triết học gần với tư tưởng Thiên Chúa giáo 0, 
Kant hết sức kính trọng sinh hoạt tôn giáo của mỗi người: 
tôn giáo là một sự dấn thân trọn vẹn nhất, hơn cả sự dấn 
thân trong đời sống luân lý. 

Một điểm nữa tưởng cũng nên nhớ để dề hiểu triết học 
Kant và cũng là điêu đã hiện ra thực rõ ràng qua mấy trang 
trên đây: Kant không phải là người phá đổ khoa siêu hình 
học như người ta đã hiểu lắm trước đây. Trái lại ông là 
người đã hy sinh cả cuộc đời để xây dựng lại khoa siêu 
hình. Người ta đã hiểu lắm và cho rằng ông phá đổ khoa 
siêu hình học chỉ vì ông quả quyết rằng không thể có khoa 
siêu hình học theo kiểu một khoa học thực nghiệm, và chỉ 


()_ d.LACROIX,. Sd, tr. 76 và 87 


42 : TRẦN THÁI ĐỈNH 


có thể có khoa siêu hỉnh học xây trên lý trí thực hành, tức 
lý trí đạo đức thôi. Tóm lại, theo ông, không thể có khoa 
siêu hình học theo kiểu triết Hy Lạp cổ truyền, một thứ 
siêu hình học duy trí, xây dựng trên lý trí lý thuyết tức lý 
trí con người vẫn dùng để tri thức vạn vật và xây dựng 
khoa học thực nghiệm: tự do của con người cũng như các 
hành vi nhân linh của ta là những thực tại không thể dùng 
các khoa học thực nghiệm để nghiên cứu, nhưng phải dùng 
sự suy luận độc lập của lý trí thực hành. 


Vĩnh Long, hè I968 


TRIẾT HỌC KANT 43 


PHẦN THỨ NHẤT 


§INH HOẠT TRI THỨC CỦA CON NGƯỜI 


ant được coi là người đầu tiên trong lịch sử loài người 

đã đựng ra nghiền cứu về khả năng cũng như giới 

hạn của tri thức con người. Như ông đã nhắc đi nhắc lại, 
ông không muốn mất thời giờ để phê bình học thuyết này 
chủ nghĩa kia, cuốn sách này hay khảo luận khác, nhưng 
ông nhắm phê bình chính công việc và khả năng trị thức 
của lý trí con người mọi nơi và mọi thời. Ông đã làm công 
việc này trong cuốn Phê bình l trí thuần úy. Đây là cuốn 
đầu trong một bộ ba cuốn Phê bình đúc thành hệ thống 
triết học Kant. Đây cũng là cuốn sách dày nhất và khó hiểu 
nhất. Phải chăng vì thế nhiều người đã dừng lại ớ đây, 
không đi xa hơn được nữa để cùng với Kant nhìn xem toàn 
hệ thống 2 Phải chăng vỉ thế người ta đã vội coi cuốn Phê 
bình lý trí thuần túy là tất cả triết học Kant ? và rồi quả 
quyết rằng, đối với Kant, không thể có khoa Siêu hình học. 
Thục ra, nếu dùng lại nơi cuốn Phê bình lý trí thuần 
fáy này, người fa rất có thể có cảm tưởng rằng không thể 
có khoa Siêu hình học, bởi vì chủ ý của Kant trong cuốn 


44 TRĂN THÁI ĐỈÌNH 


này là chứng minh rằng không thể có khoa Siêu hình học 
theo kiểu một khoa học thực nghiệm. Tuy nhiên người ta 
quên rằng, đối với Kant, cuốn Phê bình lý trí thuần túy 
mới chỉ là dự bị dẫn vào triết học của ông thôi. Chính cuốn 
Phê bình lÿ trí thực hành mới là trung tầm và then chốt, và 
nơi đó Kant đã xây dựng khoa Siêu hình học trên những 
nền tảng mới. 


Sinh hoạt tri thức là phần sinh hoạt quan trọng trong 
đời sống con người. Nhưng con người có khả năng tri thức 
tất cả mọi sự không ? Bởi vậy Kant mời ta đọc cuốn Phê 
binh thứ nhất của ông với tính thần thận trọng của ông. 
Ông viết: “Lý trí cần phải lo tính công việc khó khăn hơn 
cả là tự biết mình, thiết lập một tòa án để bảo đảm những 
yêu sách chính đảng cũng như để lên án những chiếm đoạt 
vô bằng của lý trí, và không thực thi công việc này một 
cách tự nhiên, nhưng là chiếu cố những định luật ngàn đời 
và bất di bất dịch. Tòa án đó chính là cuốn Phê bình lý trí 
thuần fúy này vậy. Tôi không có ý phê bình những sách vớ 
hoặc những hệ thống tư tưởng, nhưng nhắm phê bình chính 
khả năng tri thức của lý trí nói chung, xem lý trí có thể đạt 
tới những trí thức nào, bất kể nó đùng đến thứ kinh nghiệm 
nào: làm thế để giải quyết vấn để có ;hể hay không có thể 
có một khoa Siêu hình học nói chung, và xác định nguồn 
gốc, phạm vi cùng là giới hạn của lý trí. Và phải làm tất cả 
những công việc này theo đúng nguyên tắc” ® Kant đã 
nói rõ chủ đích của ông như thể khi xuất bản lần thứ nhất 


(1) Raison pure, tr.7 


TRIẾT HỌC KANT 45 


cuốn Phê bình lý trí thuản rúy. Cùng như Descartes, ông 
muồn đi ngay vào chính sự, mà chỉnh sự không phải là học 
thuyết này hay chủ nghĩa kia, nhưng là chính lý trí con 
người xét như đó là nguồn gốc mọi học thuyết và chủ nghĩa. 
Cho nên vấn để Kant muốn giải quyết là: theo khả năng tri 
thức của con người, thì có thể có khoa siêu hình học không? 
Nghĩa là con người có tri thức về những thực tại siêu hình 
như linh hồn và Thượng Đế không ? 


Khi tái bản cuốn Phê bình này, Kant còn viết rõ hơn về 
ý định của ông khi soạn cuốn sách vĩ đại này: “Cuốn Phê 
bình lý trí thuần túy chỉ là một biên khảo vẻ phương pháp 
luận, chứ không phải một hệ thống khoa học. Tuy nhiên 
nó cũng vạch ra tất cả phạm vi của lý trí, xét về phương 
diện cơ cấu nội tại và giới hạn của lý trí, bởi vì lý trí lý 
thuyết thuần túy có đặc tính này là có thể và phải đo lường 
cho đúng cái khả năng của mình theo những cách thế nó 
đã chọn đối tượng tri thức của nó: như vậy lý trí có thể kê 
khai tất cả những cách đặt vấn đẻ, đồng thời nó có thể tự 
vạch ra một kế hoạch về một hệ thống siêu hình học” ®. 
Không thể nào nói rõ hơn: ý định của Kant là dùng cuốn 
Phê bình lý trí thuần túy như một phương pháp luận để tìm 
ra câu trả lời cho vấn đề có thể có khoa Siêu hình học 
không, và nếu có thì khoa đó sẽ phải như thế nào. 


Ý định của Kant là một ý định thành thực, và ông đã 
thành tâm theo đuổi đến cùng. Cũng vì không nhận ra chủ 
đích và sự thành tâm của Kant nên có thời người ta đã xếp 


()_ Raison pure, tr.21 


46 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


ông vào loại các triết gia chủ trương thuyết Bất tri 
(Agnosticisme) với nghĩa con người không thể biết gì về 
linh hỗn và Thượng Đế. Sự thực ngược lại: Kant đã lần 
lược dùng phương pháp phê bình để phá đổ cả Duy vật lần 
Duy tâm. Nếu ông chống lại thuyết hoài nghi của Hume, 
thì ông cũng gắt gao lên án thuyết giáo điều của Wolf. 
Ông đã trả lại cho trí thức con người cái bản chất riêng của 
nó: con người không chỉ là thân thể, và tri thức con người 
không dừng lại ở nấc những tri thức thường nghiệm lẻ tẻ, 
thiếu nguyên tắc và thiếu chắc chắn, như chủ trương của 
Hume. Nhưng con người cũng không phải “chị em của chư 
thần” như chủ trương của Platon, hoặc là “tinh thần thuần 
túy” như chủ trương của Descartes. Kant là triết gia đầu 
tiên đã phân biệt rõ ràng thế nào là tri thức và thế nào là 
suy tưởng. Ông còn là người phân biệt rõ ràng giữa hai 
loại tri thức của con người: tri thức thường nghiệm và tri 
thức thực nghiệm, tri thức vụn vặt của người đường phố và 
tri thức chứng minh của nhà bác học. Tóm lại trong khi 
Descartes lẫn lộn tri thức với quan niệm, và Hume còn đồng 
hỏa tri thức với cảm giác, thì Kant quả quyết: tri thức con 
người phải luôn luôn có đủ hai yếu tố quan niệm và cảm 
giác. Thiến cảm giác, những quan niệm của ta chỉ là quan 
niệm rỗng tuếch, không đáng gọi là tri thức ; và thiếu quan 
niệm, thì những cảm giác của ta sẽ chỉ là những cảm giác 
mù, nghĩa là cảm giác mà không biết là cảm giác gì 0), 
Tóm lại, con người không có trí thúc của chư thần, nên khi 
thiếu cảm giác, tức trì giác giác quan, những quan niệm 


(!)_ Raison pure tr.77 


TRIẾT HỌC KANT Á7 


của ta không thể gọi là tri thức, nhưng chỉ là những ý tưởng 
xuông, thí dụ ý tưởng về một hình vạn giác. Ngược lại, ta 
cũng không thể có những cảm giác thuần túy, nghĩa là 
những cảm giác mà không rõ là cảm giác gì: Kant gọi mỉa 
mai đó là những cảm giác mù tịt. Như vậy trí thức con người 
đứng vào giữa hai thứ đó, giữa tri thức thần linh của chư 
thân, một tri thức không nhờ đến cảm giác, và cảm giác 
thuần tủy không kèm theo tri thức như ta có thể thấy nơi 
súc vật. Với cái tri thức lưỡng diện đó, vừa là quan niệm 
vừa là cảm giác, con người có thể có khoa Siêu hình học 
được không 2 


Kant đã trả lời ta trong cuốn Phê bình lý trí thuần túy. 
Đại để ông đã nêu lên và giải quyết 3 vấn để sau đây trong 
đó có một vấn để dự bị và hai vấn đề chỉnh yếu: 1. Thế nào 
là một tri thức khoa học đích thực? 2. Khả năng và cơ cấu 
của tri thức con người, 3. Giới hạn của trí thức con người. 


48 TRẦN THAI ĐÍNH 


CHƯƠNG I 


THẾ NÀO LÀ MỘT TRÍ THỨC KHOA HỌC ? 


TT hực ra đây không phải là một vấn đề chính, nhưng vì 
Kant muốn giải quyết vấn để khả năng tri thức con 
người, nên ông đã buộc lòng phải bắt đầu từ chỗ phân biệt 
thể nào là trí thức đích thực, tức trí thức khoa học thực 
nghiệm, và thế nào là tri thức thông thường, tức trị thức 
thường nghiệm. Kant viết: “Tất cả mọi tri thức của ta bất 
đầu VỚI kinh nghiệm ... Nhưng nói thế không có nghĩa là 
tri thức của ta hoàn toàn DO kinh nghiệm đâu, vì trong tri 
thức ta còn có phần trí năng không lệ thuộc vào kinh 
nghiệm”). Như vậy giữa tri thức khoa học và trí thức thông 
thường có một sự khác biệt lớn lao: một bên hoàn toàn thụ 
động, “như cậu học trò ngoan ngoãn nghe bất cứ điều gì 
ông thầy nói”, còn một bèn giống “như ông quan tòa dùng 
phuong pháp để tra hỏi những gì ông muốn biết” mặc dầu 
hiện thiên nhiên vẫn giấu giếm ta ?!, 


Về tri thức thông thường, Kant viết: “Kinh nghiệm cho 
ta biết sự vật nó thế này hay thế nọ, nhưng không thể cho 


(1) Raison pUre, tr.32 
(2) Raison pure, tr.17, 


TRIẾT HỌC KANT 49 


ta biết sự vật có bể là thể khác chăng” ©. Nghĩa là kinh 
nghiệm thông thường chỉ cho ta biết cái mà ta đã nghiệm: 
thấy thế nào thì biết như thế. Bởi vậy tri thức thông thường 
luôn có tính chất vụn vặt, lẻ tế và hạn hẹp vào từng sự 
kiện ta đã kinh nghiệm. Trái lại tri thức thực nghiệm, cũng 
gọi là tri thức khoa học vượt tới mức phổ quát và tất yếu, 
bao trùm lên tất cả mọi trường hợp có (hế xảy ra giống như 
vậy. Tri thức này, theo Kant, không do kinh nghiệm mà có, 
vi kinh nghiệm bị hạn hẹp vào từng cái ta đã nghiệm: vậy 
cái vượt lên trên những sự kiện lẻ tể bao quát cả một loại 
sự kiện như thế phải do một nguồn khác, và nguồn đỏ là 
trí năng con người. Chính trí năng đã dự đoán và chứng 
nghiệm để đạt tới tri thức thực nghiệm: Kant gọi loại tri 
thức này là trí thức tiên thiên. Ông viết: “Như vậy, nếu một 
mệnh để (tức một phán đoán) hàm nghĩa một tính chất /Z7 
yếu, thì chắc đó là một phán đoán tiên thiên. Thứ đến, không 
bao giờ kinh nghiệm có thể ban cho các phán đoán một 
tính chất phổ „đt thực sự, nhưng chỉ là thứ phổ quát giả tỉ 
và tương đối như kiểu: qua những lần quan sát chúng tôi 
không thấy một trường hợp ngoại trừ nào đối với định luật 
này” 2), Như vậy trì thức khoa học đã bỏ bình điện những 
kinh nghiệm lẻ tẻ của tri thức thông thường để vươn tới 
bình điện hình thức, tức bình diện lý thuyết. Điều nên nhớ 
là kính nghiệm thông thường không có khả năng đạy ta 
một lý thuyết hoặc ban cho ta một tri thức phổ quát và tất 
yếu, vì kinh nghiệm chỉ hạn hẹp trong cải mà ta kinh nghiệm 


(1) Raison pure, tr. 23 - 33 
(2) Raison pure, tr. 33 


50 TRĂN THÁI ĐỈNH 


thôi. Cho nên tri thức khoa học, cùng với hai đặc tính của 
nó là phổ quát và tất yếu, thuộc loại tri thức tiên thiên, 
đúng như Kant viết: “Tính chất tất yếu và tính chất phổ 
quát thực sự là những đấu hiệu chắc chắn của một tri thức 
tiền thiên, và hai tính chất này không khi nào la nhau” °), 


Tóm lại trí thức đích thực, tức tri thức khoa học bao 
giờ cũng chắc chắn vì tất yếu và phổ quát, và được áp dụng 
một cách tiên thiên tuyệt đổi cho tất cả các trưởng hợp có 

thể xảy ra. Dưới đây, khi bàn về các khoa học như Toản, 
- Luận lý và Vật lý, Kant sẽ trở lại vấn đề này dưới một khía 
cạnh khác: ông sẽ gọi các tri thức tiên thiên này là “những 
mệnh để rổng hợp tiên thiên”. Nhân đó chúng ta sẽ xem 
đến bản chất những mệnh đẻ tổng hợp tiên thiên, một vấn 
để khá quan trọng của cuốn Phê bình lý trí thuần tủy. 


Thế nào là một mệnh để tổng hợp tiên thiên ? Để hiểu 
vấn đề này, cân biết Kant phần các phản đoán, hay mệnh 
đẻ, làm hai loại: những mệnh đẻ phân tích và những mệnh 
để tống hợp. Nơi những mệnh đề phân tích, thì thuộc từ đã 
nằm sẵn trong chủ tử rồi, và chỉ cần dùng phân tích là có 
thể lôi nói ra. Chẳng hạn câu “T4? cả các vật thể đểu có 
khối lượng” là một mệnh đề phân tích, vì quan niệm khối 
lượng (masse) đầ nằm sẵn trong quan niệm vật thể: nghĩ 
đến vật thể là nghĩ đến một cải gì có trường độ và khối 
lượng. Cho nên mệnh để phân tích không mang lại một cái 
gì mới cho ta. - Trái lại nơi những mệnh đề tổng hợp, thuộc 
từ là một cái gì hoàn toàn mới do ta thêm vào cho chủ từ: 


()_ Raison pure, tr. 33 


TRIẾT HỌC KANT 51 


thí dụ câu “7! cả các vật thể đều có trọng lượng ”" là một 
câu tổng hợp, vì quan niệm trọng lượng không nhất thiết 
nằm trong quan niệm vật thể. Trọng lượng là quan niệm ta 
có khi nghĩ đến tương quan giữa một vật thể và trái đất 
chẳng hạn, thành thử khi không còn tương quan này nữa 
thì sẽ không có trọng lượng (đó là trường hợp vô trọng 
lượng của các phi hành gia). Như vậy mệnh đề tống hợp 
có mang lại một cái gì thật sự mới, cho nên Kant nói đổi 
với mệnh để phân tích, chúng ta không ra khỏi nội dung 
của quan niệm ta có về chủ tử, còn đối với mệnh đề tổng 
hợp ta phải ra ngoài nội dung đó để đón một cái gì khác. 
Hơn nữa, ông còn gọi các mệnh đề phân tích là mệnh đẻ 
giải thích, bởi vì chỉ nói nêu rõ lên những gì đã hàm chứa 
sẵn trong quan niệm ta có về chủ từ, - còn mệnh để tổng 
hợp là mệnh để kinh nghiệm, vì chỉ cỏ kinh nghiệm mới 
đạy ta biết thôi. 


Tuy nhiên cái khó là làm sao có thể có những mệnh để 
tổng hợp tiên thiên 2 Như ta biết, Kant còn phân các mệnh 
để tống hợp thành hai thứ: những mệnh đẻ tổng hợp hậu 
nghiệm và những mệnh để tổng hợp tiên thiên. Ta vừa thấy 
ông viết: “Tái cả các phán đoản vê kinh nghiệm đêu là 
những phản đoán tổng hợp” '} Như vậy ta đễ dàng chấp 
nhận những mệnh để tổng hợp hậu nghiệm bởi vì chính 
kinh nghiệm dạy cho ta biết. Còn như nỏi tống hợp mà tiên 
thiên thì hiểu thể nào được ? Chưa có kinh nghiệm mà đã có 
tổng hợp được sao? Nhưng nếu không là tổng hợp tiên thiên, 


(1) Sd,tr.38 


52 TRĂN THÁI ĐĨNH 


thì không trở thành tri thức khoa học được ! Kant đã giải 
nghĩa thế nào về những mệnh đề tổng hợp tiên thiên này? 
Ông đã đưa ra câu “Tất cả mọi biến cổ đều có nguyên nhân 
của nó”, và ông nói đây là một nguyên lý có tính chất một 
tri thức tiền thiên: mỗi khi ta thấy nguyên nhân A, ta cũng 
thấy luôn hậu quả B. Nhưng ta dựa vào cái gì, cái X nào, để 
quyết rằng A và B liên kết một cách tất yếu và phổ quát? Tất 
nhiên ta không thể đựa vào kinh nghiệm vì kinh nghiệm chỉ 
cho ta biết từng sự kiện. Hơn nữa chính kinh nghiệm cũng 
dựa vào một cái gỉ vượt quá tri thức giác quan, tức là quá 
kinh nghiệm: khi tôi thấy nguyên nhân A thì hậu quả B chưa 
có, và khi tôi thấy B thì có khi A không còn. Bởi vậy Kant 
viết “Trí năng ta dựa vào cái X nào để quyết rằng quan niệm 
B, một quan niệm xa lạ với quan niệm A, lại nhất thiết gắn 
liền với quan niệm A? Chắc chắn là không dựa vào kinh 
nghiệm, bởi vi không những nguyên tắc X kia phổ quát hơn 
tất cả những gì kinh nghiệm có thể mang đến cho ta, nhưng 
nó còn có tính chất tất yếu nữa; thành thử trí năng ta hoàn 
toàn chỉ dựa trên tiên thiên và trên những quan niệm mà 
thôi” `”. Kant sẽ trở lại vấn đề này trong phần phân tích các 
nguyên tắc sau này. 


Dưới đây Kant lần lượt khảo sát qua những khoa học 
đã thành hình như Luận lý học, Toán học, Vật lý học để 
chứng minh rằng các khoa này đểu xây dựng trên những 
mệnh để tổng hợp tiên thiên. 


(1) Sd,tr 39 


TRIẾT HỌC KANT 53 


A. Tính chất khoa học của khoa Luận lý: 


Khoa này đã trở thành khoa học thực thụ từ lâu, ít là từ 
thời Aristote. Được thể cũng bởi vì khoa này bỏ qua những 
câu luận lý cụ thể và thông thường để chú tâm nghiên cửu 
những hình thức phổ quát người ta có thể dùng mỗi khi 
luận lý. Khoa Luận lý đã nghiên cứu tỉ mí những luật lệ 
cùng là những khuôn mẫu (hình thức) mà nhất định ai cũng 
phải dùng một cách tiệm nhiên mỗi khi lý luận: nhân đó 
khoa Luận lý đã được mệnh danh là Luận lý học hình thức 
(Logique formelle). Kant viết: “Khoa Luận lý đã theo con 
đường vững chắc của khoa học thực thụ từ thời xa xưa, 
cho nên nguyên một sự từ thời Aristote đến nay nó không 
buộc phải lui một bước nào cũng chứng minh điểu đó. Điều 
chúng ta phải khâm phục nơi khoa học này là cho tới nay 
nó không thể tiến thêm một bước nào nữa: đó là dấu nó đã 
tới mức toàn hảo và thành tựu? #, Tại đâu nó thành tựu 
như thế ? Kant cho biết là tại vì nó đã đi vào cuộc cách 
mạng của các khoa học: bỏ cách làm việc thông thường để 
noi theo phương pháp thuần túy tiên thiên, đúng như Kant 
viết: “Khoa Luận lý đã thành công tốt đẹp như thế vì nó 
biết tự hạn chế, nghĩa là buộc mình bỏ qua tất cả các đối 
tượng tri thức cùng là những dị đồng của chúng, để trí năng 
chỉ chú tâm nghiên cứu vẻ chính mình nó và hình thức của 
nó” +, Kant ca tụng khoa luận lý ở chỗ biết bỏ qua những 
đối tượng của tri thức thông thường để chỉ chú tâm vào 
những hình thức thuần túy của công việc luận lý. Càng 


(1) Sd,tr 15 
(2) Sdtr 16 


54 TRẦN THÁI ĐỈNH 


ngày chúng ta sẽ càng thấy triết Kant đi sâu vào lối hình 
thức như thế, đào sâu tới khả năng cơ cấu phát sinh ra những 
tri thức cụ thể và thông thường. Tuy nhiên ông không đề 
cao Luận lý học như Aristote, nền ông chỉ coi luận lý học 
là khoa Dự bị và là tiền đường dẫn vào tòa nhà các khoa 
học thôi ”, Tại sao? Tại vì khoa luận lý thuộc loại các 
khoa học suy diễn và giải thích, thành thử “khi bàn đến 
các khoa học, chúng ta cần khoa luận lý để đánh giá các 
khoa học đó, còn như muốn đạt tới các khoa đó thì ta phải 
đi vào chính các khoa đó” ?, Khoa luận lý không giúp ta 
thêm tri thức, nhưng chỉ giúp ta giải nghĩa một cách mạch 
lạc và rõ ràng. Descartes cũng đã nghĩ như vậy. Nhân đó, 
muốn hiểu quan điểm của Kant về trí thức khoa học, cần 
phải xem xét kỹ càng những gì ông viết về các khoa Toán 
và Vật lý đưới đây, nhất là khoa Vật lý. Cũng vì thế khi 
bàn về các khoa học trong cuốn “Prolégomènes à foufe 
méótaphysique ƒMIHf€ qMÍ pOUYFd $e JYÉS€HÍ€Y COitme 
seience ” (Sơ luận về tất cả những khoa Siêu hình học sau 
này muốn tự xưng là khoa học), Kant không nói gì đến 
khoa Luận lý nữa, mà chỉ nói đến các khoa Toán, Vật lý và 
Siêu hình học thôi. 


B. Tính chất khoa học cúa khoa Toán học. 


Trước hết Kant lưu ý ta về sự khác biệt giữa khoa Toán 
học và khoa Vật lý: ““Toán học và Vật ly học là hai tri thức 
lý thuyết của lý trí có khả năng xác định đối tượng của 
mình một cách tiên thiên, nhưng khoa thử nhất xác định 


(1),(2) Sd tr. 16 


TRIẾT HỌC KANT 55 


một cách hoàn toàn thuần túy, còn khoa thứ hai phải dựa 
vào những nguồn khác nữa của tri thức chứ không chỉ dựa 
vào lý trí mà thôi” ®, Như thế nghĩa là Toán học được xây 
đựng trên trực giác và không cần kính nghiệm giác quan, 
còn khoa Vật lý thì cần đến tri giác, tức kinh nghiệm. Do 
đấy Kant gọi Toán học là loại khoa học trực giác (sciences 
intuitives) và Vật ly là loại khoa học động lực (sciences 
dynamiques): một cái không có tri giác và chuyển biển, 
một cái xây trên chuyển động và nguyên lý nhân quả. 


a) Trở lại bản chất ;huần túy của khoa Toản, Kant viết: 
“Bản chất của khoa Toản học cho thấy điều kiện sơ khởi 
và tối hậu để có thể có khoa này là: nó phải được xây trên 
một trực giác thuần túy, nghĩa là nó có thể đưa ra những 
quan niệm vừa cụ thể vừa tiên thiên. Nói cách khác, khoa 
Toán học phải kiến ao những quan niệm của nó” 2). Khoa 
Toán học có thể, và còn phải kiến go những quan niệm 
của nó, chứ không lệ thuộc vào những đối tượng có sẵn 
ngoài thiên nhiên: có thế nó mới thực sự thuần túy và tiên 
thiên. Nó phải vẽ ra các hình theo quan piệm của nó: như 
thế gọi là kiến tạo đó. Về vấn để này Kant viết: “Từ những 
thời xa xưa, khoa Toán học nơi dân Hy Lạp đã bước vào 
con đường chắc chắn của khoa học. Đó không phải là điều 
dễ. Và tôi tưởng khoa này đã lần mò lâu, và sự thay đổi có 
tỉnh chất quyết định này đã do một cuộc cách mạng mà 
thành. Cuộc cách mạng này do ý kiến một người và đã mở 
đường cho các thế hệ sau bước vào con đường chắc chắn 


(1ƒ Sdtr.16 
(2) Prolẻqgomàènes, tr. 42 


5ó TRĂN THÁI ĐỈNH 


của khoa học. Người đầu tiên (người này có tên là Thalès 
là gì không hệ) chứng minh được hình tam giác cân, quả 
thực tổ ra đã có một sự mặc khải: ông thấy không cần theo 
sát từng nét của hình vẽ, cũng không cần trói minh vào 
quan niệm của hình đó như thể hình đó có thể dạy ông về 
những đặc tính của hình đó, nhưng chính ông phải thể hiện, 
tức kiến tạo hình đó theo. như cái ông nghĩ về nó và nhờ 
những gì ông quan niệm về nó một cách tiên thiên. Và để 
trí thức một cách chắc chắn và tiên thiên bất cứ cải gì, ông 
chỉ cần gán cho sự vật tất cả những gì nhất thiết phải có 
đúng như quan niệm ông có về sự vật đó” 0), 


Câu nói vừa đây của Kant rất quan trọng, cần được hiểu 
thấu đáo để dễ theo dõi tư tưởng của ông sau này. Vậy 
cuộc cách mạng Toán học ở chỗ Thalès hay một nhà Toán 
học nào đó đã không nghiên cứu toán học với những hình 
cụ thể, nhưng đã dùng những quan niệm tiên thiên để kiến 
tạo nên những hình để mà nghiên cứu. Và kiến tạo như thế 
một cách thuần túy, bằng quan niệm thôi. Như vậy không 
phải thiên nhiên cùng với những hình thể cụ thể đã dạy 
nhà toán học điều gì, nhưng chính nhà toán học đã dùng 
quan niệm tiên thiên của ông để tạo nên những hình mà 
ông nghiên cửu. 

b) Sau tính chất thuần túy và tiên thiền của Toán học, 
Kant nhấn mạnh về tỉnh chất rổng hợp của khoa này. Tưởng 
cũng nên nhấc lại: đối với Kant, một phán đoán tổng hợp 
Tuôn mang lại một cái gì mới cho tri thức. Trong cuốn Phê 


(1) Raison pure, tr. {7 


TRIẾT HỌC KANT 57 


bình lý trí thuần Húy cũng như trong cuốn Sơ luận, chúng ta 
luôn gặp những câu như: “Theo bản chất của chúng, các 
phán đoán về kinh nghiệm đều lả tổng hợp hết. Thực là phi 
lý nếu người ta phải dựa vào kinh nghiệm để xây dựng một 
phán đoán phân tích: để thực hiện những phán đoán phân 
tích người ta không cần ra khỏi quan niệm và như vậy không 
cần gì đến bằng chứng của kinh nghiệm” ®. Trở lại vấn đề 
Toán học, ông viết: “Mbững mệnh đê toán học đêu là tổng 
hợp tiên thiên”: Nói tổng hợp là nói rằng những cải đó có 
thực trong kinh nghiệm, và nói tổng hợp tiên thiên là nói 
thêm rằng những cái đó nhất thiết được thực hiện trong bất 
cứ trường hợp nào. Thí dụ: 7 + 5 = 12. Người ta có thể tưởng 
đó là một mệnh đề phân tích, nhưng theo Kant thì đó là một 
mệnh đề tổng hợp vì tổng số 12 không nằm sẵn trong số 7 
và số 5. Cho nên tất cả các mệnh để toán học và số học đều 
tổng hợp và tổng hợp tiên thiên. Kant còn lấy thí dụ định lý 
“Giữa hai điểm, đường thẳng là đường ngắn nhất” và bất cứ 
định lý hình học nào đều là những mệnh đẻ tổng hợp hết, vi 
trong quan niệm đường thẳng chỉ có phẩm tính “thẳng” thôi, 
không bao hàm ý nghĩa gì vẻ lượng tính “ngắn nhất” hết. 
Bởi vậy khi nói “giữa hai điểm, đường thẳng là đường ngắn 
nhất” chúng ta thực sự đã ra khỏi quan niệm của đường thẳng 
đề đạt tới một quan niệm mới nữa là quan niệm quãng cách, 
cũng như thí dụ trên kia “tất cả các vật thể đều có trọng 
lượng” chúng ta đã ra khỏi quan niệm vẻ vật thể để tiến 
sang quan niệm tương quan giữa hai vật thể, bởi vì trọng 
lượng chính là sự vạn vật hấp dẫn nhau. 


()_ Raison pưre, tr. 38 


Đến đây Kant đã chứng minh được rằng Toán học là 
khoa học gồm toàn những mệnh để tổng hợp tiên thiên, 
liên can đến những hình thể và những tương quan giữa các 
hình đó, đúng như ta quan niệm một cách thuần túy tiên 
thiên về chúng. Với tính chất tổng hợp, Toán học là khoa 
học thực sự vi mang lại cho ta những tri thức mới mẻ. Với 
tính chất tiên thiên, Toán học đã kiến tạo nền các bình thể 
và xác định tất cả những tương quan có /hể cỏ nơi các 
hình đó, bao trủm tất cả những gì người ta có thể quan 
niệm và tưởng tượng về các hình đó. Nhân đó trì thức toán 
học là tri thức khoa học đích thực với hai đặc tính là phổ 
quát và tất yếu. 


c) Sau cùng Kant đặt vấn để căn bản hơn nữa: “Làm 
sao có thể có khoa Toản học thuản niy ?”. Ông chỉ phốt 
qua vấn để này trong cuốn Phê bình lý trí thuần túy, nhưng 
lại bàn luận tỉ mỉ nơi cuốn Sø luận. Ông không nêu lên 
vấn để này vì khoa toán học, nhưng vỉ khoa Siêu hình học 
dưới đây: từ chỗ tìm ra nguồn gốc một khoa học, ông sẽ 
tiến sang chỗ tìm ra nguồn gốc tri thức khoa học nói chưng, 
rồi từ đó bước sang giai đoạn cuối củng là xác định khả 
năng và giới hạn của trí năng con người.Nói cách khác, 
chủ đích của ông là lập một tòa án để xác định quyển hạn 
của ly trí con người. Nhân đó, việc xem xét tính chất và 
nguồn gốc của Toán và Vật lý học nên được coi là những 
chuẩn bị cần thiết. 

Làm sao có thể có khoa Toán học thuần túy ? Kant trả 
lời: “Chúng ta đứng trước một tri thức vĩ đại đã được minh 
chứng sự bao la của nó thực là đáng kể và nó còn hứa hẹn 


TRJIẾT HỌC KANT s9 


một sự phát triển vô hạn trong tương lai. Nó đạt được tính 
chất chắc chắn hoàn toàn, nghĩa là một sự tất yếu tuyệt 
đối, bởi vì nó không dựa trên một nền tảng thường nghiệm 
nào hết: nó là một sản phẩm thuân túy của lý trí, đồng thời 
nó có tính chất tổng hợp” #. Nhựng nếu là thuần túy, nghĩa 
là nếu không đựa trên kinh nghiệm thì Toán học lấy đâu ra 
những hình để làm đối tượng nghiên cứu ? Hỏi thế vì trực 
giác là đối diện với một đối vật. Kant vẫn hãnh diện rằng 
đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người một người đã 
nghiền cứu đến nguồn ngọn của khả năng tri thức con 
người. Về vấn để làm sao có thể có trực giác thuần túy, 
Kant trả lời: “Nếu trực giác của ta là biểu tượng những vật 
tự thân, thì ta có thể có trực giác thường nghiệm thôi, không 
thể có trực giác tiên thiên. Sự thực thế nào ? Sự thực chúng 
ta chỉ biết vạn vật theo phương diện chúng ảnh hưởng đến 
cảm giác của ta chứ ta không biết gì về bản tính tự thân 
của chúng”. Nói cách khác, ta chỉ biết vạn vật theo như 
chỗ ta có kinh nghiệm giác quan về chúng, còn bản tính 
tuyệt đối của chúng là gì ta không biết. Tuy nhiên cảm 
giác của ta cũng có hai thứ: cảm giác thường nghiệm và 
cảm giác thuần túy. Cảm giác thường nghiệm, tức thông 
thường, là tất cả những gì ta cảm thấy về phẩm tính sự vật 
như nóng, lạnh, to, bé v.v.. Còn cảm giác thuần túy là khả 
năng cảm thọ của ta. Kant gọi đó là cảm năng thuần túy 
của ta (sensibilitẻ pure), nhờ nó mà ta lãnh hội được hình 
thù và sự chuyển động của vạn vật. Dưới đây, trong Chương 
H, chúng ta sẽ có dịp bàn giải đây đủ về cảm năng thuần 


(1) Prolégomènas, tr 41 


éo0 TRẦN THÁI ĐỈNH 


túy này. Đại để cảm năng này có hai hình thức: không gian 
và thời gian. Trước đây các triết gia vần coi không gian và 
thời gian là những thuộc tính của vạn vật, hoặc coi đó là 
những thực tại tự thân, trái lại Kant coi đó chỉ là những 
hình thải của cảm năng ta: không gian là khả năng của ta 
để hình dung các vật ở ngoài ta, thời gian là khả năng của 
ta để hình dung sự chuyển biến ở trong ta và ngoài ta. Như 
vậy vạn vật được ta tri thức chỉ vì chúng có biểu tượng nơi 
không gian và thời gian xét như đây là hai hình thái thuần 
tủy của cảm năng con người. Vạn vật nhất thiết phải nhờ 
cảm năng của ta mới trở thành những đối tượng cho ta. Xét 
như chúng nhất thiết được biểu tượng nơi không gian, cho 
nên nhờ sự biết bản chất của không gian (tức cảm năng 
thuần tủy của ta) ta có thể biết một cách tiên thiên và thuần 
túy về các hình toán học. Nhân đó mà có thể có khoa Toán 
học thuần túy, đúng như Kant viết: “cũng như khoa Toán 
học phải hình dung các quan niệm của nó bằng trực giác, 
thì khoa Toán học thuần túy cũng hình đung các quan niệm 
của nó bằng trực giác thuần tủy, nghĩa là bằng cách kiến 
tạo nên chúng” ©), 


Tóm lại, sở dĩ có khoa Toán học thuần túy vì ta có khả 
năng hình dung các hình một cách tiền thiên khi ta kiến 
tạo nên chúng theo quan niệm ta. Tới đây, muốn chứng 
minh một cách cụ thể rằng con người không thể tri thức 
những vật tự thân, nhưng chỉ biết những hiện rượng. Kant 
đã đưa ra vấn để những hình giống nhau mà lại không lồng 
lên nhau được, không thay thế nhau được. “Hai hình tam 


()_ Prolảqgomèaas, tr.45 


TRIẾT HỌC KANT ó1 


giác bầu của hai bán cầu, có chung một đáy là một hình 
cung ở xích đạo: chúng có những cạnh và những góc bằng 
nhau, như vậy chúng không khác nhau tí nào, vậy mà người 
ta không thể lấy tam giác này thay cho tam giác kia” 0), 
Tại sao? Tại vì chúng có một khác biệt mà không một trí 
nãng nào giải thích được, vì là khác biệt do tương quan 
ngoại tại nơi không gian làm nên. Muốn rõ hơn Kant đã 
lấy thí dụ khi ta giơ tay mặt trước tấm gương, thì trong 
gương ta có hinh ảnh tay trái: hai tay giống hệt nhau nhưng 
lại không thể thay thế cho nhau. Và như thế không phải do 
một khác biệt nội tại nào hết, nhưng do tính chất tri thức 
hiện tượng của ta là thử tri thức lệ thuộc vào không gian, 
và nói lệ thuộc vào không gian tức cũng như nói lệ thuộc 
vào cảm giác của ta ®'. Rồi Kant kết luận một cách vui vẻ: 
“Chúng ta không thể hiểu tại sao những sự vật hoàn toàn 
giống nhau lại không thể thay thế cho nhau, nếu chúng ta 
chỉ dựa vào những quan niệm, bởi vì chúng chỉ khác nhau 
theo tương quan của chúng đối với tay phải hay tay trái ta 


trong việc rực giác thôi” ®, 


Nhin lại ta thấy Kant đã lần lượt trình bày thế nào là một 
trí thức thuần túy, một tri thức tổng hợp tiên thiên, và sở dĩ 
có khoa Toán học thuần túy vì ta có khả năng hỉnh dung 
một cách tiên thiên các hình của hình học cùng là những 
tương quan của các hình đó. Vì ta hình dung vạn vật và các 
hình thể theo cách thức nhận thức của cảm giác ta, nên tri 
(1) Prolégomènes, tr.48 


(2) Proléqomènes, tr. 49 
(3) Sd, tr. 49 


62 TRẦN THÁI ĐỈNH 


thức của ta là rrị thúc hiện tượng, nghĩa là ta chỉ tri thức sự 
vật xét như nó có tương quan với cảm giác ta thôi, chứ ta 
không biết gì về bản tính tuyệt đối của nó. Thực ra như Kant 
sẽ trình bày sau này, con người không phải là thân linh, nên 
con người không cỏ tri thức thuần lý. Con người chỉ có trì 
thức hiện tượng, một tri thức khả giác. 


C. Tính chất khoa học của khoa Vật lý học 
thuần túy 


Cũng như nơi những nghiên cứu của ông trên kia về 
Toán học thuần tủy, mục đích của Kant khi nghiên cứu về 
khoa Vật lý thuần túy ở đây không là gì khác ngoài sự tìm 
hiểu khả năng tri thức con người. Khác và hơn một điều là 
với khoa Vật lý ông đi thẳng vào lãnh vực những thực tại 
khả giác, tức lãnh vực kinh nghiệm của giác quan. Như 
vậy chúng ta tiến thêm bước nữa gần khoa Siêu hình học, 
vì khoa Siêu hình học là khoa đặt nên cho những thực tại 
của thế giới hữu hình. Tất cả cuốn Pñé bình lý trí thuần 
túy có thể được coi là một thiên biện luận về tri thức vật lý 
học. Ngay nơi phần nhập để, Kant đã nêu lên vấn để căn 
bản: “Làm sao có thể có khoa vật lý thuần túy ?”. Để trả 
lời, ông đã lần lượt trình bày về bản chất của tri thức thực 
nghiệm, sau đó ông tiến sang vấn đẻ then chốt, tức vấn đề 
khoa Vật lý học thuần túy. 

a) Trước hết nên năm vưỡng những quan niệm cơ bản 
như: bản chất sự vật, bản thể, nguyên nhân, kinh nghiệm 
v.v... Tư tưởng của Kant rải rác trong bài Tựa và phần Nhập 


TRIẾT HỌC KANT 63 


đề cuốn Phê bình lý trị thuần túy cũng như trong cuốn Sơ 
luận. Sau đây là những nét chính. 


Về bán tính, hay bản chất sự vật. Kant viết: “Bản tỉnh 
vạn vật là sự hiện hữu của vạn vật xét như sự hiện hữu này 
được xác định bằng những định luật phổ quái. Bởi vì nếu 
danh từ bản tính có nghĩa là sự vật tự thân, thi chúng ta 
không thể biết gì về các vật đó dù là cách tiên thiên hay 
cách hậu nghiệm” ©„ Kant thấy cần phải xác định ngay về 
quan niệm vật lý của ông: từ Platon, Aristote đến Descartes 
và Hume, triết học vẫn nói đến những bản tính vĩnh cửu và 
bất biến của vạn vật, tức bản tính tự thân và tuyệt đối của 
chúng. Theo Kant, con người không có cách nào biết được 
những bản tính tự thân đó, vì cách thế tri thức duy nhất 
của con người là tri giác, một tri thức kết tỉnh của quan 
niệm và cảm giác, nhân đấy con người không thể có cái 
nhìn vào bản tính tuyệt đối của vạn vật như chư thần. Nói 
cách khác, con người phải nhờ kinh nghiệm mới tri thức 
được sự vật; tuy nhiên Kant vẫn nhấn mạnh rằng kinh 
nghiệm không phải là nguồn mạch duy nhất của tri thúc, 
vì ngoài tri thức thường nghiệm của giác quan, ta còn một 
thử trí thức chắc chắn hơn: đó là tri thức khoa học. Tri 
thức khoa học này không chịu đừng lại nơi những sự kiện 
vụn vặt, cũng không tự cho mình cái quyển biết tới bản 
tính tuyệt đổi của vạn vật, nhưng nhiệm vụ của nó là tìm 
hiểu những định luật chi phối sự xuất hiện của vạn vật 
củng là những biến chuyển của chúng. 


()  Prolégomenes, tr. 61 


64 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Xem thế, ta thấy vẫn là đanh từ “bản tính” nhưng từ 
Aristote đến Kant nó đã đổi hẳn nội dung. Với Aristote và 
truyền thống Tây phương cho tới Descartes và Hume, thị 
bản tính có nghĩa là cơ cấu nội tại, tuyệt đối bất biến của 
vạn vật. Còn đối với Kant, thì chữ bản tính lại chỉ có nghĩa 
là hệ thống những định luật chí phối những biến dịch của 
sự vật thôi. Nói cách khác, khoa Vật lý của Aristote đưa ra 
những quan niệm suông, những định nghĩa về sự vật, còn 
khoa Vật lý của Newton mà Kant nhận làm của mình thì 
lại chú trọng đến những định luật liên can đến những biến 
thái của sự vật. Kant viết: “Chúng ta không có cách nào 
khác để nghiên cứu bản tính sự vật ngoài cách tìm biết 
những điều kiện và những định luật phổ quát (mặc dù chủ 
quan) nhờ đó mà ta có thể có tri thức về vạn vật, tức cỏ thể 
có kinh nghiệm về sự vật” ®), Đối với Kant, tri thức không 
phải là chiêm ngưỡng những thực tại tự thân như ta thấy 
nơi thuyết Platon và truyền thống Tây phương cho đến 
Descartes, nhưng tri thức chỉ là tương quan giữa sự vật và 
khả năng lãnh hội của ta. Khả năng này chính là cảm năng 
của ta cùng với hai hình thái của nó là không gian và thời 
gian: cảm năng của ta là điểu kiện để ta có thể có kinh 
nghiệm, tức có thể có tri thức về vạn vật. Nhân đó tri thức 
vật ly lệ thuộc vào khả năng trí thức của con người: vì ta 
biết khả năng tri thức của ta, nên ta có thể tri thức một 
cách tiên thiên về sự vật, và đo đó ta mới có tri thức phổ 
quát và tất yếu về vạn vật. 


(1) Proléoomànee,tr 65 


TRJIẾT HỌC KANT 65 


Chúng ta đạt trí thức này cách nào? Kant trả lời: “Tất 
cả các phán đoán của ta, thoạt tiên chỉ là những phán đoán 
đựa trên tri giác, và như vậy chúng chỉ có giá trị cho riêng 
mỗi người chúng ta, nghĩa là cho chính chủ thể trí thức 
thôi, rồi chỉ sau đó chúng ta mới mang lại cho chúng một 
tương quan mới, nghĩa là làm cho chúng có giá trị luôn 
luôn và cho mọi người” ®, Từ chỗ chỉ có giá trị riêng cho 
từng chú thể tri thúc, những phán đoán của ta đã sang tới 
chỗ có giá trị phổ quát cho mọi người mọi thời: đó là một 
biến chuyển sâu xa. Kant gọi trạng thái mới này là: kinh 
nghiệm nói chung, hoặc y thức nói chung. Ta có kinh 
nghiệm nói chung này khi ta không còn dùng ý thức để 
nhìn những sự vật cụ thể và cá vị, nhưng lấy ý thức tổng 
quát để nhìn một loại sự kiện nào đó. Thí dụ khi nói: “Không 
khí có tỉnh chất co giăn”, tôi có thể ý thức điểu đỏ hai 
cách: hoặc nhìn vào sự kiện không khí đang co giãn trước 
mắt tôi, hoặc lấy ý thức tổng quát để nhìn mệnh để này 
như một chân lý phổ quát ®'. Chính nơi ý thức tổng quát 
này, chúng ta nhận ra nguồn gốc của tri thức tiên thiên, 
tức tri thức khoa học, vì ý thức tổng quát không nhắm từng 
sự kiện hoặc từng trạng thải sự vật, nhưng nhìn toàn thể 
những sự kiện có /hế có về một loại nào đó, và toàn thể 
những trạng thái có thể có và nhất thiết phải có khi có đủ 
những điều kiện. 

b) Làm sao có thể có khoa Vật lý thuần túy ? Vấn đề có 
giống mà cũng có khác với vấn để Toán học thuần túy trên 


(1) Prolégomènes, tr. 67 
(2) Sd,tr.67 


66 TRẦN THÁI ĐỈNH 


kia: giống nhau ở chỗ cả hai trí thức cùng có bản chất tiên 
thiên, nhưng lại khác nhau ở chính chỗ tiên thiên đỏ. Khoa 
Toán học kiến tạo một cách tiên thiên những đối tượng 
nghiên cứu của nó, còn khoa Vật lý không có quyển và 
không có khả năng kiến tạo nên kinh nghiệm, nhưng chỉ 
làm sao tìm ra những định luật chỉ phối kinh nghiệm. Ta 
không cỏ khả năng kiến tạo nên những thực tại vật lý vì 
chỉ minh Thượng Đế có trực giác phát nguyên (intuition 
originaire) nghĩa là trực giác #ïển /qo nên sự vật, còn con 
người chỉ có trực giác tiếp xuất (intuition dérivée) nghĩa là 
trực giác lãnh hội những thực tại hiện đã có đấy rồi. Cái 
nhin của Thượng Đế làm cho có sự vật ; cái nhìn của ta chỉ 
làm cho sự vật trở thành hiện tượng cho ta, làm cho vạn 
vật có thêm một cái gì trước đó chưa có: đó là tương quan 
của chúng với ta Ð, 


Như vậy khoa Vật lý khác khoa Toán học ở một điểm 
quan trọng: một bên không cần đến kinh nghiệm, một bên 
là khoa học về kinh nghiệm. Điều khó hiểu là: Làm sao có 
thể có kinh nghiệm tiên thiên ? Nỏi kinh nghiệm tiên thiên 
không phải là tự mâu thuẫn sao? 

Thực ra, nếu phải kinh nghiệm những vật tự thân, thi 
kinh nghiệm tiên thiên là mâu thuẫn và phi lý. Nhưng Kant 
đã nhấn mạnh từ đầu rằng kinh nghiệm vật lý không phải 
là kinh nghiệm về những vật tự thân, nhưng là kinh nghiệm 
vẻ những hiện tượng, kính nghiệm những sự vật đúng như 
chúng được lãnh hội bởi tri giác ta. Đến đây Kant đưa ra 


(1) xem Prolẻgomảnes, tr.78 


TRIẾT HỌC KANT é7 


một lời phê bình nghiêm khắc đối với Hume, một triết gia 
ông kính phục vì đã lay ông khỏi giấc mê ngủ giáo điều. 
Hume chủ trương cảm giác là nguồn duy nhất của trì thức 
và ông cho rằng trí năng hay lý trí chỉ là những danh từ 
rỗng vì ông phủ nhận tâm trí và tinh thần. Hume đã lấy 
cảm giác để giải nghĩa không những trí giác và hoài niệm, 
mà còn giải nghĩa luôn cả những nguyên lý của lý trí như 
nguyên lý nhân quả. Ông bảo vì nhiều lẩn ta đã thấy hễ có 
A (nguyên nhân) liền có B (hậu quả) theo sau, lâu dần ta 
liên kết hai sự kiện đó với nhau để quyết rằng hề có A tất 
sẽ có B. Tuy nhiên, vẫn theo Hume, nguyên lý nhân quả 
không có tính chất tấ! yếu, bởi vì nếu người ta hoài nghỉ 
có một thay đổi quan trọng nào đó trong trật tự thiền nhiên, 
thì bao nhiêu kinh nghiệm trước đây của ta liền trở thành 
vô ích, quá khứ không còn là bài học cho tương lai nữa, và 
nguyên lý nhân quả cũng tiều luôn, Kant trả lời: Nếu chỉ 
xây tri thức ta trên nền tảng cảm giác của kinh nghiệm 
thông thường, thì trì thức ta không có tỉnh chất tất yếu và 
phổ quát như trì thức khoa học. Kant tố cáo Hume đã làm 
cho không thể xây dựng một khoa Vật lý học thực thụ bởi 
vì Hume chỉ truy nhận có trí thức thường nghiệm thôi, 
không nhận tri thức lý thuyết, mà “tri thức thường nghiệm 
thì không có giá trị của những đệ nhất nguyên lý” ®. Vần 
theo Kant, ta không thể tìm nơi trị thức giác quan những 
nguyên lý tất yếu của tri thức khoa học, nhưng phải tìm 
nơi trí năng: “Những định luật phổ quát của kinh nghiệm 
sở dĩ có được là vi chúng dựa vào tương quan giữa trí năng 


(1) Phê binh iÿ trí thuần túy, tr.34 


ó8 TRẦN THÁI ĐỈNH 


và kinh nghiệm, chứ chứng không do kinh nghiệm mà có, 
trái lại chính kinh nghiệm đã nhờ các định luật đó mà có 
thể có ” 0), 


Hume đã không giải quyết được vấn để nguồn gốc của 
nguyên lý nhân quả, vì ông đã tìm gia phá của nó nơi cảm 
giác. Cảm giác và lý trí là hai lãnh vực biệt lập như vật 
chất và tính thân. Cảm giác không thể nào phát sính ra các 
nguyên lý của lý trí được. Bởi vậy Kant đã lật ngược cách 
giải quyết của Hume: theo Kant, không phải kinh nghiệm 
đã dạy cho ta những định luật của kinh nghiệm, nhưng chính 
trí năng đã cho ta cải khả năng để kiến tạo nên kinh nghiệm 
và thấu hiểu những định luật của kinh nghiệm. Nói cách 
khác, trí năng là chính khả năng thâu nhận những cảm giác 
vụn vật của nhiều tri giác để rồi đúc kết nên kinh nghiệm, 
xét như kinh nghiệm là mối liên hệ chặt chẽ giữa những 
hiện tượng đi trước và hiện tượng ởi sau, giữa nguyên nhân 
và hậu quả. Cái định luật chi phối mối liên hệ giữa cái 
trước và cái sau, giữa nguyên nhân và hậu quả: cơ cấu này 
không nằm trong từng sự kiện khả giác, không nằm trong 
cái trước hoặc cái sau, nhưng nằm bắc ngang từ cái trước 
sang cái sau. Nó không nằm trong sự kiện, nhưng nằm trong 
tương quan giữa các sự kiện: và tương quan này thì trí 
năng ta có thể biết một cách tiên thiên. 


Như vậy, một lần nữa, ta gặp quan niệm hiện tượng nơi 
học thuyết Kant: đối tượng của tri thức vật lý không phải 
là những vật tự thân, nhưng là những biện tượng, tức những 


(1) Prolégomènes, tr.86 


TRIẾT HỌC KANT 69 


sự vật trong tương quan của chúng với tri giác của ta. Kant 
viết: “Chúng ta không nền tìm những định luật phố quát 
của vật ly nơi thiên nhiên, nhờ kinh nghiệm; nhưng trải lại 
chúng ta chỉ nên tìm hiểu về tính chất vạn vật luôn phù 
hợp với các định luật, và tìm hiểu điều này nơi những điều 
kiện của cảm giác và trí năng ta, tức những điều kiện làm 
cho có thể có kinh nghiệm” +), 

Xác định như vậy rồi, Kant có thể giải quyết vấn đẻ đã 
nêu lên trên đây: “Lờm sao có thể có khoa Vật lộ thuần 
túy? ". Khoa này sở đĩ có được vì nó không mất công nghiên 
cứu những sự vật lạc lðng trong thiên nhiên, như kiểu chúng 
là những vật tự thân, không thuộc vào những điều kiện tri 
thức của con người chúng ta. Trải lại, khoa Vật lý thuần 
túy chỉ nghiên cứu những biến chuyển của vạn vật xét như 
những biến chuyển này được lãnh hội bởi khả năng trí thức 
ta, với những điều kiện nhất định của trí năng và cảm giác 
ta. Nói cách khác, khoa Vật lý không nghiền cứu vạn vật 
nơi vạn vật, nhưng nghiên cứu chúng nơi biểu tượng ta có 
về chúng, nơi quan niệm ta có vê chúng, nơi những giả 
thuyết và những chứng nghiệm ta đưa ra về chúng. Đó là ý 
nghĩa câu nói trên đây của Kant: không tìm hiểu nơi những 
điểu kiện chủ quan thực sự chi phối kinh nghiệm ta có về 
vạn vật, làm sao nắm được những công thức nói lên sự vạn 
vật luôn phản ứng theo những định luật nhất định. 

Những điêu kiện đó là những gì? Là những điều kiện 
của trị thức nói chung. Mà theo Kant thì tri thức là kết tỉnh 


(1) Prolégomènes. tr.94 


70 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


của quan niệm và cảm giác, như vậy những điểu kiện của 
tri thức là cảm năng thuần túy và trí năng thuần túy. Dưới 
đây, nơi Chương II, chúng ta sẽ thấy Kant trình bày tỉ mỉ 
về cảm năng thuần túy với hai hình thức của nó là không 
gian và thời gian, rồi trí năng thuần túy với 12 phạm trù 
tức quan niệm thuần túy. Điều chúng ta cẩn biết nơi đây 
là: với hai hình thái của cảm năng thuần túy là không gian 
và thời gian, và với 12 phạm trủ được coi là 12 hình thái 
phán đoán của trí năng, Kant đã muốn kê khai cho ta thấy 
phạm vi cùng là giới hạn của tri thức con người: con người 
chỉ có tri thức khi có đủ những điều kiện vể cảm năng và 
trí năng đó. Rồi nếu nghiên cứu kỹ càng những điểu kiện 
tri thức này, con người có thể biết một cách tiên thiên các 
hiện tượng của khoa Vật lý. 


Chúng ta vùa theo đõi Kant trong việc giải quyết vấn 
để khoa Vật lý thuần túy, một khoa không chịu lần mỏ 
theo vết chân của kinh nghiệm thông thưởng, nhưng đã 
dựa vào tính chất hiện tượng của sự vật vật lý để xác định 
một cách tiên thiên về những định luật chỉ phối tất cả các 
sự việc có thể xảy ra trong lãnh vực vật lý. Đó là một công 
việc có thể làm được, vì chỉ cần nghiên cứu những định 
luật của tri thức con người nơi phản cảm năng cũng như 
phần trí năng. Nhân đó, 3 kết thúc những trang bàn về 
khoa Vật !ý đuuần túy, Kant viết: “Chúng ta không nghiên 
cứu về bản tính của những vật tự thân, nghĩa là một thứ 
bản tính không nén can gì đến những điều kiện của cảm 
sâng và trí năng ta, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với những 
bản tỉnh vạn vật xét như đó là một cái gì có thể được ta 


TRIẾT HỌC KANT 71 


kinh nghiệm. Trí năng ta làm ta có thể có kinh nghiệm này, 
nên đồng thời nó cũng xác định đâu là thế giới ta có thể có 
kinh nghiệm và đâu là những thực tại không thể trở thành 
đối tượng kinh nghiệm của ta” ®), 


D. Có thể có khoa Siêu hình học không 2 


Trên đây Kant vừa lẳn lượt nghiền cứu những điều kiện 
để có thể có khoa Toán học thuần túy và khoa Vật lý thuần 
túy, xét như đó là những tri thức hoàn toàn chắc chắn bởi 
vì hội đủ hai đặc tính phổ quát và tất yếu. Các khoa đó đã 
bước vào con đường chắc chắn của tri thức khoa học vì đã 
thể hiện được những cuộc cách mạng cần thiết: thay vì 
theo nẻo đường của những sự kiện vụn vặt và bất tất nơi 
kinh nghiệm thông thường, các khoa đó đã tìm ra con đường 
sáng sủa của trí thức tiên thiên, một tri thức bao trùm tất cả 
kinh nghiệm con người cỏ ¿hể có. Khoa Siêu hình học có 
thể đi vào con đường này không ? 


Tất cả cuộc đời của Kant chỉ là một cố gắng liên lý để 
xây dựng một khoa Siêu hình học xứng với “thời đại ánh 
sáng” (Aufklaerung), và ông nói cẩn phải làm một “cuộc 
cách mạng Copernic” cho khoa Siêu hình học. Hơn nữa 
ông còn nói muốn theo phương pháp của các nhà Vật lý 
học. Bằng ấy điều đã làm nhiều học giả vội kết luận rằng 
Kant muốn xây khoa Siêu hình học của ông trên nền tảng 
của khoa học thực nghiệm. Có học giả còn cho rằng: vì 
Kant chủ trương chỉ tri thức thực nghiệm mới đáng gọi là 


(1)  Prolégomènes, tr.98 


72 TRẦN THÁI ĐBỈNH 


tri thức khoa học, và bởi khoa Siêu hình bàn về những thực 
tại không thể chứng nghiệm được, cho nên Kant đã kết 
luận rằng không thể có khoa Siêu hình học. Thực không gì 
sai lắm hơn. 


Muốn rõ chủ trương của Kant về vấn đề Siêu hình học, 
tưởng nên nhớ những phê bình của ông đối với khoa Siêu 
hình học cổ truyền mà ông gọi là Siêu hình học giáo điểu 
(Wolf, đồng thời phải nhớ những gì ông đã đưa ra làm 
căn bản cho một khoa Siêu hình học mới. 


a) Kanf phê bình khoa Siêu hình học cố truyền thế nào? 
Ông chỉ trích khoa này đã lần lộn tri thức siêu hình với tri 
thức của các khoa học khác. Tất cả cuốn Phê bình lý trí 
thuần túy nhắm chứng minh rằng khoa Siêu hình học không 
nên đi vào nẻo đường của các khoa học thực nghiệm vì lẽ 
đối tượng của Siêu hình học là những thực tại bất khả 
nghiệm. Bản chất những đối tượng đỏ (linh hồn và Thượng 
Để) không bao giờ trở thành đối tượng cho tri thức ta. 


Hệ thống triết học của Kant về vấn để tri thức thường 
nói đến ba thứ khả năng tri thức nơi con người: cảm năng, 
trí năng và ly trí. Cảm năng cho ta biết những øi kích động 
giác quan ta như nóng lạnh, đau, nhột v.v... Trí năng cùng 
với cảm năng là nguồn gốc tri thức của ta về vạn vật cùng 
là nguồn gốc của kinh nghiệm nói chung. Còn lý trí là khả 
năng suy luận và phán quyết về những thực tại siêu hình. 
Kant gọi những quan niệm thuần túy của trí năng là phạm 
trù, và gọi những quan niệm thuần túy của lý trí là ý /ướng: 
phạm trù có công dụng cho việc trí thức bằng kinh nghiệm, 


TRIẾT HỌC KANT 73 


còn ý tưởng thì không áp dụng vào kinh nghiệm được bởi 
vì chúng biểu tượng những thực tại không bao giờ ta có 
kinh nghiệm giác quan. “Phân biệt các ý trởớng, tức quan 
niệm thuần túy của lý trí một bên, và cđc phạm rò túc 
quan niệm của trí năng một bên, coi chúng là những tri 
thức thuộc hai loại khác nhau về nguồn gốc và công dụng: 
đó là điều rất quan trọng để xây dựng một khoa học bao 
hàm tất cả các tri thức tiên thiên. Không có sự phán biệt 
này sẽ không thể có khoa Siêu hình học được” 09), 


Vi không biết phân biệt như thể, khoa Siêu hình học cổ 
truyền đã dựa vào các khoa học để chứng minh linh hồn 
và Thượng Đế. Hết dùng Vật lý học như Aristote lại dùng 
Toán học như Descartes. Chúng ta sẽ thấy Kant đả phá 
những lập luận như thế nơi phần Biện chứng pháp siêu 
nghiệm của cuốn Phê bình lý trị thuần túy sau này. Đại 
khái ông chứng mỉnh rằng không thể dùng kinh nghiệm 
vật lý để chứng minh linh hồn là một bản thể, hoặc chứng 
minh linh hồn có bản chất đơn thuần, hoặc chứng minh 
linh hồn là một nhân vị. Cũng không thể dùng suy luận vật 
lý để chứng minh Thượng Đế. Tại sao? Tại vì Thượng Để có 
bản chất siêu việt vô cùng, đã vậy ta không thể dùng kinh 
nghiệm ta có về vạn vật để làm chiếc cầu đi lên tới Ngài. 

b) Kanm! dự tính xây khoa Siêu hình học của ông trên 
căn bản nào? Trước hết ông đưa ra nhận định này: con 
người là một hữu thể có lý trí sinh hoạt trong thiên nhiên, 
mọi hành vi của con người đểu vừa chịu sự chi phối của 


(1) Prolégomènes. tr 107 


7á TRẦN THÁI ĐỈNH 


luật thiên nhiên tất định (vì hành vi con người ở trong thế 
giới hiện tượng), vừa chịu sự quyết định tự đo của con người 
(xét như con người là một chủ thể tự do, có lý trì). Lý trí 
con người không có quyền sai khiến các luật thiên nhiên 
theo sở thích của mình: như vậy các luật thiên nhiên được 
hoàn toàn bảo đảm, và hành vi của con người phải lựa theo 
các luật thiên nhiên đó trong sinh hoạt của mình. Tuy nhiên 
con người có thể đặt hay không đặt những điều kiện cho 
các lực lượng thiên nhiên hoạt động, có thể làm hay không 
làm những việc mà mình đã dự trù thấy những hậu quả °), 


Con người tự do và biết mình tự do trong các hành vi 
cũng như trong cả cuộc sống. Con người không sinh hoạt 
một cách tất định như các vật thể vật lý và các loài động 
vật khác. Dù muốn dù không, con người thấy mình phải 
quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định trong 
cuộc đời. Con vật không cảm thấy bơ vơ và không bao giờ 
khổ tâm vì những lưỡng lự, vì con vật sống theo bản năng 
tất định. Con ngưởi có muốn sống như thế cũng không 
được, vì sẽ cảm thấy như thế chưa đẩy đủ với chức vụ làm 
người. Con người không cảm thấy thỏa mãn trong thế giới 
của cảm giác: “Lý trí không tìm thấy thỏa mần trong những 
quan niệm và những định luật của trí năng là những cái 
được coi là đủ dùng trong lãnh vực thế giới khả giác” ®), 
Tại sao không thỏa mãn? Tại vì con người không thể không 
tự đặt cho minh những câu hỏi siêu hình: “Hơn các khoa 
học khác, khoa Siêu hình học đã được thiên nhiên đặt ở 


(1) Xem Prolágomènes, tr.129 - 130 
(2) Sd,tr 141 


TRIẾT HỌC KANT 75 


trong ta, và không nên coi đó là kết quả của một lựa chọn 
tùy thích hoặc một gia tăng ngoại lệ của kinh nghiệm” ®', 
Như vậy con người có bản chất siêu hình, và con người 
chỉ hoàn toàn thỏa mãn khi giải quyết ổn thỏa những vấn 
để siêu hình mà không ai tránh nổi. Nếu chỉ dừng nơi thế 
giới hiện tượng, con người cảm thấy hụt mất một cái gì vô 
cùng quan trọng, tức căn nguyên khả dĩ mang lại lời giải 
đáp cho những thắc mắc của lý trí. Thắc mắc căn bản nhất 
của con người là tỉm ra nguyên nhân vạn vật cùng là ý 
nghĩa đời sống mình. Vậy mà tìm trong thế giới hữu hình, 
ta chỉ thấy những sự vật nửa chừng, nghĩa là những sự vật 
vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân, hậu quả của những cái 
đi trước nó và nguyên nhân cho cái đi sau nó. “Thế giới 
khả giác không là gì khác ngoài một chuỗi những hiện 
tượng được nối lại với nhau bằng những định luật phổ quát. 
Như vậy thế giới khả giác không có nên tảng vững chắc 
nơi chính mình nó: nó không phải là vật tự thân và nhất 
thiết đòi một cái gì làm nền tảng cho bản chất hiện tượng 
của nó” 0, 

Đúng thế, một đàng thế giới hữu hình chỉ gồm toàn 
những hiện tượng, nghĩa là những sự vật của luật nhân quả, 
đàng khác chúng ta không thể “ngược lên tới đệ nhất nguyên 
nhân” vì đó là điều vượt quá khả năng trí thức thực nghiệm 
là tri thức xây trên hiện tượng. Chúng ta đành chịu vậy 
chăng? Không thể được. Lý trí ta không thể cam chịu như 
thể, trái lại nó luôn tìm lời giải đáp tối hậu cho sự hiện hữu 
(1) $d,tr 141 
(2) $d,tr.142 


76 TRĂN THÁI ĐỈNH 


của vạn vật. Tóm lại, không có khoa Siêu hình học cùng 
với nhừng giải đáp của nó, thi ly trí ta không được thỏa 
mãn”. “Chúng ta phải quan niệm một hữu thể vô chất, một 
vũ trụ khả niệm, một hữu thể tối cao, bởi vì chỉ nơi những 
hữu thể tự thân này lý trí ta mới tìm thấy sự thỏa mãn mà 
nó không hy vọng tìm được nơi những nguyên lý đồng 
hàng mà nó dùng để diễn giải các hiện tượng” ©), 

Kant nhiều lần đã nhấn mạnh về tính chất tất yếu của 
các ý tưởng siêu hình học. Ông cho rằng những ý tưởng 
này cũng nhất thiết có trong lý trí ta như các phạm trù nhất 
thiết có trong trí năng ta ®. Như vậy một đàng nhất thiết 
những ý tưởng này nằm trong lý trí ta và ta phải thỏa mãn 
những ý tưởng đó, - đàng khác đó là những ý tưởng siêu 
việt, nghĩa là ta không thể kinh nghiệm những thực tại mà 
những ý tưởng này khơi lên. Tất cả vấn đề siêu hình học ở 
đó. Kant viết về điểm gay go này như sau: “Chúng ta không 
thể tri thức các hữu thể khả niệm kia nơi bản tính tự thân 
của chúng, nghĩa là không thể tri thức chúng một cách xác 
định, nhưng chúng ta có thể chấp nhận chúng trong tương 
quan của chúng đối với thế giới khả giác và dùng lý trí để 
đặt một liên hệ giữa chúng và thể giới giác quan: vậy chúng 
ta có thể suy tưởng mối liên hệ này bằng những quan niệm 
nói lên tương quan giữa những hữu thể kia và thế giới khả 
giác” ®`. Ta không biết gì về bản chất tự thân của linh hồn, 
nhưng ta biết những hành vi của linh hồn xét như linh hồn 
(1) 8d,tr.143 


(2) Sd, tr. 107 
(3) Proláégomènes, tr.143 


TRIẾT HỌC KANT 7 


là chủ động những hành vi của con người sinh hoạt trong 
thế giới hiện tượng. Tại sao Kant nghĩ ta không thể có trỉ 
thức xác định về những thực thể siêu hình như linh hồn và 
Thượng Đế 2? Chỉ vì các thực tại đó không trở thành đổi 
tượng cho cảm giác ta, mặc đầu ta có quan niệm, bởi đó 
không trở thành đối tượng cho tri thúc thực sự, còn như 
nếu ta quan niệm các hữu thể đó qua những biểu tượng 
vay mượn nơi các sự vật trần gian, thì đó không còn là 
những vật tự thân nữa và cũng không siêu việt nữa. 


Tính chất lưỡng nan của siêu hình học (vừa cần phải 
được ta chấp nhận, vừa không thể trở thành tri thức thục 
sự) chính là cái làm nên đặc tính của tri thức siêu hình, 
một tri thức không xây trên những sự kiện thiên nhiên và 
tất định, nhưng xây trên chữ “PHẢÁI”: phải làm như thế, 
phải có như vậy... mới được. Không có cái phổi này, sẽ 
không có tự do và cũng không còn bản tính tự đo nơi con 
người nữa. Nhưng nói “phải làm”, “phải có” là nói một 
điều tự quyết, và một chấp nhận tự do, chứ không giống 
cái kiểu chấp nhận tất yếu nơi tri thức khoa học thực 
nghiệm. Lãnh vực siêu hình học là một thực tại vươn lên 
khỏi thế giới hiện tượng của luật tất định để đạt tới thế 
giới của cái “phải” (devoir). 


Khoa Siêu hình học của Kant sẽ xây trên nhận định 
căn bản này. 


78 


CHƯƠNG II 


KHẢ NĂNG TRI THỨC CON NGƯỜI 


V ới chương này chúng ta đi vào nội dung cuốn Phê 
bình lý trí thuần túy: tìm hiểu nguồn gốc và giới hạn 
của tri thức con người. Bây giờ chúng ta nghiên cứu phần 
trên của cuốn đó, tức phần Cảm giác học siêu nghiệm và 
Phân tích pháp siêu nghiệm, và chúng ta đành phần sau 
của cuốn sách, tức phần Biện chứng pháp siêu nghiệm cho 
Chương ÏIII. 


Một trong những danh từ chúng ta thường gặp nhiều 
nhất trong cuốn Phê bình lý trí thuần túy là “khả năng trỉ 
thức ” (pouvoir de comnaitre). Đây chỉnh là mục tiêu nghiên 
cứu của Kant nơi cuốn này. Một danh từ nữa thường được 
dùng gần như đồng nghĩa với “khả năng trì thức” là danh 
từ “?¡ thức siêu nghiệm” (connaissance transcenđanrale). 
Kant không nghiên cứu vẻ những thành quả của tri thức 
con người, nhưng ông tìm hiểu nguồn gốc phát sinh ra tri 
thức đó: khả năng tri thức là cái nguồn gốc đó. Và “tri 
thức siêu nghiệm” chính là cái tri thức uyên nguyên làm 
nên cơ cấu mọi tri thức thông thường. Ông gọi đó là tri 
thức siêu nghiệm với ý rằng một khi đã nắm được cơ cấu 


TRIẾT HỌC KANT 79 


cùng là những định luật của trị thức thuần túy, ta sẽ biết 
tất cả những gì con người đã và có thể tri thức sau này. 
Kant viết: “Tri thức siêu nghiệm là trì thức không lo về 
những đối tượng của trị thúc cho bằng lo nghiên cứu về 
những quan niệm tiên thiên của ta có về các đổi tượng đó”), 


Tưởng cũng nên biết trong ba cuốn Phê bình của ông, 
Kant đều nghiên cứu vẻ những khả năng siêu nghiệm của 
con người: hoặc tri thức siêu nghiệm của trí năng thuần 
tủy (Phê bình lý trí thuần túy), - hoặc những quyết đoán 
siêu nghiệm của lý trí thuần túy (Phê bình lý trí thực hành), 
- hoặc khả năng cảm giác siêu nghiệm (Phê bình khá năng 
phản đoán). Thành thử triết học của ông được coi là một 
“hệ thống của tất cá những nguyên tắc của lỳ trí thuần 
táy " 2, Và ông còn gọi triết học của ông là một “chủ nghĩa 
đuy tâm siêu nghiệm” (idéalisme transcendantal) vì triết 
của ông nhắm nghiên cửu về khả năng siêu nghiệm của lý 
trí. Chữ siêu nghiệm của Kant chỉ có nghĩa là khả năng 
thuần túy: chẳng hạn ông sẽ nói “cảm giác siêu nghiệm”, 
“luận lý học siêu nghiệm” v.v... với ý rằng: đó là khả năng 
mà ta biết được ngay trước khi có cảm giác thực sự, bởi vì 
ta biết trước rằng hễ con người có cảm giác thì chỉ cảm 
giác được như thế là cùng, hề con người có luận lý thì nhất 
định phải luận lý như vậy v.v... 


Trở lại câu định nghĩa trên đây của Kant vẻ tri thức 
siêu nghiệm, ta thấy ông đối chiếu hai phía “đối tượng” và 


(1) Raison pure, tr, 46 
(2) Raison pure, tr. 47 


80 TRẦN THÁI ĐỈNH 


“quan niệm tiên thiền ta có về đối tượng” với nhau, y như 
thể đó là hai cái gì hoàn toàn bị điệt. Đối tượng là những 
gì trong thiên nhiên, còn quan niệm tiên thiên ta có về đối 
tượng là tương quan giữa chủ thể với đối tượng: đỏ cũng 
chính là biểu tượng của sự vật ở trong tâm trí ta. Nghiền 
cứu về khả năng tri thức con người, Kant sẽ chỉ chú tâm 
vào những điểu kiện chủ thể của tri thức, tức những “quan 
niệm tiên thiên ta có về các đối tượng”. Nói theo danh từ 
hiện tượng học của Husserl sau này, thì nhất thiết có một 
mối tương đồng giữa hình thái của ý thức (zo¿se) và hình 
thải của cái mà ta ý thức (noème): với sự nhất thiết tương 
đồng này, chúng ta có thể quyết rằng biết hình thái của ý 
thức tức là biết hình thải của đối tượng mà ta trí thức. Công 
việc của Kant trong cuốn Phê bình lý trí thuần túy là nghiên 
cứu về những hình thái của ý thức con người trong công 
việc tri thức nói chung. Bởi vì ông còn quan niệm tri thức 
như công việc chung của cảm năng và trí năng, nên ta thấy 
ông nghiên cửu riêng vẻ những hình thái của cảm năng 
(không gian và thời gian) và những hình thái của trí năng 
(phạm trù và nguyên tắc). 


Khởi bàn về bản chất của trì thức, Kant đưa ra chú 
trương nên tảng này: tri thức con người phát nguyên từ hai 
khả năng: cảm năng và trí năng. Cảm năng có tính chất thụ 
động: đặc tính của nó là thu nhận tính (réceptivitẻ). Trái 
lại trí năng có bản tính tự phát (spontanéité). Nhờ cảm năng, 
sự vật được ta lãnh hội, tức trở thành dữ kiện cho ta. Nhờ 
trí năng, ta mới có quan niệm và tri thức sự vật đó. Kant 
viết: “Cảm năng là tài năng thu nhận của tâm trí ta, nhờ đó 


TRIẾT HỌC KANT 81 


tâm trí ta có những biểu tượng về sự vật theo như nó bị sự 
vật tác động một cách nào đó. Còn ta gọi trí năng là khả 
năng tự phát ra những biểu tượng, và đây là tự phát tính 
của tri thức. Bản tính của ta chỉ có thể có những trực giác 
khả giác thôi, nghĩa là theo cách ta bị sự vật tác động vào, 
còn khả năng suy tưởng những đối tượng của trực giác thì 
lại là công việc của trí năng. Trong hai đặc tính này của 
tâm trí ta, không cái nào được coi là trọng hơn cải kia. 
Không có cảm năng, thì không một đối tượng nào sẽ được 
ban cho ta, và không trí năng thi không một đối tượng nào 
sẽ được ta suy tưởng. Thiếu nội đung, các ý tưởng sẽ rỗng 
tuếch, và thiểu quan niệm thì các trực giác sẽ mù tịt” ®), 


Câu nói trên đây của Kant nói lên tất cả chủ trương của 
ông về vấn đề tri thức. Descartes đã mơ mộng một tri thức 
trực giác, với những đối tượng hoàn toàn sáng sủa, nghĩa 
là những đối tượng mà “tất cả bản tính chỉ là ...”, chẳng 
hạn “tinh thân là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là suy 
tưởng” và “vật thể là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là 
trương độ”. Kant cho rằng những đối tượng hoàn toàn trong 
suốt này chẳng qua chỉ là những quan niệm xuông, những 
ý tưởng rỗng. Mà đúng thế, vì Descartes định nghĩa trị thức 
là quan niệm, một quan niệm thuần túy và tỉnh ròng 
(coneeption pure et simple). Kant gọi các đối tượng tri thức 
của Descartes là ý tưởng xuông bởi vì con người có quan 
niệm về những thực tại như linh hồn và tinh thần, nhưng 
không có trực giác giác quan, thành thử không là tri thức 


) Sd, tr. 77 


82 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


được. Ngược lại, Hume chủ trương tri thức của ta chỉ là 
những cảm giác. Hume gọi đó là những ấn tượng do ngoại 
vật in trên giác quan ta, Hume không công nhận có trí năng 
và cũng phủ nhận luôn cả chức vụ của trí năng trong công 
việc tri thức của con người. Descarfes giảm trừ con người 
thành những tính thắn thuần tủy, còn Hume lại giảm trừ 
con người thành những cơ thể mà thôi. Đối với Kant, những 
đối tượng tri thức của Descartes là những ý tưởng rỗng 
tuếch, và những đối tượng tri thức của Hume lại là những 
cảm giác mù tịt. Mù, vì không có chủ thể, không có ai tri 
thức nơi con người của Hume hết. 


Chủ trương của Kant về tri thức đã rõ: trí thức luôn đòi 
có đủ cả hai yếu tố, trực giác giác quan và quan niệm của 
trí năng. Không thế thiếu một yếu tố nào trong hai yếu tố 
này. Kant còn nói: không yếu tố nào được coi là cần thiết 
hoặc quan trọng hơn yếu tố kia. Dưới đây, nơi Tiết I chúng 
ta sẽ nghiên cứu phản đầu cuốn Phê bình lý trí thuần Hịy 
có nhan để “Cảm giác học siêu nghiệm” (Es:héHque 
transcendantale): nơi đây Kant bàn về yếu tố cảm giác của 
tri thức. Rồi nơi Tiết II chúng ta tìm hiểu tư tưởng của Kant 
nơi phân hai của cuốn Phê bình lý trí thuần túy với nhan 
để “Luận lý học siêu nghiệm” (Logique transcendaniale): 
nơi đây Kant nghiên cứu về những quan niệm của trí năng, 
tức một yếu tổ nữa của tri thức. 


TIẾT I: Cảm giác học siêu nghiệm 


Kant định nghĩa: “Cảm giác học siêu nghiệm là khoa 
nghiền cứu về tất cả các nguyên tắc của cảm giác tính tiên 


'TRIẾT HỌC KANT 83 


thiên” “` Nói cách khác Cảm giác học siêu nghiệm nghiên 
cứu về tất cả các hình thái của khả năng cảm giác nơi con 
người. Kant luôn chủ tâm đến những gì là căn nguyên, là 
khả năng thuần túy. 


Người ta có thể ngạc nhiên tại sao lại có thể có cảm 
giác thuần tủy. Kant giải thích như sau: tri thức ta luôn 
dựa trên cảm giác, nhờ cảm giác sự vật mới trở thành dự 
kiện cho ta. Nhưng trong cảm giác, tức trực giác, chúng ta 
có thể phân biệt mô ?hức (forme) của cảm giác và chết thể 
(matière) của nó. Mô thức là cái thuộc về chủ quan, còn 
chất thể thuộc về sự vật bên ngoài, Thí dụ tôi cảm thấy ly 
nước nóng, hay sự kiện tôi nhìn cải lá xoài thì cảm thấy 
nóng hay nhìn thấy một cải lá xanh là những øì xảy ra nơi 
chủ thể tính của tôi, còn như ly nước này hay mảnh sắt 
nóng kia, chiếc lá xoài này hay chiếc lá xoài khác lại là 
những vật liệu của cảm giác tôi. Chất liệu, tức chất thể của 
cảm giác thì bao giờ cũng hệu nghiệm, còn mô thức của 
cảm giác thì có thể hậu nghiệm hay tiên nghiệm: nó hậu 
nghiệm khi ta xét tới những cảm giác mà ta đã có, còn khi 
ta xét đến những cảm giác mà ta có thể cö thì khi đó nó 
tiên nghiệm. Cảm giác học siêu nghiệm nghiên cứu về cái 
khả năng tiên nghiệm này. 

Kant lần lượt nghiên cứu về hai hình thái của cảm năng 
thuần túy ; không gian, tức cảm năng thuần tủy của ta đối 
với những sự vật ở ngoài ta, - và thời gian, tức cảm năng 
của ta đối với những biến chuyển ở trong và ở ngoài đa. 


(1) Sd.tr. 54 


84 TRĂN THÁI ĐỈNH 


A. KHÔNG GIAN 


Trước kía các triết gia và khoa học gia vẫn coi không 
gian là một dữ kiện khách quan, một cái gì có thực trong 
thiên nhiên như một vật tự thân. Các nhà toán học coi 
không gian là có thực, và khi nghiên cứu hình học, họ có 
cảm tưởng đối diện với một không gian khách quan. Kant 
là người đầu tiên quả quyết rằng không gian chỉ là một 
trong hai hình thức tiên thiên của cảm năng ta, tức của chủ 
thể tính con người. Nó không là gì hết mặc dầu nó là điều 
kiện tiên quyết để ngoại vật xuất hiện cho ta. Sau này 
Heidegger dựa vào đây để đi xa hơn nữa khi quyết rằng: 
chính Daszim (tức bản chất con người) làm cho có không 
gian và thời gian. 


Vẻ không gian, Kant đưa ra những nhận định cơ bản 
sau đây: 


1.- Không gian không phải là một quan niệm thường 
nghiệm, do kinh nghiệm tác tạo nên, bởi vì bất cứ quan 
niệm nào của ta về sự vật đều giả thiết sự vật đó nằm trong 
không gian: như vậy phải có quan niệm không gian trước 
tất cả các quan niệm ta có về vạn vật. Không gian là một 
điều kiện tiên quyết để ta có thể quan niệm vẻ bất cứ thực 
tại nào trong thiên nhiên. 


2.- Không gian là một biểu tượng tất yếu và tiên thiên: 
nó là điều kiện và là nền tầng tất cả các tri giác của ta về 
vạn vật. Nỏi thế nghĩa là người ta có thể tưởng tượng không 
có gì hết trong vù trụ, nhưng người ta không thể tưởng 
tượng rằng không có không gian. Không gian có trước tất 


TRIẾT HỌC KANT 85 


cả các tri giác ta có về vạn vật và nó còn là điều kiện tiên 
quyết để ta có thể có trực giác. 

3.- Vậy không gian không phải là một quan niệm do 
suy luận mà có như kiểu những quan niệm tổng quát ta có 
về những loại sự vật sau nhiều kinh nghiệm. Không gian 
là một trực giác thuần túy vì không do kinh nghiệm. Nó 
còn có tính chất duy nhất, nghĩa là bao nhiêu không gian 
ta có thể tưởng tượng đều nằm trong không gian duy nhất, 
tức trực giác thuần túy của ta kia. 


4.- Không gian được biểu tượng như cái gì lớn vô cùng 
và có tính chất dữ kiện (Lespace est reprẻseni¿e comme 
une grandeur infinie donnéc). Là một biểu tượng vô cùng 
vì không gian chứa đựng tất cả vũ trụ vạn vật. Hơn nữa nó 
là biểu tượng vô cùng, vỉ không thể có trực giác nào thâu 
nhận được không gian trong toàn thể tính của nó. Biểu tượng 
vô cùng này lại có tính chất đữ kiện, nghĩa là không do 
kinh nghiệm mà cỏ, nhưng do phú bẩm. Nhờ tỉnh chất dữ kiện 
và biểu tượng vô cùng nảy, chúng ta mới có thể có khoa Hình 
học, một khoa xây dựng trên những hình thuần túy. 


Mấy nhận định trên đây đủ cho thấy không gian không 
phải là một quan niệm, cũng không phải là một trì thức ta 
kinh nghiệm thấy hoặc do kinh nghiệm dạy ta. Không gian 
là một trực giác thuần túy và là điều kiện tiên quyết để ta 
có thể có kinh nghiệm về sự vật. Kết luận những nhận xét 
trên đây, Kant viết: Không gian có ÿ thể tính siêu nghiệm 
(idéalité transcendantale) và chỉ có (hực tại tính thường 
nghiệm mà thôi (réalité empirique). Nói thế nghĩa là mỗi 


86 TRẦN THÁI ĐỈNH 


khi ta kinh nghiệm một sự vật, ta luôn thấy nó nằm trong 
không gian, vì sự vật nhất thiết có trương độ và có vị trí: 
như vậy mỗi khi ta kinh nghiệm một vật thể, ta đã đồng 
thời nhận thấy sự thực của không gian. Kant gọi thể là thực 
tại tính thường nghiệm của không gian. Còn như khi ta 
không tri giác một vật thể nào hết, khi ta giảm trừ hết các 
kinh nghiệm ta có về vạn vật, thì khi đó ta chỉ còn một 
trực giác thuần túy về không gian: đó là một trực giác trống 
rỗng, không có biểu tượng xác định. Kant gọi đó là ý thể 
tính siêu nghiệm của không gian, với ý rằng khi ta không 
kinh nghiệm về một vật thể nào cụ thể, thì không gian chỉ 
là một cái khuôn rỗng nằm trong tâm trí ta thôi: Kant nhấn 
mạnh rằng nguyên nó khóng gian không là một cái gì hết 
và nó cũng không biểu tượng một tính chất nào của vạn 
vật hết. Không gian không phải là một sự vật, cũng không 
phải là một hiện tượng, nhưng chỉ là một hình thái thuần 
tủy của cảm năng con người. 


B.- THỜI GIAN 


Về thời gian, Kant cũng đưa ra những nhận định gần 
giống như những điều ông vừa viết trên về không gian. 
Khác một điều: không gian là hình thái trực giác hướng 
ngoại, còn thời gian là hình thái trực giác nội tâm, đồng 
thời là điều kiện cho mọi trực giác thường nghiệm nói 
chung. Nhân đó ông dành cho thời gian một địa vị quan 
trọng hơn không gian nhiều. 


1.- Thời gian không phải là một quan niệm thường 
nghiệm do kinh nghiệm dạy ta. Thực vậy, nếu không có 


TRIẾT HỌC RANT 87 


thời gian làm nền cho chúng thì làm sao ta có thể tri giác 
được những sự kiện như trước sau, đồng thởi, tiếp tục ? 
Thời gian, tức cảm năng của ta, chính là tấm vải mà trên 
đó được dệt những biến chuyển ta nhận thấy nơi vạn vật. 


2.- Thời gian là biểu tượng tất yếu, làm nền tảng cho 
tất cả mọi tri giác của ta, Người ta có thể giảm trừ hết các 
hiện tượng, nhưng không thể giảm trừ thời gian, nghĩa là 
ta có thể nghĩ không có biến cố nào hết, nhưng không thể 
nghĩ rằng không có thời gian. 


3.- Tính chất tất yếu tiên thiên này còn là nền tảng 
của những công ly liên hệ đến các tương quan của thời 
gian nói chung: thời gian chỉ có một chiều. Cho nên các 
thời gian khác nhau thì không được coi là đồng nhau, 
nhưng tiếp tục nhau. Đó là một điều có giá trị nhất thiết, vì 
bản chất của thời gian là không có sự song song như nơi 
không gian: các thời gian không tiếp tục nhau, đểu chỉ là 
một thời gian duy nhất. “Những thời gian khác nhau thì 
không đồng thời nhau, nhưng tiếp tục, còn các không gian 
khác nhau thì không bao giờ tiếp tục nhau nhưng là đồng 
thời nhau”. 


Thời gian không phải là một quan niệm do suy luận 
làm nên, nhưng là một mô thức thuần túy của trực giác ta. 
Ta trực giác được sự vật cũng là nhờ những biểu tượng của 
ta sản có về thời gian. Chẳng hạn câu “những thời gian 
khác nhau không thể đồng thời nhau” không thể do một 
quan niệm tổng quát nào, nhưng nó trực tiếp nằm sẵn trong 
biểu tượng của ta về thời gian. 


88 TRẦN THÁI ĐỈNH 


4.- Vô cùng tính của thời gian chỉ có nghĩa là những 
mảnh thời gian đều là những giới hạn chia cắt một thời 
gian duy nhất: như vậy biểu tượng nguyên thủy của ta về 
thời gian là một biểu tượng vô cùng. Đây là một biểu tượng 
được ban cho ta trong một trực giác trực tiếp và nguyên thủy, 
và nó làm nên những trực giác thường nghiệm của ta về các 
mảnh thời gian cũng như về các biến cố trong thiên nhiên. 


Sau khi đưa ra những đặc tính trên đây vẻ thời gian, 
Kant liền rút ra những kết luận: a) Thời gian không phải là 
một cái gì tự thân hoặc một hiện hữu cụ thể, nhưng chỉ là 
điều kiện mô thể của chủ thể để ta có thể có những trực 
giác về biến chuyển; nó là cảm giác thuần túy, có sẵn trước 
và đặt nên cho các hiện tượng của tâm linh; - b) Thời gian 
là mô thức thuần túy của cảm giác bên trong, tức mô thức 
của những trực giác ta có về tâm linh ta. Nói thế vì thời 
gian không phải là một đặc tính của vạn vật trong thiên 
nhiên, và cũng không phải là một hình thủ hoặc vị trí nào 
hết, nhưng nó là mô thức xác định những tương quan giữa 
các biểu tượng ta có về tâm trạng ta và về các biến cố nơi 
thiên nhiên. Ta biểu tượng thời gian bằng một đường thẳng 
vô tận, các biến cố đều nằm trên những quãng của đường 
thắng này: như vậy biểu tượng ta có thời gian là một trực 
giác và những tương quan thời gian có thể được diễn đạt 
bằng những trực giác bên ngoài ; - c) Thời gian là mô thức 
tiền nghiệm (tiên thiên) của tất cả các hiện tượng nói chung. 
Không gian chỉ là mô thức những hiện tượng bên ngoài 
thôi; trái lại thời gian là mô thức trực tiếp của những hiện 
tượng bên trong, và cũng là điều kiện và mô thức gián tiếp 


TRIẾT HỌC KANT 89 


của những hiện tượng bên ngoài xét như mọi tri thức của 
con người đều là những biến cố của tâm linh. 


Kant cũng không quên nhắc đến /hực tại tính thường 
nghiệm và ý thể tính siêu nghiệm của thời gian: thời gian 
chỉ có thực khi nó làm nên cho những tri giác của ta về 
những biến chuyển cụ thể; còn nếu bỏ đi tất cả những kinh 
nghiệm cụ thể này, thì thời gian chỉ còn là một cái khuôn 
rỗng, một khả năng thuần túy. 


- SAU ĐÂY LÀ NHỮNG KẾT LUẬN VỀ CẢM GIÁC 
HỌC SIÊU NGHIỆM. Kant nhấn mạnh về vai trò của cảm 
giác trong công việc tri thức của con người. Đồng thời ông 
lấy cảm giác làm ểiêu chuẩn để phân ranh giới giữa những 
đổi tượng mà ta có thể trị thức (các hiện tượng), và những 
thực tại vượt quá khả năng trí thức của ta (các vật tự thân). 
Sau đây là những điểm then chốt: 


I.- Tất cả các trực giác của ta chỉ là nhừng biểu tượng 
của các hiện tượng: nói thế có nghĩa là ta chỉ tri thức vạn 
vật theo như chúng xuất hiện trước cảm giác ta thôi, còn 
như bản tỉnh tự thân của chúng là gi ta không biết. Không 
gian và thời gian là những mô thức thuần túy của tri giác 
ta, còn cảm giác thưởng nghiệm là chất liệu nói chung. 
Những mô thức thi tiên nghiệm, còn cảm giác thì hậu 
nghiệm - Mặc dầu cảm giác ta tiến đến mức nào đi nữa, ta 
vẫn không thể nào biết được bản tính vạn vật, vì ta không 
có cách nào tri thức được các vật tự thân 0), 


(1)  Raison pure, tr. 63 


90 TRẦN THÁIBỈNH 


2.- Ý thể tính của giác quan bên ngoài cũng như của 
giác quan bên trong (tức không gian và thời gian) bắt chúng 
ta chú ý điều này: trực giác của ta chỉ bao hàm những tương 
quan mà thôi, tương quan vẻ những thành phần các vị trí 
của mỗi trực giác, tương quan biến chuyển từ nơi này qua 
nơi khác v.v... Như vậy các tương quan này không cho ta 
biết gì về tính chất tuyệt đối của sự vật (cũng gọi là tính 
chất tự thân của chúng). “Tất cả những gì được biểu tượng 
nơi giác quan đều chỉ là hiện rượng: một là phải nhận rằng 
không có giác quan bên trong nào hết, hai là phải nhận 
rằng chủ thể, tức đối tượng của giác quan bên trong, chỉ 
được giác quan đó biểu tượng như một hiện tượng thôi, 
chứ không như trường hợp chủ thể có trực giác trí tuệ. Ở 
đây, tất cả nỗi khó khăn của ta là tìm xem chủ thể tự trí 
thức mình thế nào. Chủ thể không tự trực giác mình như 
một biểu tượng trực tiếp và tự phát, nhưng chỉ nhờ chỗ nó 
bị kích thích bên trong mà thôi: như vậy chủ thể chỉ tự tri 
thức theo cách nó tự xuất hiện ra cho nó, chứ không tự biết 
mình theo bản thể của mình” ® - Kant có ý nói ta không 
thể tự biết mình bằng cách nhìn thẳng vào tâm linh ta, vì ta 
không có trực giác trí tuệ (một thứ trực giác cho phép nhìn 
thấy các thực thể tinh thản, theo như chủ trương của triết 
học cổ truyền). Ta chỉ có trực giác cảm giác, nghĩa là chỉ 
nhìn thấy những thực thể khả giác thôi. Vì ta chỉ có trực 
giác giác quan, nên ta không thể “thấy” được tâm linh ta, 
nhưng chỉ tự biết qua những hành vi sinh hoạt tại thế của 


(1) Sdtr.73 


TRIẾT HỌC KANT 91 


ta. Sau này ta sẽ thấy Kant chứng minh “con người chỉ có 
ý thức vê mình, chứ không có trì thúc vê tâm linh minh ”. Ý 
thức về mình thì khác, và tri thức về mình lại khác: ta có ý 
thức ta đã làm việc lành hay việc dữ, nhưng ta không biết 
gì về linh hồn ta ngoài những hành vi đó của con người 
chúng ta. 


3.- Con người chỉ có trực giác giác quan, nên chỉ trí 
thức được những hiện tượng, không thể tri thức các vật tự 
thân. Vậy hiện tượng là gì? Kant muốn ta có nhận định 
chắc chắn về danh từ then chốt này. Trong bộ danh từ của 
ông, hiện tượng không có nghĩa là một ảo ảnh (pure 
apparence), hoặc một cái vẻ nào đó của sự vật. Hiện tượng 
là chính biểu tượng trung thực và đích xác của sự vật theo 
như nó được trình diện nơi giác quan của ta. Kant gọi đó là 
hiện tượng với ý rằng ta không thể trí thức bản tính tự thân, 
tức bản tính tuyệt đối của sự vật. Có thế thôi. “Nơi các 
hiện tượng, những sự vật và các phẩm tính ta nhận thấy 
nơi chúng đều được coi là thực sự có đấy: tuy nhiên, những 
phẩm tính này tùy thuộc vào trực giác của ta trong tương 
quan giữa chủ thể và đối tượng, cho nên đới zượng mới có 
tên là biện rượng để phân biệt với loại đối tượng có tên là 
vật tự thân ©), 

Và Kant viết tiếp một cách thỏa mãn “Bây giờ chúng ta 
đã có một trong những dữ kiện cần phải có để giải quyết 
vấn để tổng quát của triết học siêu nghiệm, làm sao có thể 
có những mệnh để tổng hợp tiên thiên ? Tôi có ý nói đến 


(1), Sd, tr. 73-74 


92 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những trực giác thuần túy tiền nghiệm không gian và thời 
gian”... Kant chủ trương tri thức là kết tỉnh của hai yếu tố, 
quan niệm và trực giác. Để giải quyết vấn để tri thức siêu 
nghiệm, tức vấn để khả năng trí thức của con người, nay 
ông đã làm xong nửa công việc, vì ông vừa cho ta thấy 
con người có trực giác thuần túy tiên thiên với hai hình 
thức là không gian và thời gian. Nửa công việc nữa sẽ là 
phân bàn về trí năng thuần túy cùng với những quan niệm 
tiên thiên như ta thấy trong Tiết II sau này. 


TIẾT II: Luận lý học siêu nghiệm 


Luận lý học (Jogízue) bàn về chức vụ của lý trí (logos). 
Kant phân biệt /rí năng (entendement, Verstand) và ý zrí 
(raison; VernunR). Trí năng là khả năng tri thức của tâm 
linh ta trong lãnh vực hiện tượng, còn lý trí là khả năng tri 
thức của tâm linh ta trong lãnh vực siêu hình... Trở lại vấn 
đẻ tri thức, ta nhở Kant quả quyết con người chỉ có trực 
giác giác quan, nhờ đó con người biết sự vật theo cách đã 
bị sự vật kích động, sau đó nhờ trí nãng con người mới 
thực sự nhận thức sự vật. Nói cách khác, cảm giác mang 
đến cho ta những dữ kiện về sự vật, và trí năng mới thực 
sự phán quyết, tức tri thức sự vật. Như vậy, chức vụ của trí 
năng là “suy tưởng”, tức nhận thức sự vật. 

Trước khi đi vào luận lý học siêu nghiệm để tìm hiểu 
chức vụ của trí năng thuần túy, Kant đã tỉ mỉ phân biệt các 
loại luận lý học như sau. Vậy Luận lý học được chia làm 


(1) Sd.tr. 7S 


TRIẾT HỌC KANT 93 


hai loại: luận lý bọc tổng quái bàn về những nguyên tắc 
của trị thức khoa học nói chung - và luận lý học chuyên 
biệt bàn về những nguyên tắc hướng dẫn từng khoa học 
nói riêng. Rồi khoa Luận lý học tổng quát lại được chia 
làm: luận lý học tổng quát hình thức (như luận lý học 
Aristote) bàn về những định luật chi phối công việc suy 
luận, - và luận lý học tổng quát áp đựng bàn về những 
điều kiện chủ quan của tri thức, như ta thấy nơi khoa tâm 
lý học. Nhưng theo Kant, tất cả các khoa luận lý học trên 
đây chưa đi vào chỗ sâu xa nhất của trí năng con người, 
bởi vậy khoa luận lý học siều nghiệm của ông được coi là 
thực hiện một công việc hết sức nên tảng: khoa này nghiên 
cứu về những quan niệm tiên thiên của trí năng xét như 
chúng có thể được quy về (áp dụng vào) những sự vật một 
cách tiên thiên. Vậy khoa Luận lý học siêu nghiệm có nhiệm 
vụ nghiên cứu về nguồn gốc, phạm vị và giả trị các trí 
thức thuần túy của ta, xét như chúng có thể được áp dụng 
một cách tiên thiên vào các đối tượng © 


Luận lý học siêu nghiệm chia làm hai phân: Phân tích 
pháp siêu nghiệm và Biện chứng pháp siêu nghiệm. Phán 
tích pháp siêu nghiệm là phần bàn về những yếu tổ đưa ta 
tới chân lý, tức trí thức khoa học ? Kant gọi phần Phân tích 
pháp siêu nghiệm này là “luận lý học của chân lý” #', Còn 
Biện chứng pháp siêu nghiệm thì luận về những hành vi bị 
coi là quá trớn của trí năng con người khí nó vượt quá khả 


(1) Raison pưre, tr.B0 
(2) 8d, tr. 83 


94 TRĂN THÁI ĐỈNH 


năng trị thức của mình: Kant gọi phản Biện chứng này là 
“luận lý học về ảo giác” 0), 


Đến lượt Phân tích pháp siêu nghiệm lại chia làm hai 
phản: Phán (ích pháp các yếu tổ bàn về những yếu tố của 
trì thức, tức các quan niệm thuản tủy cũng gọi là các phạm 
trù, - và Phán tích pháp các nguyên tắc bần về những 
nguyên tắc hành động của trí năng thuần túy trong công 
việc trì thức: đó là những nguyên tắc vẻ trực giác, vẻ trí 
giác và kinh nghiệm, về tri thức khoa học. 


I.- Phân tích pháp các quan niệm 


Kant dành phản này bàn về những yếu tố cấu tạo nên 
những phán đoán, tức những tri thức của ta. Mỗi nhận định, 
mỗi tri thức của ta chẳng phải là những phán đoán sao? 
Nhân đó ông định nghĩa “?rí năng là khả năng phản 
đoán ”2, Cũng nghiên cứu về phán đoán, Aristote đã đứng 
về phía đối tượng khách quan, nên đã đưa ra 10 phạm trù 
của luận lý học hình thức cổ điển: bản thể, lượng tính, phẩm 
tính, hành động, tương quan, tùy thuộc, không gian, thời 
gian và tỉnh trạng. Trong l0 phạm trù của Aristote, người 
ta đề dàng nhận thấy một bên là phạm trủ “bản thể” để nói 
về chủ từ, tức đối tượng còn 9 phạm trù kia thuộc loại các 
“tùy thể”. Theo Aristote, khi ta nói, tức phán đoản về sự 
vật, nhất định ta có những quan niệm trong số 10 phạm trù 
kia, và chỉ trong số I0 phạm trù kia, và chỉ trong số 10 
phạm trù đó thôi. Áp dụng các phạm trù của Aristote vào 


(1) Sd,tr.251 
(2) Sd,tr 88 


TRIẾT HỌC KANT 95 


thực tế, chúng ta có những câu như. “Anh Búa (bản thể), 
con ông Rìu (tùy thuộc), đang làm bài (hành động) thì bị 
trúng đạn (thụ động), ở nhà cha mẹ anh (không gian), hôm 
qua (thời gian), nay anh nằm liệt (tình trạng)”. Kant phê 
bình các phạm trù của Aristote và cho đó Tà những phạm 
trủ của lãnh vực thường nghiệm và thông thường. Trái lại 
luận lý học của ông nhắm lãnh vực siêu nghiệm và nghiên 
cứu về chính khả nãng phán đoán của con người. Nhân đó 
ông viết: “Trí năng là khả năng phán đoản, và như ta biết, 
nó là khả năng suy tưởng: suy (ưởng là trì thức bằng quan 
niệm vì quan niệm là cải có thể được quy vẻ bất cứ đối 
tượng nào sẽ được ta xác định” +), 


Ta trí thức bằng quan niệm. Bao nhiêu quan niệm là 
bấy nhiêu hinh thái hành động của trí năng. Những quan 
niệm của Kant không do kinh nghiệm mà có như kiểu các 
phạm trù của Aristote. Quan niệm của triết Kant là một cái 
gì nư phói, vì nó là hành vi tự nhiên của trí năng con người; 
nói cách khác, quan niệm không do kinh nghiệm mà ngược 
lại chúng là điều kiện để con người có thể có kinh nghiệm. 
Quan niệm của Kant là một cái gì tiên thiên và là những 
hình thái thuần túy của trí năng con người. 

Theo Kant, “nếu gạt bỏ một bên những nội dung của 
các phán đoán để chỉ giữ cái hình thức chung của chúng, 
thì ta sẽ thấy công việc suy tưởng của ta trong các phán 
đoản đều quy về 4 để mục sau đây, mỗi để mục gồm 3 
trạng thái” 2, Nghĩa là chúng ta có thể quy tất cả các phản 


(1). (2) Sad,tr 88 


96 TRẦN THÁI ĐỈNH 


đoán về 4 loại sau đây, xét theo các phương diện lượng 
tính, phẩm tính, tương quan và hình thái. 
Các phản đoán cỏ thể là: 
I- Xót theo lượng tính: 
Phổ quát (universets) 
Đặc thù (particulters) 
Đặc loại (singuliers) 


II- Xét theo phẩm tính: 
Khẳng định (affirmatiÐ. 
Phủ định (négatifs) 
Bất định (inđẻfinis) 

HI - Xét theo tương quan: 
Nhất thiết (catégoriques) 
Giả thiết (hypothétiques) 
Phân đôi (disjonctifs). 


IV - Xét theo hình thái: 

Nghi vấn (problématiques) 
Luận chứng (asserto riques) 
Tất nhiên (apodictiques). 

Nhìn vào đồ biểu các phán đoán trên đây, chúng ta dễ 
thấy tại sao Kant gọi hai loại trên (lượng và phẩm tính) là 
những quan niệm có tính chất ực giác (intuitifS), còn hai 
loại sau có tính chất động i¿c (dynamiques): Hai loại trên 


TRIẾT HỌC KANT 97 


chỉ nhắm một hạn từ nào đó của mệnh để thôi, hai loại 
dưới mới nhắm tương quan giữa những hạn từ của một mệnh 
để hoặc giữa nhiều mệnh để với nhau. 


Nhin vào từng loại, ta thấy loại lượng tính nhắm chủ từ 
của mệnh để. Chủ từ có thể là tất cả mọi người, tất cả mọi 
cái bàn, tất cả mọi trường hợp v.v.., hoặc có thể chỉ là anh 
Ba, cái bàn này, trường hợp này, và sau cùng có thể là một 
hạng đặc biệt (thí dụ những người giỏi toán trong lớp này, 
những người đã quá 2! tuổi trong làng này, những chiếc 
đĩa có hoa trên bàn ăn nảy). Nên chú ý cách phân đôi lẻ ba 
của Kant được áp đụng nơi cả 4 loại phán đoản: thoạt đầu 
ông phân đôi, một bên là tất cả và một bên chỉ có một. Sau 
đó ông lảy ra hạng ở lưng chừng hai thử kia. 


Loại phẩm tính nhằm động từ của mệnh đẻ. Kant nhấn 
mạnh phải phân biệt những mệnh để khẳng định và những 
mệnh để bất định. Chẳng hạn khí nói “linh hồn bất diệt” 
thì khác và khi nói “linh hồn không khả điệt” thì lại khác: 
câu trên đưa ra một phán quyết, câu dưới chỉ chối mà không 
quyết gì, vì chỉ nói linh hồn không ở vào lãnh vực những 
cải khả diệt thôi, chứ chưa quyết nó ở vào lãnh vực bất 
diệt như câu trên. Thí dụ trên bảng đen ta vạch một vòng 
tròn rồi tô trắng diện tích hình tròn này: nếu tôi nói “điểm 
A ởtrong vòng trắng” hoặc “điểm A ở phần bảng đen”, thì 
hai câu cùng là khẳng định; còn như nói “điểm A không ở 
trong vòng trắng” hoặc “điểm A ở phần bảng đen”, thì hai 
câu cùng là khẳng định; còn như nói “điểm A không ở 
trong vòng trắng” thì chỉ là một câu bất định thôi. 


98 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Loại các phản đoán về fương quan, thì có tương quan 
giữa chủ từ và thuộc từ, rồi tương quan giữa nhân và quả, 
sau cùng là tương quan giữa nhiều thành phần của một 
cộng đồng. Tương quan giữa chủ từ và thuộc từ được coi 
là nhất thiết. Thí dụ: cái bàn này vuông, anh Ba là con 
ông Tư. Tương quan giữa nhân và quả được coi là giả 
thiết. Thí dụ: hễ có A thì có B; hề anh đến thì tôi cho; 
nếu có pháp luật thì những kẻ gian ác phải được trừng 
trị. Sau cùng những tương quan giữa nhiều thành phần, 
nhiều chủ tử: những tương quan này có tính chất phân đôi, 
nghĩa là có thể do cái này mà cũng có thể tại cái kia. Thí 
dụ của Kant đưa ra là “Vũ trụ được tạo thành hoặc do ngầu 
nhiên, hoặc do sức nội tại của nó, hoặc do một nguyên 
nhân ở ngoài nó”. 


Vẻ loại hình thái, Kant viết: “Đây là loại những phán 
đoán có một chức vụ đặc biệt, tính chất đặc biệt của chúng 
ở chỗ không mang lại cái gì thêm cho nội dung của các 
quan niệm, nhưng chỉ liên can đến tương quan giữa động 
tử và thế thức của sự suy tưởng nói chung” 0), Thực ra đây 
là những phán đoán liên can đến sự có hay không có thực, 
hiện hữu hay không hiện hữu. Như ta biết, theo Kant, hiện 
hữu là cái gì không liên can đến quan niệm, không thêm 
vào cũng không bớt chút gì đối với quan niệm. Kant sẽ 
đưa ra thí dụ quan niệm của ta về 100 đồng bạc có thể có 
(quan niệm xuông) và quan niệm của ta về 100 đồng ta có 
trong tay (quan niệm có kẻm theo hiện hữu) thì không khác 


(1) Sd, tr. 91 


TRIẾT HỌC KANT 99 


nhau về phương diện quan niệm, bởi vì ta vần quan niệm 
100 đồng: khác nhau ở chỗ một bên thì hiện hữu, một bên 
không. Vậy hiện hữu là cái gì khác với quan niệm và không 
ở trong nội dung của quan niệm. Nghỉ vấn là khi ta thấy 
rằng điểu ta quan niệm thì eó thể có hay không có thể có 
được. Hiện chứng là khi ta phán đoán về những sự vật đang 
thực sự có đây, hoặc không có. Còn tất nhiên là khi sự vật 
nhất thiết phải có, không thể không có. Bất tất là cỏ cũng 
được, mà không có cũng không sao. 


Như vậy, theo Kant, tất cả các phán đoán của ta đều 
thu gọn trong 4 loại và 12 hình thức trên đây. Nói thể không 
có nghĩa là mỗi câu nói của ta, mỗi phán quyết của ta đều 
có đủ 12 mô hình kia đâu, trái lại ta thấy chủ từ chỉ có thể 
là một trong 3 hình thái lượng tính. Về phẩm tính và các 
loại sau cũng thế. 


Ta nhớ sở dĩ Kant lập được bảng kê 12 phán đoán trên 
đây, vì ông đã gạt bỏ nội dung các câu phán đoán (để bỏ 
rơi tính chất thường nghiệm của chúng) để chỉ giữ lại hình 
thức của các câu phán đoán thôi. Bây giờ ông vươn lên 
một nấc nữa để tìm ra nguồn gốc của những hình thái phán 
đoán này. Ông viết: “Có bao nhiêu hình thức phán đoản, 
thì phải có bấy nhiêu phạm trù, túc bấy nhiêu quan niệm 
thuần húy của trí năng” 0), 

Kant gọi các quan niệm thuần túy là phạm trù. Ông lại 
phân biệt trí năng thuần túy và trí năng thưởng nghiệm: 


(1) Sd,tr. 94 


100 TRẦN THÁI ĐỈNH 


điểu này rất quan trọng vỉ ông luôn tỉm kiếm nguồn gốc 
của cái thưởng nghiệm, nơi cái thuần túy. Như vậy trong 
danh từ của ông, siêu nghiệm là nguồn gốc của cái thường 
nghiệm, và thuần túy là mô hình của những cái thường 
nghiệm. Và thay vi cái bảng những phạm trù trên kia, nay 
ta có bảng các phạm trủ như sau: 
Báng kê các phạm trù 
[I- Phạm trủ lượng tính: 
Nhất thể (unité) 
Đa thể (pluralité) 
Toàn thể (totalitẻ) 
II- Phạm trù phẩm tính: 
Thực tại (réalité) 
Phủ định (négation) 
Hạn định (limitation) 
II - Phạm: frù tương quan: 
Bản thể và tùy thể. 
Nguyên nhân và hậu quả. 
Tùy thuộc. 
Cộng đồng (hành động hỗ tương) 
IV~ Phạm trù hình thải: 
Khả hữu Bất khả 
Hiện hừu Không hiện hừu 
Tất yếu Bất tất. 


TRIẾT HỌC KANT 101 


Phạm trù là cái khuôn đúc nên những phán đoán: đó là 
những cái khuôn rỗng (thuần túy) mà ai làm người cũng 
được Tạo Hóa ban cho. Với những khuôn khổ nhất định 
này, con người sẽ lãnh nhận những vật liệu nơi thiên nhiên 
để kiến tạo nên những tri thức cho mình. Như vậy những 
quan niệm của Kant khá giống với những “nguyên điển 
hình” trong triết học Platon. Khác một điều là những nguyên 
điển hình (archétypes) của Platon là những vật tự thân, còn 
những quan niệm của Kant lại chỉ là những luật lệ hành 
động của trí năng thôi: nói cách khác, những nguyên điển 
hình của Platon là khuôn thước tri thức đặt nơi sự vật, còn 
các phạm trù của Kant lại là những khuôn thước tri thức 
đặt nơi chủ thể tri thức. Ý nghĩa chữ phạm trù là thể. 


Trước khi tiến sang phần Diễn dịch siêu nghiệm 
(Déduction transcendantale), tưởng nên ghi nhớ mấy điểm 
quan trọng sau đây về phạm trù: l) Kant nhấn mạnh vẻ 
khả năng tổng hợp của trí năng: không có sự tổng hợp 
này, thì không thể có tri thức được, vì bán chất của cám 
giác là hỗn mang (divers), và chỉ mình trí năng mới có khả 
năng thu tập tất cả những cái vụn vặt và hỗn mang đỏ lại 
thành một đối tượng duy nhất của tri thức. Như vậy trí năng 
đóng vai trò cơ cấu trong việc tri thức. Khả năng tổng hợp 
này của trí năng được Kant gọi là “?ổng hợp thuần my” 
(synthèse pure), để phân biệt với những tổng hợp thường 
nghiệm là những tổng hợp ta thực hiện khi có trì giác thực 
sự — 2) “Chức vụ của trí năng là đy nhấ! hóa những biểu 
tượng trong mỗi câu phán đoán của ta, và cũng chính trí 
năng mang lại cái duy nhất cho những biểu tượng nơi mỗi 


102 TRĂN THÁI ĐỈNH 


trực giác của ta: tính chất duy nhất này, chính là quan niệm 
thuần túy của trí năng” , Như vậy phạm trù là cải thể 
hiện sự duy nhất cho những gì là hỗn mang nơi trực giác 
của ta. Nhân đó người ta có thể ví những phạm trù của 
Kant như những chiếc khuôn của nhà làm bánh: với cái 
khuôn bánh con Rồng chẳng hạn, thi nắm bột hỗn mang 
kia sẽ được đúc lại thành một chiếc bánh duy nhất, có hình 
nhất định. 


Đối với Kant, phạm trù là cái gì uyên nguyên, ở chỗ 
khởi phát ra trí thức con người. Thoạt bàn vẻ tri thúc, ông 
đã bàn ngay đến các phạm trù, vì ông coi đó là những điều 
kiện để ta có thể có trì thúc, và cũng là những hình thức 
nhất định phải có của tri thức ta. Tóm lại, phạm trù là 
nguyên khởi của tri thức. Nhân đó, khi diễn giải tư tưởng 
triết học Kant, nhiều học giả đã nói một cách hài hước cho ˆ 
dễ nhớ. “Từ khởi thủy đã có phạm rrù " (Au commencement 
étalent les catégories). 


Trước khi bàn về các nguyên tắc của trí năng trong 
TIẾT II, chúng ta cẩn dừng lại để hiểu một vấn đẻ được 
Kant đặt liển sau vấn để các phạm trù, đó là Diễn dịch siêu 
nghiệm (Dẻduction transcendantale). Kant vừa khám phá 
ra chỗ uyên nguyên của tri thức, tức các phạm trù: các phạm 
trù là những khuôn vàng thước ngọc của tri thức ta. Đó là 


(1) Sd,tr.93 


TRIẾT HỌC KANT 103 


những định luật ta phải noi theo trong mọi hành vi tri thức. 
Nhưng phải áp dụng các khuôn mẫu đó cách nào? Đó chính 
là vấn để được để cập đến trong phản Diễn dịch siêu 
nghiệm: làm sao những quan niệm thuần túy (phạm trù) 
của ta lại có thể áp dụng một cách tiền thiên vào những 
kinh nghiệm hàng ngày của ta? Trong ý đó, Kant viết: “Làm 
sao những điểu kiện suy tưởng của chủ thể lại có thể có 
giá trị khách quan, nghĩa là có thể trở thành điều kiện cho 
những tri thức của ta về vạn vật?” Và ông đã trả lời gọn gẽ 
như sau: “Trong tất cả các kinh nghiệm của ta, nếu gạt bỏ 
một bên những gì là trực giác giác quan, tức nền tảng các 
dữ kiện thưởng nghiệm, thì ta còn giữ được quan niệm của 
ta vẻ những đối tượng tri thức: như vậy ta có những quan 
niệm nỏi chung về đối tượng, và đó là nên tảng cho những 
kinh nghiệm ta có thể có về vạn vật” ®, Chữ “quan niệm 
nói chung” khá quan trọng vì nó có nghĩa là quan niệm ta 
có về bất cử đối tượng nào ta có thể kinh nghiệm. Bởi vậy 
Kant tiếp: “Giá trị khách quan cúa các phạm (trù, xét như 
chúng là những quan niệm tiên thiên, ở tại chỗ con người 
phải nhờ chúng mới cỏ thể có kinh nghiệm ). 


Vậy các phạm trù có giá trị khách quan theo nghĩa 
chúng làm cho ta có thể có tri thức về sự vật. Như vậy 
chức vụ thứ hai của trí năng, sau chức vụ duy nhất hóa cái 
hỗn mang đã nói đến trên kia, là áp dụng các phạm trù 
vào những thực tại mà ta có thể kinh nghiệm. Đó chỉnh là 
công việc của diễn dịch siêu nghiệm, theo đúng định nghĩa 


(Ì). (2) Sd, tr.108 


104 TRẦN THÁI ĐỈNH 


của Kant: “Diễn địch siêu nghiệm giải nghĩa cho thấy làm 
sao những quan niệm thuần túy lại có thể được áp dụng 
vào các đối tượng một cách tiên thiên” ®, Liên đó, ông 
phân biệt điễn địch siêu nghiệm và diễn dịch hậu nghiệm. 
Thường ta chỉ nghe nói và chỉ biết đến điển dịch hậu 
nghiệm: nhờ diễn dịch này, ta đi từ cái đã biết để tiến tới 
một cải chưa biết. Còn như diễn dịch siêu nghiệm lại là đi 
từ một quan niệm thuần túy tới một tri thức cụ thể. Thực ra 
không có gì mâu thuẫn trong tư tưởng của Kant: chỉ cần 
nhớ, đối với ông, quan niệm thuần túy, tức phạm trù, đã 
được coi là những tri thức tiên thiên rồi, bởi vậy công việc 
của diễn dịch thưởng được ông coi là “/hw gồm” 
(subsumer) những dự kiện đúng như đã được xác định trước 
nơi những phạm trù. 


Kant đã thú nhận và bảo trước rằng phản Diễn dịch 
này khó hiểu và không tránh được những tối tăm 2. Chúng 
tôi không dảm nghĩ có thể giải thích rõ hơn Kant, nhưng 
để giúp dễ hiểu, chúng ta có thể tóm tắt những ý tưởng 
then chốt của ông về Diễn địch siêu nghiệm như sau: 

1) Trước hết là sự kiện hỗn mang của trực giác. Bởn 
chất của trực giác là hỗn mang. Ta có thể có ý niệm về sự 
hỗn mang này khi ta nhin vạn vật với đôi mắt gà gà ngủ: 
vạn vật có vẻ bất định và mung lung. Tại sao? Vì chủng 
chưa được ta “báu gồm ”, chưa được trí năng ta “lãnh hội ”. 
Bởi vậy Kant viết: “Cải hỗn mang của những biểu tượng 
được ban cho ta nơi những trực giác giác quan, vì giác 


(1) Sd,tr. 100 
(2) Sd,tr.102 


TRIẾT HỌC KANT 105 


quan ta có tính chất hoàn toàn thụ động. Còn như khả năng 
liên kết cải hỗn mang đó thành một mối duy nhất thì không 
thể đo giác quan và không bao giờ ở tại trực giác giác 
quan”), Có thể nói những biểu tượng do giác quan ta thâu 
nhận từ nơi vạn vật cũng có tính chất hỗn mang như chỉnh 
nơi thiên nhiên: những biểu tượng này giống như những 
đống vật liệu ngốn ngang của những ông chủ thầu, khi 
chưa được thực hiện thành những công trình kiến thiết. 
Công việc kiến thiết, chính là cái Kant gọi là “hành vi 
liên kết” (liaison; conjunction) và cũng gọi là “tổng hợp 
thuần túy”. 

2) “Hành vi liên kết biểu tượng cho tỉnh chất nhất thể 
tổng hợp của cái hỗn mang ”®, Đây không phải là một 
nhất thể tự nhiên, nhưng là một nhất thể do hành vi tổng 
hợp của trí năng, nên gọi là nhất thể tổng hợp. Nơi khác, 
Kant giải thích tỉ mi như sau: “Chẳng hạn nhở khả năng 
lãnh hội, tôi có thể biến trực giác thường nghiệm của tôi 
về cái nhà thành một tri giác: tôi phác họa hình cái nhà đó 
trên nên của không gian và thời gian, đúng như tính chất 
nhất thể tống hợp của cái hỗn mang nơi không gian. Nếu 
tôi tạm gạt bỏ một bên cái mô thức của không gian, tôi sẽ 
thấy cái nhất thể tổng hợp kia bá! nguồn nơi trí năng, tức 
nơi phạm trù lượng tính (nhất thể)? ®, Nói cách khác, trước 
khi ta có trì giác về cái nhà, thì trí năng tôi phải duy nhất 
hóa những biểu tượng hỗn mang ta thâu nhận được về nó 
(1) Sd,tr. 107 


(2) Sd,tr.109 
(3) Sd,tr.139—140 


106 TRẦN THÁI ĐỈNH 


nơi giác quan ta và sự duy nhất hóa này làm nên hình ảnh 
duy nhất của cái nhà: chính trí năng đã thực hiện sự duy 
nhất hóa này bằng phạm trù “nhất thể” của lượng tính. Nhân 
đó Kant đã viết: “Bởi vậy cần phải có tổng hợp mới có thể 
có trì giác, và mọi tổng hợp đều chịu quyển các phạm trù: 
vì kinh nghiệm là tri thức đệt bằng nhiều tri giác liên kết 
với nhau, nên các phạm trù được coi là những điều kiện để 
ta có thể có kinh nghiệm, và chúng có giá trị tiên thiền đối 
với tất cả các đối tượng của kinh nghiệm con người” 0©, 

3) Đến đây ta đã hiểu vai trò tối cao của các phạm trù 
trong công việc tri thức theo cách giải nghĩa của Kant, 
Phạm trù là cái đứng thâu gồm những biểu tượng hỗn mang 
lại thành một đối tượng duy nhất cho tri thức. Hiểu thế rồi 
ta mới thấy câu sau đây của Kant ý nghĩa chừng nào: “Cái 
hỗn mang nơi các trực giác nhất thiết phải chịu quyên các 
phạm trù ” ®, Và nhất là câu sắt đá sau đây của Kant: “Cáde 
phạm trù là những quan niệm đứng thảo ra những định 
luật tiên thiên cho các hiện tượng, tức cũng là cho vũ trụ 
xét như vũ trụ là toàn thể các hiện tượng” °®). Tất nhiên 
phải hiểu vũ trụ đây là vũ ứrụ hiện tượng, vũ trụ mà ta tr 
thức bằng trí năng và cảm giác ta, cho nên Kant mới gọi 
vũ trụ đây là tổng số những hiện tượng. Xem thế ta thấy 
ông để cao các phạm trù chừng nào! 

Trên đây là phần nguyên tắc của Kant vẻ Diễn dịch 
siêu nghiệm. Bây giờ với những trinh bày của ông về 


(1) §d,tr.139 
(2) Sd,t.121 
(3) Sd,tr.141 


TRIẾT HỌC KANT h 107 


“thông giác ” (aperception), ta sẽ thấy ông nói đến phản 
thực hành của diễn dịch. 


Thông giác là gì? Thay vì đưa ra những định nghĩa, tốt 
hơn ta hãy xem ông giải thịch công việc của thông giác là 
øì. Vậy thông giác là hành vi tiếp xúc của trí năng ta với 
ngoại vật, xét như hành vi đó là một cái gì để thống nhất 
cái hỗn mang của cẩm giác. Cái nhìn của ta luôn diễn ra 
trong không gian và thời gian, chẳng hạn tôi nhìn cái nhà 
từ đầu này sang đầu kia, tôi đọc một câu trên trang sách từ 
đầu dòng đến cuối dòng: tuy nhiên tôi coi đó là một hành 
vi duy nhất, mặc dầu cải nhìn của tôi đã lướt qua nhiều 
yếu tố khác nhau. Làm sao có thể có sự duy nhất này? Đó 
là do khả năng tổng hợp thuần túy của trí năng. Vậy chính 
khá năng tổng hợp thuần túy này được Kamt gọi là thông 
giác thuần túy, và thông giác thuần tủy là nguồn mạch và 
là khả năng cho phép ta có những thông giác thường nghiệm, 
nghĩa là có khả năng lành hội và trị thức vạn vật. Đó là ý 
nghĩa câu: “Nguyên tác tối thượng để ta có thể có trực giác, 
đúng như cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh, là cái 
hỗn mang của trực giác phải chịu những điều kiện mô thức 
của không gian và thời gian. Cũng nguyên tắc tối thượng 
đó, đối với trí năng, đòi buộc cái hỗn mang của trực giác 
phải chịu quyển những điều kiện của sự tổng hợp nguyên 
thủy của thông giác. Nhờ không gian và thời gian, các biểu 
tượng có thể trở thành đữ kiện cho ta; nhờ thông giác, chúng 
được liên kết lại trong một cái nhìn của ý thức” ©), 


(1) Sd,tr.114 


108 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Một cách cụ thể Kant gọi thông giác là cái “7ói tưởng ” 
(le le pense) mà ta thấy có trong tất cả mọi tri thức con 
người, mọi câu nói và mọi ý nghĩ của ta. Chẳng hạn khi 
nói: “Hôm nay trời đẹp quá”, nếu phân tích đây đủ ta sẽ 
thấy đó là một phán đoán, một ý nghĩ, một cái “Tôi tưởng”. 
Cho nên nếu viết hết sức đầy đủ, thì câu trên này sẽ là: 
*“Tói nghĩ rằng hôm nay trời đẹp quá”. Người xưa thường 
bắt đầu thiên sách bằng chữ “zởng”. Chẳng hạn Descartes 
viết nhan để chương III cuốn “Những suy miệm siêu hình 
học ” là: “Que Dieu existe. Rảng có Thượng Để”. Viết thế, 
họ có ý hiểu ngắm rằng: (Tôi tưởng) rằng có Thượng Đế. 
Thực ra cái “Tôi tưởng” này tượng trưng cho ý (hức suy 
tưởng của ta, nó luôn kèm theo bất cứ hành vi suy nghĩ 
hay cảm nghĩ nào của ta: “Cái Tói rướng nhất định đi kèm 
tất cả mọi biểu tượng của tôi, nếu không thì sẽ phải nhận 
rằng trong tôi có những biểu tượng mà tôi không biết... 
Nói cách khác, chính bởi vì tôi có khả năng thâu gồm trong 
mỗi cái nhìn của ý thức tất cả những gì là hỗn mang nơi 
các biểu tượng kia, nên tôi mới gọi chúng là những biểu 
tượng cúa /ói; nếu không, tôi sẽ có một bản ngã cũng hỗn 
mang và tạp nhạp đủ mâu như nơi các biểu tượng mà tôi 
đã ý thức. Sự tổng hợp và duy nhất hóa cái hỗn mang là 
một dữ kiện nguyên thủy, và đó là nguyên lý sự đồng nhất 
của /hóng giác. Nó đi trước tất cả mọi hình thức tri thức cụ 
thể của ta một cách tiên thiên” 0), 


Trong câu của Kant trên đây có hai điểm khiến ta cân 
lưu ý: một là cái rôi rướng (tôi nghĩ) nhất thiết đi kèm tất 


(1) 8d, tr.110và 112 


TRIẾT HỌC KANT 109 


cả mọi biểu tượng trì thức của ta. Nghĩa là mọi cảm giác, 
mọi tư. tưởng, mọi trí thức đều diễn ra trong ý thức ta và 
nhất thiết ta có ý thức về chúng. Đây Kant vẫn đứng trong 
truyền thống logos của triết Tây phương cổ điển, coi tâm 
thức là cái gì trong suốt. Phải đợi Freud và trào hm tâm 
phân học ngày nay, người ta mới khám phá ra lãnh vực 
“vô thức” u ấn trong tâm linh con người. - Điểm thứ hai 
cần lưu ý là: theo Kant, thông giác là điều kiện và là nguyên 
khởi của mọi trì giác. Đúng như ông đã viết: hành vi liên 
kết (duy nhất hóa) không nằm nơi các đối tượng trí thức, 
và tri giác không thể rút nó ra từ nơi các đối tượng để ban 
cho trí năng ; trải lại, đó là hành vi của trí năng, và hành 
vi này không là gì khác ngoài khả năng liên kết tiên thiên 
và quy tụ các biểu tượng tạp nhạp của thường nghiệm lại 
trong cái nhất thể cửa thông giác ! đó là nguyên lý cao 
nhất của tri thức con người” 0), 


Phần Diễn dịch siêu nghiệm rất quan trọng, vì có hiểu 
thấu đáo, ta mới hiểu tại sao những phạm trù, tức quan 
niệm thuần túy tiên thiên, lại có thể ứng dụng một cách 
nhất thiết vào các đối tượng kinh nghiệm của ta. Cho nên 
Kant đã kết thúc phản Diễn dịch siêu nghiệm như sau, trong 
đó ông mở đầu cho sự phân biệt giữa hiện tượng và vật tự 
thân: “Chủ đích của Diễn dịch siêu nghiệm là trình bảy 
cho thấy tại sao những quan niệm thuần túy của trí năng 
lại được coi là những nguyên tắc để !a cỏ thể có kinh 
nghiệm, và tại sao kinh nghiệm đây chỉ có nghĩa là sự xác 


(1) Sd,tr.12 


110 TRẦN THÁI ĐỈNH 


định các hiện tượng trong không gian và thời gian. Diễn 
dịch siêu nghiệm cũng giải thích cho thấy công việc xác 
định này phải được rút ra từ nơi nguyên lý nhất thể tổng 
hợp và uyên nguyên của /hóng giác, bởi vì thông giác là 
hình thúc của trí năng trong tương quan với không gian 
và thời gian, tức tương quan giữa trí năng và những mô 
thức uyên nguyên của cảm năng con người” 0), 


Về hiện tượng Kant nhắc đi nhắc lại: “Các phạm trù, 
cùng với trực giác, không cho ta một tri thức nào về vạn 
vật, trừ khi chúng được áp dụng vào trực giác thường 
nghiệm. Nói cách khác, các phạm trù chỉ có công dụng 
giúp ta tri thức các đối tượng khả giác thôi. Trì thức thường 
nghiệm, chính là kinh nghiệm đó. Vậy các phạm trà chỉ có 
thể dùng vào việc tri thức những đối tượng mò ta có thể 
kinh nghiệm thói” ®_ Kant đã khám phá ra trực giác thuần 
túy, không gian, và thời gian, nhưng là để chúng làm điều 
kiện cho những trực giác thường nghiệm. Kant cũng khám 
phá ra các phạm trù, tức quan niệm thuần túy, nhưng cũng 
chỉ là để ta có tri giác, tức tri thức thường nghiệm thôi. Hai 
chữ “trực giác thường nghiệm” và “tri thức thường nghiệm” 
trên đây đã làm nối bật ý nghĩa điều Kant nói trên kia, tức 
“những đối tượng mà ta có thể kinh nghiệm”. Kant luôn 
dùng chữ “có thể kinh nghiệm” để nói lên không những 
các điều ta đã kinh nghiệm trước đây và sau này: lãnh vực 
khả nghiệm này tuy bao la và mờ mịt, vì còn biết bao nhiêu 
điều các thế hệ sau này sẽ khám phá ra, tuy nhiên ranh 


(1) Sd,tr. 145 
(2) Sd,tr 125 


TRIẾT HỌC KANT 111 


giới đã vạch rõ: tất cả sẽ nằm trong lành vực khả giác, 
nghĩa là nằm trong thế giới của những đối tượng mà con 
người có thể tri thức bằng quan niệm và cđm giác. Thiểu 
trực giác giác quan, sẽ không thể có tri thức, mà chỉ cỏ ý 
niệm xuông thôi. 


Ngay từ nơi đây, Kant đã nêu lên sự khác biệt xa vời 
giữa suy rướng (penser) và fr¡ thức (connaitre). Khi ta có 
quan niệm về một đối tượng nào đó mà ta không có trực 
giác giác quan, thì đối tượng đó chỉ là ý tướng xuông thôi, 
không thể gọi là một tri thúc được. Chẳng hạn ta ý thức về 
minh ta, thử hỏi ý thức này là một tri thức hay chỉ là một ý 
tưởng xuông? Xưa Descartes vần quyết không gì đễ biết 
bằng tâm lình ta, vì ai cũng ý thức về mình, và vẫn theo 
ông thì ý thức tự thức (conscience de soi) là tri thức rô 
nhất ta có thể cỏ. Kant chủ trương ngược hẳn: “Tôi ý thức 
về chính mình tôi trong công việc tổng hợp tiên thiên cái 
hỗn mang của các biếu tượng, nghĩa là tôi ý thức về mình 
trong nhất thể tính tổng hợp uyên nguyên của thông giác: 
như vậy tôi không tự ý thức theo cách tôi tự xuất hiện cho 
tôi hoặc theo như bản thể hiện hữu của tôi, nhưng tôi chỉ ý 
thức RẰNG tôi hiện hữu thôi. Biểu tượng này chỉ là một ý 
tưởng, không phải một trực giác... Như vậy tôi không có 
tri thúc về mình xét như theo bản thể tôi, và tôi chỉ có ti 
thức về mình xét như tôi xuấ! hiện cho tôi. Ý thức vẻ mình 
chưa có chỉ đáng gọi là tri thức về mình” ©)_ Nói cách khác, 
ý thức về mình chẳng qua chỉ là cái Tôi zưởng nó vần kèm 


(1) Sd, tr. 135 và 138 


112 TRĂN THÁI ĐỈNH 


theo các hành vi tri thức của ta, cho nên tôi nỏi thì tôi biết 
là tôi nói, và tôi đọc sách thì tôi cũng biết là tôi đọc sách: 
như vậy tôi chỉ biết hành vi của tôi (đó là cái Kant gọi là 
“tôi xuất hiện cho tôi”, tức cái tôi hiện tượng), ngoài ra tôi 
không biết gì về mình tôi, xét như mình đây là một linh 
hồn hay một bản thể thuần nhất. Thự: ra, chủ trương của 
Kant cũng giống quan điểm của Thánh Thomas khi ngài 
quyết rằng “ta biết rằng có Thượng Đế, nhưng ta không 
thể biết Ngài là gì” (ám chỉ ta không thể tri thức bản tỉnh 
Ngài). Tóm lại ta có ý thức về mình, nhưng không có tri 
thức về minh, trừ khi hiểu “minh ” đây là mình hiện tượng 
(chứ không phải mình tự thân), và mình hiện tượng là cải 
mình sinh hoạt nơi trần gian bằng những hành vi của ta. 
Mà đã nói hành vi tại thế của ta, thì đầu là suy tưởng (chẳng 
hạn tôi toan tính một điều thiện hay một điểu ác), thì suy 
tưởng này vẫn có nội dung khả nghiệm, nhờ đó mà ta có 
thể tri thức về mình. Còn nếu không dựa vào những hành 
ví kia, ta không có tri thức nào về mình hết, và mình đây là 
minh tự thân mà Kant ảm chỉ trên kia. 


II. Phân tích pháp các nguyên tác, 
Đây là phần thứ hai của Phân tích pháp siều nghiệm. 


Trên đây chúng ta vừa xem xong phản thứ nhất, tức 
Phân tích pháp các yếu tố, các phạm trù. Nơi phần thứ hai 
này, Kant làm công việc áp dụng các phạm trù đó vào tri 
thức thường nghiệm. Kant viết: “Phân tích pháp các nguyên 
tắc sẽ là bộ luật của sự phán đoán, dạy cho công việc phản 


TRIẾT HỌC KANT 113 


đoán của ta biết áp dụng những quan niệm của trí năng 
vào các hiện tượng, bởi vì các quan niệm này được coi là 
điều kiện của các định luật tiên thiên” ®, Để làm công việc 
áp dụng này, trí năng ta đứng trước một vực thắm, một 
quãng cách không sao vượt qua được, bởi vì, Kant nhận 
định, “so sánh với những trực giác thường nghiệm, thì các 
quan niệm thuần túy của trí năng tỏ ra hoàn toàn đị tỉnh 
(hétérogènes). Như vậy làm sao có thể có sự thâu gồm các 
trực giác này vào trong các quan niệm, và làm sao có thể 
áp dụng các quan niệm thuần túy vào các hiện tượng 
được?”), 


Kant giải quyết bằng cách nhận rằng cần phải có một 
cái gì làm /rưng gian, một đệ tam hạn từ giữa quan niệm 
thuần túy và trực giác giác quan. Đệ tam hạn tử này vừa 
đồng tính (homogène) với các quan niệm do tính chất khả 
giác của nó. Theo ông, đệ tam hạn tử này chính là niệm 
tưởng siêu nghiệm (schème transcendantal) 

Niệm tướng là gì? 

Nhiều học giả và giáo sư như Roger Daval quyết rằng 
Kant đã dành tất cả phần Phân tích pháp các nguyên tắc để 
trình bày công việc của niệm tưởng, tức giải thích cho thấy 
tại sao có thể áp dụng các quan niệm thuần túy vào các 
hiện tượng thường nghiệm ®, Thực ra không những phần 
Phân tích pháp các nguyên tắc, mà cả phần Diễn dịch pháp 
(1) Sd,tr 148 


(2) Sd,tr. 151 
(3) Xem R. DAVAL, La méfaphysique đe Kant, PUF 1951, tr.7 


114 TRẦN THÁI ĐỈÌNH 


siêu nghiệm trên kia cũng phải được.coi là những cố gắng 
của Kant để áp dụng các quan niệm thuần tủy vào trực 
giác thường nghiệm. Nói thế để dễ thấy vai trò quan trọng 
của niệm tướng, cũng như dễ hiểu tại sao sau này Heidegger 
đã trách Kant rằng gần đạt được ranh giới của hiện hữu 
rồi, thế mà Kant lại giật lùi không tiến vào lãnh vực hiện 
hữu và hiện sinh. Theo Heidegper, lành vực hiện hữu chỉ 
đến với Kant nếu ông này biết nắm lấy ứrí rưởng tượng 
siêu nghiệm làm cơn đường đi vào kinh nghiệm giác quan; 
vẫn theo Heidcgger, trí tưởng tượng siêu nghiệm mới thực 
là cái nguồn mạch uyên nguyên của trì thức con người, và 
nó chỉ phối luôn cả hai khả năng mà Kant đã coi là uyên 
nguyên, tức cảm năng và trí năng: trí tưởng tượng siêu 
nghiệm là khả năng làm cho hình thành những đối tượng 
cho cảm năng và trí năng tri thức. Theo đanh từ của 
Heidegger, chính nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm này, “/ế 
giới hình thành thế giới” cho con người 0). Bởi vậy, vẫn 
theo Heidgger, “trí tưởng tượng siêu nghiệm không hình 
dung theo trực giác thuần túy (của cảm năng siêu nghiệm), 
nhưng làm cho có thể trực giác thuần túy này trong bản 
chất thực tại của nó” 2), Và cũng chỉnh trí tưởng tượng siêu 
nghiệm đã kiến tạo nên những “mô thức” (phạm trù) để 
cho trí năng sử dụng, vì trí năng chỉ sử dụng mà không tự 
nó phát sinh ra những mô thức đó. Đó là ý nghĩa câu: “Trí 
năng không phát sinh những niệm tưởng mà nó sử dụng. 
Sự sử dụng này không phải là một hành vi hễ có địp thì 


(1) Xem HEIDEGGER, Kant le probième de la métaphysique, trong 196-213 
(Z2) $Sd, tr. 197 


TRIẾT HỌC KANT 115 


hoạt động đâu: chính trí tưởng tượng siêu nghiệm, căn cơ 
mà khả năng niệm tưởng thuần túy, làm nên bản chất 
nguyên thiịy của trí năng” ©, 


Trở lại vấn để niệm tưởng trong triết học Kant, ta thấy 
ông phân biệt niệm tưởng và hình ảnh: hinh ánh là một cái 
gì thường nghiệm và xác định, còn niệm /ớng thì siêu 
nghiệm và có tính chất tổng quát. Thí dụ số 5 là một hình 
ảnh mà tôi có khi tôi chấm 5 chấm tiếp liền nhau, còn như 
khi tôi nghĩ “con số” thôi, thì số đó có thể là bất cử số nào 
(nhưng là loại con số chứ không là loại con vật như con bò 
con trâu). Rồi “con chó” cũng là một niệm tưởng, vì nó là 
một mô thức tổng quát, có thể mang áp dụng cho con Vện, 
con Lu hay bất cứ con chó nào về loại chó. Vậy “niệm 
tưởng là phương sách tổng quát của trí lướng tượng có 
nhiệm vụ kiếm cho quan niệm một hình ảnh " ®, 


Kiếm cho quan niệm thuần túy một hình ảnh khả giác: 
đó là ý nghĩa và chức vụ của niệm tưởng. Nó là chiếc cầu 
đặt đường cho quan niệm thuần túy bước sang lãnh vực 
thường nghiệm. Thiếu niệm tưởng tương ứng, quan niệm 
sẽ chỉ là quan niệm xuông, không cho ta một biểu tượng 
nào vẻ một đổi tượng khả tri. Cho nên: “Những phạm trù 
không có niệm tưởng thì chỉ là những hành vi của trí năng 
liên quan đến các quan niệm thôi, chứ những phạm trù như 
thế không biểu tượng một đối tượng nào hết” 6G), 


(1) Sd,tr.208 
(2) Raison pure, tr. 152 
(9) Sd, tr. 153-166 


116 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Đo đâu mà có niệm tưởng ? Chúng phát xuất từ nguồn 
gốc nào? Chúng phát xuất từ trí tưởng tượng siêu nghiệm. 
Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuần tủy: “Hình 
ảnh là sản phẩm của trí tưởng tượng tác tạo thường nghiệm, 
còn niệm tưởng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuần tủy 
tiên thiên ?, Cũng nên biết Kant phân biệt hai loại trí tưởng 
tượng: /rí tưởng tượng tác tạo (1magination productrice) 
và trí tưởng tượng tải tạo (imagination reproductrice). Mỗi 
loại lại chia làm siêu nghiệm và thường nghiệm. Trí tưởng 
tượng tác tạo siêu nghiệm là điều kiện và nguồn phát sinh 
ra những hành vì của trí tưởng tượng fác tạo thưởng nghiệm. 
Và trí tưởng tượng tái tạo siêu nghiệm là điều kiện và nguồn 
phát sinh những hành vi của trí tưởng tượng tải tạo thường 
nghiệm. Khi ta tưởng tượng ra bất cử hình ảnh gì, thì đó là 
một hình ảnh cụ thể do trí tưởng tượng thường nghiệm tạo 
nên. Nhưng sở dĩ ta tưởng tượng được như thế là vỉ ta có 
khả năng để tưởng tượng: khả năng thuần túy này, chính 
là trí tướng tượng siêu nghiệm. 

Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao “niệm tưởng không có 
gì giống với một hình ảnh, vì niệm tưởng chỉ là một tổng 
hợp thuần túy và là sản phẩm của trí tưởng tượng siêu 
nghiệm”. Nhưng còn một câu hỏi cần được nêu lên: Miệm 
tưởng bình thành thế nào ? Kant trả lời bằng một câu khá 
khúc mắc: Niệm tưởng là một tổng hợp thuần túy liên can 
đến những hình thái xác định của giác quan bên trong (thời 
gian) đối với những biểu tượng, để liên kết những biểu 


(1) Sd,tr. 153 


TRIẾT HỌC KANT 117 


tượng này một cách tiên thiên với nhau trong một quan 
niệm, đúng như sự nhất thể của thông giác” ®, Nói cách 
khác cho dễ hiểu, các niệm tưởng !à những tống hợp thuần 
túy có nhiệm vụ liên kết các biểu tượng một cách tiên thiên, 
là liên kết như vậy chiếu theo những thể thức của tính chất 
nhất thể của các quan niệm. Bởi vậy có bao nhiêu phạm 
trù, thì cũng có bẩy nhiêu niệm tưởng. 

Kế đó Kant trình bày một cách khá cụ thể như sau về 
các niệm tưởng, đối chiểu với bảng các phạm trủ trên kia. 
Niệm tưởng của các phạm trù /ượng tính là: con số (một, 
nhiều, hay tất cả). Niệm tưởng của phẩm tính là cảm giác 
nói chung, vì cảm giác là biểu tượng sự có hay không có 
Sự vật trong thiên nhiên. Niệm tưởng của bản thế là sự 
trường tồn trong thời gian ; niệm tưởng của nhân quả, là 
sẽ tiếp tục trong thời gian ; niệm tưởng của cộng đồng, tức 
ảnh hưởng hỗ tương, là sự đồng thời. Niệm tưởng của tính 
chất khá hữu là “sự tương ứng giữa các biểu tượng và những 
điều kiện của thời gian nói chung”, nghĩa là ta có thể quan 
niệm điều ấy điều nọ như có thể xảy ra trong trường hợp 
ấy trường hợp nọ. Niệm tưởng của rhực ii là sự có thực 
trong thời gian nhất định nào đó. Niệm tưởng của :ấ? yếu 
là sự hiện hữu trong mọi thời gian. 

Thực ra ý nghĩa cốt yếu của niệm tưởng là: hễ ta có thể 
tưởng tượng ra một đối tượng cụ thể, thì khi đó quan niệm 
của ta mới được coi là có thể áp dụng vào tri giác, tức kinh 
nghiệm giác quan. Công việc hình dung này mà Kant gọi 


(1) Sơ,tc 153 


118 TRĂN THÁI ĐỈNH 


là “xác định những hình thái tiên thiên của trực giác bên 
trong (hời gian)” có mục đích làm cho các quan niệm của 
ta có thể được ta tưởng tượng một cách cụ thể bởi vì những 
quan niệm nào ta không hình dung được (chẳng hạn cái 
hình vạn giác của Descartes) sẽ chỉ là những quan niệm 
rỗng, những ý tưởng suông, và không bao giờ trở thành 
đối tượng trí giác được. 

Sau này, nơi cuối cuốn sách, chúng tôi sẽ cỏ dịp trở lại 
ý nghĩa của cái nhìn triết học của Kant. Nhưng vì chúng ta 
vừa xem qua phản dành cho trí tưởng tượng siêu nghiệm 
trong triết học của ông nên chúng ta thử so sánh lập trường 
của ông và lập trường của những triết gia như Heidegger 
và thuyết Cơ Cấu của Claude Lévi Strauss. Kant có nhắc 
đến trí tưởng tượng siêu nghiệm, và nơi một số trang sách 
của ông, ông để cao vai trò của khả năng này: tuy nhiên 
rốt cục, nhất là kñ¿ ái bản cuốn Phê bình lý trí thuần túy, 
ông đã dành quyên tối thượng trong công việc tri thức cho 
trí năng. Chính vì thế, ông vẫn đứng trong truyền thống 
triết cổ truyền Tây phương, coi con người là /agos một tỉnh 
thần có sẵn những tri thức tiên thiên, mặc dầu ông nói và 
nhắc luôn rằng tri thức chỉ thực sự có khi ta kinh nghiệm 
sự vật: Theo ông, ta kinh nghiệm thì mới có tri thức... về 
vạn vật, nhưng ông lại cho rằng kinh nghiệm của ta được 
hướng dẫn bởi những phạm trù, tức quan niệm tiên thiên. 
Những quan niệm tiên thiên này, phải chăng chỉ là một trá 
hình của những linh tượng trong thuyết Platon và những ý 
tưởng bẩm sinh trong thuyết Descartes? Còn như 
Heidegger, và nhất là phong trào khoa học nhân văn ngày 


TRIẾT HỌC KANT 119 


nay, đại diện bởi Lévi Strauss và M. Foucault, lại không 
coi /ogos là bản chất con người nữa. Họ nói bản chất của 
con người là “rny/hos”, đúng như nghiệm xét của Freud: 
“Con người sinh ra như một mớ những kích thích mù quáng, 
lớn lên trong ảo mộng và chết đi khi vấp vào thực tại”. 
Các khoa học nhân văn ngày nay coi chủ thể là một sinh 
hoạt lạc lõng và rất ít khi được “trí thức khách quan”. Nói 
gì tri thức trong lãnh vực sinh hoạt tình cảm, ngay cả những 
sáng tác khoa học cũng chỉ là những “giả thuyết” hướng 
dẫn tới những khám phá mới mẻ. Nhân đó Heidegger đã 
quyết “thế giới hình thành thế giới nơi trí tưởng tượng siêu 
nghiệm của ta” và Lévi-Strauss nghĩ rằng “con người luôn 
sống cái thời đại mình như sống một huyền thoại, và chỉ 
thế hệ sau mới nhận ra rằng chúng ta đã vướng vào huyền 
thoại như thế” ®, Như vậy con người đã tạo nên “thế giới 

_ sinh hoạt của minh”, đồng thời tạo nên chủ thể tính của 
mìinh trong cái gọi là bản sắc của nó. 


Trở lại Kant. Sau khi trình bày vai trò của niệm tưởng, 
ông mời (a xem đến các nguyên tắc tổng hợp của trí năng 
thuần túy. Ông gọi thế vì đây là những tổng hợp tiên thiên 
làm khuôn mẫu cho các phán đoán thường nghiệm. Ông 
viết: “Nguyên tắc cao nhất của tất cả các phản đoán tổng 
hợp là đối tượng phải chịu những điều kiện của sự nhất thể 
tổng hợp nó gom các cái hỗn mang của trực giác lại trong 
một kinh nghiệm khả hữu... Những điều kiện để cỏ thể có 
kinh nghiệm nói chung cũng chính là những điều kiện để 


(1) CoiLÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Plon 1962, tr.238 


120 TRẦN THÁI ĐỈNH 


có những đối tượng có kinh nghiệm” ®°, Nói cách khác, 
những “nguyên tắc của trí năng” mà Kant trình bảy sau 
đây, chính là những điều kiện để con người có thể có kinh 
nghiệm vẻ bất cứ đối tượng nào. 


Kant đưa ra 4 loại nguyên tắc thuần túy của trí năng 
liên can đến kinh nghiệm của ta từ bước đầu là trực giác, 
rồi tri giác rồi kinh nghiệm, và sau cùng là những nguyên 
tắc về trì thức nói chung. Trực giác là hinh dung thấy sự 
vật: cho nên trực giác chưa phải là trì giác, tức chưa phải 
là tri thức thực nghiệm. Tri giác mới thực là tri thức đủng 
nghĩa: đây có cả quan niệm và trực giác giác quan, ltinh 
nghiệm là mối liên hệ chặt chẽ giữa nhiều tri giác. Còn 
như kiểu nói “? iưởng thường nghiệm nói chung” (pensée 
empirique en général) chỉ có nghĩa /ri thức thường nghiệm, 
hoặc kinh nghiệm nói chung. 


Vậy 4 loại nguyên tắc của trí năng thuần túy là: 1) 
Những công lý của trực giác (Les aviomes de Ì'mtuition); 
2) Những dự đoán của tri giác (Les anHcipalions đe la 
perception); 3) Những loại suy của kinh nghiệm (Løs 
analogies de l'expérience), 4) Những định đề của tư tưởng 
thường nghiệm nói chung (Les postulats de la pensée 
empirique en gẻnéral). 


Một lần nữa, Kant nhắc rằng: “Chỉ những nguyên tắc 
trí năng thuần túy cung cấp được quan niệm cho luật lệ 
suy tưởng, còn kinh nghiệm chỉ là những trường hợp cụ 
thể nằm trong định luật kia thôi” ®), 


(1), (2) Sd, tr. 162 


TRIẾT HỌC KANT 121 


I. Những công lý của trực giác 


Đây là nguyên tắc và là điều kiện để ta có trực giác về 
một đối tượng: “Xét về phương diện trực giác của chúng, 
tất cả các hiện tượng đêu là những lượng thể có trương 
độ" ®,Ÿ nghĩa của câu này là: khi ta hình dung một cái gì, 
nhất thiết ta hình dung nó trong không gian và chiếm một 
mảnh không gian, một trương độ. 


Ở đây không thể không liên tưởng đến câu định nghĩa 
của Descartes về vật thể là “một bản thể mà tất cả yếu tính 
là trương độ”. Đã là một vật hiện hữu trong thế giới, đối 
tượng nhất thiết chiếm một chỗ trong không gian. Khả năng 
trực giác thuần tủy này là nến tảng tri thức hình học và 
toán học của ta, vì ta luôn hình dung các hình, hình học 
trên một không gian thuần túy và đồng đều. Tuy nhiên ý 
nghĩa quan trọng của định đẻ thứ nhất này là: tất cả những 
đối tượng ta có thể trì thức đêu nằm trong không gian, nghĩa 
là thuộc loại những vật thể khá giác. 


1I. Những dự đoán của tri giác, 


Trực giác mới chỉ là trị thức hình thức, trí giác mới thực 
là trị thức thực sự. Kant gọi “tri giác là ý thức thường nghiệm 
có kèm theo cảm giác” ®, Nói một cách đơn sơ thì trí giác 
là sự ta thực sự đụng chạm vào sự vật bằng giác quan chử 
không chỉ bằng cảm năng như trường hợp trực giác trên 
này, Và đây là nguyên tắc của trí năng liên can đến tri 


(1) Sd, tr. 164 
(2) Sd, tr. 167 


122 TRẦN THÁI ĐỈNH 


giác. “Trong tất cả các hiện tượng, thực tại (tức đối tượng 
của cảm giác), có một lượng độ về cường độ, nghĩa là một 
độ” 0, Đây là lãnh vực của thực tại, vì không những ta có 
quan niệm và trực giác, nhưng cỏn có cảm giác vẻ đối tượng 
nữa. Như vậy cảm giác là trực giác giác quan, hoặc cũng 
được Kant gọi là trực giác thường nghiệm. Để chắc rằng ta 
đang đứng trước một thực tại, một đối tượng hiện hữu, ta 
cẩn phải có cảm giác, dầu là cảm giác yếu ớt vẻ thực tại 
đó. Kant gọi đó là “một đó ”, hay độ một của cường độ cảm 
giác. Tại sao? Tại vì độ không sẽ có nghĩa là không cảm 
giác. Mà không có cảm giác thì không có thực tại. Chẳng 
hạn bảo tờ giấy đỏ thì nó cũng phải hơi hơi đồ một tí, chứ 
nếu chẳng đỏ tí nào thì bảo là giấy đỏ làm sao? Khi không 
có độ nào, thì ta không có chứng nghiệm thấy gì hết. Kant 
viết: “Nếu mọi trí giác của ta về thực tại đều có một độ, và 
từ đô một này tới độ không ta thấy còn cả một chuỗi vô tận 
những cường độ khác nhau cho tới lúc gặp đó không, thì ta 
phải quyết rằng không một trí giác nào, tức không một kinh 
nghiệm nào có thể chứng minh về không gian rỗng (espace 
vide) và (hời gian không (temps vide). Thực vậy, ta không 
có cách nào tri giác được sự hoàn toàn vắng thực tại trong 
trực giác cảm giác của ta” ®!, Ta có thể ý tưởng, chứ không 
thể có trí giác (tức kinh nghiệm) về không gian không và 
thời gian không. Kant đã kết thúc mấy nhận định này bằng 
nguyên tắc: “Tất cả các cảm giác hậu nghiệm, nhưng nguyên 
tắc chúng phải có ít là một độ thì lại một trỉ thức tiên thiên”), 
(1) Sd,tr, 167 


(2) Sd,tr 171 
(3) Sd,tr.173 


TRIẾT HỌC KANT 123-' 


IH,— Những loại suy của kinh nghiệm 


Với trí giác chúng ta đã ở trong thực tại rồi, nay với 
kinh nghiệm chúng ta cảng đi sâu thực tại hơn, vì “kinh 
nghiệm là tri thức thành bởi nhiều tri giác” ®. Kinh nghiệm 
là trí thức đúc kết bởi nhiều tri giác, với điều kiện là những 
tri giác này có liên hệ mật thiết với nhau, bởi vậy nguyên 
tắc thứ nhất của kinh nghiệm là: “Kinh nghiệm chỉ có thể 
có khi ta có biếu tượng về mối liên hệ tấ! yếu giữa nhiều tri 
giác” 2, Nếu không có biểu tượng về mối liền lạc giữa các 
trị giác, chúng ta sẽ giống như những hài nhi (hoặc những 
con vật khôn ngoan): chủng có tri giác, nhưng không có 
khả năng nhớ cái trước và dự phòng cái sau. Mỗi trí giác 
của chúng là một đơn vị riêng biệt và độc lập. Như vậy 
chính biểu tượng của ta về mối liên lạc tất yếu kia làm nên 
kinh nghiệm cho ta. 

Vì thời gian là điều kiện và mô thức của trực giác ta, 
nên ta có 3 hình thức kinh nghiệm (được Kant gọi là 3 loại 
suy của kinh nghiệm) chiếu theo 3 hình thức của thời gian: 
kinh nghiệm về rường tồn, kinh nghiệm về /iểp rục, và 
kinh nghiệm về đồng thời. Tính chất “loại” này được xác 
định như sau: “Mỗi loại suy của kinh nghiệm là một định 
luật khiến nhiều tri giác đúc kết thành một kinh nghiệm, 
và định luật này được áp dụng cho các hiện tượng như 
kiểu những nguyên tắc điểu hành (prìncipe rẻgulateru), chử 


(1) S$d.tr.174 
(2) $d,tr.173 


124 TRĂN THÁI ĐỈNH 


không phải nguyên tắc cấu tạo (principe constituti” 0), 
Đối với Kant chỉ là phạm frù là nguyên tắc cấu tạo. 


Sau đây là 3 loại suy của kinh nghiệm, 3 loại kinh 
nghiệm được chỉ phối bởi 3 nguyên tắc liên can đến 3 hình 
thải của thời gian ở trong ta. 


A.- Loại suy thứ nhất: “Bản thể là cải trường tổn trong 
tất cả cuộc biến dịch của các hiện tượng và lượng tỉnh của 
nó không thêm không bớt trong thiên nhiên” ®), 


Cần hiểu chữ lượng tính ở đây vì đó là phạm trù lượng 
tính của Kant. Lượng tính của bản thể không đổi có nghĩa 
là từ đầu đến hết cuộc biển dịch, nếu bản thế là một thì 
vẫn sẽ là một, và nếu là bốn thi vẫn sẽ là bốn mãi mãi, chỉ 
có tùy thể thay đổi thôi. Chẳng hạn câu “Thằng Ba nay lớn 
hơn năm ngoái”: thằng Ba vẫn là thằng Ba mặc dầu nó đổi 
từ trạng thái bé sang trạng thái lớn. Kant định nghĩa “bản 
thể là cái trường tổn” vi ta có thấy những biến chuyển, tức 
những hiện tượng, nhưng không thấy bản thể tự thân của 
vạn vật. Cho nên bản thể là cải được ta /#ấy là trường tồn. 
Sau đó, so sánh bản thể là cái đứng y nguyên một bên, và 
những biến thái nơi tùy thể một bên, Kant viết: “Bởi vì sự 
biến dịch chỉ liên can đến những hình thái có khởi đầu và 
có chấm hết, nên ta có thể dùng kiểu nói xem ra nghịch lý 
để quyết rằng: duy cái trưởng tổn đã biến đối, còn như cải 
biển đổi lại không biết biến dịch là gì hết? ®, Trong thí dụ 
(1) Sd,tr.176 


(2) Sd,tr. 177 
(3) §d,tr. 181 


TRIẾT HỌC KANT 125 


trên kia, thằng, Ba đã biến đối vì nó đi từ trạng thái bé 
sang trạng thái lớn, còn như hai trạng thái lớn bé chỉ kể 
tiếp nhau thôi chứ không có xảy ra biến cố gì nơi bản tính 
của chúng. 

B. - Loại suy thứ hai: “Tất cả các biến cố đều phát xuất 
theo định luật của tương quan nhân quả” li Đây là loại kinh 
nghiệm của ta về hai sự kiện kế tiếp nhau, cái trước là nguyên 
nhân và cái sau là hậu quả. Như vậy đây khác với loại trên 
là loại kinh nghiệm về một bản thể thôi: ở đây cả nguyên 
nhân và bản thể cùng là bản thể, như vậy có hai bản thể 
trong loại kinh nghiệm này. Kant đã đành 16 trang giấy để 
bàn luận về nguyên tắc này, vi ông cÂn chứng minh tri thức 
nhân quả là một trì thức tiên thiên. Ta biết Hume đã chủ 
trương rằng kinh nghiệm là nguồn trí thức duy nhất của ta, 
và tập quản là nguồn phát sinh ra nguyên lý nhân quả. Hơn 
nữa Hume còn quyết rằng “quá khú, tức kinh nghiệm, chỉ là 
luật cho những tri thức của ta về tương lai vì ta tiệm nhiên 
công nhận rằng dòng thiên nhiên không đối, vì nếu ta hoài 
nghỉ về điểm này thì kính nghiệm trước đây không còn giá 
trị gì nữa và nguyên nhân nọ chưa chắc đã sinh ra hậu quả 
của nó”. Kết cục Hume cho rằng tri thức nhân quả chỉ là một 
trị thức giả định. Kant cực lực chống lại chủ trương của 
Hume bằng cách chứng mính rằng không những kinh nghiệm 
không làm nên nguyên lý nhân quả, mà còn giả thiết định 
luật tiên thiên của trí năng về tương quan nhân quả. Mỗi trị 
giác là một đơn vị độc lập: nếu không có mối liền hệ nhất 
thiết giữa các tri giác thì ta không thể có kinh nghiệm. Hình 
(1) Sd,tr. tB2 


126 TRẦN THÁI BÌNH 


thức của mối liên hệ ở đây là: hễ có A đi trước, tất phải có 
B đi theo sau. Hễ có nguyên nhân A tất sẽ có hậu quả B. 
Kant viết: “Tương quan giữa các hiện tượng là thứ tương 
quan định rằng cái đến sau được xác định bởi cái đến trước 
nó, và sự xác định này có tính chất một định luật tốt yếu: 
chính tương quan này là điều kiện để những trì giác của ta 
có giá trị khách quan trong sự liên tiếp của chúng. Như vậy 
nguyên tắc về tương quan nhân quả, áp dụng cho sự liên 
tiếp của các hiện tượng, có giá trị tiên thiên đối với tất cả 
các đối tượng của kinh nghiệm ta, vì nó là nguyên tắc để ta 
có thể có loại kinh nghiệm này” : Vậy nguyên tắc nhân 
quả là biểu tượng tiên thiên ta có về mối liên lạc giữa các 
hiện tượng đi trước (nguyên nhân) và những hiện tượng đi 
sau (hậu quả). Nhân đó nó là một thứ mô thức của tương 
quan giữa thời gian trước và thời gian sau. Kant luôn luôn 
trinh bày những loại suy của kính nghiệm như là những 
hình thái của tương quan thời gian. 


C- Loại suy thứ ba: “Tất cả các bản thể xét như chúng 
được ta tri giác là đồng thời trong không gian, đều ở trong 
một hành động hỗ tương phổ quát” ®, Tại sao ta thấy chúng 
đồng thời ? Chắc không do tri giác, vì bản chất của tri giác 
là vụn vặt lẻ tẻ: khi tôi nhìn A thi tôi chưa nhìn B, mà khi 
nhìn B thì lại hết nhìn A rồi, làm sao mà biết nó đồng thời? 
Vậy phải do một thứ biểu tượng ta có về mối liên hệ mật 
thiết giữa các tri giác đó. Thí dụ tôi nhìn từ A qua B, C, D 
tới E, rồi lại nhìn ngược lại từ E qua D, C, B về tới A: tôi có 


(1) Sd, tr.190 
(2) Sd.tr.195 


TRIẾT HỌC KANT 127 


thể nhìn đi nhìn về như thể “vì các sự vật đó hiện hữu 
trong cùng một đồng thời gian, như vậy là chủng đồng thời 
nhau” ®, Cho nên “để các sự vật được coi là đồng thời, 
không những cần thiết chúng phải hiện hữu, mà còn cần 
thiết chúng ở trong một cộng đông của một thông giác, 
chúng phải xác định lẫn nhau trong thời gian và đúc kết 
thành một cái duy nhất” 2®. Như vậy kính nghiệm của ta về 
sự đồng thời không do những tri giác, nhưng do một nguyên 
tắc liên kế! tiên thiên của trí năng ta. Nguyên tắc này có 
hình thức một cộng đồng (communio), một tương giao 
(commercium). “Thiếu tính chất cộng đồng này, mỗi trí giác 
sẽ phân lìa khỏi các tri giác khác, và mối liên tục giữa các 
biểu tượng thường nghiệm của ta (tức kinh nghiệm ta) sẽ 
như bắt đấu lại với từng đối tượng một, và trì giác đi trước 
không làm sao liên kết được với tri giác đi sau trong một 
tương quan thời gian” ®, Tóm lại chính tương quan đồng 
thời giữa các tri giác phải dựa vào mối liên kết tiên thiên 
của trí năng, và biểu tượng tiên thiên của sự liên kết này là 
điểu kiện để ta có kinh nghiệm vẻ sự đồng thời của các 
hiện tượng. 

IV_— Những định để của tư tưởng thường nghiệm 

nói chung 

Đây Kant lại tiến thêm một nấc nữa trong việc phân 

tích những điều kiện tiên thiên của tri thức ta. Trên đây 


(1) Sd,tr.198 
(2) Sd, tr. 197~— 188 
(3) Sd,tr.197 


128 TRẦN THÁI ĐỈNH 


ông vừa bàn về những nguyên tắc làm cho ta có thể có 
kinh nghiệm, bây giờ ông sẽ trình bày cho thấy trong những 
trường hợp nào được cơi là có thể có kinh nghiệm, những 
trường hợp nào được coi là đang có kinh nghiệm thực sự, 
và trường hợp nào thì ta có hiện hữu tất yếu. 


Chúng ta nên nhớ hai điểm khá quan trọng được Kant 
nhắc đi nhắc lại về những định đề tư tưởng thưởng nghiệm 
này. Trước hết “những phạm trù hình thải có đặc tính này 
là không thêm một chút gì cho quan niệm mà chúng là 
thuộc từ, nhưng chúng chỉ nói lên tương quan của quan 
niệm đó với khá năng trí thức mà thôi” ®, Chẳng hạn tôi 
nói “Trời mưa”, thì câu này có nghĩa là trời đang mưa, hay 
trời có thể mưa: trong có hai trường hợp đều có quan niệm 
“mưa”, và nếu chỉ có quan niệm thôi thì đó là quan niệm 
xuông. Còn khí nhìn những hạt mưa đang ào ào rơi trên 
vạn vật, thì khi đó tôi áp dụng phạm trù hình thái “hiện 
thực” vào quan niệm mưa. Tuy nhiên cả hai quan niệm hình 
thái trong thí dụ trên, khả hữu và hiện hữu, không làm cho 
quan niệm “mưa” được thêm một cái gì hết, nhưng chỉ nói 
là cái “mưa” ở trạng thái khả hữu hay hiện hữu thôi. - Điểm 
thử hai Kant nhấn mạnh là ý nghĩa chữ định để ông dùng ở 
đây. Ông nói người ta thường hiểu sai chữ định đề, coi 
định để là một chân lý triết học không thể chứng minh. 
Kant hiểu đu đề theo kiểu Toán học. Thí dụ: Hãy vẽ một 
vòng tròn trên một bình diện đựa theo một đường thẳng và 
một điểm đã cho. Đó là một định để: một định để như thế 


(1) Sdtr 200 


TRIẾT HỌC KANT 129 


không cần chứng minh bởi vì phương sách của nó là chính 
quan niệm ta dựa vào để thể hiện cái hình kia ®. Như vậy 
chữ định để Kant dùng chỉ có nghĩa là những quan niệm 
thuần túy có thể hoặc không có thể được ta đem ra ứng 
dụng trên thực tế, cũng như nhà toán học có thể thực hiện 
cái vòng tròn đúng theo những dữ kiện đã đẻ ra. - Sau 
cùng kiểu nói “tư tưởng thường nghiệm của ta, bất cứ dưới 
hình thức nào, miễn là nó thực sự là kinh nghiệm giác quan. 
Chữ tư tưởng của Kant đôi khi được dùng thay cho chữ tri 
thức, mặc dầu ông đã phân biệt hai loại này, cho nên phải 
hiểu theo văn mạch. 

Ba định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung là: 

L) “Cái gì thích ứng với những điều kiện mô thức của 
kinh nghiệm (tức trực giác và quan niệm) thì có thế cớ”0), 
Đây Kant muốn bàn một cách tiên thiền về những cái có thể 
hoặc không có thể có (khả hữu, hay bất khả hữu). Những gì 
có đủ điều kiện mô thức về trực giác và quan niệm, nghĩa là 
ta có thể quan niệm và có thể trực giác được, thì phải coi là 
có thể có (khả hữu). Ngược lại là bất khả hữu. Chẳng hạn 
nói có thể lên cung trăng hoặc lên tới những ngân hà, là 
những việc tuy rất khó khăn nhưng vẫn ở trong phạm vi có 
thể làm được. Còn như nói con người nhìn thấy thản linh 
hay thấy linh hồn mình, đó là điều không có thể có vỉ thiếu 
một trong hai điều kiện mô thức: cảm năng con người không 
cho ta khả năng trực giác thấy các thực thể thuần linh. 


(U Sdtr.212 
(2) Sdtr.200 


130 TRĂN THÁI ĐỈNH 


2) “Cái gì thích ứng với những điêu kiện chất thế của 
kinh nghiệm (của cảm giác) thì có thực” ®, Định đề thứ 
nhất trên đây bàn về những cái có thể hay không có thế 
có, và ta chỉ dựa vào trực giác thôi; trái lại ở đây bàn về 
cái hiện đang có, hay hiện không có, và để nhận ra điều 
này ta cẩn phải dựa vào cđm giác. Cảm giác chính là điểu 
kiện chất! thể của kinh nghiệm. Nên nhớ những định để 
này liên can đến phạm trù hình thái, nghĩa là liên can đến 
sự hiện hữu, chứ không liên can gì đến nội dung của quan 
niệm. Cho nên định để mới luận về cái có thể có, rồi định 
để hai bàn về cái hiện đang có hay hiện không có đây, và 
dưới đây thì định để ba sẽ để cập đến những thực tại nhất 
thiết phải có hoặc loại có hay có cũng chẳng sao. 


3) “Cái gì thích ứng với thực tại bởi những điêu kiện 
phổ quát của kinh nghiệm thì được coi là zđ/ yếu” 2, Nhưng 
Kant nói ngay rằng không một hiện hữu nào được ta trì 
thức một cách tất yếu. Nói cách khác, ta không thể có trì 
thức về những bản thể tất yếu, vì trí thức con người là tri 
thức hiện tượng. Bởi vậy “2ất yếu tính ở đây chỉ nhắm mối 
tương quan giữa những hiện tượng của định luật nhân quả, 
nó cho phép ta kết luận một cách tiên thiên rằng khi có 
nguyên nhân này tất nhiên sẽ có hậu quả kia” °®. Xem thế, 
những định đẻ của tư tưởng thường nghiệm nói chung vẫn 
không vượt qua giới hạn của chúng là lãnh vực tri thức 
giác quan. Tính chất thiết yếu của nguyên lý nhân quả mà 


(1), (2) Sd, tr. 200 
(3) Sd,tr 208 


TRIẾT HỌC KANT 131 


Kant vừa nêu lên làm ví dụ, cũng chính là nh chốt! tá! yếu 
và phổ quát của trì thúc khoa học Vậy. 


* 
* * 


Trước khi bước sang phân Biện chứng pháp siêu nghiệm 
là phần luận về những đối tượng vượt quá khả năng tri 
thức con người, Kant đã để hẳn một chương bản về 
“Nguyên tắc để phân biệt các đối tượng thành hai loại, 
hiện tượng và vật tự thân”. Theo đõi những nét chính của 
chương này là cách tốt nhất để kết thúc những gì chúng ta 
vừa học hỏi với Kant vẻ khả năng tri thức con người, đồng 
thời giúp chúng ta dễ hiểu chương III sau này. 


Kant viết một cách châm biểm: “Chúng ta vừa rảo qua 
lãnh vực của trí năng thuần túy. Xứ sở này của chân lý bị 
bao vây bởi một đại dương mênh mông và bão gió, tức 
lãnh thổ của ảo tưởng ; những lớp sương mù dảy đặc cùng 
với những băng phiến coi xa xa như những miền đất mới, 
gây cho nhà hàng hải đang mong những khám phá bị lừa 
bởi bao nhiêu ảo vọng” ®, Và ông bảo trước khi rời đất 
liền để đấn thân vào cuộc mạo hiểm trên đại dương sóng 
gió, chúng ta hãy ngoảnh nhìn lại bản đồ xử sở của chân 
jÿ để thử xem ta có thể đã thỏa mãn chưa, hoặc ta có thể bị 
buộc lòng phải thỏa mãn như thế chăng, vì không thể hy 
vọng đạt tới miễn nào khác. Đây là hai nhận định chính: 


(1) S§d,tr.216 


132 


1) Những phạm trù và những nguyên tắc của trí năng 
thuần túy ejí có công dựng thường nghiệm thôi, nghĩa là 
chỉ được phép áp dụng vào kinh nghiệm giác quan thôi, 
không thể mang áp dụng vào những thực tại siêu việt 0). 
Điều này đã được minh chứng đây đủ nơi phản Cảm giác 
học siêu nghiệm khi ông cho thấy tất cả những gì không 
xảy ra trong không gian và thời gian (nên nhớ đây là hai 
hình thức của cảm năng chủ thể), thì con người không thể 
trị thức được. Rồi đến phần Niệm tưởng luận, ông lại chứng 
minh rằng nhất thiết các phạm trù phải nhờ trung gian của 
niệm tưởng mới có thể được áp dụng vào kinh nghiệm thực 
sự .“Bởi vậy phải nhận định một cách bất khả nghỉ rằng 
các phạm trù chỉ có công dụng thường nghiệm, không hề 
có công dụng siêu nghiệm, và chỉ khi nào có những điều 
kiện cho một kinh nghiệm thì những nguyên tắc của trí 
năng thuần túy mới được quy về những đổi tượng của giác 
quan, chứ không bao giờ chúng quy về những sự vật nói 
chung” 2®, Như vậy tri thức của ta bị giới hạn bởi cảm năng 
của ta: tâm trí ta có thể quan niệm ra những cái mả cảm 
năng ta không bao giờ có thể gặp thấy: những khi đó, nếu 
ta gán cho những quan niệm xa xôi đó tính chất của những 
đối tượng thì ta mắc tội lạm dụng vì đã sử dụng các quan 
niệm kia vào những gì siêu nghiệm: trí năng ta đã đám cho 
“những đối tượng nói chung” (tức những quan niệm) là 
những thực tại. Ta quên rằng: “Tri thức những đối tượng 
nói chung, nghĩa là tri thức không bị giới hạn trong phạm 


(1) Sd,tr.217 
(2) Sd,tr.222 


TRIẾT HỌC KANT 133 


vị của cảm giác tính, chỉ là một tri thức không đối tượng”U) 
Một trí thức không đối tượng là một ý tưởng xuông. 


2) Cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh ra không 
thể có trực giác trí tưệ, nghĩa là ta không thể nhìn thắng 
vào bản thể tỉnh thần. Trái lại vạn vật trở thành đối tượng 
cho ta vì chúng đập vào giác quan ta. Nhân đó Kant phân 
các đối tượng làm hai loại: những hiện tượng và những vật 
tự thân. Những hiện tượng là đối tượng đích thực của trí 
thức ta vì đó là những sự vật mà ta có cảm giác, có tri giác. 
Những vật tự thân là những đối tượng ta không có tri thức 
thực sự vì ta không có cảm giác và tri giác đối với chúng. 
Ở đây Kant vẫn dùng hai danh từ của triết Hy Lạp: fhế giới 
khả giác (monde sensible) chỉ những đối tượng mà ta có 
trì giác, và thế giới khả niệm (monde imtelligible), tượng 
trưng cho những thực tại mà ta không có tri giác, mặc dầu 
ta có quan niệm, 


Như thể hiện tượng trong danh từ triết Kant không phải 
là một ảo ảnh, hoặc một tri thức huyền ảo, nhưng là tri 
thức hết sức chắc chắn, bởi vì hiện tượng chính là đối tượng 
của tri thức khoa học thực nghiệm (các hiện tượng vật lý 
học). Chữ hiện tượng không làm giảm giá trị của tri thúc 
hiện tượng là tri thức duy nhất của con người. Nói hiện 
tượng, vì Kant cho thấy ta tri thức sự vật theo sự xuất hiện 
của nó trước giác quan ta, chứ ta không biết gì về bản tính 
tự thân (tuyệt đôi của nó). Kant không chối tính chất tự 
thân của vạn vật nhưng ông cho rằng con người chúng ta 


(1) G.DELCEUZE La philosophie critique de Kant, PÚP 1963, tr.35 


134 TRẦN THÁI ĐỈNH 


không thấu được tính chất tự thân đỏ. Ông viết: “Tự nó, 
hiện rượng không là gì khác ngoài cách biểu tượng của ta, 
cho nên hiện tượng nói lên tương quan của nó với một cái 
gì tuy ta có biểu tượng trực tiếp và khả giác, nhưng tự nó 
vẫn còn là một cái gì khác nữa, và không lệ thuộc vào 
giác quan của ta” 0, “Cái gì khác nữa” đây ám chí vật tự 
thân, tức phương diện tuyệt đối của sự vật. 


Hiện tượng và vật tự thân là hai đối tượng hoàn toàn 
khác nhau về bản chất, một bên thuộc thế giới khả giác và 
là đối tượng trị thức con người, một bên thuộc thế giới khả 
niệm và không thể là đối tượng tri thức cho ta. Nhưng cả 
hai có thể chỉ là haí phương điện của cùng một sự vật, vì 
hiện tượng luôn có nghĩa là hiện tượng của một vật tự thân. 
Tuy nhiên vật tự thân còn có nghĩa là một thực tại độc lập 
như trong trường hợp các tỉnh thản. Do đấy f thân có hai 
nghĩa: một nghĩa tiêu cực và một nghĩa tích cực. Theo nghĩa 
tiếu cực thì vật tự thân chỉ là một quan niệm giới hạn, không 
cho phép trí năng ta vượt qua và vượt tới nó. Nói giới hạn 
là nói rằng ta có thể càng ngày càng tới gần, nhưng ta không 
thể đạt được hoặc vượt qua được. Chẳng hạn “con người” 
là một quan niệm giới hạn, vì từ cổ chí kim chúng ta vẫn 
tìm hiểu con người mà vẫn chưa sao hiểu được con người 
một cách thấu triệt. Còn theo nghĩa /ícb cực, thì vật tự thân 
là những thực tại siêu việt, chỉ có những chủ thể có trực 
giác trí tuệ mới trí thức được, còn chúng ta chỉ có quan 
niệm mà không sao có tri thức thực sự. Đỏ là những thực 
tại nào? Kant sẽ trả lời ta trong Chương III sau đây. 


(1) Sd,tr.226 


TRIẾT HỌC KANT 135 


CHƯƠNG II 


GIỚI HẠN CỦA TRI THỨC CON NGƯỜI 


B ắt đầu phản Biện chứng pháp siêu nghiệm, Kant nhắc 
lại câu nói trước kía của ông: “Biện chứng pháp là 
phản luận về áo tưởng ”. Và ông phân biệt hai thứ ảo tưởng: 
áo tưởng luận Ùý (apparence logique) và đo tưởng siêu 
nghiệm (apparence transcendantale). Ảo tưởng luận lý là 
sai lắm trong khi nhận định: thí dụ thấy hai chị em người 
Thái giống nhau như đúc, người ta vội quả quyết rằng tất 
cả các chị em người Thái đều giống nhau như hai giọt nước. 
Những ảo tưởng luận lý có thể và thường dễ sửa chữa bằng 
những bài học của kinh nghiệm. Trái lại những ảo tưởng 
siêu nghiệm thi không một ai tránh khỏi và không có 
phương thuốc nào chữa khỏi. Triết Kant có mục đích tổ 
cáo những ảo tưởng đó và dạy ta coi chừng. Ảo tưởng siêu 
nghiệm ở tại chỗ ta muốn coi những ý tưởng của ta là những 
thực tại. 


Muốn dễ hiểu và dễ nhớ thì nên ghi nhận rằng Kant 
định nghĩa “?r năng là khả năng của những định luật” 
(entendement est le pouvoir des règles) và “]ý #í là khả 
năng của những nguyên tắc ”" (pouvoir des principes). Định 


136 TRẦN THÁI ĐỈNH 


luật thì có tính chất thực nghiệm, nguyên tác chỉ có tính 
chất hình thức. Cho nên “tri thức bằng nguyên tắc là dựa 
vào cái tổng quát để (tri thức cái đặc thù; nói cách khác, 
trị thức bằng nguyên lắc là trì thức duy bằng quan niệm 
thôi ®\. Đó là trì thức bằng ý tưởng xuông, và như thể không 
thực sự là tri thức. Để tránh những lầm lẫn, Kant muốn ta 
chỉ dùng chữ quan niệm cho hành vi trí thức của trí năng, 
và dành chữ ý tưởng cho hành vi tri thức của lý trí. Nói 
đủng ra, cả hai cùng là những quan niệm, nhưng chúng 
khác nhau vô cùng ở chỗ quan niệm của trí năng thì co nội 
dung vì có chất liệu của kinh nghiệm, còn ý tưởng của lý 
trí thì không có nội dung khả nghiệm bởi không thể áp 
dụng vào trực giác thường nghiệm. 


Tại sao những ý tưởng của lý trí vô nội dung? Vị chúng 
muốn trùm lên (subsumer), muốn thâu gồm toàn thể tuyệt 
đối các điều kiện trong một tổng hợp duy nhất ®, “Lý trí 
không quy hướng trí năng ta theo hướng trí năng là nguyên 
tắc của những gì ta có thể kinh nghiệm, nhưng muốn quy 
hướng trí năng về phía mà trí năng không thể cỏ quan niệm, 
nghĩa là muốn tri năng /hó⁄ gồm tố! cả các hành vì của nó 
trong một đối tượng như rong một cái gì tuyệt đố” ®\. Nói 
cách khác, ý tưởng là cái gì muốn trở thành trị thức tuyệt 
đối, một tri thức thâu gồm tất cả những kính nghiệm ta có 
thể có trong một cái nhìn tuyệt đối: đó là lập trường triết 
học cố điển khi người ta muốn biết bản tính vĩnh cửu và 
tuyệt đối của vạn vật, chứ không chịu tìm hiểu vạn vật qua 


(1) Sd.tr. 255 
(2). (3) Sd, tr. 269 


TRIẾT HỌC KANT 137 


những hiện tượng như chủ trương Kant. Chính những ý 
tưởng như thế sinh ra ảo tưởng siêu nghiệm của con người. 
Nhưng ảo tưởng này không ai thoát được, nhưng ta khác 
các triết gia như Platon và Aristote ở chỗ ta coi đó là những 
ảo tưởng, chứ không coi là tri thức. 

Trước khi đi sâu vào phân Biện chứng pháp siêu nghiệm, 
tưởng nên có những quan niệm chắc chắn về ý tưởng và lý 
trí trong danh từ của Kant. Vậy ý tưởng được định nghĩa 
như sau: “Ý zzởng là một quan niệm của lý trí, một quan 
niệm tất yếu, nhưng đổi tượng thích ứng với nó lại không 
thể là dữ kiện cho giác quan ta. Vì thế những quan niệm 
thuần túy của lý trí mà chúng ta để cập đây, chính là những 
ÿ tưởng siêu nghiệm. Đỏ là những quan niệm của lý trí thuần 
túy, vi chúng coi tri thức thực nghiệm của ta như được xác 
định bởi /ứoàn thể tuyệt đối các điều kiện. Chủng không 
phát xuất một cách tùy nghỉ, nhưng do chính bản tính của 
lý trí ta. Chúng siêu việt và vượt quá mọi giới hạn của kinh 
nghiệm ta, bởi vì không bao giờ ta có thể kinh nghiệm một 
cái gì thích ứng với một ý tưởng siêu nghiệm như thể” 0), 
-Kant nhấn mạnh lên cả hai đặc tính của các ý tướng siêu 
nghiệm: chúng vừa /đ/ yếu, nghĩa là ai cũng nhất thiết có 
trong lý trí minh, đồng thời chủng chỉ là những quan niệm 
rỗng, những quan niệm xa vời, con người ta không bao giờ 
kinh nghiệm thấy một cái gi tuyệt đối như vậy. - Rồi ông 
định nghĩa lý trí: “Lý trí là khả năng kết luận ” (la raÌson 
est le pouvoir đe conclure) 2. Mà kết luận là đi từ quan 


(1) Sd,tr.270 
(2) Sd,tr.271 


138 TRẦN THÁI ĐỈNH 


niệm này sang quan niệm khác, chứ không nhắm thực tại. 
Như vậy kết luận có tính chất hoàn toàn hình thức, luôn 
nhắm cái “phải có”, chứ không quan tâm gì đến khía cạnh 
thực tại. Kết luận khác với phán đoán vì phán đoán là đặt 
tương quan giữa những quan niệm với nhau như luận lý và 
kết luận. Ta còn nhớ Kant định nghĩa “trí nãng là khả năng 
phán đoán”. Nay với định nghĩa “lý trí là khả năng kết 
luận”, ta thấy sự khác biệt trời bể giữa hai khả năng đó. 


Triết gia đã dùng kết luận nhiều nhất là Descartes, và 
ông cũng là triết gia duy tâm nhất. Triết gia của Cogi/o đã 
dùng luận lý để chứng minh có linh hồn và bản tính suy 
tưởng của nó: JE PENSE DONC JE SUIS. Tôi suy tưởng 
vậy tôi hiện hữu. Chữ “vậy” là danh từ của kết luận. Ta 
biết Kant đã trả lời Descartes: hiện hữu không phải là một 
quan niệm, nên nó không thể do luận lý mà có được. Luận 
lý chỉ nói “phải có” (phải như thế này, phải như thế kia 
mới hợp lý). Và nói phải có, tức là chưa có. Và vô số cải 
hợp lý mà có thấy có đâu? Cho nên luận lý và kết luận chỉ 
nằm trong lãnh vực thuần lý, không đạt tới lãnh vực thực 
tại và thực nghiệm. Kant đã chỉ trích và nói câu nền tảng 
của triết Descartes (je pense đonc je suis) là không đúng 
sự thực. Khi tôi ý thức về sinh hoạt suy tưởng của tôi là 
một sinh hoạt ong thời gian, thì tôi chỉ ý thức về sinh 
hoat thường nghiệm của tôi thôi, chứ đâu có ý thức về bản 
chất của linh hồn như Descartes nghĩ? Bởi vậy, Kant đảo 
ngược câu của Descartes như sau, và ông bảo như vậy mới 
đúng sự thực: “Ý (hức thường nghiệm của tôi vê hiện hữu 
của tôi chứng mình có những vật thể ở ngoài tôi, nơi không 


TRIẾT HỌC KANT 139 


gian ” 0, Thế là thay vì “le pense đonc je suis” nay chúng 
ta có “Je pense, donc les choses sont đans le monde” 
(Cogito, ergores sunt in mundo): 7ôi suy tưởng, vậy có vạn 
vật hiện hữu trong vũ trụ. Nói thế nghĩa là: tôi ý thức về 
hiện hữu, mà ý thức này chỉ cho tôi trì thức những gì khả 
giác, cho nên ý thức đó chỉ chứng minh rằng.có những sự 
vật trong không gian gôm cả tôi xét như tôi là một sinh hoạt 
tại thế. Ý thức đó không cho biết gì về tôi xét như tôi là một 
bản thể tỉnh thân, vì như Kant đã chứng minh trên kía, “ý 
thức về mình chưa phải và không phải là tri thức về mình”. 


Có bao nhiêu ý hưởng siêu nghiệm ? Kant trả lời: “Tất 
cả các quan niệm thuản túy nói chung đều lo cho nhất thể 
tính tổng hợp của các biểu tượng ; riêng các quan niệm 
của lý trí thuần túy (tức các ý tưởng) thì lo làm cải nhất 
thể tính tổng hợp tuyệt đối của tất cả các điều kiện nói 
chung. Bởi thế, người ta có thể chia các ý tưởng siêu nghiệm 
làm 3 loại: loại thử nhất gồm nhất thể tính tuyệt đổi (vô 
điều kiện) của chủ thể suy tưởng, - loại hai gồm nhất thể 
tính tuyệt đổi của toàn thể chuỗi các điểu kiện của hiện 
tượng, - loại ba gồm nhất thể tính tuyệt đối của điều kiện 
của tất cả các đối tượng suy tưởng nói chung ®, 


Ý nghĩa những câu khúc mắc trên đây là: chức vụ của 
các quan niệm là thể hiện sự tổng hợp các biểu tượng thành 
một phán đoán duy nhất, một cái nhìn duy nhất. Các quan 
niệm của lý trí thuần tủy cũng làm việc đó, nhưng chúng 


(1) Sd,tr.205 
(2) Sd,tr.273-274 


140 TRĂN THÁI ĐỈNH 


lại muốn làm một công việc bất khả, là thể hiện những 
tổng hợp có tính chất tuyệt đối, trong khi tri thức con người 
chúng ta luôn chỉ là trí thức có điều kiện cụ thể nhất định. 
Chẳng hạn “ý tưởng siêu nghiệm về chủ thể suy tưởng” 
muốn ta có một cái nhìn tổng hợp duy nhất và tuyệt đối về 
tất cả mọi điểu kiện sinh hoạt của con người trong không 
gian và thời gian. Làm sao ta có thể có một tri thức fyê/ 
đối như vậy được ? Muốn thể hiện những tổng hợp đó là 
muốn những điều mâu thuẫn rõ ràng: bản chất con người 
là sinh hoạt trong thế giới hiện tượng, trong không gian và 
thời gian, vậy thì làm sao ta có thể có cái nhìn bao quát tất 
cả những cái phức tạp đó trong một tổng hợp duy nhất ? 


Sau đây Kant lần lượt bàn về 3 loại ý tưởng siêu nghiệm 
đó dưới 3 Tiết đành cho 3 đối tượng của siêu hình học: 
linh hồn, Thượng Đế và vũ trụ. Những ý tưởng siêu nghiệm 
về linh hồn sẽ được bàn dưới nhan để “Những võng luận 
cúa lý trí thuần túy” (Les paralogismes de la raison pure). 
Những ý tưởng siêu nghiệm liền can đến vũ trụ sẽ được 
mổ xẻ dưới nhan để “Những tương phản của lý trí thuần 
úy” (Les antinomies de la raison pure). Và những ý tưởng 
siêu nghiệm về Thượng Đế sẽ được để cập đến dưới nhan 
đề “Ý thể của l trí thuần túy” (L` Idéal de la raison pure). 


TIẾT I: Những võng luận của lý trí thuần túy. 
Tất cả các phê bình của Kant đều nhắm những quan 


niệm của lý trí thuần túy, vì lý trí không phải là khả năng 
tri thức như trí năng, mà chỉ là khả năng kết luận. Do đó lý 


TRIẾT HỌC KANT 141 


trí thường đi quá đà cho những ý tưởng của mình là những 
đối tượng thực sự, không xá chỉ đến những giới hạn của 
trực giác con người. Trong Tiết này, Kant phê binh những 
kết luận của khoa Tâm lý học duy lý (Psychologie 
rationnelle). Và nơi những tiết sau, ta vẫn thấy Kant phê 
bình các học thuyết duy lý như vũ trụ học duy lý, thần học 
duy lý. 


Trước hết Kant ghi lại 4 chủ để của Tâm lý duy lý: linh 
hồn là một bản thể, - linh hồn có bản chất đơn thuần, - linh 
hồn có bản tính đồng nhất, - linh hồn là một bản thể suy 
tưởng. Sau đó ông phê bình từng chủ để một, vạch trần 
những chỗ quá đà, tức những phán đoán thiếu nền tảng. 


Tâm lý học duy lý đã lập luận như sau để chứng minh 
linh hồn là một bđn thể (substance): “Cái gì được coi là 
chủ thể tuyệt đối của các phán đoán (và như vậy không 
thể là thuộc tính cho một cái gì khác) thì là một bản thể. 
Vậy mà xét như tôi là một hữu thể suy tưởng, thì tôi là chủ 
thể tuyệt đối của tất cả các phán đoán của tôi, và biểu tượng 
tôi có về tôi thì không thể dùng làm thuộc từ cho một cải 
gì khác. Cho nên tôi là một bản thể”. Kant đã dễ dàng vạch 
ra chỗ quá đà của cách lập luận trên đây. Ông nhắc lại 
rằng con người không bao giờ cỏ tri thức trực tiếp về mình: 
ý thức duy nhất ta có về mình ta, chỉ là ý thức tự thức, và 
chữ “mình” đây là mình chủ thể, không phải “mình ” đối 
tượng. “Tất cả các hình thức của ý thức tự thức không 
phải là những quan niệm của trí năng về đối tượng, 
nhưng chỉ là những tác vụ của lý trí (simples fonctions 


142 TRĂN THÁI ĐỈNH 


logiques), như vậy chúng không cho tôi tự biết mình như 
một đối tượng” 0), 


Đi sâu vào vấn để, nên nhớ rằng ý thức ta có về các 
hành vi thường nghiệm của ta được Kant gọi là cái Tôi 
tưởng (le Je pense). Và ý thức này nhắm những đối tượng 
khả giác, vì chức vụ của nó là tổng hợp cái hỗn mang nơi 
trực giác thành một đối tượng duy nhất. Nhân đó, ý thức 
này (tức cái Tôi tưởng đi kèm các hành vi chủ thể) không 
nhắm bản thể của chủ thể, và nó không có khả năng làm 
việc đó bởi vì bản thể suy tưởng, tức linh hồn, không nằm 
trong không gian như các vật thể khả giác. Kant viết: “Ý 
thức ta có về ta chẳng qua chỉ là thông giác: cải Tôi tưởng. 
Kinh nghiệm bên trong nói chung hoặc tri giác nói chung 
và khả năng trí giác, không phải là những tri thức thường 
nghiệm, trừ khi có những dữ kiện thường nghiệm kèm theo: 
như thế chúng được coi là tri thức nói chung vỉ chúng là 
điều kiện để ta có thể có kinh nghiệm thôi. Hễ thêm bất cứ 
đối tượng nhỏ mọn nào của trí giác (như vui, khổ) vào 
những biếu tượng nói chung của ý thúc tự thức, thì lập tức 

_nó sẽ biến tâm lý học duy lý thành tâm lý học thường 
nghiệm. Cái Tói tướng là văn kiện duy nhất của tâm lý học 
duy lý, nó chỉ dựa vào đó để rút ra tất cả tri thức của nó”), 
Nói theo danh từ ngày nay thì ý ¿bức bao giờ cũng là ý 
thức vê một cải gì, và cải gì này nhất định là sự vật trần 
gian, một cái khả nghiệm. Như vậy tôi chỉ có thể biết mình 
tôi nhờ những hành vi tại thể của tôi. Còn như nói tàm lý 


(1) Sd,t.283 
(2) Sd,w.297 


TRIẾT HỌC KANT 143 


học duy lý thì khi đó khoa tâm lý học chỉ có thể đựa vào 
sự kiện duy nhất là cái “7i zzởng”. Tôi tưởng không vậy 
thôi, còn nếu tôi tưởng cải øì, thì tôi bỏ lập trường của tâm 
lý duy lý để nhảy sang lãnh vực thường nghiệm rồi. Cứ 
dựa trên “văn kiện duy nhất là cái Tôi tưởng” thì ngàn năm 
ta biết được gì hơn là biết rằng tôi có suy tưởng? 


Kant không chối sự hiện hữu của linh hồn (Trong cuốn 
Phê bình lý trí thực hành ông sẽ chứng minh linh hồn bất 
tử). Nhưng ông không nhận cách chứng mính hàm hồ của 
Tâm lý học duy lý. Khoa này không có quyền kết luận như 
thế, làm thế là mắc vào tội “cảm nhảm”. Tâm lý học duy lý 
đã dám coi linh hôn là một đối tượng trì thức, trong khi 
thực sự ta không có trí thức về linh hồn, mặc dầu ta có ý 
thức về các hành vi của ta. Cho nên tính chất nhất thể của 
chủ thể suy tưởng chỉ là ý thức ta có về mọi hành động của 
ta: đó là thông giác của ta, nghĩa là ý thức làm cho ta có tri 
thức về sự vật nơi thế giới, nhưng ý thức này không cho 
phép ta trí thức về linh hồn vì linh hồn không phải là sự 
vật khả giác. Thực ra thánh Thomas cũng có thái độ đè đặt 
đó khi ngài viết: “Tâm trí ta có khả năng tri thức sự vật, 
nhưng không có khả năng tự tri thức mình trừ khi nó trở 
thành hiện thể trong việc tri thức vạn vật” ©, 

2) Chủ để thứ hai của Tâm lý học duy lý là: “Một sự 
vật mà hành vi không được coi là đúc kết bởi nhiều sự vật 
cùng hoạt động chung, tất phải là một sự vật đơn thuần 
(simple). Vậy mà linh hồn, tức bản ngã suy tưởng, là một 


(1) la, q.87, a.1, ad Resp 


144 TRĂN THÁI ĐỈNH 


sự vật như thế. Cho nên f¡nh hồn có bản chất đơn thuần”. 
Lần xuất bản đầu tiền, Kant đã dành nhiều trang để phê 
phán chủ để này cũng như những chủ để khác của Tâm lý 
duy lý. Lần tái bản, ông cho rằng không cần mất nhiều giờ 
như thế: có lẽ vì người ta đã nhờ sự tiến bộ của tư tưởng để 
nhận ra những chỗ quá đà của lý trí thuần túy. Về cbủ để 
hai này, đại khái ông viết: “Bản ngã, chủ thể của trí giác 
và của bất cứ suy tưởng nào, phải là một cái gi độc nhất, 
và nhân đó bản ngã được coi là một chủ thể đơn thuần 
theo luận lÿ học: điều này không ai chối cãi, vì đó là một 
mệnh đề phân tích. Nhưng điều này không có nghĩa là bản 
ngã suy tưởng là một bản thể đơn thuần, vì quyết như thể 
là ta đã nói lên một mệnh đề tổng hợp. Ta biết quan niệm 
bản thể bao giờ cũng tương quan với những trực giác, mà 
những trực giác ta có về mình ta đo trực giác bên trong lại 
không phải là loại khả giác, cho nền chúng không thể trở 
thành đối tượng tri thức cho ta” ®, Nói cách khác, ta không 
có quyển dựa trên tính chất duy nhất của hành vì suy tưởng 
để kết luận rằng bản thể suy tưởng là một cái gì duy nhất 
và đơn thuần. Tính chất duy nhất của hành vi suy tưởng 
đó chỉ là thứ đuy nhất luận lý, chứ không phải cái ta thực 
sự tri thức (Kant gọi đó là một mệnh để phân tích, vì do sự 
suy diễn mà ra); trái lại khi ta quyết linh hồn đơn thuần, ta 
đã coi linh hôn như một đối tượng, và ta đưa ra một mệnh 
đẻ tổng hợp. Sự quá đà ở chỗ từ đơn tính của sự suy tưởng 
(hành vi). Tâm lý duy lý đã vượt tới chỗ quyết rằng linh 
hồn (một thực tại) có bản chất đơn thuần. Sư quá đà này 


(1) Sd,tr.284~285 


TRIẾT HỌC KANT 145 


được Kant gọi là một “võng luận” hay vọng luận, cũng 
giống như nói vọng ngữ, vọng động. Vọng ngữ là nói bậy, 
nói liều, võng luận là luận bậy, luận bừa. 

3) Chủ để thứ ba của Tâm lý duy lý là: “Cái gì có ý 
thức về đồng nhất tính số học của mình trong nhiều thời 
gian khác nhau, thì cái đó là một nhân vị. Vậy mà linh hồn 
có ý thức như thế. Cho nên linh hồn là một nhân vị”. Muốn 
hiểu câu này, cần hiểu hai chữ đồng nhất tính số học 
(identité numérique) và đồng nhất tính luận lý (identite 
logique) khác nhau thế nào. Đồng nhất tính số học là tính 
chất của một bản thể duy nhất qua nhiều biến thái: chẳng 
hạn anh Ba trước nhỏ nay lớn, nhưng vẫn là anh Ba. Còn 
đồng thất tính luận lý là thứ đồng nhất tính chức vụ 
(identité fonctionnelle): chẳng hạn một “kíp” chuyên môn 
có 3 kỹ sư A, B và C. Nay ông B đau nặng phải nghỉ việc 
dài hạn, và hãng tuyển một kỹ sư cũng chuyên môn hệt 
như ông B (Xin gọi người mới này là ông B): kíp chuyên 
viên vẫn làm việc như thường, như không có gì xảy ra. 
Vậy tuy đổi người, nhưng chức năng không đổi: đó là đồng 
nhất tính luận lý. Trở lại vấn để trên đây, Kant viết: “Đồng 
nhất tính mà ý thức có về mình trong những thời gian khác 
nhau chỉ là điều kiện mô thức của những suy tưởng và là 
mối liên tục giữa những suy tưởng đó mà thôi; vậy đồng 
nhất tính này không chứng minh gì về đồng nhất tính số 
học của chủ thể” 0), Khi nói đồng nhất tính mà ý thức ta có 
về mình chỉ là điêu kiện mô thức của các suy tưởng ta qua 


(1) Sd.tr,294 


146 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những thời gian liên tục, Kant cỏ ý quyết rằng đó chỉ là 
đông nhất tính chức năng, tức đồng nhất tính luận lý thôi. 
Chung quy, đó chỉ là ý thức ta có về những hành vị tiếp 
tục của ta, chứ không phải ý thức ta có về đổi rượng nào 
hết. Sở dĩ Tâm lý duy lý dám quyết như trên kia vì họ lắm 
lẫn hai thứ đồng nhất tính. Muốn biết bản thể con người có 
đồng nhất tính số học, nghĩa là con người có phải là một 
nhân vị không, thì cần thiết phải dựa vào những dữ kiện 
đối tượng ; nhưng ta lại không thể có tri thức về ta xét như 
ta là một đối tượng cho ta, theo nhận định trên kia “ta có ý. 
thức về mình, nhưng không có tri thức vể mình”. 


4) Chủ để thứ bốn của Tâm lý duy lý là: “Những gì ta 
tri thức được đo trị giác, đều khả nghi. Vậy mà tất cả các 
hiện tượng bên ngoài ta đều thuộc loại này, vì ta không 
trực tiếp nhận chúng, nhưng chỉ nhờ tri giác mà chúng là 
nguyên nhân. Vậy hiện hữu của ngoại vật đều phải coi là 
khả nghĩ°. Đày Kant nhắm phê bình Descartes và thuyết 
duy tâm và duy lý: theo các thuyết này thì linh hồn ta có 
tri thức trực tiếp về mình, còn thì chỉ có trí thức giản tiếp 
(nhờ tri giác, mà tri giác lại do sự ngoại vật kích động giác 
quan ta) về vạn vật. Kant đã nhắc lại trong một câu gọn 
ghẽ tất cả lập trường của thuyết Descartes: “Ta có quyền 
quyết rằng chỉ những gì ở trong ta mới được ta tri thức 
cách trực tiếp, và như vậy duy hiện hữu của tôi là đối tượng 
tri thức trực tiếp và chắc chắn” °, Ai cũng biết đối với 
Descartes, linh hồn là cái ta tri thức dễ dàng và chắc chắn 


(1) Sd,tr.288 


TRIẾT HỌC KANT 147 


nhất, còn vạn vật ở ngoài ta thì ta chỉ tri thức một cách 
gián tiếp và không chắc mấy, bởi vì “giác quan ta rất hay 
lừa đối ta”. Trở lại vấn để của tâm lý duy lý, ta thấy họ để 
cao trị thức ta có về tâm linh và hạ giá tri thức ta có về vạn 
vật. Đối với Kant thì ngược lại, ta biết vạn vật một cách 
trực tiếp và chắc chắn, còn ta không có tri thức trực tiếp 
nào vẻ linh hồn. Ông đưa ra hai nhận định: 1) Khi nói các 
sự vật ở ngoài, danh từ “ở ngoài 2” của tâm lý đuy lý ám 
chỉ tính chất tự thân của vạn vật của sự cách biệt giữa chúng 
và ta. Cogito của Descartes và tâm lý duy lý đêu tự khép 
kin trong tư duy, thì làm sao có thể tiếp xúc và tri thức vạn 
vật ? Họ chỉ “kết luận” phải có vạn vật vì họ thấy ấn tượng 
của chúng được gửi vào trong tâm trí họ qua nẻo đường 
giác quan. Kant viết: “Nếu coi các vật ngoài ta là những 
vật tự thân, thì không hiểu làm sao ta có thể chỉ dựa vào 
những biểu tượng của chúng ở trong ta để nhận thức tính 
chất thực tại của chúng” ®, Đối với Kant con người /à không 
gian và thời gian, nếu có thể nói như thế, vì không gian và 
thời gian là cảm năng con người: nhân đó, theo Kant vạn 
vật không “ở ngoài” theo nghĩa cách biệt, nhưng chúng 
nhất thiết gắn liển với cảm năng con người. Cho nền “trì 
giác của ta rực tiếp chứng minh rằng có sự vật thực tại nơi 
không gian; có thể nói trí giác là chính thực tại theo nghĩa 
trực giác giác quan của ta nhất thiết tương ứng với một 
thực tại nơi không gian” #, hư vậy cải ta biết cách trực 
tiếp và chắc chắn không phải là linh hồn, nhưng là sự vật 
(1) §d,tr.308 

(2) Sd, tr, 304 


148 TRẦN THÁI ĐỈÌNH 


trong không gian. Nhớ lại câu của Kant trên kia: “Tôi suy 
tưởng, vậy có vạn vật trong thế giới” - 2) Kant còn đặt 
thêm vấn nạn: “Ý thức tôi có về tôi, có thể hiện hữu một 
cách tuyệt đối, không cần đến những sự vật bên ngoài là 
những vật cung cấp các biểu tượng cho tôi không ? Nói 
cách khác, tôi có thể hiện hữu như một chủ thể suy tưởng 
(mà không hiện hữu như một con người) không ?” 0, Và 
ông trả lời rằng về phần ông, ông không biết gì hết. Ngày 
nay, với triết hiện đại và chủ trương con người là một “hiện 
hữu tại thể”, vấn để đặt ra như thế không còn ý nghĩa gì, 
nhưng ở thời Kant và mấy thể kỷ sau, vẫn có những triết 
gia “duy linh” và “duy tâm” họ quan niệm linh hồn như 
bản thể tự lập, và họ còn cho con người là một tỉnh thắn 
không những không tại thế mà còn không cần cả thân thể 
để hiện hữu nữa. 

Kết thúc phản phê bình những võng luận của lý trí thuần 
túy, Kant viết: “Tri thức về những thực tại siêu việt là một 
tri thức rất quan trọng cho con người, nhưng triết học duy 
lý đã giải quyết một cách làm ta thất vọng. Tuy nhiên những 
phê bình nơi đây nhắm chứng minh rằng ta không thể quyết 
đoán một cách giáo điều (duy lý) vẻ những thực tại vượt 
quá tầm kinh nghiệm. Những phê bình này tuy nghiêm khắc 
nhưng cũng phục vụ lÿ trí một cách đảng kế ở chỗ bảo vệ 
lý trí chống lại bất cứ ai dám quyết đoán ngược lại” 2. Phê 
bình của Kant không cho phép lý trí thuần túy quyết đoán 
linh hồn là bản thể hay là nhân vị, nhưng cũng chứng minh 


(1) Sd,tr.286—287 
(2) Sd,tr.311 


TRIẾT HỌC KANT 149 


rằng không ai có quyển chối linh hồn, hoặc phủ nhận tính 
chất nhân vị của linh hồn: cả hai phía cùng không đựa trên 
nền tảng chắc chắn nào hết, vì họ quyết những điểu vượt 
quá phạm vi tri thức. 


TIẾT HH: Những tương phản của lý trí thuần tủy 


Kant dành cho Tiết này nhiều công phu trình bày và 
một số trang quan trọng: 95 trang so với 49 trang dành 
cho phần luận vẻ linh hồn trước đây; và 40 trang dành cho 
vấn đề Thượng Đế sau này. Tại sao ? Kant không nói, nhưng 
ông để lộ duyên cớ trong một trang ngay đầu thiên này: 
“Những võng luận của lý trí thuần túy chỉ sinh ra một ảo 
tưởng nào đó về chủ thể suy tưởng thôi, và phía đối nghịch 
không lấy đâu ra được một ảo tưởng từ trong những quan 
niệm của lý trí. Trái lại khi lý trí nhìn vào mối tổng hợp 
của các hiện tượng trong thiên nhiên, nó bị ảo tưởng nhiều 
hơn và bị vướng vào những mâu thuẫn lớn lao về vấn để 
vũ trụ, đến nỗi nó phải từ bỏ những võ đoán của nó” ®), 
Nơi những võng luận ta chỉ thấy 4 phán quyết của tâm lý 
duy lý, rồi ta thấy Kant lần lượt chứng mịnh rằng những 
phán quyết này vô bằng. Còn nơi đây, Kant sẽ đặt những ý 
tưởng của khoa Vũ trụ học duy lý (Cosmologie rationnelle) 
đối chiếu nhau từng cặp một, như kiểu Phật Thích Ca kể 
truyện những anh mù sờ voi rồi cãi nhau: Kant để cho hai 
phe chống phá nhau rồi kết luận rằng cả hai bên cùng không 
đưa ra được lý chứng nào thích đáng để biện hộ cho chủ 


(1) Sd,tr 327 


150 TRẦN THÁI ĐỈNH 


trương của mình, nên ông “giáp lưng chúng lại và đuổi cả 
hai bên về” ®, Nếu cuốn Phê bình lý trí thuần túy nhắm 
phê bình những chỗ quá trớn của lý trí thuần túy, thì đây 
là chỗ Kant thực hiện sự phê bình đó một cách thỏa mãn 
hơn cả. 


Chữ “vũ trụ” ở đây nghĩa là gì? Kant hiếu vũ trụ là vũ 
trụ của các thuyết vũ trụ học thời đó, tức những ý tưởng 
người ta có về vũ trụ. Ta nên nhớ ông chí làm công việc 
phê bình thôi, ông chưa đưa ra một chủ trương nào của 
ông hết. Ông gọi các ý tưởng của các thuyết vũ trụ học là 
những “ý tưởng siêu nghiệm”, vì bản chất của các ý tưởng 
như thế là “áp dụng những phạm trù vào những đổi tượng 
tuyệt đối, vô điều kiện” 2, Ta có tri thức về những sự vật 
trong vũ trụ, vì chúng nằm trong những điều kiện trực giác 
của ta, Nhưng ta không thể tri thức vũ trụ xét như là một 
đối tượng duy nhất. Vì nó vượt quá khả năng trực giác của 
ta. Khi ta quan niệm vũ trụ, ta có biểu tượng về “một toàn 
thể tuyệt đối của tất cả các hiện tượng khả giác” ®, Nhưng 
con người làm sao có được một trực giác về cái tuyệt đối 
bao la đó? Con người đâu có trực giác về toàn thế không 
gian hay toàn thể thời gian mà dám phán quyết về vũ trụ? 
Các học thuyết vẻ vũ trụ đã thản nhiên đưa ra những phản 
quyết phản nghịch nhau như ta thấy Kant trình bày trong 
những cặp tương phản sau đây. 


(1) Sd,tr.378 
(2) Sd,tr.392 
(3) Sơ. tr. 332 


TRIẾT HỌC KANT 151 


Đối nghịch thứ nhất giữa các ý tưởng siêu nghiệm: 


Chính đề: Phản để: 

Vũ trụ có khởi Vũ trụ không có khởi điểm 
điểm trong thời gian, trong thời gian và cũng không 
và có giới hạn trong bị giới hạn trong không gian, 
không gian. nhưng là vô cùng trong không 


gian cũng như trong thời gian. 


_— Chính để - Phía chủ trương chính để đã chứng minh 
lập trường của họ như sau: Vũ trụ có khởi điểm trong thời 
gian, vi nếu không thi mỗi lúc đều có một vô cùng trôi 
qua, nghĩa là có một chuỗi vô cùng những hiện tượng trôi 
qua trong vũ trụ. Mà bản tính của cái vô cùng là không 
qua được. Cho nên nói một chuỗi vô cùng đã trôi qua là 
nói một điểu mâu thuẫn, bởi vậy phải công nhận vũ trụ có 
khởi điểm trong thời gian. —- Vẻ điểm thứ hai: nói vũ trụ vô 
hạn trong không gian, tức cũng như nói rằng vũ trụ là một 
dữ kiện vô củng. Ta làm sao mà biết được cái vô cùng. Bởi 
vậy phải kết luận rằng vũ trụ có giới hạn trong không gian. 


Phán để - Bên phản để cũng đưa ra những chứng minh 
không kém bén nhọn: Nếu không nhận vũ trụ vô cùng trong 
thời gian, thì phải nhận rằng nó có cùng, có khởi điểm. 
Như vậy là chủ trương rằng trước khởi điểm của vũ trụ, đã 
có một thời gian trống rồng. Mà thời gian trống rỗng là 
thời gian hư vô, không thể có vũ trụ trong đó. Cho nên 
phải công nhận rằng vũ trụ vô cùng trong thời gian - Về 
tính chất vô hạn của không gian cũng thế: Nếu người ta 
bảo vũ trụ có giới hạn, tức cũng như nói rằng vũ trụ bị giới 


152 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hạn bởi một không gian trống rỗng. Một không gian trống 
rỗng ngoài biên vũ trụ là cái không thể hiểu được. Vậy 
phải kết luận rằng vũ trụ vô cùng trong không gian. 


Để ý một chút, ta thấy ngay những lập luận của cả đôi 
bên đều xây trên lưộn chứng phản chứng (argument par 
réduction à I°absurde): đầy đối phương vào chỗ tự mâu thuẫn 
để rồi buộc họ phải nhận luận để của ta. Như vậy cả hai bên 
cũng tỏ ra có khả năng phá đối phuơng, nhưng không bên 
nào đưa ra được một lý chứng tích cực để biện minh cho chủ 
trương của mình. Chung qui của hai bên đều chỉ đưa ra những 
lý luận thuần lý, không dựa vào một sự kiện hiện hữu nào 
hết. Hai bên đã so gươm nhau trên lãnh vực luận }ÿ thuần 
táy, mà ta biết, theo luận lý, hai mệnh để tương phản nhau 
thì không có thể cùng đúng, nhưng có thể cùng sai. Thí dụ 
anh Ba nói “Tất cả các cụ đều bảo thủ”, còn anh Tư nói “Tất 
cả các cụ đều không bảo thủ”. Hai anh chống nhau, nên 
không thể cả hai cùng đúng, nhưng có thể cả hai anh cùng 
sai. Trong trường hợp này, thì sự thực là: nhiều cụ (chứ không 
tất cả) tỏ ra bảo thủ, và một số (như các cụ Phan Bội Châu, 
Nguyễn Trường Tộ) thì không bảo thủ. 

Đối nghịch thủ hai giữa các ý tưởng siêu nghiệm: 

Chính đề: Phản đề: 

Trong vũ trụ, tất cả các bản Trong vũ trụ không 
thể đều được cấu tạo bằng các có vật nào được cấu tạo 
thành phản đơn sơ, cho nên chỉ bằng các thành phẩn đơn 
có những vật đơn sơ, hoặc kết SƠ, và không có gì gọi là 
thành bởi những đơn tố đơn sơ trong vũ trụ hết. 


'TRIẾT HỌC KANT 153 


Chính để. - Họ chứng minh rằng: Nếu bảo các bản thể 
đa hợp không kết thành bởi những thành phần đơn tố, thì 
tức là không có đơn tố và như vậy sẽ không có gì hiện hữu 
cả. Thực vậy, một là phải nhận rằng tất cả các sự vật đều 
đa hợp, hai là phải nhận rằng các sự vật đều kết thành bởi 
đơn tố. Mà giả thuyết thứ nhất không thể chấp nhận được, 
vì không lẽ mỗi đơn tố lại là kết tinh của nhiều bản thể 
khác. Cho nên phải nhận giả thuyết sau, tức nhận rằng các 
bản thể đều được cấu tạo bởi những đơn tố, và do đấy chỉ 
những đơn tố là thực sự hiện hữu trong vũ trụ. 


Phản đẻ. - Bên phản đề cũng chứng minh không kém 
chặt chẽ bằng những luận lý sau đây: Nếu nói vạn vật 
được cẩu tạo bởi những thành phản, tức đơn tố, thì cũng 
phải nhận rằng các đơn tố này chiếm những vị trí không 
gian. Mà chiếm không gian có nghĩa là được cấu tạo 
bởi nhiều yếu tố đúc lại. Và nếu thế thì rút cục phải 
công nhận rằng chính những đơn tố lại được cấu tạo 
bởi những bản thể? Thực là mâu thuẫn. Muốn tránh mâu 
thuẫn chỉ còn cách là chấp nhận phản thứ nhất của phản 
để: trong vũ trụ không có sự vật nào được cấu tạo bởi 
những đơn tố. —- Phản thứ hai của phản để là: không có 
gì gọi là đơn tố trong vũ trụ. Điều này dễ chứng minh 
vì ta không gặp một cái gì hoàn toàn đơn thuần trong 
vũ trụ. Vậy phải kết luận như chủ trương của phản để 
trên đây. 


154 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Đối nghịch thứ ba giữa các ý tưởng siêu nghiệm: 
Chính đẻ: Phân đẻ: 

Luật nhân quả trong thiên Không có tự do nào 
nhiên không đủ giải nghĩa sự hết, và tất cả các sự vật 
phát sinh của tất cả các hiện trong vũ trụ đều phát sinh 
tượng trong vũ trụ. Vậy cần — theo những định luật của 
thiết phải truy nhận một thiên nhiền. 
nguyên nhân tự do để giải 
nghĩa những hiện tượng kia. 


Chính đề. - Họ chứng mình lập trường của họ như sau: 
Theo những định luật của thiên nhiên, mọi vật xuất hiện 
trong vũ trụ đều giả thiết một nguyên nhân. Nhìn vào toàn 
thể vạn vật trong vũ trụ, ta chỉ thấy những khởi điểm thứ 
đệ (commencements subalternes), nghĩa là những cái sình 
ra cái khác nhưng chính mình chúng cũng do những cái 
khác nữa mà ra, chứ ta không thấy một khởi điểm uyên 
nguyên nào hết. Như vậy nói “tất cả các hiện tượng nhân 
quả đều nằm trong các định luật của thiên nhiên” là nói 
một câu mâu thuẫn: mâu thuần vì lui lại chỗ hiện tượng 
nguyên thủy, ta thấy: một là nó có nguyên nhân trong thiên 
nhiên, thì nguyên nhân đớ lại cần một nguyên nhân đi trước 
nó, và như thế nó chưa phải là nguyên nhân trên hết, - hai 
là ta phải công nhận một nguyên nhân ngoài vũ trụ: đó là 
nguyên nhân tự do, theo nghĩa nó không đứng vào chuỗi 
những sự vật bị chi phối bởi nguyên lý nhân quả trong 
thiên nhiên. 


TRIẾT HỌC KANT 155 


Phán đề. - Phía này đối đáp ngay rằng: Giả thử có một 
nguyên nhân tự do như thế, thì đó không thể gọi là một 
nguyên nhân, vì nguyên nhân là cái gì được xác định bởi 
nguyên lý nhân quả. Vậy nguyên nhân siêu việt đó hoàn 
toàn ở ngoài luật nhân quả của thiên nhiên; còn như nếu 
nguyên nhân này cũng bị xác định theo định luật ¿hiên 
nhiên, thì không còn là nguyên nhân tự do nữa. Tự đo và 
thiên nhiên là hai cái đối nghịch nhau, một đàng chịu quyển 
và một đàng vượt trên những định luật. Thiên nhiên gây 
thắc mắc và khó khăn cho ta, vì nhìn thiên nhiên ta muốn 
ngược dòng lên tới chỗ uyên nguyên của các hiện tượng, 
nhưng khả năng con người, với hữu hạn của trực giác, lên 
làm sao được chỗ uyên nguyên đó? Dầu sao thiên nhiên 
có thể được coi là một hệ thống bảo đảm sự duy nhất của 
kinh nghiệm và tỉnh chất nhất tế của các định luật, Còn 
như nguyên nhân tự do kia, theo phía phản đẻ, chẳng qua 
chỉ là một quan niệm, một ảo tưởng có thể xoa địu sự đòi 
hỏi của lý trí, nhưng chính nguyên nhân tự do này sẽ phá 
vỡ nguyên lý nhân quản là cái bảo đảm cho kinh nghiệm 
và sự suy tưởng thường nghiệm của ta. 


Đối nghịch thủ bốn giữa các ý tướng siêu nghiệm: 


Chính đẻ: Phản đề: 

Vũ trụ bao hàm một Không đâu có một hữu 
cái gi tuyệt đối tất yếu, thể tuyệt đối tất yếu, dầu 
hoặc đó là thành phần, là trong vũ trụ, đầu là ngoài 
hoặc đó là nguyên nhân vũ trụ xét như là nguyên 


của vũ trụ. nhân của vũ trụ. 


156 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Chính đề. —- Họ chứng mình thế này: Vũ trụ là một toàn 
thể những hiện tượng, tức những sự vật bấ/ ¿ất, sinh sinh 
diệt diệt. Các sự vật bất tất này phải dựa trên một hữu thể 
tất yếu như dựa trên nên tảng của chúng ; nếu không, ta 
không thể giải nghĩa sự hiện hữu nhất thời và bất tận của 
chủr.g. Vậy cần thiết phải nhận có một hữu thể tuyệt đổi 
tất yếu trong vũ trụ. 


Phản để. — Họ lập luận như sau: Cho rằng vũ trụ là một 
hữu thể tất yếu, hay cho rằng có một hữu thể tất yếu đi nữa 
thì: một là phải công nhận có một khởi thủy tuyệt đối, nghĩa 
là một cái gì không có nguyên nhân ; nhưng ta không thể 
chấp nhận điều này vì trái với luật thiên nhiên; - hai là 
nhận rằng toàn thể vũ trụ tất yếu, nghĩa là tất cả các hiện 
tượng trong thiên nhiên đều không có khởi thủy, không có 
nguyên nhân ; nhưng như thế lại càng phi lý hơn. Vậy phải 
công nhận có một hữu thể tuyệt đối ở ngoài vũ trụ chăng? 
Nhưng nếu ở ngoài thì hữu thể này hành động thế nào trong 
vũ trụ được ? Vi nếu hành động thì hành động của nó diễn 
ra trong thời gian và không gian, và như vậy là ở trong vũ 
trụ rối! Thể là lại mâu thuẫn. Cho nên kết luận phải nhận 
rằng: đầu trong vũ trụ hay ngoài vũ trụ không đâu có một 
hữu thể tuyệt đối tất yếu. 

* 
*.* 


Sau khi lần lượt khảo sát tất cả những lập luận của các 
phái Vũ trụ học đuy lÿ (mà ông cũng gọi là vũ trụ học giáo 
điều), Kant đưa ra hai nhận định tổng quát giải thích tại 
đâu người ta đã sa vào những quyết đoán quá đà như vậy: 


TRIẾT HỌC KANT 157 


1) Những vấn để quy tụ trong 4 vấn để kia là “những 
vấn để ứự nhiên con người ai cũng phải đặt cho mình, khóng 
thể trảnh được” ©), Triết Tây phương từ Thalès, Socrate, 
Platon tới nay chứng minh điều này. Và ai đọc lịch sử triết 
Ấn Độ, nhất là cuốn Bà-lá-môn võng kinh (Brahmaja- 
lasutra), tức cuốn đầu trong bộ Tạng-kinh (Sutrapitaka) 
cũng thấy ngay những vấn để như vũ trụ có cùng hay vô 
củng, có hạn hay vô hạn, con người có hay không có đồng 
nhất tính khi sống và sau khi chết, sau khi chết có còn 
hiện hữu không hay chỉ là hư vô v.v.. Phật Thịch Ca đã kê 
khai tất cả §4 học thuyết đối nghịch nhau. Như vậy con 
người bất cứ ở văn minh nào và thời đại nào cũng không 
thể không tự đặt cho mình những vấn đê kia, vì chúng trực 
tiếp liên can đến sinh hoạt tính thần của con người. 


2) Vậy chúng ta không có quyền thoái thác hoặc nhìn 
các vấn để đó với cặp mắt dửng đưng, bởi vì đối tượng của 
những tranh luận đỏ ăn liền với bản chất con người chủng 
ta, cho nên ta có bổn phận nghiên cứu cẩn thận với hy 
vọng rằng “những tranh luận của vũ trụ học duy lý kia đã 
do một sự lầm lẫn, cho nên một khi phá tan được sự lắm 
lẫn này, lý trí con người sẽ tìm lại được quyền hành lâu dài 
và an định đối với trí năng và các giác quan”, Sự vô lý 
của các học thuyết kia không ở tại đối tượng những vấn đề 
họ tranh luận, nhưng ở tại cách giải quyết của họ, một giải 
quyết dựa trên những sự lầm lần, những ảo tưởng: bởi vậy 
ta vẫn giữ hy vọng sẽ giải quyết một cách đứng đản, một 
khi biết tránh con đường của vũ trụ học duy lý. 


(1) Sa, tr. 35B 
(1) Sd, tr. 358 


158 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Nhìn vào hai phía, tạm gọi là phía chính để và phía 
phản đẻ, Kant nhận thấy lập trường bên chính đẻ có tỉnh 
chất giáo điều và bên phản để có tính chất duy nghiệm và 
hoài nghi. Chủ trương của phía giáo điều có nhiễu ưu điểm: 
trước hết là có lợi cho đời sống luận lý và đời sống tôn 
giáo; rồi cũng có lợi cho sự suy tưởng và việc truy tâm, vì 
các phán quyết của chính để có thể thỏa mãn những đòi 
hỏi của lý trí đi tỉm tuyệt đối; sau cùng các phán quyết của 
chính để còn ưu điểm thực tế vì được coí là phổ thông hon. 

Phía phản để không mang lại ích lợi thực tế nào cho 
sinh hoạt luận lý và tôn giáo, trái lại còn làm hại những 
nên móng của sinh hoạt đạo đức và tôn giáo. Nhưng lập 
luận của họ mang lại nhiều ích lợi khả quan cho sự suy 
nghiệm: nó phá đổ những kết luận viến vông của phía giáo 
điều và bắt lý trí phải coi lại những phán quyết của mình. 
“Như vậy, nếu thuyết duy nghiệm .chỉ nhắm sát phạt sự 
liều lĩnh và tính cách quá tự cao của lý trí, thì hẳn nó dạy 
ta nên thận trọng trong các yêu sách của ta và dè đặt trong 
các phán quyết của ta” ®, Còn như nếu duy nghiệm cũng 
muốn trở thành một học thuyết ¿hi nỏ cũng giáo điêu. Nói 
cách khác, nếu duy nghiệm chủ trương phủ quyết tất cả 
những gì vượt quả tri thức thường nghiệm, thì nó cũng vấp 
vào tội đi quá đà như phía chính đề. 

Một lần nữa Kant bảo giữa hai phía chính đẻ và phản để 
“không có mâu thuẫn thực sự, và cả hai đều có thể đúng”®), 


(1) Sd, tr. 362 
(2) Sd,tr.410 


TRIẾT HỌC KANT 159 


Nhưng đó là xét riêng từng thuyết, còn như đây thì hai thuyết 
đối nghịch nhau, không lẽ cả hai cùng đúng? Nhân đó ta 
phải nghiên cứu thận trọng để vạch ra chỗ quá đà của cả hai 
bên. Chỗ quá đà đỏ, Kant đã nêu lên nhiều lần trong Tiết 
này: chỉ tại ý trí đã lẩm lẫn một ý tưởng với một trì thức, lầm 
lẫn những ý tưởng của lý trí thuần túy là những cái con người 
không thể có kinh nghiệm, với những quan niệm của trí năng 
là những đối tượng ta có thể tri thức được. Tóm lại, những 
luận chứng của vũ trụ học duy lý “đã vượt tử những sự vật bị 
điểu kiện trong thế giới hiện tượng, lên tới những hữu thể 
không bị điều kiện (tức tuyệt đối), coi những hữu thể tuyệt 
đối này như điều kiện tất yếu của toàn thể chuỗi hiện tượng”). 
Khi vũ trụ học duy lý đưa ra những luận cử trên kia, khoa đó 
đã thản nhiên đựa vào một sự kiện khả nghiệm để rồi kết 
luận phải có một cái gì vượt quá khả năng trị thức của ta. 
Những thực tại siêu việt đó, quả thực ta có những ý tưởng, 
nhưng ta không có những trực giác: thành thử ta không thể 
có frí thức thực về chúng. Vậy cần phải phân biệt rõ ràng 
hai thế giới đó: thế giới khả giác và thế giới khả niệm. Ta chỉ 
có trí thức về cái trước, còn về cái sau ta chỉ cỏ ý tưởng thôi. 
Tìm ra được căn do của những kết luận quá đà rồi, Kant 
hãnh diện trình bày quan điểm của ông. Ông quả quyết 
“trong tất cả các học thuyết, chỉ riêng iết lý siêu nghiệm 
(philosophie transcendantale) của ông có khả năng coi tất 
cả các vấn đề đặt ra cho lý trí là có thể giải quyết được, và 
không nên vịn cớ sự dốt nát của loài người hay lấy lẽ vấn 
để quá sâu thắm để trảnh đưa ra một giải đáp đầy đủ: quan 


(1) Sd,tr.354 


160 TRẦN THÁI ĐỈNH 


niệm của lý trí đã bát ta đặt vấn đẻ, thì cũng quan niệm đó 
phải cho ta đủ khả năng để giải quyết vấn đẻ, bởi vì đối 
tượng của quan niệm nằm ngay trong quan niệm” ®_ Đặc 
tính của các ý tưởng siêu nghiệm vẻ vũ trụ là chúng làm ta 
coi đối tượng của chúng là những dữ kiện (trong khi thực 
sự không phải là những dữ kiện, nhưng chỉ là những ý tưởng 
suông). Ta làm thể vì ta mắc vào hai ngộ nhận: ngộ nhận 
thứ nhất là ta thường coi vạn vật trcng thiên nhiên như 
những vật tự thân, trong khi chúng chỉ là những hiện tượng 
cho ta; - ngộ nhận thứ hai cũng do ngộ nhận thứ nhất trên 
đây mà ra: nó làm ta coi không gian (tức mô thức của vù 
trụ) như một cái gì ?¿ hân và tri thức được. 

Vấn để không dễ hiểu tí nào. Bởi vậy Kant giải nghĩa 
điều này nhiều lần khác nhau trong 9 Tiết liên tiếp của 
cuốn Phê binh lý trí thuần tảy. Sau đây là một đoạn tương 
đối tổng quát và rõ ràng hơn cả: “Chí trí giác và kinh 
nghiệm (tức tiến triển thường nghiệm từ tri giác này tới tri 
giác kia) là đữ kiện thực sự cúa ta. Còn những hiện tượng 
chỉ được coi là thực tại vì ta trì giác chủng, Khả năng trực 
giác cảm giác của ta chỉ là khả năng lãnh nhận, nhờ đó ta 
có thể bị kích thích một cách nào đó bởi những biểu tượng: 
những biểu tượng này được gọi là những đối tượng của trì 
thức, vì chúng được liên kết và xác định chiếu theo những 
định luật về nhất thể tính của kinh nghiệm, trong tương 
quan của chúng với trực giác thuần túy của ta (tức không 
gian và thời gian). Ta không thể biết gì về những thứ nguyên 


(1) Sơ, tr. 365 — 368 


TRIẾT HỌC KANT 161 


nhân bất khá giác của các biểu tượng ; vậy ta không thế 
trực giác những nguyên nhân đó và không thể coi đó là 
những đối tượng. Tuy nhiên ta có thể coi nguyên nhân 
khả niệm của những biểu tượng nói chung như thể là một 
đối tượng siêu nghiệm (objet transcendantal), để có cải gì 
thích ứng với cảm năng xét như cảm năng là một khả năng 
lãnh thụ” °®, 


Ta vừa nghe Kant nói đến loại đối tượng siêu nghiệm, 
và theo ông thi đó là một cái gì tương ứng với quan niệm 
nói chung và cảm giác tính nói chung. Cảm giác tính nói 
chung hay cảm năng, là khá năng cảm thụ siêu nghiệm, 
cũng gọi là trực giác thuần túy với hai hình thức không 
gian và thời gian: vậy ta cỏ trực giác về những đối tượng 
siêu nghiệm kia, nhưng đây không phải là trực giác khả 
giác, mà chỉ là trực giác thuần túy, một thứ trực giác vô 
nội đung. Nếu là trực giác khả giác, ta đã có tri thức ; còn 
nếu trực giác mà thuần túy, tức vô nội dung thì ta có gì? 
Có ảo tưởng. Ảo tưởng này không ai tránh được, nên gọi là 
áo tưởng siêu nghiệm. 

Kant còn viết thêm: “Ta có thể gán cho đổi tượng siêu 
nghiệm kia tất cả toàn thể các trì giác ta có thể có cùng là 
mối liên lạc giữa các trí giác đó, rồi ta coi đối tượng siêu 
nghiệm kia như là một đừ kiện (donné) trước khi ta kinh 
nghiệm. Như vậy, ta có thể nói rằng những thực tại trong 
quá khứ đã trở thành đữ kiện trong đối tượng siêu nghiệm 
của kinh nghiệm; tuy nhiên ta phải nhớ rằng những sự kiện 


(1) Sd,tr.374 


162 TRĂN THÁI ĐỈNH 


quá khứ đó chỉ là đối tượng cho tôi và đã chỉ là thực tại 
trong quá khứ vì tôi hình dung rằng cứ đi ngược đòng cái 
chuỗi những trị giác, thế nào tôi cũng gặp lại thời gian quá 
khứ mà tôi coi là điều kiện của thời gian hiện tại. Vậy 
khi tôi hình dung tất cả các đối tượng của giác quan, tức 
vạn vật hiện hữu ở mọi nơi và mọi thời, ta không đặt 
chúng ở rước kinh nghiệm, nhưng biểu tượng đó chỉ là 
ÿ tưởng tôi có về toàn thể những kinh nghiệm tôi có thể 
có thôi”0), 

Hai ý tưởng nòng cốt trong câu của Kant trên đây là: 

a) Ý tướng siêu nghiệm (đây là ý tưởng về vũ trụ) mà ta 
ngộ nhận là một đối tượng trí thức, chẳng qua là biểu tượng 
ta có về chuỗi các hiện tượng, tử hiện tượng ta đang tri 
giác ngược lên tới những gì ta đã tri giác trong quá khứ, 
Lý trí muốn hệ thống hóa tất cả những gì nó mó tới: đây 
cũng thế, các ý tưởng siêu nghiệm của ta muốn coi tất cả 
kinh nghiệm của ta như một đối tượng duy nhất và tuyệt 
đối. Kant nhắc lại rằng đây chỉ là những ý tưởng siêu 
nghiệm thôi, và đối tượng của chúng là cái ta không bao 
giờ kinh nghiệm được. 


b) 7ø có thể kinh nghiệm về toàn thể các hiện tượng 
không ? Thường ai cũng nghĩ đã biết quả thì cũng biết 
nhân và cũng có thể ngược lên cho tới nguyên nhân trên 
hết. Nhưng Kant nhận định rằng đó chỉ là theo nguyên tắc, 
chứ trong thực tế thì một mệnh để như thế chỉ là mệnh để 


(t1) 8d,tr. 374 ~ 375 


TRIẾT HỌC KANT 163 


phân tích (theo luận ý), chứ không phải một mệnh để tổng 
hợp (thực nghiệm) như người ta tưởng ®, Thấy trứng, ta 
quyết có con gà đẻ ra nó và ta có thể tìm ra con gà nào đẻ 
trứng đó. Còn như nói “từ quả trứng này, ta có thể ngược 
lên tới nguyên nhân trên hết của nó” thì lại chỉ là một 
nguyên tắc và một ý niệm thôi, vì câu thứ hai này không 
bao hàm một kinh nghiệm khả hữu nào về nguyên nhân tối 
cao hết, Tóm lại ta không thể ngược lên tới nguyên thủy 
của thời gian, và cũng không thể đạt tới biên giới của không 
gian: hơn nữa ta không thể có biểu tượng nào về sự vũ trụ 
có hay không có khởi thủy, có hay không có giới hạn. 


Nhưng tại sao ta không thể có biểu tượng đó? Kant trả 
lời một cách chí lý: “Để giải quyết vấn đề vũ trụ, ta cần 
phải xem sự ngược dòng kia có phải là ngược lên tới chỗ 
vô cùng (rêgression à l"infiim), hay chỉ là ngược lại vô định 
(rẻgression indéfinie)? Về vũ trụ, tôi chỉ có quan niệm thôi, 
không có trì giác nào khác ngoài cái biểu tượng về sự đi 
ngược từ những hiện tượng khả nghiệm tới những toàn thể 
tuyệt đối của kinh nghiệm. Thực ra sự đi ngược này chỉ có 
nghĩa là dầu có ngược lại bao nhiêu trong chuỗi những dữ 
kiện thường nghiệm, chúng ta vẫn không thấy một biên 
giới tuyệt đối nào hết, nhưng chỉ thấy rằng mỗi đữ kiện 
đều có nguyên nhân của nó đi trước. Vậy sự ngược lại mãi 
mãi một cách vô định như thế không cho ta một biểu tượng 
xác định nào về vũ trụ hết, và ta phải phân biệt nó với một 
sự ngược lại tới cải vô cùng ?), 

(1) Sd,tr.376 
(2) Sd, tr. 387-38R 


1óá TRẦN THÁI ĐỈNH 


Kani quan niệm cải vô cùng như một biểu tượng tích 
cực, còn cải vô định chỉ biểu tượng một cái gì mung lung 
tiêu cực. Thành thử, một cải thực tế, nhìn vào biểu tượng ta 
có về vũ trụ, cũng như các biểu tượng ta có về không gian 
và thời gian, ta phải công nhận rằng đó không phải là những 
biểu tượng rõ ràng và tích cực, nhưng chỉ là những biểu 
tượng tiêu cực và thiếu nội dung xác định. Do đấy ta không 
thể có tri thức đích thực nào vẻ vũ trụ có khởi thủy hay 
không, có giới hạn hay không. 


TIẾT II: Ý thể của lý trí thuần túy 


Muốn hiểu tư tưởng của Kant, trong Tiết này, cần nhớ 
ông đã viết những trang này với chủ ý nào. Mũi dùi của 
ông chĩa vào nhóm thần học duy lý của Wolf: đó là một 
thứ Thượng Đế học (Théodicée) bắt nguồn tử những trang 
sách của Platon và Aristote, và Thượng Đế của họ được 
gọi là “Nguyên lý cao nhất”, “Đệ nhất Động Cơ” v.v.. Pascal 
đã mỉa mai thứ Thượng Để học này khi viết rằnz Thượng 
Đế mà ta thờ không phải là Thượng Đế của các triết gia, 
nhưng là Thượng Đế của Thánh Kinh. Sau này Kierkegaard 
còn nói mạnh hơn khi quyết rằng Thượng Để của triết học 
Aristote chỉ là một nguyên tắc, một nguyên lý, và nhất định 
chả có ai thờ những nguyên lý trừu tượng như vậy. Nhưng 
đó lại là Thượng Đế mà khoa Thần học duy lý chủ trương. 
Kant chỉ nhắm phê bình thứ thần học này. 


Chủ ý của Kant khi viết ba bộ Phê binh là xây dựng 
một khoa siêu hình học trên nền tảng đích thực của nó, 
chứ không đựa trên những niền tảng của Toán học hay Vật 


TRIẾT HỌC KANT 165 


lý học, vì phương pháp thực nghiệm chỉ có công dụng trong 
lãnh vực thực nghiệm, không giúp gì trong lãnh vực siêu 
hình. Nếu ông đâ phá khoa thân học duy lý, thì không phải 
ông vô thần, nhưng chỉ vì khoa này không dẫn con người 
tới Thượng Đế đích thực, mà chỉ dẫn tới những quan điểm 
về nguyên nhân vũ trụ, một thứ nguyên nhân khá vật lý 
được Aristote mệnh danh là Đệ nhất Động Cơ. Hơn nữa, 
khoa học thực nghiệm dựa vào những biến chuyến của vật 
thể vật lý thuộc lãnh vực luật nhân quả tất định, thì làm 
sao khoa đó có thể nhận định đứng đắn vẻ sinh hoạt đạo 
đức của con người là một sinh hoạt tự do và siêu hình? 
Cho nên, vẫn theo Kant, ta chỉ có thể gặp và “chứng minh” 
Thượng Đế khi nghiên cứu về “lý trí thực hành” của con 
người, tức là lý trí chỉ phối sinh hoạt nhân vị và tự do của 
con người. Đừng hiểu “lý trí thực hành” như là thứ lý trí 
thi hành những gì mà lý trí thuần túy, tức lý trí lý thuyết đã 
để ra; cũng đừng hiểu lý trí thực hành như một thử kém 
cỏi, không bảng lý trí lý thuyết. Nghĩ thế là mắc vào một 
sai lắm khổng lồ: như chúng tôi sẽ có địp bàn thêm nơi 
Phần hai cuốn sách này, khi bàn về sinh hoạt đạo đức, lý 
trị thực hành là lý trí con người dùng để tự biết mình và 
định đoạt hành vi đạo đức của mình, cũng như con người 
dùng lý trí thuần tủy để trí thức vạn vật và sinh hoạt khoa 
học. Hơn nữa, Kant đã quyết bằng những lời rõ ràng, lý trí 
thực hành là khả năng cao quí nhất và có quyền tối thượng 
trên lý trí thuân túy lý thuyết. 


Với những nhận định tổng quát trên đây, người ta có 
thể bình tĩnh đọc những gì Kant viết về ý thể của lý trí 
thuản túy. Vậy Ý zhể của lý trí thuân ty là gì? 


1ó6 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Danh từ “Idéal"" của Kant thực là khó dịch. Thường chữ 
iđ¿al có nghĩa là ý tưởng, một cái gì được coi là mẫu mực, 
mô phạm. Chúng tôi đã thử dịch chữ Iđéal của Kant là lý 
tưởng, nhưng thấy không lột được ý nghĩa của ông gửi nơi 
chữ này vì ông muốn nói đến một hữu thể hiện hữu như 
một cá vị. Vì không tìm được chữ nào khác (các cuốn Danh 
từ triết học lại chưa dịch chữ này), chúng tôi xin tạm dịch 
là Ý thể. Theo Kant, Ý thể là cái chỉ có trong lý trí, trong 
quan niệm ta thôi, nhưng lại được ta coi là một đối tượng 
hiện hữu thực sự. 

Vậy ý nghĩa thứ nhứt của chữ Ý thể là: đó là một ý 
tưởng siêu nghiệm được ta quan niệm như là điểu kiện của 
tất cả vạn vật, và ta còn quan niệm đó là một hữu thể xác 
định. Kant viết: “Tôi gọi Ý thể là một ý tưởng không những 
hiện hữu một cách cụ thể (in concreto) mà còn hiện hữu 
một cách cá vị (in individuo) nữa. Đó là một ý tưởng mà 
sự hiện hữu đặc biệt của nó được xác định hoàn toàn theo 
ý tưởng ta có về nó” ®, Ông còn nói thêm: những ý thể 
giống nhau như những linh tượng (Idées) trong triết học 
Platon, tức những nguyên điển hình độc nhất của mỗi loại 
sự vật, vừa là đối tượng cho /rực giác trí tuệ, vừa là kiểu 
mẫu cho các vật của loài nó. Theo Platon thì “Thiện là một 
bản thể mà tất cả bản tính chỉ là thiện”, Mỹ cũng thế, mà 
Chân cũng vậy. Hơn nữa cái Giường linh tượng của tuyệt 
đối không kém Chân Thiện Mỹ, vì được định nghĩa: 
“Giường linh tượng là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là 


(1) Sd,tr.414 


TRIẾT HỌC KANT 167 


giường”. Những linh tượng của triết Platon bị người sau 
coi đó là những giả thuyết viển vông, tuy nhiên chúng là 
mối cảm dỗ cho khuynh hướng duy tâm của loài người: 
người ta vần muốn đạt tới những gì tuyệt đối, cho nên người 
ta vẫn coi Chân Thiện Mỹ v.v... là “quan niệm của ta vẻ 
toàn thể tuyệt đối của thực tại” 0), 


Ý nghĩa thứ hai của chữ ý thể của Kant làm cho danh 
từ này sát lại gần chữ lý /ướng: “Sự khôn ngoan và nhân 
đức là những ý tưởng. Còn hiển nhân quân tử lại là một ý 
thể, một lý tưởng, bởi vì một người như thế chỉ có trong ý 
tưởng ta thôi, nhưng nó rất thích ứng với ý tưởng ta có về 
sự khôn ngoan” ®, Khi nghe ai nói đến những chương trình 
quá tốt đẹp, nhưng khó lòng thực hiện, ta cũng thường đưa 
ra nhận định: “Đó chỉ là một lý tưởng”. 

Trở lại ý nghĩa thứ nhất của chữ ý thể, và đó là ý nghĩa 
được Kant dùng trong sách của ông. Ta thấy ông so sánh 
quan niệm, ý tưởng và ý thể: guan niệm là cái khuôn rỗng, 
nhưng ta có thể đem áp dụng nó vào những vật cụ thể; ý 
tưởng cũng là quan niệm, nhưng là loại quan niệm không 
thể kèm theo trực giác, cho nên không thể đem áp dụng 
vào thực nghiệm được ; ý /»ế lại còn xa thực tại khả giác 
hơn cả ý tưởng, vì vậy mà càng xa những gì ta có thể kinh 
nghiệm. Kant viết: “Tôi gọi ý thể là một cái gì xa thực tại 
khách quan hơn cả ý tưởng” ®, Nhắc lại định nghĩa của 
chữ ý thể trên kia (“ý thể là một ý trởng không những hiện 
(1) Sd,tr.417 
(2). (3) Sd, tr. 413 


168 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hữu một cách cụ thể, in concrefo, mà còn hiện hữu một 
cách cá vị, im imdividuo nữa”): Kant dùng hai thành ngữ La 
văn cổ truyền để diễn tả hai đặc tính của ý thể. Thành ngữ 
ím concreto nói lên tỉnh chất hiện hữu cụ thể và thực sự 
của hữu thể. Còn thành ngữ im individuo nói lên tính chất 
cá vị và duy nhất của hữu thể, chẳng hạn như trong triết 
của Platon thì chỉ có một Chân, một Thiện, một Mỹ, một 
Giường, một Lớn, một Bé v.v.., vì mỗi thực thể này thâu 
gồm tất cả bản tính của loại nó, theo nghĩa “Giường là 
một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là giường”. Trong định 
nghĩa vừa đây, cả hai chữ “tất cả” và “chỉ là” cùng hết 
sức quan trọng, vì chúng quyết rằng tất cả những gì thiện 
đều gồm trong Thiện và tất cả những gì là giường đều gỏi 
gọn trong Giường. 

Bây giờ ta mới thấy tại sao Kant nói ý thể còn xa thực 
tại hơn cả ý tưởng. Ta có thể có biểu tượng về những ý 
tưởng xuông, nhưng ta không có biểu tượng tích cực nào 
về các ý thể. Chẳng hạn một đanh từ đơn sơ như chữ “không 
khả diệt” (non-mortel): chữ không chỉ chối thôi, chứ không 
mang lại một nội dung nào như ta tưởng. Cho nên không 
khả điệt chưa có nghĩa là bất diệt (immortel). Hơn nữa, 
ngay chữ bất diệt cũng không phải là một quan niệm thực 
sự tích cực, bởi vì nó được cấu tạo bởi chữ bZ/ (không): 
như Kant đã chứng minh, “khóng ai có thể quan niệm cái 
phú định một cách xác định, nếu không dựa vào cải mình 
chối và lấy đó làm nên cho sự mình chối ” t®, Thí dụ không 


(1) Sd,tr.416 


TRIẾT HỌC KANT 169 


nói, không đi, không biết, không cùng v.v..., mỗi mệnh để 
phủ định này đều giả thiết và dựa vào một mệnh để khẳng 
định (có nói, có đi, có biết v.v..). Nếu không có cái có thì 
không thể có cới không, vì phủ định chỉ là gạt đi một cái 
gì mình đã nhận là có. Bởi vậy “tất cả các quan niệm phủ 
định đều là những quan niệm tiếp xuất (concepts dérivés)”0), 
Trong ý đỏ ta mới hiểu tại sao Kant nghĩ rằng các ý tưởng 
ta có về Hóa Công, về Thượng Đế cùng với những tính từ 
như “cao cả vô cùng, toàn hảo vô cùng” v,v.. chỉ là những 
ý tưởng tiêu cực, chứng minh sự bất lực của lý trí ta trước 
sự siêu việt của Ngài. Triết Đông phương còn rõ hơn trong 
khi bàn về Ngài, vi ta thường gặp những thành ngữ như: 
vô thủy vô chung, vô thanh vô xứ, vô hình vô tượng. Bằng 
ấy kiếu nói đều chỉ có một ý nghĩa: Thượng Đế là một thực 
tại vượt quá khả năng tri thức của ta, xét như tri thức đây 
là tri thức khoa học thực nghiệm ta vẫn dùng để nghiền 
cứu các thực tại khả giác. Vậy phải tìm đến Ngài do còn 
đường khác. Con đường của sinh hoạt siêu hình, tức sinh 
hoạt đạo đức. 


Sau khi đã hiểu Kant quan niệm ý thể là gì, và lập trưởng 
duy lý của triết cổ truyền về Thượng Đế, chúng ta có thể 
lần lượt tìm hiểu 3 lý chứng (arguments) của thân học duy 
lý để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Để. Những lý 
chứng này chỉ đựa trên những suy luận thuần lý mà thôi, 
nên được mệnh danh là những luận cứ (preuves). Đó là: 
luận cứ hữu thể học (preuve ontologique), luận cứ vũ trụ 


(1) Sd.tr.417 


170 TRẦN-THÁI ĐÍNH 


học (preuve cosmologique) và luận cứ nhiên thản học 
(preuve physicothéologique). 


A. LUẬN CỨ HỮU THỂ HỌC VÀ PHÊ BÌNH CỦA 
KANT 


Luận cứ này xuất hiện lần đầu tiền một cách khá chặt 
chẽ dưởi ngòi bút của thánh Anselme (1033 — 1109). Nhưng 
các học giả nghĩ rằng nét chính của luận cử này đã cỏ trước 
thánh Anselme, đã trở nên quá quen thuộc và ngài chỉ có 
công mặc cho nó cái hình thức luận lý thôi. Dầu sao luận 
chứng này đã bị thánh Thomas đả phá kịch liệt, nên sau đó 
không ai dùng nữa. Mãi đến thời Descartes, luận chứng 
này lại được sử dụng một cách khéo léo trong các tác phẩm 
của triết gia Cogiro, nhất là nơi Suy niệm V. Đại ý luận cứ 
này như sau: “Tôi có ý tưởng rõ ràng và phân minh về một 
Hữu thể vô cùng toàn thiện. Nếu tôi quan niệm Ngài không 
hiện hữu thì tôi mắc vào mâu thuẫn. Cho nên phải kết luận 
Ngài hiện hữu. Descartes còn nói: quan niệm hình tam giác 
mà không nhận nó có 3 góc là mâu thuẫn; cũng vậy, quan 
niệm Thượng Đế mà lại không nhận là Ngãi có, thì cũng 
mâu thuẫn. 

Kant phá đổ luận cứ của Descartes một cách dễ dàng. 
Trước hết ông lưu ý ta rằng luận cứ hữu thể học có tính 
chất hoàn toàn luận lý, giống như một mệnh đề toản học: 
đó là thứ luận lý hình thức, cho nên cái “phải có” chỉ có 
trong quan niệm. Thí dụ khi ta gưan niệm hình tam giác, 
tất nhiên ta quan niệm nó có 3 cạnh và 3 góc; nhưng nếu 
ta không vẽ ra giấy hoặc đục trên gỗ, thì ¿hực sự không có 


TRIẾT HỌC KANT 171 


hình tam giác và cũng không có góc nào hết. Nhân đó 
Kant viết: “Nhận có hình tam giác mà lại không nhận nó 
có 3 góc thì mâu thuẫn thực đấy: nhưng nếu gạt bỏ luôn cả 
hình tam giác và 3 góc của nó thì có mâu thuẫn gì đâu? Đối 
với quan niệm ta có về Hữu thể tuyệt đối cũng thế: nếu 
bạn chối sự hiện hữu của Ngài thì còn đâu những thuộc 
tính (như sự toàn thiện) của Ngài? Và như vậy có mâu thuẫn 
gì đâu? 0), 


Thực sự những người dùng luận cứ hữu thể học như 
Descartes đã “ăn gian”: người ta đòi họ chứng minh có 
Thượng Đế, thì họ lại bắt đầu bằng chỗ buộc ta nhận 
Thượng Đế là đấng toàn hảo, và tất nhiên toàn hảo thì phải 
có hiện hữu. Nhưng ta đã nhận Ngài hiện hữu đâu mà nhận 
rằng Ngài toàn hảo? 

Đúng thế, phần thứ hai của luận cứ hữu thể học chứa 
đựng một lầm lần quan trọng vào bậc nhất trong triết học: 
lâm lần hai bình điện quan niệm và hiện hữu, ý tưởng và 
thực tại. Ta vừa thấy Descartes coi hiện hữu là một phẩm 
tính (Thượng Đế toàn hảo thì phải có đủ mọi phẩm tính, 
vậy Ngài không thể thiếu phẩm tính hiện hữu). Trước kia 
thánh Thomas cũng đã chống đối những người coi hiện 
hữu là một phẩm tính hoặc một quan niệm: học thuyết của 
ngài mệnh danh là sự khác biệt giữa yếu tính (essence) và 
hiện hữu (existence), yếu tính thuộc lãnh vực quan niệm 
và luận lý, còn hiện hữu thì thuộc lãnh vực kinh nghiệm. 


(1) Sd,tr.427 


172 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Lên tiếng vẻ lập trưởng, một đồ đệ của ngài viết: “Hiện 
hữu ở ngoài lãnh vực của tri thức quan niệm, nó ở exa 
genus notiHae theo một cách nói của thánh Thomas .... 
Học phải của ngài coi hiện hữu là đối tượng của tri thức 
trực giác, tri thức nhờ hiện điện” 0), Nói cách khác, quan 
niệm không thể đạt tới hiện hữu, vì hiện hữu là một cái gì 
ở hắn ngoài lãnh vực của quan niệm, nên ta chỉ gặp được 
hiện hữu trong một trí giác,nhờ sự ta hiện diện với sự vật. 


Về vấn để này Kant cũng viết những dòng tương tự 
như thế. Ông cũng nhấn mạnh vào tỉnh chất của hiện hữu 
là không thể quan niệm được, nhưng chỉ có thể nghiệm 
thấy thôi. “Hiện hữu không phải là một thuộc từ của thực 
tại, một cái gì ta có thể thêm vào cho quan niệm sự vậi. 
Hiện hữu chỉ là sự vật có đấy thôi” 2, Hiện hữu là một cải 
gì thuộc lãnh vực khác hẳn lãnh vực quan niệm. Nói như 
Sartre ngày nay, thì hiện hữu là một thứ “/h#øz”, bởi vi quan 
niệm không “lm án” gì được nó: không thêm và cũng 
không bớt gì được của nó. Bởi vậy Kant viết: “Xét về nội 
dung (tức quan niệm), thì một trăm đồng bạc hiện hữu 
không hàm chứa cái gì hơn một trăm đồng bạc có thể có. 
Những đồng bạc khả hữu (có thể có) thì biểu thị cho quan 
niệm trăm đồng bạc, và những đồng bạc hiện có thực sự 
thì biển thị cho trăm đồng bạc và có kèm thêm sự có đây: 
nếu trăm đồng bạc có thực đây hàm ý một cái gỉ hơn quan 
niệm trăm đồng bạc khả hữu, thì phải nhận rằng quan niệm 


(1) L.BGEIGER, o.p,, Philosophie et spiritualté, Cerf 1963, t.1, p.41 
(2), (3) Raison pure, tr.429 


TRIẾT HỌC KANT 173 


kia không biểu thị sự vật một cách đầy đủ, và như thế nó 
không còn đáng gọi là quan niệm nữa” ®). Nói cách giản 
dị: khi tôi nghĩ đến tờ giấy trăm trong túi, thì tôi cùng có 
quan niệm “trăm đồng bạc”: như vậy, vẻ phương điện quan 
niệm, thì có cái có cũng như cải chưa có đều biểu thị một 
quan niệm “trăm đồng bạc”. Nhưng khi thực thì khác khi 
không có, cho nên Kant viết một cách hài hước: “Tuy nhiên 
với một trăm đồng hiện có, tôi giàu hơn là với quan niệm 
xuông về trăm đồng” 0), 


Như vậy ta thấy: hiện hữu không phải là một quan niệm, 
cho nên đừng quên rằng giữa quan niệm về một sự vật và 
sự hiện hữu của vật đó, còn có cả một vực thắm khác biệt. 
Bởi vậy luận cứ hữu thể học của Descartes không có giá 
trị gì hết. Trước Kant 6 thế kỷ, thánh Thomas đã viết một 
cách không kiêng nể vẻ luận cứ của thánh Anselme: “Cho 
rằng những ai hiểu đúng nghĩa danh từ “Thượng Đế thì 
cũng nhận đó là một Vị mà ta không thể nghĩ ra được có gì 
cao trọng hơn, nhưng không phải vì thế mà người ta đã 
phải công nhận ngay rằng Vị đó đang hiện hữu thực sự. 
Bởi vậy không thể kết luận Ngài hiện hữu, trừ khi chấp 
nhận rằng Vị tối cao đó có thực: nhưng những người vô 
thân lại không chấp nhận sự hiện hữu của Ngài” 2®, Như 
vậy luận cứ hữu thể học chỉ chứng minh được sự hiện hữu 
của Thượng Đế cho những ai đã tin thờ Ngài thôi, không 
chứng minh được cho người chưa tin. 


(1) Sd,1r.429 
(2) S. THOMAS, la, q.2, a.1 


174 TRẦN THÁI ĐỈNH 


B.- LUẬN CỨ VŨ TRỤ HỌC VÀ PHÊ BÌNH 
CỦA KANT 


Đây là luận cử mệnh danh là luận cứ dựa trên tính chất 
bất tất của vạn vật trong vũ trụ. Nó gần giống với luận cử 
có tên là luận cứ về nguyên nhân cao nhất, tức Đệ nhất 
Động Cơ, tìm lên tới nguồn ngọn của sự vật. Nhưng nó 
khác ở chỗ không nhắm từng loại sự vật để rồi ngược lên 
tới đệ nhất nguyên nhân: nó nhắm toàn thể vạn vật trong 
bản chất bi zZ? (contingence) của chúng. Đại ý họ lập luận 
như sau: “Nếu có một sự vật, thì nhất thiết cũng phải có 
Hữu thể tuyệt đối tất yếu. Vậy mà có tôi đây. Cho nên có 
Hữu thể tất yếu” 0), 


Kant vừa tóm lược cách trình bày cố điển của luận cứ 
này. Còn như muốn trình bày đầy đủ hơn thì nó có hình 
thức suy luận như sau: Tất cả vạn vật hiện hữu trên vũ trụ 
đều hiện hữu do một điều kiện. Hiện hữu đo điểu kiện là 
hiện hữu do một nguyên nhân. Không lẽ tất cả đều là hậu 
quả của những điều kiện ? Mà có sinh có diệt, tức thị có 
lúc chúng không có. Đã có lúc không có, thì không có cũng 
không sao: vậy hiện hữu của chúng là bđ? zấ. Nhưng nếu 
bất tất cả thì không được, vì phái có một điều kiện tất yếu 
làm nên chúng, cho nên phải công nhận một hữu thể tất 
yếu: đó là cái triết học duy lý gọi !à Thượng Đế. Kant hỏi 
ta có thể chấp nhận một luận cử như thế không ? Thoạt coi 
ai cũng cho là họ luận lý chắc chắn: các vật trong vũ trụ 
không tự mình mà có, chúng phải nhờ những nguyên nhân 


(1) Sd,tr.432 


TRIẾT HỌC KANT 175 


của chúng, nhưng các cái này cũng bất tất như chúng, bởi 
vậy phải chấp nhận một hữu thể tất yếu và tuyệt đối. Coi 
vậy, nhưng Kant bảo luận cứ này “chứa đựng quá nhiễu 
ngụy biện ” +. Ông còn gọi nó là “một ổ những yêu sách 
biện chứng ” 0, 


Ông đưa hai nhận định then chốt sau đây: 1) Luận cứ 
đã bắt đầu với những nhận định hợp lý vì dựa trên kinh 
nghiệm khả giác: ai của thấy vạn vật lần lượt qua đi như 
một chuỗi sự vật bất tất, cái đi trước là điểu kiện cho cái 
sau, và trong toàn thể vạn vật ¡a không thấy sự vật nào tự 
mình mà có. Điều này đúng. Nhưng khi luận cứ vũ trụ học 
muốn đi xa hơn và quyết rằng phổi có một hữu thể tất yếu 
làm nên cho vạn vật, thì rõ ràng nó vượt ra ngoài lãnh vực 
của cái khả nghiệm rồi. Nên biết những định luật của thiên 
nhiên, và điển hình là nguyên lý nhân quả, chỉ áp dụng 
cho những sự kiện trong thiên nhiên thôi: những định luật 
này đã được rút ra từ những quan sát về các hiện tượng 
trong thiên nhiên, thì chúng chỉ được dùng một cách chặt 
nghĩa trong lãnh vực thiên nhiên. Vậy hữu thể tất yếu mà 
luận cứ vũ trụ học nói đến kia, chẳng qua chí là một quan 
niệm do suy luận thôi, không phải là một tri thức. — 2) Luận 
cứ vũ trụ học đã ngắm dẫn ta tới luận cứ hữu thế học, nghĩa 
là từ một quan niệm nó đã dẫn ta tới sự hiện hữu của cái 
mà ta quan niệm. “Từ chỗ quan niệm rằng nhất thiết phải 
có một hữu thể tất yếu mới thỏa mãn sự đòi hỏi của lý trí, 


(1) Sd,tr.433 
(2) Sd,tr.434 


176 TRĂẦN THÁI ĐĨNH 


người ta đã đi tới chỗ quyết rằng có hữu thể đó: như thế là 
đi vào nẻo của luận cứ hữu thể học rồi còn gì! Người ta đã 
đem luận cứ hữu thể học vào trong lòng luận cứ vũ trụ học 
để làm nền tảng cho nó, trong khi thực sự người ta quả 
quyết rằng có ý tránh luận cứ hữu thể học. Thực vậy, hữu 
thể tuyệt đối và tất yếu đây chỉ là một hiện hữu ri ra :ừ 
những quan niệm” 0). 


Cuối cùng Kant đưa ra hai nhận định: 


1) Nguyên tắc cho rằng bất cứ sự vật bất tất nào cũng 
phải có nguyên nhân, là một nguyên tắc chỉ có giá trị cho 
các hiện tượng trong vũ trụ thôi. Và chí có giá trị như một 
nguyên tắc, bởi vậy khi coi nó như một tri thức, nghĩa là 
khi lầm tưởng rằng con người có thể trí thức những cái 
uyên nguyên, những biên giới của kinh nghiệm, là ta đi 
quá đà rồi. Phương chỉ nếu còn muốn ra ngoài biên giới, ra 
tận lãnh vực siêu việt, thì sự quá đà càng rõ rệt ?), 


2) Nếu ta áp dụng đứng đắn nguyên tắc nhân quả, hay 
nguyên lý túc lý, thì ta đạt được Hữu thể tối cao, nhưng 
khi đó Ngài không siêu việt chút nào: trái lại, ta vẫn ngắm 
coi Ngài là “một đốt xích (un chainon) của chuỗi hiện 
tượng” mặc dầu là đốt xích đầu. Còn như muốn bảo toàn 
tính chất siêu việt của Ngài, thì nguyên lý nhân quả tỏ ra 
mâu thuẫn, đầu Ngô mình Sở, đầu khả nghiệm mà đuôi lại 
siêu việt ©), 

(1) Sd,tr.433 


(2) Sd,tr.435 
(3) Sd,tr.441 


TRIẾT HỌC KANT 177 


C.- LUẬN CỨ NHIÊN THÂN HỌC VÀ PHÊ BÌNH 
CỦA KANT 


Trước khi trình bày những lý chứng của luận cứ này, 
Kant viết: “Đây là một lý chứng đáng ta nhắc đến với cả 
lòng kính phục. Đây là lý chứng kỳ cựu nhất, rõ ràng nhất 
và xứng hợp với lý trí ta hơn cả” °, Ai cũng biết đây là 
luận cử dựa trên rrậí 0 của vạn vật trong vũ trụ. Người ta 
trinh bày nó như sau: Ta thấy nơi vạn vật trong vũ trụ có 
một trật tự rõ ràng, một trật tự khôn khẻo vô cùng. Giữa 
thiên hình vạn trạng của vạn vật có một hòa điệu, mỗi vật, 
dầu là vô tri vô giác, cũng tuần hành theo những luật nhất 
định, và tất cả vạn vật làm nên một sự an bài kỳ diệu và tốt 
lành. Vậy nhất thiết phải có một Vị khôn ngoan thượng trí 
điều hành vũ trụ. 


Kant đã không phê bình luận cứ này một cách tỉ mỉ và 
đài dòng như hai luận cứ trên, có lẽ ông sợ nhắc đi nhắc 
lại những điểu đã nói rồi. Nên ông chỉ đưa ra 3 nhận xét: 

1) Khi ta nói tới Vị vô cùng thông minh và thượng trí, 
thì “những danh từ này không mang lại cho ta một quan 
niệm rõ ràng và xác định nào hết, nên không cho tri thức 
gi vẻ Ngài”. Nghĩa là quan niệm ta có vẻ Vị thượng trí là 
một quan niệm tiêu cực, không rõ ràng vì không có nội 
dung xác định. 


2) Cùng lắm luận cứ này bắt ta phải công nhận mội 
kiến trúc sư của vũ trụ thôi, chử không dẫn ta tới một vị 


(1) Sữ,tr.442 


178 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Sáng tạo vũ trụ: có thế Ngài đã an bài và sắp xếp những dữ 
kiện đã có sẵn làm nên một trật tự đẹp đẽ như ta thấy. Y 
nghĩa của trật tự vũ trụ chỉ cho phép kết luận có bấy nhiêu 
thôi, còn như muốn đi xa hơn, tức đi tới chỗ chứng minh 
của một Thượng Đế sáng tạo, thì luận cử này phải nhảy 
sang luận cứ hữu thể học qua chiếc cầu của luận cứ vũ trụ 
học. “Luận cứ nhiên thần học bị kẹt lại giữa đường trong 
sự đự tính của nó. Muốn thoát khỏi chỗ bế tắc này, nó phải 
nhảy qua lý chứng vũ trụ học; vi lý chứng vũ trụ học cũng 
chỉ là một trá hình của lý chứng hữu thể học, cho nên kết 
cục lý chứng nhiên thần học chỉ đạt được mục đích của 
nó bằng những luận lý thuần túy mà thôi, mặc dầu ban đầu 
nó có ý tránh và đã khởi công bằng những nhận xét trên 
thiên nhiên ®, 

3) Bởi thế Kant kết luận rằng: lý chứng này cũng mắc 
vào những lâm lẫn như hai lý chứng trước, nghĩa là đi từ 
những cải khả nghiệm rồi vượt lên tới lãnh vực bất khả 
nghiệm. “Những người chủ trương thân học vật lý (théologie 
physique) này giống như những người, sau khi đi một quãng 
đường trên đất của thế giới kinh nghiệm, bỗng bỏ rơi trái 
đất này để bước sang những miễn của các hữu thể thuần 
túy, với hy vọng rằng bay bổng như thế trên đôi cánh của 
các ý tưởng, họ tiến lại gản những gì đã vượt khỏi công 
cuộc nghiên cứu thực nghiệm của họ” ®), 

Đến đây, nhìn lại toàn thể Tiết III, chúng ta tự hỏi Kant 
có quyển phê bình các luận cứ như thế không, và thực sự 


(1) Sd,tr.445 
(2) Sd,tr 446 


TRIẾT HỌC KANT 179 


những luận cứ kia có giá trị nào không 2 Để trả lời câu hỏi 
thứ nhất, chúng ta chỉ có thể thưa: đây Kant mới chỉ làm 
công việc Phê bình, và mục đích của ông là vạch trần những 
chỗ phản quyết quá đà của lý trí thuần túy, hòng dẫn tới 
chỗ nhận định rằng: tri thức khoa học không có quyền và 
không có khả năng quyết đoán gì về những vấn đẻ siêu 
hinh vì đó là lãnh vực sinh hoạt nhân vị của con người. Trí 
thức khoa học phải giới hạn trong lãnh vực thực nghiệm là 
lãnh vực của những định luật tất đính trong thiên nhiên, 
cho nên trí thức này không được quyền xâm phạm đến lãnh 
vực siêu hình là lãnh vực sinh hoạt nhân linh của ta. Khi 
đã hiểu như thế rồi, người ta không thể không đồng ý với 
Kant và cảm ơn ông đã giúp ta tỉnh giấc mơ lý trí thuần 
túy. Mục tiêu của ông không phải là đả phá tôn giáo, trải 
lại thâm ý của ông trong suốt đời ông là phục vụ cho sinh 
hoạt trung thực của con người, và sinh hoạt này chỉ trung 
thực khí người ta đừng lộn sinh hoạt tự do của con người 
với những biến dịch tất định của thiên nhiên. Chủng ta sẽ 
trở lại vấn để này trong Phản thứ hai sau đây, và khi đó ta 
sẽ hiểu tại sao Kant chủ trương: nếu sự hiện hữu của Thượng 
Đế được chứng minh một cách thực nghiệm như các chân 
lý khoa học, thì không còn tín ngưỡng nữa: khi đó không 
còn vô thản, nhưng cũng không còn Thượng Đế thực sự 
siêu việt mà con người tôn thờ. Không còn tín ngưỡng và 
cũng không còn vô thần, vì Thượng Đế giống như một định 
toán học hoặc một định luật vật lý: con người trở thành 
sự vật như các vật trong thiên nhiên, và Thượng Đế của 
con người cũng không siêu việt hơn. 


180 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Câu hỏi thứ hai là: những luận cử của thân học duy lý 
có giá trị nào không ? Điều này bạn đọc có thể tự trả lời, 
nhất là sau khi đã cân nhắc những nhận định của Kant. 
Với những bạn muốn nghiên cứu thêm, chúng tôi giới thiệu 
cuốn “Đieu caché ” của Gs. F. Van ?), Thực tế, ta thấy người 
đời nay không đặt vấn để Thượng Đế một cách như thời 
Aristote và thánh Thomas. Những luận cứ có thể thuyết 
phục những người thời thánh Thomas, tức là thời đa số con 
người ta còn sinh hoạt mạnh mẽ trong tôn giáo và còn tin 
Vào trật tự trong xã hội thì những lý chứng đó không còn 
hiệu lực gi đổi với những người vô thần ngày nay. Đàng 
khác vũ trụ quan và nhân sinh quan thởi nay cũng đổi khác 
xa thời xưa ®, 

* 


** 


Chúng ta vừa nghiên cứu xong cuốn Phê bình lý trí 
thuần túy, và chúng ta biết thực sự Kant có để cao khoa 
học thực nghiệm và có khinh miệt siêu hình học không. Ta 
thấy ông giúp ta phân biệt suy tưởng và tri thức. Trì thức 
luôn đòi đủ cả hai yếu tố: quan niệm và trực giác. Trực 
giác lại chia làm trực giác thuần túy (không gian và thời 
gian của cảm năng ta) và trực giác giác quan, tức cảm giác 
thường nghiệm. Ta cũng nhớ Kant chia phần luận lý siêu 
nghiệm làm hai : Phân tích pháp siêu nghiệm luận VỀ công 
việc trí năng khi nó hướng về những thực tại khả nghiệm, 


(1) Steenbaeghen (Louvain 1961). 


(2) Xem thêm; CL. TRESMONTANT, C0mment se pose aujourơ hui le probleme de 
Diau, Seui( 1966 


TRIẾT HỌC KANT 181 


tức các hiện tượng, - và Biện chủng pháp siêu nghiệm bàn 
về hành vi của trí năng khi nó muốn đạt tới những vật tự 
thân, tức những thực tại không bao giờ trở thành dữ kiện 
cho giác quan ta. 


Thực sự ông đã không đề cao khoa học thực nghiệm, 
nhưng đã muốn nhốt khoa học này trong lãnh vực thích 
đáng của nó. Lập trường của ông là tìm hiểu thấu đáo những 
gì là đích đáng và những gì là ảo tưởng trong các yêu sách 
của lý trí con người. Cho nên một đàng ông khâm phục 
Wolf mà ông gọi là “triết gia vĩ đại nhất của thuyết giáo 
điều” #', Đàng khác ông ghi ơn và kính phục Hume là người 
đã “lay tỉnh ông khỏi giấc ngủ giáo điều”. Ông gọi Hume 
là triết gia đáng kiêng nể nhất của phái Hoài nghi trong 
việc phè phán những yêu sách của lý trí con người, Kant 
vừa chống lại Hume để khôi phục lại tính chất tất yếu và 
phố quát cho tri thức khoa học, vừa chống lại những quả 
quyết giáo điều của nhóm Wolf cho rằng con người cỏ tri 
thức (như kiểu tri thức khoa học) về những thực tại siêu 
hình như linh hồn và Thượng Đế. Ta nhớ Hume chủ trương 
rằng những nguyên lý tất yếu và phổ quát của lý trí con 
người, như nguyên lý nhân quả, đều chỉ là những chân lý 
giả định và do kinh nghiệm mà có. Và ta nhớ Kant trả lời: 
Nếu những nguyên lý như nguyên lý nhân quả bắt nguồn 
từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì lẻ tẻ vụn vặt không có 
tính chất nhất thiết và phố quát, thì tất nhiên những nguyên 
lý đó không đáng gọi là những tri thức tất yếu và phổ quát: 


(1) Raison pure, tr.26 


182 TRẦN THÁI ĐỈNH 


đã vậy làm sao đáng gọi là trị thức khoa học, và làm sao 
có khoa học được nữa? Kant đã chứng mình những nguyên 
lý kia không bắt nguồn từ kinh nghiệm, nhưng tử những 
nguyên tắc của lý trí thuần túy, mệnh danh là “những loại 
suy của kinh nghiệm”. 


Tuy nhiên Kant không để cao khoa học như người ta 
vẫn tưởng. Trái lại ông đã để tất cả phẩn Biện chứng siêu 
nghiệm để phá đố lập trường giáo điều của những thuyết 
duy ly. Khoa học phải dừng lại nơi biên cương của khoa 
học. Khoa học chỉ có thấm quyển trong lãnh vực những 
hiện tượng khả nghiệm thôi. Phương pháp của khoa học 
thực nghiệm hay lắm, nhưng nó chỉ hay khí được áp dụng 
đúng chỗ. Còn đối với những thực tại bất khả nghiệm, thì 
khoa học không thể nỏi gì hết, mà nói thi nhất định nói 
trật. Như vậy, Kant rất thận trọng đối với vấn đẻ siêu hình 
học, nếu không nói là ông để cao. Để cao siêu hình học là 
để cao sinh hoạt nhân linh của con người, không đồng hóa 
sinh hoạt con người với những hiện tượng tất định của vạn 
vật vô tri, Khoa học là một phát minh kỳ diệu của con người, 
nhưng đó là hình thức trí thức con người có về những hiện 
tượng trong thiên nhiên. Đồng hóa sinh hoạt tự do và nhân 
linh của con người với những biến cố tất định trong thiên 
nhiên, có phải đề cao hay truất phế con người ? Khoa học 
chủ nghĩa của Comte đã đi ngược với lập trường của Kant. 


TRIẾT HỌC KANT 183 


PHẦN THỨ HAI 


SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI 

N ơi cuối cuốn Phê Bình lý trí thuần túy, Kant đã tự đặt 

3 câu hỏi: Tôi có thể tri thức gi? Tôi phải làm gi? Tôi 
có quyển hy vọng gi? °, Với cuốn Phê bình lý trí thuận 
táy, ông đà trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai 
sẽ được trả lời trong cuốn Phé bình lý trí thực hành mà 
chúng ta nghiên cứu bây giờ, nơi Phản hai này. Câu hỏi 
thứ ba là để tài suy nghĩ của Kant một phần trong cuốn 
Phê bình lý tri thực hành, một phân trong cuốn Phé bình 
khả năng phản đoán, và một phần trong cuốn Tón giáo 
trong phạm vi của lý trí thôi. 


Trước khí nghiên cứu cuốn Phê bình lý trí thực hành, 
tưởng cũng nên ý thức rô. rệt về cuộc cách mạng của Kant 
trong lãnh vực siêu hình, cũng như cuộc cách mạng 
Copernic trong lãnh vực khoa học. Triết Hy Lạp và truyền 
thống Tây phương trước Kant vẫn để cao /ogos, coi lý trí 
là cái gì tuyệt hảo nhất trong con người. Ai cũng biết đối 
với Socrate thì "tội lỗi chỉ là một sự đốt nát”: con người 


(1) Sd,tr. 543 


184 TRẦN THÁI ĐỈNH 


nhất thiết hướng về Chân Thiện Mỹ, và nếu con người 
hướng về điều ác thì chỉ vì sai lầm trong công việc trì thức. 
Truyền thống này rõ nhất Aristote: theo triết gia này thì ý 
chí con người nhất thiết tuân theo những kết luận của lý 
trí. Kant có cái nhìn khác :hẳn; ông cho ý chí, tức tự do của 
cơn người là cái cao quý nhất nơi con người và cũng là cái 
làm cho con người khác biệt vạn vật. Hơn nữa ý chí sinh 
hoạt trong một lãnh vực khác lãnh vực của tri thức thực 
nghiệm: ý chí nằm trọn vẹn trong lý trí con người, còn trì 
thức thi nằm nơi trí năng. Với trí năng, ta sinh hoạt và có 
tương quan với vạn vật ; với lý trí, ta quyết định và chịu 
trách nhiệm về bản ngã tỉnh thân của ta. Bởi vậy siêu hình 
học của Kant không dựa trên vật lý học như Aristote, nhưng 
xây trên lý trí thực hành, cũng gọi là lý trí hành động tự do. 


Cân dừng lại đây một chút để hiểu ¿hế nào là lý mí 
thực hành của Kant. Có nhiều học giả đã hiểu sai, coi đó là 
phần thực hành của lý trí thuần túy, nhân đó họ nghĩ rằng 
Kant loại vấn để siêu hình học ra ngoài lănh vực tri thức 
khoa học, để rồi chỉ công nhận giá trị “thực hành” (giống 
như thực tế) của sinh hoạt đạo đức. Nghĩ như vậy là sai 
lảm hết sức. Chỉ cản đọc mấy trang đầu cuốn Pbê bình lÿ 
trí thực hành cũng đủ thấy Kant không hiểu đây là một thứ 
lý trí thực tiễn, nhưng là một thứ mà ông gọi là “Jj zrí thuần 
túy thục hành” (raison pure partique). Hơn nữa phần đầu 
cuốn Phê bình lý trí thực hành được dành để đả phá những 
học thuyết đạo đức muốn xây nên trên những tôn chỉ thực 
tiễn cũng gọi là châm ngôn. Đối với Kant chỉ có một nên 
tảng duy nhất cho sinh hoạt đạo đức xứng với bản chất tự 


TRIẾT HỌC KANT 185 


do của con người, đó là lý trí thuần túy. Nói cách khác, 
nếu trong việc hướng dẫn sự quyết định các hành vi của 
mình, con người nhin vào những sự kiện thực nghiệm thì 
nhất định con người sẽ không hành động đúng lý trí: nhìn 
vào những dữ kiện trân gian, con người dễ bị lái bởi những 
dục vọng và những tình cảm tư riêng. Cho nên trong việc 
phán quyết về hành vi đạo đức, con người tuyệt đối phải 
tránh sự tham gía của cảm năng và của tâm tình, để chỉ 
nhìn “những mệnh lệnh tuyệt đối cúa lý trí”. Vậy lý trí 
thực hành trong danh từ của Kant chỉ có nghĩa là ly trí liên 
can đến hành động nhân linh của ta. 


Như vậy, Kant phân biệt hai lãnh vực: /ãnh vực của lý 
trí lý thuyết (taison pure spéculative) là lãnh vực của tri 
thức thực nghiệm, nhắm những sự vật trong thiên nhiên, 
những thực tại ta có thể trí giác được, - và lãnh vực của lý 
trí thuần tủy thực hành (raison pure pratique), tức lãnh vực 
của sinh hoạt nhân linh và tự do, liền can đến những thực 
tại mà không một khoa học thực nghiệm nào có khả năng 
nghiên cứu, bởi vì vượt xa khỏi tảm kinh nghiệm giác quan 
của con người. Aristote đặt một tương quan giữa vật lý học 
(physique) và siêu hình học (métaphysique): Ngay những 
chương cuối trong cuốn “Vật lý học” của ông, Aristote đã 
để cập tới Đệ nhất Động cơ và chứng minh sự hiện hữu 
của “Thượng Đế”, Trái lại Kant đặt một vực thẳm cách biệt 
giữa trí thức thực nghiệm và tri thức siêu hình, giữa vật lý 
học và siêu hình học. Cũng chỉ vì ông cho rằng hành vi 
nhân linh của ta không có gì giống với những hiện tượng 
vật lý: những hiện tượng này thuộc quyển chi phối của 


186 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những định luật tất định, còn hành vi đạo đức của ta là 
việc của ý chỉ tự do cũng gọi là lý trí thực hành. 


Không những Kant phân biệt cẩn thận hai thứ lý trí, 
hay nói đúng hơn: hai khả năng khác nhau của lý trí con 
người, lý trí thuần túy lý thuyết là khả năng tri thức vạn 
vật, và lý trí thuần túy thực hành là khả năng định đoạt về 
hành vi đạo đức của ta. Ông còn nhiều lần minh định vẻ 
địa vị hai khả năng này của lý trí. Ngay nơi trang đầu cuốn 
Phê binh lý trí thực hành, ông viết: “Lý trí lý thuyết chỉ có 
thể đặt vấn để tự do siêu nghiệm của con người và nhận đó 
là một quan niệm không bất khả suy tưởng, nhưng lại không 
thể quyết rằng đó là một thực tại khách quan. Quan niệm 
tự do, xét như là một thực tại được chứng minh bởi một 
định luật xác quyết của jÿ #i thực bảnh, mới thực sự làm 
nên nòng cốt của tất cả tòa nhà hệ thống của lý trí thuần 
túy và cả của lý trí lý thuyết nữa” ', Sau đó vài trang ông 
lại viết về sự lý trí lý thuyết phải lệ thuộc vào lý trí thực 
hành như sau: “Khi ta nghiên cửu về một khả năng nào đó 
của linh hồn con người, vể nguồn gốc, nội dung và giới 
hạn của nó, chúng ta bó buộc phải bắt đầu bằng những 
thành phần của khả năng đó, vỉ bản tính tri thức con người 
bắt ta hành động như vậy. Tuy nhiên ta còn phải chú ý đến 
một điểm khác, vừa triết lý hơn vừa có tính chất cơ cấu 
hơn, đó là phải nắm được ý niệm về toàn thể, bởi vậy, trong 
khả năng của lý trí thuần túy, ta phải để ý đến tất cả các 
thành phân và sự liên hệ hỗ tương giữa các thành phần đó, 


(1) Paison pratique, tt.1 


TRIẾT HỌC KANT 187 


luôn nhìn chúng dưới ý niệm toàn thể đó. Cách thức nhận 
định này chỉ cỏ thể có nơi những người đạt tới một tri thức 
sâu xa về hệ thống. Còn những kê chưa bắt đầu nghiên 
cứu đã thấy ngán thì không bao giờ đạt tới được trí thức 
cao cấp này, tức cái nhìn tổng quát: cái nhìn tổng quát này 
là một cái nhìn tổng hợp tất cả những gì đã được phân tích 
trước kia. Vì thiếu cái nhìn tổng hợp này, nên không lạ gì 
những người nọ đã thấy đây rẫy những cái thủy chung bất 
nhất, mặc đầu những khuyết điểm họ nêu lên không có nơi 
hệ thống triết học của tôi, mà chỉ có nơi cách nhận thức 
lệch lạc của hợ” ®), 


Kant vẫn chỉ coi cuốn Phê bình lý trí thuần túy là “phần 
dự bị cho toàn thể hệ thống lý trí thuần túy” 2, chứ chưa 
phải là phần siêu hình học, tức phản triết học đích thực 
của ông ®, Ông thấy sinh hoạt siêu hình là đặc tính của 
sinh hoạt của nhân linh con người, vì ở đây con người không 
phán đoán về sự vật, nhưng phán đoán về hành vi và định 
mệnh của chỉnh mình. Triết Hy lạp làm người ta lầm tưởng 
rằng có thể dùng tri thức thực nghiệm để giúp con người 
sinh hoạt đạo đức: kinh nghiệm cho thấy đó là một ảo tưởng, 
vì trị thức khoa học không giúp con người nên tốt về đức 
hạnh. Hai lãnh vực khoa học và đạo đức càng ngày càng 
tỏ ra biệt lập trong xã hội mới. Bởi vậy Kant thử tìm cách 
cứu vớt khoa siêu hình học bằng cách xây dựng nó trên 
những nền móng mới. Gản đây, một triết gia am tường tư 
(1) Sd.tr.7—8 


(2) Raison pure, tr.46 
(3) Sd,tr.21 


188 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tưởng của Kant đã viết: “đối với Kant, bản chất của triết 
học nằm trong phần siêu hình học. Sự phê bình của ông 
không có nghĩa là thay khoa siêu hình học cổ điển bằng 
một học thuyết về tri thức thực nghiệm, nhưng là đặt nền 
cho khoa siêu hỉnh, mặc dâu sự lúng túng của khoa này. 
Sự phê bình của ông không chống lại bất cứ sự sử dụng 
của lý trí, nhưng chỉ chống lại sự sử dụng lý trí một cách 
lý thuyết mà thôi. Bởi vậy chú đích của sự phê bình là 
nhấm xây dựng khoa siêu hình học trên nên tảng luân lý "U), 
Rồi trong một cuốn sách nhỏ mà có giá trị lớn, J. Lacroix 
cũng nhận định một cách dứt khoát về vấn để này: “Cũng 
như các triết thuyết vĩ đại, triết học Kant đã bắt nguồn từ 
một kinh nghiệm siêu hình học. Theo ông không thể có tất 
định ở ngoài lãnh vực kinh nghiệm, cũng như không có 
trách nhiệm ở ngoài sinh hoạt đạo đức. Tính chất tất định 
cũng như tính chất trách nhiệm luận lý đều được ta nghiệm 
thấy một cách tiên thiên như một cái gì mà nếu không có 
thì không thể có tri thúc và cũng không thể có đạo lý: 
hai tính chất này nêu rõ lý trí con người. Nhưng công việc 
nêu rõ này chỉ có thể hiện hoàn toàn nơi sinh hoạt đạo đức 
của con người thôi. Như vậy siêu hình học là một ?r¡ hức 
đạo đức, vì nó liên can đến đời sống con người: nó phát 
xuất từ kinh nghiệm sinh hoạt và kinh nghiệm sống, tức là 
thử kinh nghiệm sinh hoạt ban cho ta và do sinh hoạt mà 
có ý nghĩa”®), 


(1) GKRUEGER, Gtiudue et morale chez KantL. fr. Beauchesne 1961, tr. 22 
(2) J.LACROIX, Kant et le Kantisme, tr.20 


TRIẾT HỌC KANT 189 


Vì sinh hoạt siêu hình, tức sinh hoạt đạo đức, nằm trong 
lý trí thực hành, nên cuốn Phê bình lý trí thuần túy chỉ có 
nhiệm vụ vạch cho thấy sự bất lực của lý trí lý thuyết, để 
dọn đường cho phản Phê bình lý trí thực hành. Đởi vậy, 
sau khi đã trình bày tỉ mi về chức vụ của lý trí thực hành 
trong hệ thống triết học của ông, Kant viết về địa vị tối 
thượng của nó như sau: Tôi hiểu địa vị tối thượng giữa hai 
hay nhiều cái trong lý trí là ưu thế một cái có đối với những 
cái khác vì được coi là nguyên lý quyết định trong tương 
quan của chúng. 7rong tương quan giữa lộ trí thuần túy lý 
thuyết và lý trí thuần túy thực hành, quyên tới thượng thuộc 
về cải sau, và phải biết mối liên hệ này không có tỉnh chất 
tùy phụ, nhưng là được đặt nên trên lý trí và do đấy có tính 
chất nhất thiết” ©', 


_ Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao triết Kant thường 
được gọi là một “ý chí chỉ nghĩa” (volontarisme), hoặc 
“triết lý nhiệm vụ ” (philosophie des tâches, philosophie 
du de voir). Bởi vi ông không để cao tri thức, dầu là tri 
thức khoa học, nhưng để cao sinh hoạt tự do và tự nghiệm 
của con người, và đây là cái con người “phải” quyết định 
lấy, chứ không thể dựa vào những dữ kiện trần gian. Chúng 
ta sẽ lần lượt xem: Kant đặt vấn để sinh hoạt đạo đức thế 
nào ? Kant giải quyết vấn để đó thế nào 2 Ý nghĩa khoa 
siêu hình học (tức phần đạo đức học) của Kant. 


(1) Raison pratique, tr. 131 


190 TRẦN THÁI ĐỈNH 


CHƯƠNG I 


KANT ĐẶT VẤN ĐỀ §INH HOẠT 
ĐẠO ĐỨC THẾ NÀO † 


C. Phê bình lý trí thuần túy xuất bân năm 1781, và 
cuốn Phê bình lý trí thực hành năm 1788. Giữa quãng 
đó, Kant cho xuất bản cuốn “Những nên tảng cúa khoa 
Siêu hình học về luân thường” (Fonadements de la 
Métaphysique des moeurs), năm 1785. Tuy nhiên không 
phải mãi năm 1788 hay 17§5 ông mới lưu tâm đến vấn đẻ 
sinh hoạt đạo đức: theo những tài liệu chắc chắn, tức những 
trang ông viết từ năm 1753 và được Reicke xuất bản dưới 
nhan để “Lose Blaeter aws Kant Nachlass”, thì như nhận 
định của Gs Alquié: “Những trang này cho thấy rằng ngay 
từ hồi đó Kant không chấp nhận một chút gì giống nhau 
giữa nhân đức và các sự tốt lành khác: điều này báo trước 
chủ trương của ông về thiện chí, coi thiện chí là yếu tố 
đạo đức duy nhếi? ®_ Nếu lấy năm 1770 làm khởi điểm 
thuyết phê bình của Kant, thì đễ thấy ông đã có kinh 
nghiệm siêu hình học trước khi khởi sự xây dựng công trình 
phê bình của ông. 


(1) F. ALQUIÉ, La Morale de Kant. Centre de Deocurnentation universitaire, tr.2 


TRIẾT HỌC KANT 191 


Trong phạm vi tập biên khảo nhỏ này, chúng ta sẽ 
nghiên cứu hai cuốn được coi là căn bản cho khoa siêu 
hình học của Kant, tức khoa đạo đức học của ông. Chúng 
ta sẽ rảo qua cuốn “Whững nên táng của khoa Siêu hình 
học về luân thường”, tôi dừng lại lâu hơn nơi cuốn Phê 
bình lý trí thực hành. 


Nhìn tổng quát hệ thống triết học Kant, ta thấy ông 
quan niệm khác các triết gia đi trước. Nơi bài Tựa cuốn 
“Những nên tảng”, ông biện minh cách phân chia của ông 
như sau: “Triết học Hy lạp xưa được chia làm 3 môn: V¡ 
lý học, Đạo đức học và Luận lý học. Cách phân chia này 
đúng với bản tỉnh sự vật, và không cần tìm cách hoàn bị 
thêm nữa; tuy nhiên cần bàn thêm nguyên tắc về sự phân 
chia đó, để ta có thể vừng tâm về sự hoàn bị đó, đồng thời 
nếu cần thì sẽ xác định thêm những sự phân loại chỉ tiết 
hơn. — Tất cả mọi trì thức của trí tuệ đều chia làm fr† thức 
chất thể khi liên can đến những đối tượng, và ri hức 
hình thúc khi chủ trọng đến hình thức của trí năng cùng 
là những định luật của công việc suy tưởng nói chung, 
không phân biệt đó là những đối tượng nào. Triết học hình 
thức được gọi là Luận lý học; còn triết học chất thể liên 
can đến những đối tượng và những luật lệ của chúng, thì 
được chia làm hai: những định luật này có thể là định luật 
của thiên nhiên, hoặc là định luật của tự do. Khoa nghiên 
cứu về loại những định luật trước có tên là W4? lý học, còn 
khoa nghiên cứu về loại những định luật sau thi gọi là Đạo 
đức học. Vật lỷ học còn có tên là Học thuyết vẻ thiên nhiên 
và Đạo đức học cũng cỏn gọi là Học thuyết về luân 


192 TRẦN THÁI ĐĨNH 


thường”+¿). Cũng trong ý đó, Kant nói đến hai khoa siêu 
hình học: khoa siêu hình học vẻ thiên nhiên (métaphysique 
de la nature) và khoa siêu hình học về luân thường 
(nẻtaphysique đes moewrs ?®, Và ông coi đây là một điểm 
quan trọng, cần phải ý thức rõ ràng mới tránh được những 
ngộ nhận đáng tiếc. Bởi vậy trong cuốn Phê binh thứ ba, 
tức Phê bình khả năng phản đoản, ông lại nhắc lại sự phần 
chia này nơi trang đầu bài Tựa: siêu hình học chia làm hai, 
siêu hình học lý thuyết tức triết học về thiên nhiên, và siêu 
hình học về thực hành tức triết học vẻ đạo đức ®), 


Cũng là triết học, nhưng khi nghiên cứu về những đối 
tượng vật thể trong thiên nhiên, thì chúng ta gặp những 
định luật tất định của lãnh vực thực nghiệm, còn khi ta 
nghiên cứu về sinh hoạt tự do của con người, chúng ta lại 
gặp những định luật mà Kant gọi là những định luật của tự 
do. Vì sự khác biệt căn bản này, đường lối của ta trong 
việc đặt nên tảng cho khoa siêu hỉnh học đạo đức sẽ khác 
hẳn với con đường mà chúng ta gặp nơi các khoa học thực 
nghiệm. Hai phương pháp khác nhau đến chỗ gần như 
nghịch nhau. Trong số những điểm dị đồng quan trọng, 
Kant nhắc đến ba điểm này: a) Khoa siêu hình học về thiên 
nhiên nghiên cứu về giá trị và giới hạn của ri thức khoa 
học, cho nền chỉ các triết gia và các nhà khoa học mới có 
thẩm quyển phản quyết, trái lại, trong lãnh vực sinh hoạt 
luận lý, chính lương trì của hết mọi người là vị quan án 


(1) _ Fondements, bản dịch Lachelier, Hachettte 181 1, tr.1-2 
(2) Sd,tr.3 
(3) CrHfiqua de la faculié de juger, bản dịch A. Philonenko, Vrìn 1965, tr.21 


TRIẾT HỌC KANT 193 


đây đủ thẩm quyển, cho nên trong vấn để này, người dân 
quê không thấy cần phải học thêm điều gì nơi các triết 
gia— b) Khoa siêu hình học về thiên nhiên luận về những 
khoa học đã thành tựu mỹ mãn, như Toán học, Vật tý học 
v.v., trái lại khoa siêu hình học vẻ đạo đức thì để cập đến 
những hành vi đạo đức mà con người phải thực hiện trong 
sinh hoạt của mình, nhưng đó chí là những lý tưởng mà 
thực ra chưa chắc đã có ai thực thi được một cách đúng 
mực. Nói gọn hơn: triết học lý thuyết bàn về những sự kiện 
những gì vẫn thường xảy ra một cách thường xuyên trong 
vũ trụ, còn triết học đạo đức lại nghiên cứu vẻ những gì ta 
phải làm (tức chưa có trong thiên nhiên) và ta chắc chắn 
nhận rằng đó là nghĩa vụ ta phải làm. Sự phân biệt thực là 
rõ rệt. — ©) Sau hết, và đây là điểm then chốt, lãnh vực 
nghiên cứu của lý trí thuản túy là thế giới khả giác, trong 
khi lãnh vực nghiên cứu của lý trí thực hành là thế giới 
khả niệm, tức thế giới của sinh hoạt tỉnh thần, của sinh 
hoạt nhân linh. 

Vậy mục đích của Kant khi viết hai cuốn “Những nên 
táng" và “Phê bình lý trí thực hành " là “nghiên cửu về lý 
trí xét như ý chí ta có thể tự quyết một cách hoàn toàn do 
những nguyên tắc tiên thiên, không dựa vào một duyên cớ 
thường nghiệm nào hết: người ta có thể gọi là ý chí thuần 
táy” (, Để đạt mục tiêu này, Kant sẽ lần lượt nghiên cứu 
về nguồn gốc của ý thức đạo đức, - sau đó ông phê bình 
tất cả những học thuyết đạo đức dựa trên các nguyên tắc 
thường nghiệm, - và sau cùng ông đưa ra chủ trương của 


(1) Fondements, tr.6 


194 


ông: xây dựng khoa siêu hình học đạo đức trên nên tắng 
của lý trí. 


L.— Ý thức đạo đức của mọi người 


Kant bắt đầu chương I cuốn “Những nên tảng” bằng 
câu: “Trong số tất cả những sự được ta quan niệm là tốt 
lành ở trần gian này, và nói ngay ở ngoài trần gian này, 
không một sự gì được ta coi là tốt hoàn toàn, ngoại trừ 
thiện chỉ (bonne volonté)” ?. Chú giải chỗ quan trọng này, 
Victor Delbos viết: “Câu này được coi là một trong những 
công thức đặc sắc Kant dùng để trình bày quan niệm của 
ông vẻ đạo đức, Ông không công nhận là đạo đức tất cả 
những gì không trực tiếp và hoàn toàn do chủ thể: chủ thể 
chí làm chủ được tôn chỉ hành động của ý chí; như vậy, 
nói chặt nghĩa, chí có sự lành nơi thiện chí ta thôi. Quan 
niệm đạo đức này của Kant chắc chắn phát xuất từ những 
tâm tỉnh Kitô giáo của ông, vì đạo này đòi hỏi trước hết 
phải có lòng /hành cũng gọi là hiện ý, và coi sinh hoạt 
đạo đức là một cái gì có bản chất trong tâm hồn” 2, Như 
vậy đối với Kant tất cả những cái ta gọi là tốt đều có thể 
trở thành xấu, chẳng hạn hiển hậu có thể trở thành dung 
túng, và điểm tĩnh có thể trở thành lạnh lùng nơi những 
người tàn ác ®), Còn nói gì của cải và tài ba, tiền tài có thể 
làm ảm muội lương tâm, thay đen đổi trắng và tài ba có thể 


(1) Sơ.t.11 

(2) V.DELBOS, trong cúốn Foademenis de la métaqhysique des moeur do ông dịch 
về Chủ giỗi, Oetagrave 194, trB7 

(3) Fondermewf. tr 12 


TRIẾT HỌC KANT 195 


được sử dụng vào những mưu đồ ác ôn. Vậy duy thiện chí 
được coi là tốt luôn và tốt một cách tuyệt đối. 


Sao Kant dám quyết rằng thiện chí có bản chất ứố ruyệt 
đối? Thưa vì nó tốt không do những đối tượng ta nhắm khi 
hành động, nhưng chỉ tốt vì hành vi của ta được coi là tốt 
và hợp lý. Đây là một sự tốt của hình thức. Bao lâu ta còn 
hành động vì những mục tiêu thường nghiệm, nghĩa là hành 
động để được lợi ích này, ưu đãi kia, thì hành động của ta 
chưa chắc đã hợp lý và do lòng thành ; còn khi ta chỉ nhìn 
vào hành vi của mình hay hành vi của người khác một cách 
tuyệt đối, xem hành vi đó có chính đảng không, thì khi đỏ 
ta mới chắc mình hành động theo lý trí. Bởi vậy Kant viết: 
“Thiện chí không được coi là thiện vì những gì nó thể hiện, 
cũng không phải vì nó giúp ta dễ đàng đạt được mục tiêu 
ta theo đuổi, nhưng nó được coi là thiện vì hành động ước 
muốn (par le vouloir même) của ta, nghĩa là nó tốt tự nó: 
bởi thế, xét theo bản chất của nó, nó phải được coi là quý 
giá vô cùng, hơn cả những gì ta có thể nhờ nó mà thực 
hiện hòng thỏa mãn một xu hướng, hoặc thỏa mãn tất cả 
các xu hướng đổi nữa” 0), 


Nhân câu trên đây của Kant, Gs Alquié nhấn mạnh vào 
sự khác biệt giữa nền đạo đức của Kant và quan niệm đạo 
đức của triết Hy lạp: triết Hy Lạp đặt sự thiện ở ngoài lý trí 
như một đối tượng, chính sự thiện lôi kéo tầm hồn ta, cho 
nên sự thiện là một đối tượng; trái lại Kant đặt sự thiện vào 
trong tâm hồn con người vì sự thiện chỉ là tên gọi của /hành 


(1) Fondements, tr.12 - 13 


196 TRẦN THÁI ĐÌNH 


tâm và thiện ý. Trong ý này, ta sẽ thấy ông nói con người 
tốt không phải là người hành động /heoø bổn phận (agìr 
conformémert an devoir) nhưng là người hành động vì bổn 
phận (agir par devoir): hành động theo bổn phận là hành 
động theo những tôn chỉ do người khác đặt cho ta, hoặc ta 
để ý đến công luận khi hành động, còn như hành động vì 
bổn phận là hành động vì chính ta ý thức rằng đó là việc 
phải làm và có làm thì mới yên lương tâm. Kant nhấn mạnh 
về sự tốt lành của thiện chí và về tính chất khả nghi của 
những đối tượng tốt, vì thực sự người ta thường lạm dụng 
tất cả những gì tốt lành và thản thánh nhất: sự tốt lành của 
đối tượng không bảo đảm sự tốt lành của hành vi, và ác 
quỷ vẫn có thể đội lốt thiên thản. 


Thiện chỉ là thước đo hành vi đạo đức của ta. Thiện chí 
là sự tốt lành không suy suyển của hành vi con người. Và 
thiện chí là cái mà bất cứ ai cũng nhận thức được một cách 
tiên thiên và tuyệt đối chắc chắn: khác với trí thức khoa 
học là cái con người phải học tập lâu năm và thường đòi 
những khả năng đặc biệt, ý rhức đạo đức là cải được im 
sẵn trong đáy lòng mọi người. Đứng trước một việc xây ra 
trong xóm làng hay trong khu phố, hết mọi người đều đàm 
luận và phê phán: trong tất cả các lời phê phán đó, ta dễ 
nhận thấy mọi người cho rằng đương sự hành động như 
thế là phải (hay trái), vì đáng lý ra phải làm như thế nọ thế 
kia. Bản chất của những phán đoán đạo đức là thế: “nó 
không liên can đến những gì có đây rồi, nhưng liên can 
đến cái phải làm” 0®, Và Kant gọi những phán đoán đạo 


ñ) NQUE,Sá,trAS 


TRIẾT HỌC KANT 197 


đức như thế là “những mệnh đề tổng hợp tiên thiên trong 
lãnh vực sinh hoạt tự do ”. Như vậy, mục đích của ông nơi 
hai cuốn Phê bình một và hai được coi là song song: cả hai 
cuốn củng quyết có những mệnh đẻ tổng hợp tiên thiên 
trong lãnh vực của chúng. 

Thiện chí là một chân lỳ hiển nhiên và tiên thiên. Hiển 
nhiên vì phán đoán về tính chất thiện ác của hành vi là 
loại phán đoán trực tiếp rõ ràng, không cần chứng mình và 
biện luận. Mà có biện luận thì cũng chỉ là thuyết phục người 
khác để họ nhận ra thành tâm thiện ý của ta mà thôi, còn 
chính ta thì không bao giờ hoài nghi. Thiện chí còn có tính 
chất tiên thiên vì không do thực tập mà có, trái lại chính 
những phán đoán đạo đức hướng dẫn sự nhận định hàng 
ngày của ta: nhân đó, Kant thường nhắc đi nhắc lại rằng 
một khi ai cỏ óc phán đoán sai lắm thì chúng ta uống công 
sửa chữa cho họ; người đó sẽ cứ nhận định sai lắm trong 
những trường hợp mới ở đời. Ốc phán đoán là cái không 
thể học tập, nhưng do tiên thiên. ` 

- Để nói lên tính chất hiến nhiên và tiên thiên của óc 
phán đoán đạo đức, Kant đã viết những lời rất mực cương 
quyết. Nơi cuối cuốn Phê bình lý trí thuần Húy, ông đã chủ 
trương: “Về những điều liên can đến hết mọi người, chúng 
ta không thể tố cáo Tạo Hóa đã phân phát các ân huệ không 
đồng đều› bởi đó, trong việc nhận định những cứu cánh 
thiết yếu của bản tính con người, những triết thuyết cao 
nhất cũng không dẫn ta đi xa hơn lương tri mà thiên nhiên 
phú bẩm cho mọi người” ®. Nơi cuốn “Những nên táng” 


(1) Raison pure, tr. 557 


198 TRẦN THÁI ĐỈNH 


ông còn quả quyết mạnh hơn, sau khi đã chứng minh rằng 
trí thức khoa học không giúp øì con người trong việc nhận 
xét sự thiện ác của hành vi, vì trong việc này một người vô 
học có lương tri có thể phán đoán ngay thẳng và đúng hơn 
một triết gia có óc phán đoán sai lạc: “Sự nghiên cứu những 
ý trưởng đạo đức của /2m trí bình dân (raison vulgaire) dẫn 
ta tới nguyên lý của những ý tưởng đó: tâm trí bình dân 
không quan niệm nguyên lý này cách tổng quát và trừu 
tượng, nhưng luôn đặt nguyên lý này trước mắt và coi đó 
là thước đo những phán đoán của mình. Rất dễ chứng minh 
rằng hễ có kim chỉ nam trong tay, con người sẽ biết phân 
biệt đích đáng cái gì là thiện và cái gì là ác, cái gì hợp và 
cải gì trái với bổn phận. Muốn thế, khóng cản dạy thêm 
điểu gì cho người bình dán, nhưng chỉ cần theo phương 
pháp Socrate giúp họ chú vào nguyên tắc của chính họ. 
Như vậy ta sẽ thấy người đó không cần đến khoa học và 
cũng không cần đến triết học để biết họ phải làm gì hòng trở 
nên người lương thiện, và trở nên khôn ngoan đạo đức”0), 


Cải Kant gọi là tâm trí bình dân vẻ đạo đức cũng chính 
là cái ta gọi là lương tri, là Ý thức đạo đức tự nhiên của 
mọi người. Ý thức này vừa chắc chắc, vừa hiển nhiên, vừa 
tiên thiền, nghĩa là do Tạo Hóa phú bẩm cho mọi người, 
chứ không do học tập. Lương tri con người giúp con người 
phán đoán chắc chắn và đích đáng mỗi khi tâm trí không 
bị lu mờ vì những dục vọng là tư lợi: bởi vậy ta thường 
sảng suốt khi phê phán hành vi những người ta không quen 
biết, và thường thiếu minh chính khi nhận định công việc 


(†)} Fondemente, tr.27 


TRIẾT HỌC KANT 199 


của ta hoặc những người thân thuộc cũng như của những 
người thù địch. Vì lương tri là điều không cần học, và nếu 
thiếu thi học cũng không được cho nên Kant gọi đó là 
tâm trí đạo đức binh dân. Tuy nhiên, như Alquié lưu ý ta 
về điểm này, ý thức bình dân chỉ là khuôn thước đúng 
như khi nó được lọc sạch những øì là vụ lợi và tình cảm: 
“Nhà đạo đức học không phải thêm gì vào ý thức bình đân 
hết. Óc phán đoán đạo đức đã có sẵn trong tâm trí rồi. 
Nhà đạo đức học chỉ cần gạn lọc lấy yếu tố đạo đức cho 
hoàn toàn trong sạch, trong sạch đặc biệt, rồi phân tích 
để nhìn ra những điều kiện tiên thiên của nỏ. Có thế, và 
chỉ có thế, đạo đức học mới được coi là xây dựng trên lý 
trí thuần túy” 0), 


Như vậy ý thức đạo đức phải hoàn toàn dựa trên lý trí, 
không được dựa trên tình cảm và những dự tính thường 
nghiệm bị pha phôi dục vọng và tư lợi. Nhưng làm sao có 
thể chỉ dựa trên lý trí như vậy ? Đề trả lời, Kant đã không 
đưa ra những lý luận, nhưng đưa ra sự kiện mà ông gọi là 
“sự kiện của lý trí” (fait de raison), tức sự kiện ai cũng 
nghiệm thấy cái luật đạo đức kia in sâu trong lòng mình và 
cái luật này không cần ai đạy cho con người hết Ông bàn 
tỉ mỉ như sau: thử so sánh một mệnh đê hình học với một 
mệnh đạo đức, ta thấy ngay tính chất vừa thực hành vừa 
tuyệt đối của mệnh đề đạo đức. Chẳng hạn khoa hình học 
bảo: trên đường kính của hình tròn 0, nếu ta vẽ hai hình 
tam giác nội tiếp ANB và AMD, chúng ta sẽ có một hình 


(1) ALQUIÉ, §d, tr.15 


200 TRĂN THÁI ĐỈNH 


vuông nội tiếp AMBN. Như vậy hình vuông này chỉ có 
tính chất giá thiết, nếu làm thì có như vậy. Trái lại tính 
chất thực hành của những mệnh đạo đức thì luôn có nh 
cách tuyệt đối, vô điều kiện: cho nên trong mỗi hoàn cảnh, 
ý thức đạo đức truyền ta phải hành động thế này thế kia, 
và lệnh truyển này không có tính cách giả dịch (như kiểu: 
nếu anh làm thì sẽ được ích lợi này ích lợi kia), nhưng có 
tính cách tuyệt đối, nghĩa là nhất định phải làm ; đầu phải 
đan khổ và thiệt hại cũng phải làm. Kant gọi đó là “sự kiện 
của lý trí”. Và ông tiếp: “Lý trí thực hành trực tiếp ra lệnh 
cho ta. Ý chí được quan niệm như độc lập đối với những 
điều kiện thường nghiệm, do đấy nó được gọi là ý chí thuần 
tủy, hoàn toàn được quyết định theo hình (hức của luật 
đạo đức: nguyên tắc quyết định được coi là điểu kiện tối 
cao của tất cả các tôn chỉ này. Đây là một điều kỳ diệu, ta 
không thấy một trường hợp nào khác tương tự như thể trong 
lanh vực tri thức thực hành. Đây ta quan niệm có thể có 
một quy chế phổ quát, mà nói quan niệm tức nói một cái gì 
giả thiết thôi, thế nhưng quy luật kia lại đòi ta tuân theo 
một cách tuyệt đối, không cho ta được dựa vào kinh nghiệm 
hoặc dựa vào ý chí bên ngoài nào hết. Hơn nữa đây không 
phải là một lời truyền như kiểu hễ làm là được một hậu 
quả mong muốn đâu, nhưng đây là thứ quy luật quyết định 
cho ý chí ta một cách tiên thiên, duy bằng hình thức của 
các tôn chỉ tôi. Người ta gọi ý thức về quy luật nền tảng 
này là sự kiện của lý trí, bởi vì không thể dùng những lập 
luận để rút nó ra từ những đữ kiện trước kia của lý trí, thí 
dụ rút ra tùu ý thức ta có về tự do, nhưng nó bắt ta công 


TRIẾT HỌC KANT 201 


nhận nó như một mệnh đề tổng hợp tiên thiên, tức thứ mệnh 
đẻ không dựa trên một trực giác nào hết, dầu là trực giác 
thuần túy hay trực giác quan” 0), 

Nên tỉm hiểu chắc chắn về cái Kant gọi là “sự kiện của 
lý trí” để đề theo những trình bày của ông sau. Trong đoạn 
văn trích dẫn, có hai điểm được các học giả lưu ý: trước là 
“lý trí thực hành trực tiếp ra luật cho ta nơi lãnh vực đạo 
đức”, và “sự ra luật ở đây có tính chất một phán đoán hoàn 
toàn dựa trên hình thức của quy luật, chứ không dựa trên 
một kinh nghiệm hoặc một ý chí bên ngoài nào hết”. Nơi 
điểm thử nhất, Kant nhấn mạnh vào tính chất duy lý của 
hành vi đạo đức: tri thức khoa học luôn đòi khía cạnh thực 
nghiệm, cho nên Kant đã hết sức chống lại tri thức khoa 
học khi trị thức này muốn bỏ lãnh vực thực nghiệm để leo 
lên lãnh vực siêu việt của lý trí thuần túy, còn đây nơi lãnh 
vực siêu hình, tức lành vực sinh hoạt đạo đức, thì ông lại 
nghiêm nghị chê trách những tham gia của thực nghiệm. 
Tại sao? Tại vi hễ con người để cho cảm giác và cảm tính 
giúng tay vào những quyết định của hành vi đạo đức, thì 
liêu mình hành vi đó sẽ bị lái sang những nẻo sai lệch do 
sự sui siểm của tự ái và tư lợi. Bởi vậy trong lãnh vực đạo 
đức, không những lý trí một mình qui đình mọi hành ví của 
ta, mà còn phải quy định ực ziếp, không được nhận sự 
tham gia của cảm giác và thực nghiệm. Nhân đó Kant nói: 
“lý trí phải quyết định theo ñình hức của quy luật”. Quyết 
định theo hình thức của quy là quyết định một cách tuyệt 


(1)  Raison pratique, tr. 31 


202 TRẦN THÁI ĐỈNH 


đổi, bất xét trong hoàn cảnh nào, bất luận chủ thể hành 
động là ai, là người thân hay là thù địch. - Điểm thứ hai 
cần ghi nhớ trong “sự kiện của lý trỉ” là lương tâm, tức ý 
thức đạo đức ghi sâu trong lòng mọi người một cách tiên 
thiên. Tiên thiên đây không hoàn toàn có nghĩa là bẩm sinh, 
vì Kant không chủ trương một thứ bẩn sinh nào hết. Tiên 
thiên của Kant có nghĩa là: đã là người thì ai cũng có khá 
năng nhận định về luận lý một cách đúng, nếu là phán 
đoán theo lý trí và không theo sự xúi giục của tâm tỉnh. Và 
bây giờ chúng ta mới thấy ý nghĩa sâu xa câu nói của Kant 
trên kía, “ở trần gian này, và cả ở ngoài trần gian, không gì 
đáng gọi là thiện thực sự, trừ thiện chí”. Như vậy, với “sự 
kiện của lý trí” tức kinh nghiệm ta có về quy luật tuyệt đối 
của ý thức đạo đức trong lòng mỗi người, chứng fa có một 
kinh nghiệm về tuyệt đối rồi đó, tức kinh nghiệm về những 
gì không bị điều kiện bởi những hoàn cảnh. Chú giải về sự 
.. èn lý trí, Alquié viết một câu ý vị: “Như tôi đã nhấc nhiễu 
lần, từ ngữ “sự kiện lý trí ” không ám chỉ một sự kiện thường 
nghiệm nào hết, nhưng diễn tả sự hiện diện thực sự của 
quy luật đạo đức ở trong ta”0), 


H~ Kant phê bình những học thuyết đạo đức xây trên 
thường nghiệm 

Công việc phê bình này Kant đã thể hiện cả nơi cuốn 

Những nên táng khoa siêu hình học về luân thường và nơi 


cuốn Phê bình lý trí thực hành. Mục đích của ông là làm 


(1) ALQUIÉ, Sd, tr. 88 - 89 


TRIẾT HỌC KANT 203 


sáng tỏ lập trường đạo đức thuần túy của ông, một nền đạo 
đức xây dựng hoàn toàn trên lý trí như ta vừa thấy ông 
xướng xuất trên đây. 


Kant lên án những học thuyết đạo đức thường nghiệm 
như sau: “Nếu ngó vào những khảo luận về đạo đức được 
viết ra theo thị hiếu của quần chúng, ta sẽ thấy khi thì người 
ta nói đến cứu cánh riêng biệt của bản tính con người, khi 
lại bàn đến quan niệm bản tính lý trí nói chung, rồi họ để 
cập đến đủ thứ, nào là sự trọn hảo, nào là hạnh phúc, rồi 
tâm tình đạo đức, sự kính sợ Thượng Đế, một tí cái này 
một tí cái kía, thực là một sự pha trộn kỳ khôi” ®. Nếu con 
người là con vật duy nhất có lý trí, thì sinh hoạt đạo đức, 
tức sinh hoạt đặc biệt của con người, phải được xác định 
hoàn toản do lý trí, không được dựa dẫm vào những cái 
gọi là thường nghiệm. Mà những nguyên tắc thưởng nghiệm 
đây là gì? Là tự ái, là tỉnh cảm và tư lợi, Kant phân biệt hai 
loại nguyên tắc có thể ảnh hưởng đến sự quyết định của ý 
chí: loại thử nhất nằm trong cảm giác tính của ta, và loại 
thứ hai là lý trí ta. Cu giác có tính chất chủ quan, riêng 
tư, vị kỷ, còn lý trí thì ngay thẳng và minh chính. “Cảm 
tình riêng tư, thích hay không thích của từng người, thường 
chỉ cho mỗi người người biết đầu là hạnh phúc của mình, 
nhưng ngay nơi cùng một người, những tỉnh cảm nào cũng 
thay đổi theo hoàn cảnh và nhu cầu: bởi vậy một quy luật 
mà chủ quan cho là nhất thiết, thì khách quan mà xét lại 
không nhất thiết, hơn nữa luật đó còn đối thay tùy theo 


(1) Fondements, tr.36 


mỗi người ... Như vậy, những quy luật xây dựng trên những 
nguyên tắc đó không thể được là quy luật phổ thông” ®), 
Vậy chỉ mình lý trị thuần túy thục hành, tức lý trí đạo đức, 
mới là nên tảng đích thực của quy luật đạo đức ; nói cách 
khác, chỉ ý chỉ thuần túy, ý chí quyết định hoàn toàn đo 
hình thức của lương tri tuyệt đối, mới thực sự hướng dẫn ta 
tới những quyết đoán đạo đức ngay thẳng. 


Sự phê bình của Kant đối với những học thuyết xây 
đạo đức trên những nền tảng thường nghiệm được trình 
bày một cách rất mạch lạc: trước hết ông bàn vẻ vai trò 
của cảm giác và của lý trí trong sự phản đoán của con người, 
- sau đó ông đưa ra trường hợp Epicure, một triết gia lấy 
hạnh phúc làm nền tảng cho đạo đức, - sau cùng ông vạch 
trần những pha trộn ám muội giữa tỉnh cảm và lý trí, và 
ông coi đó là một hiểm họa cho nền đạo đức. 


A.- Bàn về vai trò riêng biệt của hai khả năng, cảm 
giác và lý trí, Kant viết: “Nếu tạo thành những hữu thể có 
lý trí và có ý chí, Tạo Hóa không có mục đích nào khác 
ngoài sự an toàn và hạnh phúc của những hữu thể này, thì 
phải nói rằng Tạo Hóa đã tỉnh toán sai khi trao cho lý trí 
con người đảm nhận những mục tiều kia. Thực vậy, để 
hướng dẫn hành động con người trong việc thực hiện an 
toàn và hạnh phúc, nhất định bản năng sẽ cổ vấn cho con 
người một cách đích đáng hơn và mục tiêu sẽ đạt được 
cách chắc chắn hơn là khi con người theo sự hướng dẫn 
của lý trí? 2, Hạnh phúc thuộc lãnh vực tình cảm và cảm 


(1)  Raison pratique, tr.25 
(2) Fondements, tr.14 


TRIẾT HỌC KANT 205 


giác, chơ nên giả thử mục đích của con người là hạnh phúc, 
chắc Tạo Hóa không ban thêm lý trí cho con người làm chí 
thêm rắc rối mà lại không được việc, bởi vì bản năng có 
khả năng tìm hạnh phúc một cách chắc chắn và giản dị 
hơn. Thế nhưng Tạo Hóa lại ban thêm Jý trí cho con người, 
đồng thời trao quyên tối thượng cho lý trí trong việc quyết 
định về hành vi con người. Con người là con vật duy nhất 
có ly trí, linh hơn vạn vật, 


Nếu không là hạnh phúc, thì mực đích cuộc đời là gì? 
Kant trả lời: “Nếu lý trí không thể hướng dẫn ý chỉ một 
cách chắc chắn trong việc tìm kiếm những đối tượng khả 
đĩ thỏa mãn những nhu cầu của ta, - và nếu bản năng tự 
nhiên cỏ khả năng hướng dẫn ta một cách chắc chắn trong 
việc đạt tới chủ đích kia, thì chúng ta phải công nhận rằng 
dụng đích (destinaton) đích thực cúa lý trí là tạo nên một 
ÿ chỉ tự nó có bản chất tốt lành, chử không tốt để làm 
phương tiện thực hiện những mục tiêu khác” ®, Nói lý trí 
phải tạo nên một ý chí tự nó tốt lành có nghĩa là lý trí phải 
làm nên thiện chí, phải giúp ý chí biết đâu là thiện đâu là 
ác một cách tuyệt đối, bất luận hành vi của ta sẽ sinh hạnh 
phúc hay đau khổ cho ta. Nhân đó, Kant phân biệt thế nào 
là hành động theo bổn phận (confommément au devoir) và 
thế nào là hành động vì bổn phận (par devoir): người tốt là 
người hành động vì bổn phận, bởi vì ý thức rõ ràng vẻ 
điều mình phải fàm, chứ mình không làm vì theo ý người 
khác, hoặc làm vi sợ dư luận. Kant đưa ra mấy tỉ dụ: chủ 


(1) Fondements, tr 15-16 


206 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tiệm buôn không ăn lãi quá đảng, thì được coi là lương 
thiện, nhưng sự lương thiện này có thể do óc trục lợi, chứ 
không do yếu tố luận lý nào hết. Tỉ dụ thứ hai: mỗi người 
có bổn phận bảo toàn tính mạng mình. Khi mọi sự an vui, 
thì bổn phận này có vẻ là ¿eo bổn phận; nhưng khi nghịch 
cảnh và đau khổ tràn ngập cuộc đởi và ta muốn tự tử, nhưng 
đồng thời lại ý thức rằng mình có bổn phận bảo toàn sự 
sống: khi đó nếu bỏ ý tưởng tử tự để bảo toàn sinh mạng, 
thì được coi là hành động vì bốn phận. Một tỉ dụ nữa: người 
ta làm việc từ thiện giúp đồng bào, nhiều: khi vì tử tâm, 
nhưng cũng có khi vì thích được tiếng, hoặc chỉ vì tha nhân 
coi bộ đáng thương. Những trường hợp như thế, chưa chắc 
hành động của ta đã là hành vi đạo đức đích thực. Còn như 
khi chính lòng ta đang buồn bực chán nắn, ta lại thấy đương 
sự không đáng thương về tình cảm, nhưng ta thành tâm ra 
tay giúp đỡ người đó chỉ vì thấy có bổn phận giúp đồng 
bào. Hành vi này đáng gọi là đạo đức, vì là hành vi “vì 
bốn phận” ®, 


Hành động nguyên vì bổn phận là hành động theo lý 
trí. Và đó là hành động đạo đức thực sự, Tất cả nguy hiểm 
trong lãnh vực đạo đức đều do phía cảm giác và thường 
nghiệm. Như vậy lập trường của Kant rất rõ rệt: lý trí, và 
chỉ mình lý trí là khả năng phán đoán đạo đức, và trong 
việc phán đoán này lý trí phải tuyệt đối gạt bỏ mọi tình 
cảm và thực nghiệm, nghĩa là không được nhìn vào các 
đối tượng của hành động, nhưng chỉ nhìn hình thức thuần 
túy của hành động thôi. 


(1) CoiFondemente, tr. 17? — 19 


TRIẾT HỌC KANT 207 


B.— Kant thường nói đến hai khả năng ước muốn, tức 
hai hình thức của lý trí nơi con người ta: một là khả năng 
hạ đẳng của ý chí dựa vào những tình cảm và cảm giác để 
quyết định, hai là khả năng thượng đẳng của ÿ chí dựa 
vào những phán đoán của lý trí để quyết định. Kant viết 
“Tất cả các quy tắc thực hành chẩ¡ ¿h đều đặt nguyên tắc 
quyết định của ý chí nơi khả năng ước muốn hạ đẳng, và 
nếu không có một quy luật hoản toàn hình thức của ý chỉ 
để đủ sức quyết định ý chí, thì ta không thể công nhận có 
khả năng ước muốn thượng đẳng” ®, Để chứng mình phản 
trên của câu dưới đây, ông đưa ra nhận định: nhiều triết 
gia được coi là sâu sắc mà cũng không biết phân biệt thế 
nào là khả năng hạ đẳng và thể nào là khả năng thượng 
đẳng của ý chí. Họ cho rằng hành động theo cảm giác là 
hạ đẳng và hành động theo trí năng là thượng đẳng. Nhưng, 
đối với Kant, tất cả các quy tắc thực hành nhắm những đối 
tượng cụ thể đều bị ông liệt vào loại “những nguyên tắc 
thực hành chất thể” (règlcs pratiques matérielles), và bị 
xếp vào loại hạ đẳng, dâu chúng bđ/ nguồn nơi cảm giác 
hay bắt nguồn nơi trí năng (vì trí năng là khả năng tiếp 
nhận những đối tượng thực nghiệm). Chỉ khi những quy 
tắc hành động của ta bắt nguồn nơi lý trí, ta mới có thể 
quyết chắc rằng chúng ngay chính và thuộc loại thượng 
đẳng của ý chí. Giáo sư Deleuze đã khéo tóm tắt ý tưởng 
của Kant trong một câu: “Khả năng ước muốn có thể có 
một hình thức thượng đẳng: đó là khi nó không bị chí phối 
bởi những cảm nghĩ về đối đượng (dẫu là đối tượng cảm 


(1) Raison pratique, tr.21 


208 


xúc hay đổi tượng tỉnh thân), nghĩa là khi ý chí không bị 
chi phối bởi một tình cảm khoái hay khổ liên can đến ý 
nghĩ vẻ các đối tượng đó: ý chí chỉ là thượng đẳng khi bị 
chỉ phối bởi nguyên hình thức của quy luật thôi. Hình thức 
thuần túy này là hình thức của quy luật phổ thông. Quy 
luật đạo đức truyền ta phải quan niệm tôn chỉ hành động 
của ta như zguyên tắc của một pháp chế phổ thông” 0), 


Tóm lại khi các phán đoản về hành vi mà có nhắm một 
đối tượng cụ thể, dầu là đối tượng vật chất hay đối tượng 
tinh thần, thì đều đáng nghi ngờ là không ngay chính. 
Trường hợp điển hình là thuyết Epicure, một học thuyết 
đạo đức lấy hạnh phúc làm tiêu chuẩn hành động. Hạnh 
phúc do Epicure chủ trương không phải là vui thú nhục 
đục như nhiều người tưởng lắm, nhưng là sự an vui thư 
thái. Dâu vậy thuyết Epicure cũng phản đạo đức, vì “nếu 
công nhận với Epicure rằng nhân đức thuyết phục được ta 
cũng là vì hạnh phúc mà nhân đức hứa cho ta, thì ta sẽ 
không có quyền chê trách ông đã coi sự vui thích kia như 
cùng bản tính với những thỏa thích thô tục nhất của giác 
quan. Theo sự ta có thể hiểu biết về ông, thì ông đã tìm ra 
nguồn gốc những biếu tượng về hạnh phúc nơi khđ năng 
thượng tâng của trí thức ; tuy nhiền điều này không tránh 
cho ông và không thế tránh cho ông nghĩ rằng những vui 
thú do các biểu tượng kia (mặc dầu những biểu tượng đó 
có vẻ tính thần) gây nên, cũng không khác gì các loại thủ 
vưi khác: nhờ những thú vui đó mà những biểu tượng kia 
đã thuyết phục được ý chí? 2, Như vậy, tất cả mọi thú vui, 
(1) G_ DELEUZE, La philosophie critique de Kant, tr.38 
(2) Raison pure, tr.23 


TRIẾT HỌC KANT 209 


dầu là /ö vui tính thần của Epicure, đều chung nhau một 
nguồn gốc là cảm giác. Sở dĩ thế vi mặc dầu nấp sau những 
hình thức cảm nghĩ và những biểu tượng có vẻ tinh thần đi 
nữa, nhưng vì những biểu tượng này có nhắm một đối tượng 
thường nghiệm, mà đối tượng như thế nhất thiết có àm 
hưởng trên sinh hoạt cảm xúc của ta, cho nên phải coi tất 
cả những phán đoán đạo đức bị chỉ phối bởi hạnh phúc 
như thế là hạ đẳng và thiếu ngay chính. 


Để kết thúc phần phê bình các học thuyết xây đạo đức 
trên tỉnh cảm và hạnh phúc, Kant viết: “Dầu người ta có 
dùng đến trí năng và lý trí đi nữa, hề đã lấy hạnh phúc làm 
nguyên tắc thì, đối với ý chí, nguyên tắc này nhất thiết chỉ 
gồm những quy tắc hành động bắt nguồn nơi khả năng 
ước muốn hạ đắng. Bởi vậy, một là phải nhận rằng không 
có khả năng ước muốn thượng đẳng, hai là phải công nhận 
rằng lý trí thuần túy tự nó có thể thực hành, nghĩa là nó 
không cân đến một tỉnh cảm nào hết, không cân một biểu 
tượng nào về thích hay không thích, bởi vì những biểu 
tượng này xét như chúng là chất thể thì sẽ luôn là điều 
kiện thường nghiệm của những quy tắc: vậy lý trí phải có 
thể chỉ lấy nguyên hình thức của quy luật thực hành để 
định đoạt cho ý chí” ®, 

C. - Trên đây Kant vừa quả quyết bản chất của khả 
năng ước muốn (hượng đẳng tức bản chất của ý chí đạo 
đức đích thực, là quyết định theo lý trí thôi, không được 
cho cẩm xúc và trí năng tham gia vào bằng bất cứ cách 


(1) Sdtr.23 


210 TRĂN THÁI ĐỈNH 


nào: khi ý chí tự quyết định theo lý trí như vậy, thì nó 
phán quyết theo “hình thức của quy tắc thực hành”, nghĩa 
là phán quyết một cách tuyệt đối, chứ không nhắm một 
hoàn cảnh cụ thể nào hết: như vậy nó nói lên bổn phận mà 
bất cứ ai, tôi hay người thù địch của tôi, đều phải thực 
hành để xứng là người đạo đức. Như thế ta hiểu tại sao 
Kant không những chê trách những phản đoán do cảm xúc 
và tình cảm, và ông còn lên án những phán đoán pha phôi, 
vừa do lý trí vừa do tình cảm. 

Nhớ lại vai trò của mỗi tài năng trong con người, bản 
năng có chức vụ lo vấn để sinh tồn cùng là thỏa mãn n rừng 
xu hướng căn bản của con người, còn lý trí thì lo đến sinh 
hoạt đạo đức của con người, Kant có lý để tổ cáo những 
phán đoán pha phôi mà ông không ngắn ngại gọi là những 
“luân thường lai” (moeurs bâtardes), còn nguy hiểm hơn 
cả những thứ luân lý mà ta biết rõ là xấu. Ông viết: “Y 
thức về bốn phận, tức ý thức đạo đức, khi không bị nhiễm 
bởi những sở thích thường nghiệm thì sẽ có một uy quyền 
vô cùng lớn lao đối với lương tâm con người khi con người 
biết nhìn vào lý trí: y quyển này vô càng lớn hơn những 
lý đo mà người ta có thể gặp trong lãnh vực kinh nghiệm. 
Đã ý thức được bản chất cao quý của ý thức đạo đức như 
vậy, tự nhiên chúng ta sẽ khinh bỉ những lý do thường 
nghiệm kia. Thay vào ý thức đạo đức đó, ta thử đưa ra một 
học thuyết luân lý có vẻ lai, pha trộn những duyên do của 
tỉnh cảm và của xu hướng với những ý tưởng của lý trí, tất 
lòng ta sẽ lưỡng lự giữa những lý do như thế vì lòng ta 
không thể quy chúng về một nguyên tắc được, rồi những 


TRIẾT HỌC KANT 211 


lý do như thế họa may mới đưa ta tới điều thiện, còn thường 
là đưa tới điều ác” 0), 


Tại sao Kant tỏ ra nghiêm khắc với những lý do lấy ra 
từ sinh hoạt thường nghiệm như thế ? Thưa vì những lý do 
này luôn đậm mùi ứ ái và / &ÿ. Điều này trở nền nguy 
hiểm đặc biệt khi người ta pha rộn những phán đoán thuần 
túy đạo đức của lý trí với những tình cảm của sinh hoạt 
thưởng nghiệm, bởi vì người ta sẽ dễ dàng tự lừa đối mình 
và che đậy những dự tính xấu xa đưới cái vó đạo đúc. Thà 
rằng tuyên bố thẳng thắn lấy hạnh phúc và khoái lạc làm 
tiêu chuẩn như Epicure. Kant cũng ngụ ý đưa ra một lý do 
nữa: nếu cùng lý trí, ta thêm vào đó những lý do lấy ra từ 
trong sinh hoạt, ta sẽ rất khó quy các lý do đó về cùng một 
nguyên tắc ; mà không quy vể một nguyên tắc duy nhất, 
thì không còn có quyết định tuyệt đối, và con người bị rơi 
vào tình trạng lưỡng lự, rỗi có thể đần đà bị lôi vào nẻo 
xấu. Muốn ngay chính, ta không được tự xét cho mình, 
đúng như danh ngôn người xưa: “Không ai được làm quan 
tòa xét việc mình” (Nemo judex im propria causa). Bởi vậy 
những phán đoán của ta chỉ thực sự và chắc chẩn ngay 
chính khi ta nhìn vào hinh thức của quy luật, một quy luật 
không nội dung cụ thể, áp dụng cho trường hợp của tôi và 
trường hợp của bất cứ ai, thân hay thù. 


Như chúng ta sẽ thấy sau này, Kant quan niệm lý trí 
thuần tủy thực hành là tước hiệu làm người của ta: chính 
lý trí đạo đức này đặt chúng ta lên trên toàn thể vạn vật 


(1) Fondementes, tr.38 


212 TRẦN THÁI ĐỈNH 


trong thiên nhiên cùng với định luật nhân quả tất định của 
chúng. Trong ý đó, ngay bây giờ ông đã viết: “Chúng ta 
phải kết luận rằng tất cả các quan niệm đạo đức đều thuần 
túy tiên thiên, bắt nguồn nơi lý trí, dâu là }ý #í bình dán 
hay lÿ trị của suy luận là thứ vươn lên cao hơn. Ta không 
được rút các quan niệm đỏ từ những tri thức thường nghiệm. 
Ta không được pha trộn những yếu tố thường nghiệm vào 
chúng vì sẽ làm giảm mất ảnh hưởng thuần túy và giá trị 
tuyệt đối của các hành vi. Bởi vậy, không giống như nơi 
lãnh vực của triết lý lý thuyết là lãnh vực cho phép và còn 
đòi hỏi các nguyên tắc phải tùy thuộc vào bẩn tính đặc 
biệt của con người, còn nơi đây thì các quy lực đạo đúc 
phải được coi là có giá trị cho bất cử hữu thể nào có lÿ trí, 
cho nên ta phải diễn địch các quy luật đạo đức này từ quan 
niệm phổ quát ta có về những hữu thể có lý trí nói chung”), 


II. - Lập trường đạo đức của Kant 


Trong khi theo dõi Kant trình bày những vai trò riêng 
biệt của bản năng và của lý trí, chúng ta đã có thể đoản 
ông muốn dẫn ta tới đâu. Nếu ông gạt bỏ sự hướng dẫn của 
cảm giác và chống lại sự tham gia của trí năng trong việc 
quyết định những hành vi đạo đức, thì chỉ còn một lối thoát 
duy nhất cho khoa đạo đức học là coi lý trí như nên tảng 
tuyệt đối và duy nhất. Tuy mới chỉ là những phác họa do 
ông đưa ra trong cuốn “Những nên tảng”, nhưng lập trường 
của ông thực đã rõ rệt và dứt khoát. 


(1) Fondements, tr. 38 - 38 


TRIẾT HỌC KANT 213 


Trước hết ông quả quyết lý /rí có thể tự nó và một mình 
nó thuyết phục ý chí, chủ không cần đến những yếu tố kích 
thích của kinh nghiệm. Sau đó ông trình bày về tính chất 
của quy chế đạo đức. 


Quan niệm nền tảng của Kant vẻ vấn để đạo đức, trước 
sau vẫn là: vạn vật trong vũ trụ thuộc loại những thực tại 
hiện tượng, chúng nhất thiết chịu quyền luật tất định về 
nhân quả; con người, xét như một động vật, cũng nằm trong 
lãnh vực hiện tượng này, nhưng con người còn là một hữu 
thể có jý trí, cho nên con người là một vật tự thân, nhân đó 
con người có một sinh hoạt tự do vượt ra ngoài lãnh vực 
hiện tượng. Ông viết: “Tất cả các sự vật trong thiên nhiên 
đều hành động theo những định luật. Chỉ mình hữu thể có 
lý trí là có khả năng hành động theo những biểu tượng nó 
có về những định luật, nghĩa là hành động theo những 
nguyên tắc: cho nên chỉ mình hữu thể này có tự do” ®. Sự 
khác nhau thực là một trời một vực: một bên hành động 
theo sự đúc đấy của các định luật trong thiên nhiên, một 
bên hành động ¿heo ÿ thức mình có về những định luật. 
Một bên hành động cách máy móc, nhất tẻ, tất định; một 
bên ý thức và suy tính vẻ những gì mình làm và đó là cái 
Kant gọi là “có ý thức về hành vi của mình” hoặc “có khả 
năng hành động theo những biểu tượng mình có vẻ những 
định luật (của thiên nhiên)”. Con người là loài duy nhất 
có suy tính, vì chỉ con người có biểu tượng về những định 
luật trong thiên nhiên. Chỉ con người biết hễ mình đặt căn 
cớ này, nhất định mình sẽ thấy xuất hiện hậu quả kia. Loài 


(1) fondements, tr.40 


214 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


vật và trẻ nhỏ không có khả năng dự tính và suy nghĩ như 
thế, Bởi vậy hành động của con người luôn mang tính chất 
một sảng tác, một cái gì do dự tính của con người. Và cũng 
vì thể hành vi của ta là một hành vi tự do và đây đủ trách 
nhiệm. Đó là hành vi đạo đức. 


Làm sao con người có thể quyết định về hành động 
của mỉnh một cách tuyệt đối, không cần đến sự thúc đẩy 
của những năng lực trong thiên nhiên ? Vì con người có 
khả năng dự tính, dự phòng thấy trước khi những hiện tượng 
chưa xảy ra. Đó là khả năng biểu tượng được Kant nhắc tới 
trên đây. Nhưng khi con người đã ý thức về bổn phận phải 
làm, thì những phản quyết của ý thức đạo đức liền trở thành 
những “mệnh lệnh tuyệt đối”. Biểu tượng ta có về những 
nguyên tắc khách quan cưỡng bách ý chí ta thì gọi là mệnh 
lệnh" 0 Đặc tính của hành vị đạo đức, tức hành vi siêu 
hình, ở chỗ đó: mình thấy trước việc mình phải làm. Điều 
phải làm là điều chưa có, nhưng mình ý thức rằng nhất 
thiết mình phải thực hiện. Cũng nên nhớ tính cách cưỡng 
bách của quy luật đạo đức không giống với sức cưỡng bách 
của những định luật trong thiên nhiên: trong thiên nhiên, 
vạn vật hoạt động nhờ sức thúc đẩy của thiên nhiên ; và 
như vậy sức của thiên nhiên có trước và bắt vạn vật hành 
động theo. Ngược lại, nơi lãnh vực siêu hình, tức lãnh vực 
đạo đức, hành ví của ta hoàn toàn do lý trí quyết định, và 
hành vi quyết định này có trước những điêu kiện ta sẽ đặt 
ra trong thiên nhiên để thực hiện những sự mà lương tâm 
dạy ta phải làm. 


(1) Fondemenis, tr.4 1 


TRIẾT HỌC KANT 215 


Nơi đây Kant lại đưa ra một sự khác biệt nữa giữa những 
chám ngôn (maximes) tức tôn chỉ thực tiễn một bên, và 
quy luật đạo đức (loi morale) một bên. Những châm ngôn 
thường đúc kết bởi kinh nghiệm bản thân và luôn nhắm 
một lợi ích cụ thể, nhân đó chúng đáng gọi là những lời 
khuyên hơn là những mệnh lệnh 0). Những châm ngôn do 
đấy không có tính chất cưỡng bách như những mệnh lệnh. 
Thế rồi Kant lại chia mệnh lệnh làm hai loại: những mệnh 
lệnh giá tí (impéeratifs hypothétique) và những mệnh lệnh 
nhất thiết (mpératifs catéegoriques). Những mệnh lệnh giả 
tỉ được diễn tả như sau: Nếu anh muốn hạnh phúc, thì anh 
phải làm điều này. Nếu anh muốn lợi ích đó, thì anh phải 
thực hiện điều này. Như vậy, các mệnh lệnh này để tùy ý 
ta, muốn được thì gắng luôn luôn, không muốn thì thôi. 
Không có sự cưỡng bách. Trái lại những mệnh lệnh nhất 
thiết khóng có hứa điều lợi ích nào hết, đồng thời có tính 
chất cưỡng bách tuyệt đối. “Những mệnh lệnh nhất thiết 
thì trực tiếp khiến ta phải bành động như thế này thế kia 
mà không kèm theo điểu kiện hề ta hành động như thế thì 
sẽ được mục tiêu này mục tiêu kia” ©), 


Càng đi sâu vào triết học Kant, ta càng tháy sự phân 
loại của ông đối với các hiện tượng của lãnh vực thực 
nghiệm một bên, và công việc xác định các hành vi siêu 
hình của lý trí một bên: nơi cả hai lãnh vực, ta cùng thấy 
trí thức có đủ tỉnh chất tiên nghiệm cùng với hai đặc tính 


(1) Xem Fondements, tr.49 
(2) Fondemenis,tr.45 


216 TRẦN THÁI ĐỈNH 


là phổ quát và tất yếu. Về tri thức thực nghiệm, ta đã thấy 
ông trình bày đẩy đủ nơi cuốn Phê bình lý trí thuần tủy. 
Còn đối với tri thức siêu hinh, tức tri thức đạo đức, ta cũng 
đã thấy ông nhấn mạnh vào hai đặc tính tiên thiên và phổ 
thông nơi tâm trí bình dân. Nhận định về sự song song 
này, giáo sư Alquié viết “Hai cuốn Phê bình cùng nhắm trả 
lời những câu hỏi về sự kiện có những phán đoán tổng 
hợp tiên thiên không một trong lãnh vực thực nghiệm và 
một trọng lãnh vực siêu hình? Và tôi đã lưu ý các bạn là, 
ngay ở khởi điểm, hai cuốn Phê bình cùng có một tình trạng 
như nhau.... Theo nghĩa này, Kant không hoài nghỉ về sự 
hiện hữu của phán đoán đạo đức, cũng như ông không hoài 
nghỉ về sự có những phán đoán khoa học. Vậy thì có khoa 
học, và cũng có đạo đức học” 0), 

Bây giờ chỉ còn một vấn đẻ nữa thôi, vấn để cuối cùng 
được đặt ra trong cuốn “Những nên tảng của khoa siêu 
hình học về luân thường”, đỏ là: Làm sao lại có thể cỏ 
những mệnh lệnh tuyệt đối như thể trong lãnh vực đạo đúc? 
Và để tránh ngộ nhận, Kant giải thích ngay: đây không có 
ý tìm xem ta phải thực hiện thế nào những việc mà ý thức 
.đạo đức truyền ta làm, nhưng chủ đích sự nghiên cửu ở 
đây là tìm hiểu làm sao những mệnh lệnh kia lại có quyển 
cưỡng hủnh ý chí ta một cách tuyệt đối như vậy ©), 

Kant không đưa ra những lời giải đáp trực tiếp, nhưng 
bắt đầu bằng sự nghiên cứu ba loại mệnh lệnh: những luột 


(1) F.ALQUIÉ, Sd12 
(2) Xem Foadements, tr.47 


TRIẾT HỌC KANT 217 


lệ của khôn khéo (les règles de I*habileté), - những khuyến 
đụ cúa khôn ngoan (les consiels đe la prudence) và sau 
hết là những lệnh truyền của đạo đức (les ordes de la morale). 


Sự cưỡng bách của những luật lệ của khôn khéo thì 
phát xuất từ lý trí, nhưng chúng nhắm một lợi ích cụ thể. 
Người ta có thể diễn tả loại này như sau: “Ai muốn đạt tới 
mục đích thi cũng phải dùng những phương tiện khả dĩ 
đưa tới mục đích đó”. Như vậy lệnh truyền của khôn khéo 
có (ính chất giả tỉ: anh muốn được thế thì anh hãy làm đi, 
còn không muốn thì thôi. Kant còn nói những phán đoán 
loại này phân tích, theo nghĩa trong quan niệm tôi có về 
những ích lợi tôi ước muốn, đã có hàm chứa quan niệm về 
những gì tôi phải thực hành để đạt tới. Cho nên tuy quan 
niệm vẻ mục tiêu theo đuổi và quan niệm vẻ phương tiện 
phải áp dụng là hai quan niệm khác nhau, và tôi chỉ đạt tới 
quan niệm về phương tiện do một mệnh đề tổng hợp, nhưng 
chính mệnh đẻ “ phải ắp dụng phương tiện thích nghỉ thì 
mới đạt được mục tiêu” lại lv một mệnh đề phân tích ©, 


Kế đến là những khuyến dụ của khôn ngoan. Khôn 
ngoan dẫn ta tới hạnh phúc cũng như khôn khéo dẫn tới 
lợi ích và thịnh đạt. Nhân đó những lời dạy của khôn ngoan 
cũng thuộc loại phân tích và cũng mặc một hình thức như 
lời đạy của khôn khéo: “Ai muốn đạt mục tiêu thi phải 
dùng những phương tiện thích ứng”. Khác một điểm là khôn 
khéo thi hướng ta tới những mục tiêu rõ ràng và trực tiếp, 
những lợi ích cụ thể nào đó, còn khôn ngoan thì dân ta tới 


(1) Xem Fondementes, tr. 47 — 48 


hạnh phúc, mà hạnh phúc là một quan niệm khá hàm hồ, 
cho nên khó mà biết phải làm gì để được hạnh phúc. “Quan 
niệm hạnh phúc rất !à bất định, đến nỗi ai cũng muốn hạnh 
phúc, mà chẳng ai cỏ thể nói mà không tự mâu thuẫn về 
cái mình ước ao và muốn thực sự” 0®, Vị không rõ ràng như 
thế, các lời truyền của khôn ngoan chỉ nên được coi là những 
khuyến dụ thôi, chưa phải là những mệnh lệnh đích thực. 
Và Kant kết luận: “Cả hai loại trên đều truyền dạy những 
phương tiện phải dùng để đạt tới những hậu quả được coi là 
mục tiêu, tức loại những lệnh truyền dạy ai muốn được thế 
thì làm: bởi vậy cả hai loại cùng có tính cách phân tích” 9, 


Chủng ta không thắc mắc gì bản chất hai loại mệnh 
lệnh trên đâu của khôn khéo và khôn ngoan: chúng nằm 
trong lãnh vực thường nghiệm. Chỉ những mệnh lệnh của 
ý thức đạo đức là khó giải thích, mặc đầu mỗi người chúng 
ta vẫn thường hành động theo những mệnh. lệnh này. Khó 
giải thích vì chúng có tính cách cường bách tuyệt đối, đồng 
thời lại không cho phép ta nhin vào những lợi ích cụ thể 
và lấy đó làm mục tiêu hành vi. Vậy phải giải thích làm 
sao? Trước hết không thể có cải gì đáng gọi là tuyệt đối ở 
trấn gian này. Trần gian là lãnh vực của nguyên lý nhân 
quả, cho nên mọi sự trong thiên nhiên đều theo nguyên 
tác: “Anh muốn ăn quả thì phải trồng cây. Anh muốn được 
thế này thì phải làm thế kia”. Như vậy các việc ở trần gian 
xem ra đều theo những mệnh lệnh giả tỉ. Chẳng hạn những 
mệnh lệnh như “Anh đừng lừa đối”: coi như mệnh lệnh 


(1)  Fondemernts, tr. 48 
(2) Sd, tr. SØ 


TRIẾT HỌC KANT 219 


này tuyệt đối lắm, nhưng nhìn kỹ (ta có thể phân tích nó 
như sau: “Anh đừng lừa đối, kẻo mất tín nhiệm”, như vậy 
thực sự có pha những mục tiêu cụ thể và kinh nghiệm cá 
nhân trong mệnh lệnh rồi. Đã thế, mệnh lệnh sẽ mất tính 
chất thuần túy và mất luôn tính cách tuyệt đối. Tại sao? 
Tại vi nếu để cho tình cảm có tiếng nói trong sự quyết 
định những hành vi đạo đức, thì dầu ta bảo minh chỉ hành 
động theo ÿ thức đạo đức, “nhưng biết đâu ta không bành 
động vì sợ mất thể diện hoặc vì sợ những nguy hại khác có 
thể xây ra” 0), 


Tóm lại, để bảo toàn tính chất hoàn toàn ngay chính và 
tính cách cưỡng bách tuyệt đối của những mệnh lệnh đạo 
đức, “ta không được dựa vào một kinh nghiệm nào, hoặc 
một gương sáng nào” 2 nhưng chỉ có thể dựa một cách 
tiên thiên vào lý trí thực hành. Để chứng minh điều này, 
Kant đưa ra hai nhận định: mó/ 12 chỉ những mệnh lệnh 
tuyệt đối của ý thức đạo đức có tính cách quy luật thực 
hành (loi pratique), còn các mệnh lệnh khác chỉ nên được 
coi là những nguyên tắc (principes) thôi, chứ không phải 
là quy luật của ý chí. Gọi chúng là “nguyên tắc” vì chúng 
được coi là những tôn chỉ hành động, nếu thực sự ta muốn 
hành động để đạt những mục tiêu kia, còn không muốn thì 
chúng không có quyền bắt ta làm. Còn những mệnh lệnh 
của ý thức thì luôn có tính cách tuyệt đối, nghĩa là nhất 
thiết ta phải làm, chứ không để tùy ý ta làm hay không 
làm cũng được. Và đó là ý nghĩa thâm thủy của danh từ 


(1) Sd,tr.51 
(2) Sd,1r.S0 


220 


“bổn phận ” trong khoa đạo đức học: bốn phận có nghĩa là 
phải làm (devoir). - Nhận định 0hứ hai: sức cưỡng bách 
của mệnh lệnh đạo đức không bắt nguồn từ những kinh 
nghiệm, hoặc từ những biểu tượng ta có về những mục tiêu 
lợi ích, vì như ta đã thấy, mục. tiêu lợi ách làm cho các 
mệnh lệnh trở thành giả tỉ. Vậy chúng bắt nguồn từ đâu? 
Từ lý trí thực hành, cho nên Kant gọi những mệnh lệnh 
đạo đức là “những mệnh đề tổng hợp tiên thiên của lý trí 
thực hành” ®, Và ông bàn vẻ tính chất tổng hợp tiên thiên 
đó như sau: “Ta thử tìm xem quan niệm về mệnh lệnh tuyệt 
đối có cho ta một công thức về lệnh truyền tuyệt đối đó 
không, nghĩa là một công thức nói lên cái lệnh truyền nhất 
thiết không? Khi ta quan niệm những mệnh lệnh giả tỉ nói 
chung, ta không thể biết trước những mệnh lệnh đó bao 
hàm cái gì, và ta chỉ biết sau khi nhận được điều kiện thôi. 
Trái lại, thoạt khi tôi quan niệm một mệnh lệnh tuyêt đối, 
lập tức tôi biết nó bao hàm cái gì: bởi vi mệnh lệnh đạo 
đức chỉ bao hàm quy luật đạo đức và tính cách bất buộc 
tôn chỉ hành động của tôi phải hợp với quy luật đó: vì quy 
luật này không lệ thuộc vào một điều kiện nào hếểi!, nên ta 
chỉ còn thấy tính cách phổ thông của nó và sự hành động 
của ta phải am hợp với nỏ: chính mệnh lệnh cho thấy sự 
am hợp này là nhất thiết” 0©), 

Câu trên đây của Kant đảnh đấu một bước tiến quan trọng 
trong chương trình giải thích quan điểm đạo đức học của 
ông: ông cho thấy tại sao những mệnh lệnh đạo đức, và chỉ 
riêng những mệnh lệnh đạo đức có tỉnh cách của những mệnh 


(1) Fondemerts, tr.52 


TRIẾT HỌC KANT 221 


để tổng hợp tiên thiên. Như ta biết, nơi bộ danh từ của ông, 
tổng hợp tiên thiên có nghĩa đó là những thực tại mà ta có 
thể biết một cách chắc chắn ngay trước khi kinh nghiệm. Ý 
nghĩa này rất đúng với trường hợp những mệnh lệnh đạo 
đức: khi ta quan niệm một hành vi đạo đức thì cũng là khi ta 
nhận thấy rằng đó là hành động ta phải thực hiện (Kant gọi 
đó là quy luật thực hành): ta có thực hành mệnh lệnh của ý 
thức đạo đức, thì ta mới hợp lý với mình, bởi vì ta quan niệm 
đó là một việc phải làm (devoir). 


Mệnh lệnh đạo đức được nói lên trong lương tâm ta thế 
nào? Ai cũng biết câu then chốt của Kant, vì câu này diễn 
tả mệnh lệnh đạo đức trong đời sống của ta: “Anh phải 
luôn hành động làm sao để có thể muốn thấy tôn chỉ hành 
động của anh trở thành quy luật phổ thông cho mọi 
người”0, Sau này, khi soạn cuốn Phê bình lý trí thực hành, 
ông cũng diễn tả quy luật đạo đức này với một câu gồm 
những chữ gần giống hệt như thế: “Anh hãy hành động 
làm sao để tôn chỉ của ý chí anh có thể có giá trị như là 
một nguyên tắc cho một quy chế phổ thông” ®, Nếu ta 
hành động vì bổn phận, nếu tôn chỉ hành động của ta là 
hành động theo lý trí và ngay chính, để có thế muốn mọi 
người cũng hành động như thế, thì hành động của ta, tất 
phải ngay chính: nó ngay chính vì dựa vào lý trí và có tính 
cách vô tư tuyệt đổi. 


(1) Sd,tr 53 
(2) Raison pratique, tr. 30 


222 TRẦN THÁI ĐỈNH 


CHƯƠNG II 


KANT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC THẾ NÀO? 


®@ ông việc Kant phải thực hiện cho kỳ được ở đây là 
chứng minh rằng, xét về phương diện ý chí tự đo, con 
người là một hiện hữu vượt ra ngoài thế giới khả nghiệm: 
nói cách khác, con người là một vát tự thản. Những gì ông 
đã từ chối không chịu đặt dưới quyền của cảm năng và trí 
năng, thì nay ông đòi ta phải đặt dưới quyền của ý chí tự 
do, cũng gọi là lý trí thực hành. 


Ngay từ cuốn Phê bình lý trí thuần táy, Kant đã đặt 
vấn để sinh hoạt tự do của con người khi ông luận vẻ những 
sự xây ra trong vũ trụ: tất cả vạn vật đều theo luật nguyên 
lý nhân quả. Và “con người cũng là một hiện tượng của vũ 
trụ khả giác, cho nên theo phương diện này con người phải 
chịu quyền những định luật thường nghiệm. Tuy nhiên con 
người, ngoài việc tri thức thiên nhiên bằng cảm giác của 
mình, lại còn tự biết mình qua những hành vi tự quyết bên 
trong. Con người không thể cho rằng những quyết định 
bên trong này do những ấn tượng giác quan. Bởi vậy con 


TRIẾT HỌC KANT 223 


người biết chắc chắn rằng, xét về một phương điện thì mình 
là một hiện tượng, nhưng xét về phương điện một số những 
khả năng khác của mình, thì mình là một hữu thể khả niệm 
bởi hành vi của mình không thể do tính chất thu nhận của 
cảm năng” ©, Thực vậy, tự ' đo là một kinh nghiệm bên 
trong của con người: con người biết mình có thể tự quyết 
vẻ hành vi của mình. Tất nhiên mỗi khi hành động, con 
người hoàn toàn chịu quyền những định luật của thiên 
nhiên: chẳng hạn muốn về thăm cha mẹ, tôi phải mua vé 
xe đò, phải gánh chịu những cực nhọc của đường trường 
và thời tiết, chịu những nguy hiểm của min và của tai nạn 
có thể xảy ra; nhưng nếu tôi không muốn đi thì thôi, tất cả 
những cái vừa nói trong dự tính trên đây không bao giờ trở 
thành sự thực cho tôi. Đó là một nhận định có vẻ tắm thường, 
nhưng thực ra đó là “?rái ¿áo Newton ” đối với những người 
chịu suy nghĩ như Kant. Mọi vật trong thiên nhiên đều bị 
chi phối bởi luật nhân quả tất định, chỉ riêng những quyết 
định của tôi là không bị chi phối như thế: bao nhiêu lý lẽ 
bà con đưa ra khuyên tôi nên về thăm cha mẹ, và chính tôi 
cũng nghĩ ra nhiều lý do khác, nhưng tôi vẫn lưỡng lự, và 
tôi có thể chờ hai ngày hay ba ngày trước khi quyết đi hay 
không đi. Như vậy không có sự tất định nào của những 
hoàn cảnh bên ngoài đối với sự tự quyết của tôi. Đúng như 
Kant viết: “Xét như hành vi quyết định của tôi chỉ thuộc 
về sự suy tưởng của tôi như thuộc về nguyên nhân của nỏ, 
thì hành vi đó không phát xuất do những định luật thường 
nghiệm. Lý trí thuần tủy, xét như một khả năng hoàn toàn 


(1) Raison pure, tr. 401 - 402 


khả nghiệm, hì không lệ thuộc vào hình thức của không 
gian và cũng không lệ thuộc vào sự kế tiếp trong (hời gian. 
Tính chất nguyên nhân của lý trí không sinh ra trong không 
gian, cũng không bắt đầu sinh hậu quả trong một thời gian 
nào đó: nếu không thế, thì lý trí cũng; bị đặt dưới quyển 
những định luật thiên nhiên của hiện tượng ư?” ©) Nếu ta 
nhớ những điều Kant đã viết vẻ tương quan giữa fhời gian 
và tính chất hiện tượng của biến địch nơi vạn vật, thì cầu 
trên đây không cỏ gì khó hiểu. Khí quyết rằng tính chất 
nguyên nhân của lý trí không “sinh ra” trong thời gian và 
cũng không sinh hậu quả trong một thời gian nhất định 
nào đó, Kant có ý nói rõ tính chất tự thân của hành vi lý 
trí: hành vi này không bị chi phối bởi luật nhân quả thiên 
nhiên là luật bao trùm toàn thể các hiện tượng, cho nên 
hông có gì đã sinh ra sự quyết định của ta. Đó là một 
„ yết định, nghĩa là một hành vi tự nó mà có, theo nghĩa 
một cái gì không do một nguyên nhân thường nghiệm. Vậy 
nên nó đảng gọi là một hiện hữu tự thân, và còn đáng gọi 
là một cái gì tự mình mà có. Tự đo là đo tự mình vậy. 


Đé mới chỉ là những suy luận của Kant nơi phần cuối 
cuốn Phê bình lý trí thuần táy, để phân biệt hai lãnh vực 
hiện tượng và tự thân. Nhưng, như ta biết, lý trí thuần tủy, 
cũng gọi là lý trí lý thuyết, không có quyển và cũng không 
có khả năng đi sâu vào những thực tại siêu hình của lãnh 
vực tự thân. Bởi vậy, ngay trang đầu bài Nhập để cuốn Phê 
bình lý trí thực hành, ông nhắc lại sự kiện đó làm chiếc 


(1) Rasison pure. tr.404 


TRIẾT HỌC KANT 225 


cầu đưa vào nội dung cuốn sách: “Vấn để đầu tiên phải 
đặt ra ở đây là tìm xem }ÿ frí tự nỏ có điều hành được ý chỉ 
không, hay phải dựa vào những điểu kiện thường nghiệm: 
một quan niệm đã được cuốn Phê bình lý trí thuần rúy biện 
minh, nhưng thực ra chúng ta không có một biểu tượng 
thường nghiệm nào về nó, đó là quan niệm về tự đo là quan 
niệm đến với ta nơi đây” ®, Thực vậy, với lý trí chủng ta 
mới chỉ có thể quan niệm rằng có “nguyên nhân tự do” 
theo nghĩa một cái gì không phát sinh theo luật nhân quả 
tất định của thiên nhiên, nay với quan niệm về tự do nơi 
con nyười ta mới thấy một hiện hữu tự thân như thế là có 
thực. Bởi vậy tất cả cuốn Phê bình lý trí thực hành có thể 
được coi là một luận để về tự do. Và chúng ta xây dựng 
Chương ÏI này với 3 Tiết: Tự do và quy luật đạo đức, - Tự 
đo và tự chủ, - Tự do và đối tượng của sinh hoạt đạo đức. 


Tiết I: Tự đo và quy luật đạo đức. 


Cũng như tri thức khoa học dựa trên luật tất định của 
thiên nhiên, thì đây tất cả tri thức ta có về quy luật đạo đức 
sẽ dựa trên ẩn chất tự do của con người. Hai lãnh vực, 
hai thứ thực tại khác nhau. Vậy những suy niệm của Kant 
về quy luật đạo đức sẽ hoàn toàn tuỳ thuộc vào quan niệm 
của ông về tự do. Đúng như ông viết nơi cuối bài Nhập đẻ 
cuốn Phê bình lý trí thực hành: “Bây giờ chúng ta phải lo 
nghiên cứu về ý chí con người trong tương quan với tính 
chất nguyên nhân của nỏ. Cái luật nhân quá bằng tự do 


(1) Raison pratique, tr.13 


226 TRẦN THÁI ĐỈNH 


(causalitẻ pas liberté), tức nguyên tắc thực hành thuần túy, 
sẽ nhất thiết là khởi điểm và nó sẽ xác định cho ta biết 
những đối tượng mà nguyên tắc này được áp dụng ®). 

Như vậy ý chí tự do của con người là khởi điểm của 
những nghiên cứu về đạo đức học. Với lý trí, chúng ta chỉ 
mới có ý niệm về những hữu thể tự do, còn khi thấy con 
người thực sự có thế tự ý làm điều lành hay làm điều ác, 
thì ta được chứng nghiệm lần đầu tiên rằng con người là 
một hiện hữn tự do. Nói cách khác, với kinh nghiệm về sự 
ta có thể tự quyết làm thiện hay làm ác, thì bản chất tự do 
của con người không còn là một ý niệm nữa, nhưng đi trở 
thành một thực tại hiển nhiên. “Xét về phương diện biểu 
tượng, thì quan niệm lý trí thực hành (tức ý chí) đã dẫn ta 
tởi quan niệm tự do như một cái gì nhất thiết liên hệ với 
quan niệm ý chí, nhưng không có nằm trong quan niệm 
đó. Tuy nhiên quan niệm tự do chỉ là một ý tưởng của lý trí 
thuần túy thôi, và sẽ chỉ là một ý tưởng nghỉ vấn, nếu quy 
luật đạo đức không dạy cho biết rằng ta là những hữu thể 
tự do. Như thế chính nhờ quy luật đạo đức mà chúng ta 
biết mình tự do, và cũng nhờ đó mà quan niệm tự do đạt tới 
tính chất thực tại khách quan, một thực tại tích cực và xác 
định” 9), 


Để vạch cho thấy tính chất thực tại khách quan của tự 
đo, chúng ta cân tìm hiểu những tương quan giữa tự do và 
quy luật đạo đức. Rồi nhân đó, ta sẽ thấy vì quy luật đạo 


(1) Raison pratique, tr.14 
(2) G.DELEUZE, Sd tr. 39 - 40 


TRIẾT HỌC KANT 227 


đức là quy luật của sinh hoạt tự do, cho nên quy luật này 
có bản chất hình thức thuần túy. Và đây sẽ là địp cho ta 
hiểu thêm về khía cạnh “hình thức” của triết học Kant. 


l. Tương quan giữa tự do và quy luật đạo đực. 


Kant bắt đâu chương I cuốn Phê bình lý trí thực hành 
bằng một loạt những chứng minh khác nhau mà mục tiêu 
là để ta thấy rằng tất cả những nguyên tắc hành động dựa 
trên thực nghiệm đều không xứng với bản chất cao quý 
của tự đo và bản chất đạo đức của quy luật luân lý. Thực 
ra ông đã đề cập đến vấn để này ít nhiều trong cuốn “Những 
nền tảng của khoa siêu hình học về luân thưởng”, nhưng 
nơi đây ông trình bày một cách gọn ghẽ và chặt chẽ hơn, 
dưới hai “định lý” sau đây: 


ĐỊNH LÝ I. “Tất cả những nguyên tắc thực hành có giá 
thiết một đối tượng (chất thể) cho khả năng ước muốn và 
lấy đó làm như nguyên tắc điều hành ý chí, thì đêu là thường 
nghiệm và không thể mang lại cho ta những quy luật thực 
hành” ®, Khi hành động mà ta nhắm một mục tiêu cụ thể 
cho hành động và lấy cái lợi ích đựơc tượng trưng làm mục 
tiêu đó, thì nhất định hành động của ta chưa vượt ra ngoài 
cách xử sự tắm thường, và nhân đó những tôn chỉ hành 
động như thế không thể được coi là “quy luật thực hành”. 
Chữ quy luật thực hành (loi pratique) hoặc quy luật đạo 
đức (loi morale) nơi bộ danh từ của Kant có một ý nghĩa 
chuyên môn và thâm thúy: gọi là quy luật vì nó có tính 


(1) Raison pratique, tr.19 


cách phổ thông và tuyệt đối, chứ không nhắm một số trường 
hợp hoặc có thể tuỷ tiện co giàn. Để phân biệt rõ rằng, ta 
biết ông đã gọi những nguyên tắc hành động loại sau là 
“những châm ngôn”, và dành chữ quy luật thực hành cho 
nguyên tắc tuyệt đối khách quan và phổ thông. Hành động 
theo châm ngôn là quyết định theo những lỷ do bản thân, 
những lý do chủ quan và dễ thiên lệch. Còn hành động 
theo guy luật đạo đúc, là quyết định theo lý trí một cách 
tuyêt đối, không vị kỷ, không thiên tư, bởi vì ta chỉ xét đến 
hành động đó trong hình thức nguyên tắc của nó. Nhân đó 
Kant viết: “Những mệnh lệnh (của quy luật đạo đức) có 
một giá trị khách quan, và chúng hoàn toàn khác với những 
châm ngôn vỉ châm ngôn là nguyên tắc chủ quan” 0), 


ĐỊNH LÝ II. “Tất câ các nguyên tắc thực hành chất thể 
đều thuộc về một loại và được đặt dưới nguyên tắc tổng 
quát của Ø ái hoặc hạnh phúc bản thân” ?, Kant đã bàn 
luận khá đủ về điểm này khi phân biệt hai khả năng ước 
muổn, tức hai hình thức của ý chí: khả năng ước muốn 
thượng đẳng khi con người quyết hành động chỉ vì bổn 
phận và lý trí, và khả năng ước muốn hạ đổng khi con 
người hành động vì những lợi ích vật chất hay tỉnh thản, 
tiền tài hay danh vọng, lợi ích cá nhân mình hay lợi ích 
của đoàn thể mình. Có những người chỉ nghĩ đến bản thân, 
sao cho thoả mãn dục vọng của cái thân họ, không nghĩ gi 
đến gia đình và thân thuộc. Những người khác biết nâng 
lên cao hơn: họ nghĩ đến cha mẹ anh em, nhưng không 


(1) Raison pratique, tr.1B 
(2) Sd,tr20 


TRIẾT HỌC KANT 229 


nghĩ xa hơn, nên những quyết định của họ vẫn có tính cách 
“ích kỷ hại nhân”, lợi cho gia đình họ mà có hại cho xã 
hội. Sau hết có những người đạt đến mức cao hơn nữa: họ 
biết nghĩ đến dân tộc và quốc gia họ, và họ không làm 
điểu gì khả đĩ sinh thiệt hại cho dân tộc và cho thân nhân 
họ. Cái mức trọn lành của những người này thực là đảng 
kính, nhưng họ chưa được coi là đạt đạo, chưa hành động 
theo quy luật đạo đức: họ vẫn hành động vì những lợi ích 
của đoàn thế, mặc dầu quốc gia dân tộc là đoàn thể lớn 
lắm. Thiểu gì những người vì óc quốc gia quá khích đã sai 
lầm tai hại khi phán đoán hành vi của dân tộc họ đụng với 
những lợi ích chính đáng của dân tộc khác. Bênh dân tộc 
mình, một cách không chính đáng thì cũng mắc tội thiên 
vị như khi bênh một người thân khi người này tranh chấp 
với một người khác. 

Vậy muốn vượt lên khỏi những sui siểm của tự ái và tư 
lợi, chúng ta phải nghĩ đến cá nhân loại như nghĩ đến một 
đoàn thể duy nhất: nhân đó Kant tự xưng là “công dân của 
thế giới", và những ai muốn sống thực sự xứng danh con ˆ 
người cũng phải làm như ông, phải vượt lên trên những 
biên giới nhỏ hẹp để nhìn tất cả mọi người trên một căn 
bản công bình: ai cũng là người như ta, và cũng phải được 
ta kính trọng như ta muốn họ kính trọng những quyển lợi 
của ta. Tỉnh cách quốc gia chỉ là một liên hệ phụ thuộc, 
mặc dâu rất thiêng liêng và sâu xa, nhưng không được vì 
con người mà phá huỷ con người, vì những quyền lợi tư 
riêng của đoàn thể mình mà phạm đến những quyển lợi 
chính đáng của những đoàn thế quốc gia khác. Nếu không, 


230 TRẦN THÁI ĐỈNH 


ta sẽ tự mâu thuẫn, và quy luật đạo đức của ta mất hẳn 
nên tảng. 


Hơn nữa, trong khi luận về quy luật đạo đức Kant luôn 
viết rằng quy luật đạo đức có giá trị cho tất cả những 
hữu thể có lÿ trí ®, Như thế là quy luật đạo đức không 
những có giá trị cho tất cả những ai thuộc giống người, 
mà còn có giá trị cho bất cứ loài nào có lý trí. Thực ra 
đây chỉ là một cách nói cho mạnh, hay trừ loài người ra 
còn có lý trí nào nữa? Đó là cách hiểu đơn giản, nhưng 
nếu ta nhìn kỹ vào bối cảnh tư tưởng Kant, với sự phân 
chia hai thể giới khả giác và khả niệm, ta thấy ông không 
nói chơi: ông có ý nói rằng luật đạo đức là luật của những 
hữu thể thuộc thế giới khả niệm. Cho nên sự chỉnh đính 
của quy luật đạo đức không những được mọi tâm trí con 
người công nhận, mà còn được công nhận bởi /hẩn thánh 
nữa. Như ta đã thấy sau đây, quan điểm của Kant là: chính 
nhờ sự sinh hoạt theo quy luật đạo đức, con người được 
coi là “hành phần của một triểu đại những cứu cảnh ” 
(règne des fins), Phải chăng đó chỉ là mộng? Nhưng ông 
tin tưởng rằng con người sẽ tiến lên tới mức sống đạo 
đức: khi đó sẽ có một thứ nhân loại mới, sống trong lẽ 
phải và yêu thương. Đúng như Alquie đã dẫn giải: “Kant 
vẫn tin tưởng vào một tập thế thiêng liêng gồm những 
con người sống theo lý trí, và đó là nguồn gốc phát sinh 
ra ý tưởng của ông về triểu đại những cứu cánh. Ông quan 
niệm đỏ là một tập thể những hữu thể có lý trí, sử dụng 


(1) Sdtr17 


TRIẾT HỌC KANT 231 


khả năng tự do của mình để sống dưởi sự chi phối của 
những quy luật đạo đức” °0!, 


Đến đây ta không cỏn thắc mắc gì nữa về tính chất 
thuần túy của quy luật đạo đức: lập trường của Kant thực 
là dứt khoát. Ông tố cáo tất cả những chủ trương đạo đức 
lấy tư lợi hay hạnh phúc làm tiêu chuẩn hành động. Tư lợi 
và hạnh phúc bản thân là những cố vấn xấu xa và nham 
hiểm, vậy muốn trảnh chúng, người tfa chỉ có cách là đừng 
nhìn vào những hoàn cảnh của mình (đó là cái Kant gọi là 
những nguyên tắc thực bành chất thể), nhưng phải nhìn 
vào hình thức tuyệt đối của quy luật đạo đức. Kant hiểu 
thấm thía những ngụy tạo của tự ái và của hạnh phúc bản 
thân, nên ông đã dài lời phê bình và đây công vạch trần 
những cải đạo đức giỏ ẩn nấp sau những nguyên tắc thực 
hành thường nghiệm. Sau khi viết “tình cảm khoái lạc hay 
đau khổ vẫn chỉ dẫn cho mỗi người biết chọn cái hay cái 
tốt cho bản thân, thì có thể là một quy luật chủ quan được 
coi là nhất thiết, những khách quan mà coi thì vẫn là bất 
tất”, ông viết thêm câu mạnh mẽ này: “Giả thử tất cả mọi 
người cùng đồng ý như nhau để lấy nguyên tắc tự ái và 
hạnh phúc bản thân làm quy luật thực hành, thì sự đồng 
tâm nhất trí này cũng chỉ có tỉnh chất bất tất thôi: nguyên 
tắc quyết định như thế vẫn chĩ có giá trị chủ quan và không 
thể nảo có tính chất nhất thiết của một quy luật” 2, Trường 
hợp phổ quát giả tỉ và thường nghiệm này cũng giống loại 


(1) ALQUIÉ, Sd, tr.9 
(2) aison pratique, tr.25 


232 TRẦN THÁI ĐỈNH 


phố quát giả tỉ mà Kant đã nói đến nơi Chương I phần thứ 
nhứt, khi bàn về hai đặc tính của tri thức khoa học. Nó 
không được coi là thực sự phố quát vì chỉ đựa vào những 
kinh nghiệm thường ngày, chưa dựa vào lý trí. 


Vậy phải làm gì để những quyết định của ta cỏ giá trị 
đạo đúc? 


Kant đã trả lời ta nơi ĐỊNH LÝ II! của ông: “Nếu một 
hữu thể có lý trí muốn nghĩ những châm ngôn hành động 
của mình như là những quy luật thực hành phổ quát, thỉ 
phải nghĩ đến những nguyên tắc đó theo hình /hức mà thôi, 
đừng nghĩ theo chất /h£” +), Thế nào là nghĩ theo hình thức? 
Nghĩ theo hình thức là nghĩ đến quy luật đạo đức đó như 
một mô thức không nội dung một quy luật chưa áp dụng 
vào trường hợp cụ thể nào hết. Có thể nói đây là những thứ 
phạm trù nhưng lại khác với những phạm trù của trí năng: 
các phạm trù trí năng chỉ có công dụng khi được kèm theo 
bởi những niệm tưởng để rồi có thể có biếu tượng thường 
nghiệm; trải lại quy luật đạo đức là một thứ phạm trù cẩn 
được giữ ở thể thuần Húy thì mới bảo đảm được tính chất 
trung thực của nó. Tất nhiên đây là những tôn chỉ hành 
động, nhưng khi ta quyết định thì lại không được nhìn vào 
thực tại của riêng minh: có thế, những quyết định của ta 
mới thực sự ngay chính. Và đó là “nghĩ đến những tôn chỉ 
của mình như nghĩ đến những quy luật thực hành phổ quát”. 


Có người sẽ nghĩ: nếu vậy làm sao có thể biết khi nào 
mình hành động vì đạo đức, bởi vỉ mấy ai biết “quyết định 


(1) Sd.tr.26 


TRIẾT HỌC KANT 233 


theo hình thức của quy luật” là gì? Sự thực không khó khăn 
gì hết, vi quy luật đạo đức là một cái gì Tạo Hóa đã cho ta 
tự nhiên có khả năng, và quy luật này chỉ là tên gọi của Jý 
trị thục hành. Cho nền Kant viết tiếp: “Trí tuệ tâm thường 
nhất cũng đủ khả năng phân biệt đâu là hình thức và đâu 
không phải là hình thức của tôn chỉ thích ứng với quy luật 
phổ quát, và có thể biết ngay như vậy mà không cần phải 
học hành gì hết” 0, Thường khi phải quyết định hành động 
nào, ta vẫn thấy lưỡng lự ít hay nhiều: phải chăng những 
lưỡng lự này nhiều khi do những cân nhắc về lợi hay hại? 
Sự thực nhiều khi những lưỡng lự cũng đo những căn 
nguyên chính đáng khác, chẳng hạn vì sự việc quá phức 
tạp và ta không thể quyết định trước khi biết rõ tất cả những 
phương điện khó hiểu của nó. Tuy vậy, rất nhiều khi ta 
lưỡng lự, hoặc không dám quyết định, chỉ vì không đủ can 
đảm gạt qua một bên những tỉnh cảm riêng tư. Các nhà 
viết tiểu thuyết và soạn kịch vẫn khai thác cách tài tình 
những va chạm giữa những bổn phận đó, nếu đặt tỉnh phụ 
tử lên trên hay đặt tình ái quốc? Tình cha con hay là tình 
của người yêu? Tất cả, đối với Kant, vẫn còn là tình cảm 
và thường nghiệm. Hễ vươn tới lý trí và quy luật của đạo 
đức, thì mới gặp sự sáng sủa của phổ quát. 


Thực thế, lý trí dẫn ta lên tới miễn thanh quang của tự 
do. Tất cả những gì chúng ta vừa nhận định trên đây có 
mục đích dẫn ta đến chỗ nhận với Kant rằng không có đạo 
đức thì không có tự do, cũng như thiếu tự do thì không thể 
có đạo đức. “7 do và quy luật thực hành tuyệt đối liên hệ 


(U Sd,tr26 


234 


chặt chẽ với nhau đến nỗi không thể có cái này mà không 
có cái kía” ®, Mặc đầu điều này được coi là khả rõ sau 
những nhận định từ trước đến nay, chúng ta cũng nên bàn 
thêm chút ít. 


Trước là câu “không có đạo đức, sẽ không có tự do”. 
Kant chứng minh khá tỉ mỉ về mệnh để này. Đại ý: luật đạo 
đức là gì, nếu không phải là gì, nếu không phải là tôi tự 
buộc minh hành động theo lẽ phải, đầu hành động đó có 
sinh thiệt hại cho tôi. Mà sao tôi lại phải hành động để 
mang lại thiệt thòi và đau khổ cho tôi? Vì lẽ phải dạy thể. 
Vì bổn phận làm người buộc tôi phải hành động như thế. 
Như vậy chính quy luật đạo đức, dưới hình thức những 
mệnh lệnh tuyệt đối, đã cho tôi chứng nghiệm một cách 
tuyệt đối chắc chắn rằng /ói # do. Tự do, tôi có thể làm 
hay không làm, hành động theo mệnh lệnh của quy luật 
đạo đức hay hành động theo những xúi giục của bản năng: 
tôi được chọn làm một hữu thể “thành phần của thế giới 
khả niệm” hay chọn làm sự vật của thế giới thiên nhiên 
khả giác. Sự chọn này được đặt ra trước mắt tôi một cách 
hiển nhiên nơi quy luật đạo đức, nhân đó Kant viết: “Vậy 
chính quy luật đạo đức mà chúng ta cũng có ý thức một 
cách trực tiếp thoạt khi chúng ta nêu lên những tôn chỉ của 
ý chí: chính quy luật đạo đức được đặt ra trước mắt ta và 
dẫn ta tới quan niệm tự do, xét như tự do được biểu tượng 
như một nguyên tắc quyết định cho ÿ chí cúa ta, một 
nguyên tắc không bị chỉ phối bởi một điều kiện khả giáo 


(1) $d,tr.29 


TRIẾT HỌC KANT : 235 


nào hết, nhưng hoàn toàn độc lập đối với những điều kiện 
khả giác” ®), 


Câu trên đây của Kant rất súc tích, và ta cẩn hiểu tắm 
quan trọng của ý nghĩa nó. Trước hết ông nói ai cũng trực 
tiếp nhận thấy luật đạo đức mỗi khi quyết định về hành 
động của mình; ta có thể có nhiều loại hành động và rất 
nhiều trường hợp cho những thứ hành động đó, nhưng lý 
trí chỉ là một. Bởi vậy mỗi khi chúng ta quyết định về bất 
cứ hành động nào, ta cũng thấy quy luật đạo đức hiện ra 
với hình thức tổng quát này: “4nh hãy hành động làm sao 
để anh có thể ước muốn hết mọi người hành động như vậy ". 
Ta có ý thức trực tiếp về quy luật đạo đức này. Kế đến 
Kant quyết rằng chính quy luật đạo đúc tỏ cho biết ta tự 
đo: ta biết ta tự do, vì hành động của ta không bị kích 
động bởi những sự kiện khả giác, nhưng ta quyết định một 
cách hoàn toàn theo lý trí. Cái gì bị kích thích bởi những 
điều kiện khả giác, thì thuộc loại các hiện tượng tất định 
của thiên nhiên. Còn cái gì không hành động do sức thúc 
đẩy của những điều kiện khả giác, thì ta phải công nhận 
rằng nó đã hoạt động như một vật tự thân: nó đã tự động. 
Đó là tự do. 


Nhưng tự do cũng đo /# nhiệm: nếu ta nhận mình là 
hữu thể tự do, ta có bổn phận phải thực hành những mệnh 
lệnh của quy luật đạo đức. Đôi khi, ta sẽ chữa mình, muốn 
lần trốn trách nhiệm, lấy lẽ rằng những hành vi kia bắt ta 
hy sinh nhiều quá. Thế rồi ta cho rằng mình không có thể... 


(1) 8d.tr.29 


236 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Thử hỏi ta có lý luận như vậy đối với người khác không 
hay trái lại ta nghĩ rằng họ có bốn phận thì nhất định họ 
phải làm. Bởi vậy Kant viết: “Người ta quyết rằng mình eở 
thể làm một việc, bởi vì người ta ý thức rằng mình có bốn 
phận phải làm việc đó: cũng nhân đó con người nhận thấy 
mình có tự do thực, vì nếu không có quy luật đạo đức thi 
có lề con người sẽ không biết mình tự do” ©, Các học giả 
thường diễn tả tư tưởng này của Kant một cách gọn hơn 
bằng câu: “4nh có thể làm vì anh phải làm" (Tu peux car 
tu đois). Khi ta lấy lý trí để nhận rằng ai cũng phải làm 
như vậy vì quy luật đạo đức truyền như thế, thì chắc con 
người ta ai cũng buộc mình làm. 

Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu câu thứ hai, liên hệ mật 
thiết với câu “không có đạo đức sẽ không có tự do” mà 
chúng ta vừa xem xong, câu thứ hai là: “Không có !ự do sẽ 
không có đạo đức”. Tuy câu này đã được chứng minh một 
cách tiệm nhiên bằng tất cả những gì chúng ta đã nghiên 
cứu về sự khác biệt giữa lãnh vực tất định của thường 
nghiệm và lãnh vực tự do của lý trí thuần túy thực hành, 
như Kant vẫn còn dành cho vấn để này những suy nghĩ 
thêm. Không thiếu những người chỉ tin vào giác quan. Và 
cũng không thiếu triết gia như A. Comte nghĩ rằng sinh 
hoạt đạo đức của con người phải được điều hành bằng 
những định luật chặt chẽ như các định luật của khoa học 
thực nghiệm. Họ tỏ ra còn quá xa với lãnh vực tinh thân và 
sinh hoạt tự do: họ muốn cải gì cũng phải được xác định 


() Sd,tr.30 


TRIẾT HỌC KANT 237 


rõ ràng như hai với hai là bốn, và họ chỉ tin vào thực 
nghiệm. Đối với Kant, chặt chẽ là điển hình của toán học, 
và thực nghiệm là điển hình của vật lý học. Sinh họat con 
người không có gì giống với hai phương thức đó. Bản chất 
của sinh hoạt đạo đức phải là một sinh: hoạt tự do mà tự do 
là không bị chỉ phối bởi dư luận hoặc gương sáng của người 
khác. Tự do có nghĩa là khi quyết định, tôi chỉ nhìn vào 
hình thức tuyêt đối của quy luật đạo đức, chỉ nhìn vào lý 
trí thôi. Hơn nữa tự do bao giờ cũng có nghĩa là một bắt 
đầu tự mình, một tự quyết, một điều phải làm (tức chưa 
làm, chưa có). Nhân đó, quy luật đạo đức luôn mặc cái 
hình một mệnh lệnh, nghĩa là một lệnh truyền phải làm 
điều gì. 

Trên đây ta thấy Kant nói nơi ĐỊNH LÝ IJI “con người 
có lý trí phải nghĩ đến tôn chỉ hành động của mình như là 
những quy luật thực hành phổ quái, và đừng nhìn vào chất 
thể của những nguyên tắc điểu hành ý chí, nhưng phải nhìn 
vào hình thức những nguyên tắc đó”. Nhìn vào hình thức 
của quy luật đạo đức: đó là cái bảo đảm cho sự tự do. Tất 
nhiên tự do đây không có nghĩa tầm thường của tự do đân 
chủ, tự do ngôn luận, tự do đi lại. Tự do đây có nghĩa siêu 
hình học: tự do là hoàn toàn tự mình quyết định, không bị 
chỉ phối bởi tự ái hay tư lợi, bởi tầm tình hay dư luận. Cho 
nên, Kant viết: “Lý trí thuần túy, ự nó thực hành, trực tiếp 
ra luật cho ta. Chúng ta quan niệm ý chí phải hoàn toàn 
độc lập với những điều kiện thực nghiệm, nhân đó nó được 
coi như ý chí thuần núy. Ý chí thuần túy hoàn toàn quyết 
định theo hình thức của quy luật đạo đức: đó là điều kiện 


238 TRĂN THÁI ĐĨNH 


cao nhất của tất cả các tôn chỉ hành động” ®, Không thể 
nào nói rõ hơn vẻ tính chất khả niệm của ý chí cùng là sự 
ý chí hoàn toàn độc lập đối với những điều kiện của kinh 
nghiệm, Kant đã dùng tới chữ “ý chí thuần túy” để nói lên 
sự siêu việt của nó đối với những gi là hiện tượng của lãnh 
vực tất định. 


Một điểm nữa không kẻm quan trọng của ý chí thuần 
tủy, đó là tính chất chứng nghiệm của nó. Con người ý 
thức rõ ràng về bản chất tự do của quy luật đạo đức, tức 
của những quyết định đạo đức của mình, đồng thời con 
người ý thức về sự hiển nhiên của quy luật đạo đức. Kant 
đã gọi tính chất hiển nhiên này bằng một thành ngữ thoạt 
nghe có vẻ mâu thuần: “sự kiện cứa lý trí”. Nói sự kiện là 
nói một cái øi xảy ra và ta kinh nghiệm được thực sự. Nói 
lý trí là nói lãnh vực khả niệm, vượt quá tảm kinh nghiệm 
của ta. Nhưng Kant không tự mâu thuẫn đâu. Ông đã cân 
nhắc nhiễu trước khi dùng, và ông đã dùng nhiều lần thành 
ngữ này để nói lên cái kinh nghiệm duy nhất của con người 
về một thực tại khả niệm. Như vậy con người đồng thời có 
kinh nghiệm về hai thực tại: kinh nghiệm rằng quy luật 
đạo đức có bản chất thuần túy và tính cách mệnh lệnh, và 
kinh nghiệm mình tự do trong sự quyết định cũng như trong 
sự thi hành những mệnh lệnh kia. Kant viết: “Có thể gọi ý 
thức ta có về quy luật đạo đức nên tảng đó là một sự kiện 
của lý trí, bởi vì người ta không thể nào rút nó ra từ những 
luận lý hoặc từ những dữ kiện nào đó của lý trí (chẳng hạn 


(1) Sd,tr.30-31 


TRIẾT HỌC KANT 239 


rút tử ý thức ta có về tự do, bởi vì ý thức này thì ta không 
có trước ý thức về quy luật đạo đức), nhưng nó đã tự nó 
đến với ta như mộ! mệnh đê tổng họp tiên thiên, không dựa 
trên một trực giác nào, đầu là trực giác thuần túy hay trực 
giác thường nghiệm” 0, Hoàn toàn không có trực giác tham 
gìa vào kinh nghiệm này, một 0hứ kinh nghiệm siêu hình: 
sự kiện của lý trí là thế. Ta không do luận lý hay kinh 
nghiệm thường nghiệm mà nhận ra nó, nhưng nó đã được 
ban cho ta từ nguyên thủy như một mệnh để căn bản. Sau 
đó Kant lưu ý ta đừng lộn ý nghĩa của chữ sự kiện: tuy đây 
là một sự kiện, nhưng là sự kiện của lý trí, một kinh nghiệm 
nhưng là kinh nghiệm siêu hình. Ông viết: “Để khỏi lầm 
lần khi công nhận rính chất dữ kiện (donnée) của quy luật 
đạo đức, chúng ta cần nhớ rằng đây không phải là một sự 
kiện thường nghiệm, nhưng là sự kiện duy nhất của lý trí 
thuần túy" ®, 


1L Tính chất hình thức của quy luật đạo đức. 


Triết học Kant được mệnh danh là #riết học hình thúc. 
Ta đã thấy tính cách hình thức này hiện ra nơi cuốn Phê 
bình lý trí thuần táy, khi Kant không nghiên cứu hay phê 
binh học thuyết này khảo luận kia, nhưng đã nghiên cứu 
vẻ hình thức của trí thức khoa học nói chung: ông nghiên 
cứu vẻ những phạm trù, tức những khuôn khổ nhất định 
của sự suy tưởng: ông nghiên cứu về những niệm tưởng, 
tức điều kiện tiên thiên bảo đảm những phạm trù nảo được 


(1),(2) 8d, tr31 


240 TRĂN THÁI ĐÌNH 


coi là khả nghiệm, và những phạm trù nào phải bị coi là ý 
tưởng xuông; rồi ông còn nghiên cứu về những thể thức tiên 
thiên của trục giác, của tri giác va của kính nghiệm. Nói 
cách khác, triết học hình thức là khoa không nghiên cửu về 
nhừng trí thức, nhưng nghiên cứu về những điều kiện để có 
thể cỏ tri thức. Ở đây cũng thể, Kant đi vào con đường hình 
thức: ông quyết tìm ra nên tảng của tính chất đạo đức, Tại 
sao hành vi con người được coi là ngay chính? Thể nào thì 
hành vi của ta được coi là tốt lành? Ta không cần biết hành 
vi nào tốt lành, hành vi nào không tốt, nhưng phải tìm biết 
cái thể thức khiến cho một hành vì được coi là tốt. 


Tất nhiên danh từ “hình thúc” của Kant đây không có 
nghĩa tâm thường như khi ta phê bình một người và nói 
rằng anh ta chỉ làm cho có hình thức. Làm cho có bình 
thức là chỉ làm chiếu lệ, để được coi như đã làm, có “hình 
nức” một việc làm, trong khí thực sự chưa đáng gọi là một 
việc làm, Đó là thứ hình thức thưởng nghiệm, một vẻ nào 
đó của một công việc, còn danh từ hình thức của Kant có ý 
nghĩa một khuôn mẫu, một điển hình cho những công việc 
đạo đức tốt lành: những việc đạo đức tốt lành mới chỉ là 
những hiện tượng và những sự kiện thường nghiệm, còn 
hình thúc của quy luật đạo đức mới thực là linh hỏn của 
các việc kia, xét như nó là khuôn mẫu củng là thước đo 
mọi hành vi đạo đức con người. Ta đễ hiểu điều này qua 
những tư tưởng của Kant về “nguyên tắc hình thức” và về 
“ý chí thuần tủy” sau đây. 


Sao lại gọi quy luật đạo đúc là một quy luật hình thức? 
Hay hói thế này cho dễ hiểu và đề trả lời: Làm sao quy 


TRIẾT HỌC KANT 241 


luật đạo đức lại có tính chất hình thức như thế2 Đại ý Kant 
cho biết: quy luật đạo đức có tỉnh chất hình thức vì không 
dựa vào kinh nghiệm trần gian, nhưng hoàn toàn đựa vào 
lý trí thực hành. Khi quyết phải làm hay phải tránh một 
hành động, tôi chỉ nhìn kỳ xem hành vi của tôi hợp lý hay 
không, nghĩa là có hợp với quy luật đạo đức không. Tôi 
không so đo những gì sẽ xảy ra cho tôi, cũng như tôi không 
vịn vào những lý do trần gian để quyết định. Nhân đỏ, sự 
quyết định của tôi được coi là thiện, và sự quyết định đó 
được coi là hợp lý bởi tất cả những hữu thể có lý trí, gồm 
loài người, thản thánh và cả Thượng Đế nữa. Kant viết: 
“Nguyên tắc đạo đức có tính chất một nguyên tắc hình thức 
vì có tính chất một quy luật phổ thông. Nó là nguyên tắc 
cao nhất để định đoạt ý chí ta một cách hoàn toàn độc lập 
đối với những dị đồng chủ quan, và được coi là quy luật 
bởi tất cả những hữu thể có lý trí, xét như những hữu thể 
này có một ý chí, nghĩa là có khả năng quyết định do biếu 
tượng mình có vẻ nhừng luật lệ, và nhân đó có khả năng 
hành động một cách tiên thiên” °', Sự quyết định của ta 
luôn có nghĩa là quyết về những hành vi phải làm: như 
vậy sự quyết định diễn ra ở lành vực siêu hỉnh, lãnh vực 
khả niệm, chứ không ở lãnh vực khả giác. Hơn nữa, như 
Kant vừa viết nơi vài trang trước đây, ta có ý thức chắc 
chắn rõ ràng về quy luật đạo đức, nhưng lại không có một 
trực giác nào về nó, đầu là trực giác thường nghiệm, dầu là 
trực giác thuản tủy. Thì đã có đâu mà trực giác được. Ta 
phải tự quyết, và do sự quyết định của ta thi mới có hành 


(1) Sd,tr32 


242 TRĂN THÁI ĐỈNH 


vi sinh hoạt của ta là thứ hành vi diễn ra trong thế giới. 
Jaspers có lý khi nói răng mỗi quyết định hành động của 
ta là một sáng tạo, một bát đầu tuyệt đối. Tạo hóa sáng tạo 
nên vũ trụ, con người sáng tạo nên hành vi của mình nơi 
vũ trụ và những hành vi này giúp vào việc hoàn tất công 
việc sáng tạo của Tạo Hóa nơi vũ trụ. 


Trở lại tính chất hình thức của quy luật đạo đức. Ta 
thấy hinh thức đây đồng nghĩa với siêu nghiệm và siêu 
việt. Tính cách hình thức của quy luật đạo đức có giống 
mà cũng có khác với tính cách hình thức của trí thức khoa 
học. Giống nhau, vì cả hai cùng hàm nghĩa một khuôn mẫu 
tuyệt đối và tiên thiên, không do kinh nghiệm mà có nhưng 
kinh nghiệm phải nhở nó mới có thể có được. Nhưng khác 
ở một điểm lớn lao: trong khi tri thức khoa học phải được 
áp dụng nơi các khoa học thực nghiệm, thi quy luật đạo 
đức lại áp dụng cho sinh hoạt của những vật tự thân, gồm 
tất cả những hừu thể có lý trí, con người và thần thánh. Đó 
là ý nghĩa câu trên đây “nguyên tắc hình thức đó được truy 
nhận là quy luật bởi tất cả những hữu thể có lý trí”. Tuy 
nhiên Kant cũng phân biệt đôi chút về sự áp dụng phố quát 
này. Trước là đối với con người: con người có ý chí thuần 
túy, nhưng ý chí này không phải là ý chí thánh thiện (volonté 
Sainte), theo nghĩa con người vừa nhìn thấy nẻo tốt vừa nhìn 
thấy nẻo xấu nữa, cho nên ý chí con người không nhứt mực 
lành thánh như ý chí thần linh; bởi vậy “ đối với con người, 
quy luật đạo đức là một mệnh lệnh, truyền khiến một cách 
nhất thiết bởi vì quy luật có tính chất tuyệt đối” °°. Còn như 


(1) Sd,tr.32 


TRIẾT HỌC KANT 243 


đối với ÿ chí của Thượng Đế là ý chí được coi là không bao 
gìờ chấp nhận điều tà, cho nên phải gọi đó là ý chí thánh 
thiện. Và “sự thánh thiện đặt Ngài lên trên mọi quy luật có 
tỉnh chất cưỡng bách, và như vậy Ngài ở trên mọi ràng 
buộc của bổn phận” (. Các tác giả thường tóm tắt tư tưởng 
này của Kant bằng câu: “Con người vừa có quyền lợi vừa 
cỏ bổn phận, còn Thượng Đế không có bổn phận mà chỉ 
có quyên lợi”. Chúng ta đừng quên điểm chính của học 
thuyết Kant ở đây là: quy luật đạo đức, xét như là quy luật 
sinh hoạt cho những hữu thể có ly trí, đã đặt con người 
vào trong thế giới khả niệm, tức thể giới siêu việt. Đến đây 
ta hiểu hơn về ý nghĩa chữ hình thức: hình thức là thể thức 
hiện hữu của những gì không vương vật chất. Trong danh 
từ triết học, hình thúc đối lập với chất thể, vì hình thúc chỉ 
là kiểu nói khác đi của danh từ “mô thức” (forme, formel). 


Sau khi đã hiểu bản chất hình thức của quy luật đạo 
đức chúng ta không thấy khó khăn gì trong việc tìm hiểu ý 
chí thuân túy. Kant nhiều lần dùng danh từ “ý chí thuần 
ty” để chỉ những quyết định của ý chí ta khi những quyết 
định này không dựa vào một thúc đẩy nào của những sự 
kiện thường nghiệm, và cũng không bị ảnh hưởng gì do 
những tâm tình. Chẳng hạn những câu như “Ngoài hình 
thức của quy luật phổ quát, không một nguyên tắc nào 
quyết định được ý chí ta, vì ý chí được quan niệm như 
hoàn toàn độc lập đổi với luật thiên nhiên của các hiện 
tượng, nghĩa là độc lập đối với định luật nhân quả. Sự độc 
lập như thế có tên là /z đo theo nghĩa chặt chề nhất, tức 


(1) Sad,tr32 


244 TRẦN THÁI ĐÌNH 


theo nghĩa siêu nghiệm. Bởi vậy, một ý chí lấy hình thức 
của quy luật phổ quát làm tôn chỉ hành động phải được 
gọi là ý chí tự do” “°, Theo như câu này, và câu này biểu 
hiện rất đúng tư tưởng Kant vẽ vấn để đạo đức thì ý chí rự 
do và ÿ chí thuần nảy cũng là một. Sở đi ý chí được cơi là 
tự đo, vị nó tự quyết định một cách siêu nghiệm, trước khi 
gặp và ngay cả trước khi nhin vào những điều kiện cụ thể. 
Nếu quyết định vì bị những điều kiện thường nghiệm thúc 
đầy, thì còn gì là thuần tủy? Và cũng làm gì còn hoàn toàn 
tự đo? Quyết định theo những điều kiện thường nghiệm là 
quyết định do hoàn cảnh thường nghiệm, chứ sao gọi là do 
mình, tự do? Người ta thưởng nghĩ Kant đã đòi hói quả 
nhiều khi bất con người chúng ta quyết định một cách thuần 
lý như thế. Phải chăng đó là một lý tưởng quá cao đẹp, 
nhưng khả năng con người không sao thực hiện nổi? Đây 
chưa phải là chỗ đưa ra những nhận định của chúng tôi về 
học thuyết đạo đức của Kant. Ít ra chúng ta cũng thấy Kant 
nói đúng, và có lẽ chủng ta phải sợ rằng chính chúng ta đã 
không đủ can đảm và thành thực với mình trong khi cho 
rằng con người không thể thực hành cái đạo lý của Kant. 
Thế sao ta lại nghĩ rằng người khác phải làm những điều 
đó cho ta, trong khí phải lượt ta thì ta lại nghĩ rằng khó 
quá không làm được? Tại sao khi nghĩ đến việc này việc 
kía một cách tổng quát, nghĩa là chưa nghĩ đó là việc ta 
phải làm, ta lại nhất thiết thấy rằng đỏ là việc phải làm? 
Phải chăng chỉ vì ý chí của con người không phải là ý chí 
thánh thiện, mặc dầu đã là ý chỉ thuần tủy? Là ý chí thuần 


(1) Raison pnratique, tr.28 


TRIẾT HỌC KANT 245 


túy, ta có thể đạt tới sự nhận định một cách hoàn toàn ngay 
chính, nhưng vì thiểu sự thánh thiện, nên ngay trong sự 
quyết định đó chúng ta thấy xuất hiện “những châm ngôn 
phản lại đạo đức”: đó là những lý lẽ mà tự ái và tư lợi vẫn 
ngấm ngầm đưa ra để can ngăn ta khi những quyết định 
kia liên hệ đến bản thân ta. Cũng vì thế trần gian này ít khi 
thấy bóng thánh hiền, mặc dầu thế giới ngày nay tràn ngập 
những vị thức giả và những nhà khoa học đại danh. 


Như vậy, theo Kant, con người chỉ có một nẻo để vươn 
lên khỏi hàng động vật để sinh hoạt xứng đáng với tư cách 
một hữu thể có lý trí là: sinh hoạt theo ý chí thuần túy. 
Nếu như thần linh không ước ao điều tà bậy, vì thần linh 
sinh hoạt trong lãnh vực khả niệm, tức lãnh vực tỉnh thần 
thuần túy một cách tự nhiên, thì trải lại con người gắng 
lắm mới đạt tới mức độ tính thản đỏ: thế rồi trong chính 
khi gắng hết sức để quyết định hành động theo đúng hình 
thức của quy luật đạo đức, tâm trí con người vẫn thấy xuất 
hiện những lý do bản thân làm chùn chân con người và 
thường khi vẫn làm cho con người bỏ tiếng nói của lương 
tầm để nghe theo tiếng gọi của tư dục. Làm người cho ra 
người thực là khó thay! Làm người không phải chuyện dễ 
như các việc xảy ra trong thiên nhiên. Làm người là một 
công cuộc: cho nên triết học Kant được gọi là triết lý của 
công cuộc, í!/ế! lý của nhiệm vụ. Nhưng chính vì chỗ khỏ 
khăn này mà con người được nâng lên hàng linh thiêng 
hơn toàn thể vạn vật trong vũ trụ, ngang hàng với thần 
thánh: đó là ý nghĩa chữ “thế giới khả niệm”, tức thế giới 
siêu việt mà Kant dùng để gọi lãnh vực sinh hoạt của những 


hữu thể có lý trí. “Không những chúng ta quan niệm ý chí 
như thuộc về thể giới khả niệm trong sự quyết định của nó 
và như vậy con người, chú để của ý chí, cũng là thành 
phân của thế giới khả niệm thuần túy, nhưng ý chí còn 
được quyết định theo một quy luật không thuộc loại những 
định luật thiên nhiên của thể giới khả giác” ©), 


Để nâng đỡ con người trong sự yếu đuối hằng ngày khi 
thấy mình quyết một đàng làm một nẻo, Kant đưa ra ý tưởng 
về “2nột sự tiến triển vô hạn ”: hôm nay ta thấy mình chưa 
làm được như ý chỉ thuần tủy truyền lệnh, bởi vì ta đã nghe 
theo tự ái và tự lợi phần nào, nhưng ta nên tự hối để rồi 
“cải quả tự tân”. Hơn nữa lời nói của Kant làm ta luôn tướng 
đến những lời òn tổn của đức Khổng: “Minh minh đức ” và 
“Nhật tán, hựu nhật tân”, ta phải làm cho cải đức (tức cái 
ý chỉ thuần túy) ngày càng trong sáng bằng cách mỗi ngày 
tự đổi mới thêm mãi. Kant viết: “Sự thánh thiện của ý chí 
là một ý tưởng thực hành, và ta phải coi đó là một khuôn 
mấu. Các hữu thể hữu hạn và có lý trí ch có thể tới gần 
khuôn mẫu này hơn mãi. Tìn tăng mình có thể tiến thêm 
mãi trong bước đường đi lên: đó là điểm cao nhất mà lý trí 
thực hành hữu hạn (tức lý trí con người) có thể đạt tới: và 
đó là nhân đúc" ®, Đúc Khổng đã nói chỉ có thể Trời là 
thành, lã toàn thiện, còn người ta chỉ có thể nhắm chỗ thành 
mà tiến lên: “Thành giả, Thiên chỉ đạo giả, Thành chỉ giả, 
nhân chỉ đạo đã " ©, 


(1) Sd,tr S1 
(2) Sd,tr 33 
(3) Trung Dung, chương XII 


TRIẾT HỌC KANT 247 


TIẾT II: Tự do và tự chủ 


“Sự rự trị (autonomie) của ÿ chí là nguyên tắc duy nhất 
của tất cả các quy luật đạo đức và của tất cả các bổn phận 
tương ứng với các quy luật đó” ®_ Sao Kant đảm coi sự tự 
trị của ý chí, tức sự hoản toàn hự chủ của con người, là căn 
bản mọi tư tưởng đạo đức? Vì ông coi trọng con người: 
ông đã đặt con người vào đúng vị trí của nó trong vũ trụ, 
và chỗ ngồi này vượt lên trên vạn vật và lên trên tất cả 
những định luật thiên nhiên chỉ phối vạn vật. Như vậy danh 
từ tự trị cũng chỉ nói lên những gì đã hàm chứa trong danh 
từ tự đo: nhưng tự do có một nội dung quá rộng rãi, gần 
như không xác định, còn danh từ tự trị cho ta một quan 
niệm rõ ràng về tự do, đó là sự ta không bị chỉ phối bởi 
những quyền lực bên ngoài mỗi khi ta hành động. Bàn đến 
sự tự trị của ý chí, Kant đi sâu vào bản chất của hành vi 
đạo đức là hành vi được quyết định theo hình thức của quy 
luật đạo đức thôi, chứ không được quyết định để mưu cầu 
một hạnh phúc nào, hoặc vì một áp lực nào. 


Để nói rõ ý tưởng của ông về vấn để quan trọng này, 
Kant viết tiếp: “Nguyên tắc duy nhất của tính chất đạo đức 
ở tại chỗ không lệ thuộc vào chất thể của quy luật (nghĩa 
là không lệ thuộc vào một đối tượng nào được ta mưu cầu), 
đồng thời nguyên tắc đạo đức kia cũng ở tại chỗ ta quyết 
định chiếu theo hình thức phố quát của quy luật thôi. Tuy 
hiên sự không lệ thuộc kia mới chỉ là z đo theo nghĩa 
liêu cực, còn sự lý trí thuần túy tự ra luật cho mình mới 


(1) Raison pratique,tr 33 


248 TRĂN THÁI ĐỈNH 


thực là ự do theo nghĩa tích cực. Như vậy quy luật đạo 
đức không diễn tả gì khác ngoài sự tự trị của lý trí thuần 
túy thực hành, tức của tự do, và sự tự trị này phải đựơc coi 
là điền kiện hình thức của tất cả các châm ngôn hành động, 
nhờ nó mà các châm ngôn có thể thích ứng với quy luật 
thực hành tối cao” °, 


Câu trên đây dẫn ta vào một viên tượng mới của triết 
học Kant về vấn đẻ đạo đức. Với quan niệm ¡z chủ, ông sẽ 
đưa ta tới những quan niệm về nhán vị và về nhân phẩm. 
Nhưng ta hãy bắt đầu từ đầu: ta cần phân biệt hai thứ tự 
do, một tự đo tiêu cực và một tự do tích cực. Nói một cách 
gọn gphẽ, thì tự do theo nghĩa tiêu cực là sự con người k tông 
bị chỉ phối bởi những thị dục, còn theo nghĩa tích cực thì 
tự do là tự quyết về mình. Tự quyết về mình, tự ra luật cho 
hành ví của mình: đó là ý nghĩa chữ tự trị. Vậy tự trị được 
coi là nghĩa tích cực của tự do. Và Kant sẽ dành những 
nghiên cứu của ông sau đây để làm sảng tỏ vấn để tự trị 
nảy, vấn để quan trọng số một của khoa đạo đức học, vì 
“sự tự trị của ý chí là nguyên tắc cao nhất của tính chất 
đạo đức” ®), 


Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi Kant trong hai phần trình 
bày của ông: trước hết ông trình bày vẻ những học thuyết 
đạo đức xây trên nguyên tắc ngoại /r¡ (hẻtéronomie) tức 
ngoại thuộc, - sau đó ông mới trình bày về bản chất và ý 
nghĩa sự / frị của ý chỉ. 


(1) Sd,tr33 
(2) fondements, tr 85 


TRIẾT HỌC KANT 249 


L- Kant phê bình những học thuyết đạo đức xây trên 
ngoại trị. 


Kant đã để cập đến những học thuyết này nơi cuốn 
“Những nên tảng khoa siêu hình học về luân thường”, và 
ông trở lại vấn để này trong cuốn Phê bình ly trí thực hành 
một cách khá tỉ mi, và chính nơi đây người ta thấy ông đưa 
ra bảng kê tất cả những thuyết đó như dưới đây: 


Bảng kê những nguyên tắc thực hành chất thể của sự 
quyết định được coi là nên tảng của tỉnh chất đạo đúc: 


CHỦ QUAN: 
Bên ngoài: 

Giáo đục Hiến pháp 
(theo Montaigne) (theo Mandeville) 
Bên trong: 

Tình cảm Tình cảm 

vật }ý đạo đức 

(theo Epicure) (theo Hutcheson) 
KHÁCH QUAN: 

Bên trong Bên ngoài 
Sự trọn hảo Ÿ chí của Thượng Đế 
(theo Wolf và các nhà (theo Crucius và nhiều 
Khắc kỷ) nhà thần học luân lý) 


Một cách tổng quát, Kant phủ nhận những nguyên tắc 
đạo đức không xây dựng trên sự tự quyết mà lại xây dựng 


250 TRĂN THÁI ĐỈNH 


trên những nền móng không phải là ý chí thuần túy đạo 
đức: hoặc con người quyết định hành động vì đã được giáo 
dục như thể hoặc vi thể chế của đoàn thể bắt phải làm như 
thế, hoặc vì muốn tìm lợi ích và hạnh phúc, hoặc vì tự nhiên 
mình cảm thấy ưa thích làm điều thiện như vậy. Đó là những 
lý do Kant xếp vào loại ch quan, còn những lý do khách 
quan thì có: sự trọn hảo, nghĩa là con người quyết định hành 
động vì muốn đạt tới một điều tốt lành; hoặc con người quyết 
định hành động vì Thượng Đế truyền làm như vậy. 


Ai cũng dễ nhận thấy tính cách “ thày để” của Kant 
khi ông kê khai những lý do trong đổ biểu trên đây. Ông 
có tính hay làm biểu thống kê: biểu thống kê những phạm 
trù của tri năng thuần tủy được coi là một thành công, còn 
biểu thống kê các lý do đạo đức trên đây bị coi là không 
mãy chắc chăn. 


Trong số 6 lý do bị coi là không chính đáng, Kant đành 
nhiêu thì giờ trong cuốn Phé bình lý trí thực hành để đả 
phá “tỉnh cảm vật lý” của Epicure: tình cảm vật lý đây là 
lợi ích và hạnh phúc cá nhân. Có lẽ đó là lý do mạnh nhất 
và nham hiểm nhất. Ông bắt đầu bằng câu: “Lấy hạnh phúc 
bản thân làm nguyên tắc đạo đức, là đi trái ngược hẳn với 
nguyên tắc đạo đức? °” Sau đó ông nói: giả tí chúng ta có 
một người bạn thân, ta vẫn mến phục trọn vẹn, nay anh ấy 
cho biết đã làm chứng gian cho một người để khỏi phiền 
luy đến bản thân; rồi ảnh kể ra những suy tính khôn ngoan 
để khỏi bị bại lộ, cũng như nhờ đó mà ảnh khỏi liên luy và 


(1) Ratson pratiquie tr. 35 


TRIẾT HỌC KANT 251 


cũng không sinh hại cho một đệ tam nhân; ảnh nói: “đã 
làm như thế để chu toàn bổn phận làm người của ảnh. Nghe 
thế, chắc ta sẽ cười vào mùi ảnh, hoặc ta sẽ quay mặt đi 
một cách kinh tổm” !Ð, Tai sao thế? Tại ta thấy người bạn 
không còn ngay chính nữa, không còn đáng mến phục nữa, 
và ta không chịu nổi khi anh ta còn đưa ra những luận 
điệu để tự bào chữa về hành vi thiếu đạo đúc. Tình cảm 
chỉ có thể là cố vấn gian hùng, và hạnh phúc bản thân 
luôn là tôn chỉ xấu. Cả khi tôn chỉ được nhiều người coi là 
tự nhiên và phổ thông, thì nó vẫn xấu như thường: “Nguyên 
tắc hạnh phúc có thể cho ta những châm ngôn, nhưng châm 
ngôn của nó không bao giờ có thể trở thành quy luật cho ý 
chí, cho dù hạnh phúc nói đây là hạnh phúc của mọi người. 
Thật vậy, người ta chí biết hạnh phúc do những dữ kiện 
của kinh nghiệm, và mỗi người chỉ phán quyết theo cảm 
tưởng của mình, cho nên từ kinh nghiệm đó người ta chỉ 
có thể rút ra những luật lệ tổng quát (règles gẻnérales) 
chứ không bao giờ rút ra được ñ›hững luật lệ phổ quát 
(règles universelles)” ©), 


Một nguyên tắc hành động cỏ tính chất chủ quan nữa 
là: riuh cảm đạo đúc (le sentiment moral). Đây là chủ trương 
của những người cho rằng “một thử cảm giác đạo đức định 
đoạt cho quy luật luân lý, chứ không phải lý trí định đoạt: 
ý thức đạo đức của ta được gần liền với một sự thỏa thích 
cũng như ý thức tội ác gắn liên với rối loạn và đau khổ của 
tâm hồn” ®, Khi để cập đến thứ tình cảm đạo đức này trong 


(1), (2) Sd, tr. 36 
(3) SØđ,tr 39 


252 TRĂN THÁI ĐỈNH 


cuốn “Những nên táng ”, Kant tỏ ra khinh chê những người 
chủ trương như thế, và gọi họ là “những người không có 
khả năng suy nghĩ, nên đã kiếm cách giải gỡ bằng tỉnh 
cảm: nhưng đây là công việc của các quy luật phổ thông, 
cho nên tình cảm là thứ tùy mỗi người có thể đưa ra một 
cái mức được mọi người chấp nhận?” '› “Ống không coi 
thường tình cảm đạo đức”. Trải lại ông nghĩ: “chúng ta có 
bốn phận gây dựng và nuôi dưỡng tình cảm này, vỉ nó thực 
xứng tên là tình cảm đạo đức. Nhưng ông chống lại những 
thuyết muốn lấy tỉnh cảm này /àm nguyên tắc cho sinh 
hoạt đạo đức, bởi vì, theo ông, “quan niệm bổn phận không 
thể do tỉnh cảm này: nếu ta cho quy luật đạo đức là tỉnh 
cảm thì ta sẽ thay quan niệm bổn phận bằng một thứ bàn 
cờ, một sự giằng co giữa nhừng xu hướng tế nhị và những 
xu hưởng đôi khi rất thô tục” °), 


Sau đó Kant bàn đến sự thưởng phạt trong hiến pháp. 
Để bảo toàn trật tự chung, mỗi đoàn thể phải có quy chế 
và mỗi đoàn thể có bổn phận tuân theo những gì mà mọi 
người đã quy định. Nhân đó, ai phạm đến những quy ước 
kia, đều phải bị trừng trị. Tuy nhiên chúng ta không nên 
nghĩ rằng tội với hình phạt có thể đến bù cho nhau, nghĩa 
là hễ phạt xong thì cũng sách tội. Thực ra không thiếu gì 
những người tự cho mình là đạo đức mà vẫn buôn lậu, vẫn 
trốn thuế: họ nghĩ răng đó là những thử tội do công ước 
tạo nên, cho nên hề bị cảnh sát bất thì chịu phạt, thoát sự 
kiểm soát thi không còn tội tình gì hết. Quan niệm đạo đức 


(1) Fondements, tr. 89 
(2) Raison pratique, tr. 41 


TRIẾT HỌC KANT 253 


như thế liều mình đưa con người đến những tính toán bậy 
bạ và mất hẳn lương tâm. Hơn nữa nguyên tắc đạo đức đó 
sẽ đặt con người đưới sự chi phối của lợi ích cá nhân, và 
còn làm cho con người trở thành một thứ trò chơi may rủi: 
“Nếu coi sự thưởng phạt như một cải máy đặt trong tay 
một uy quyền với mục đích là cưỡng bách mọi người bước 
tới chỗ an lành, tức cũng là giảm ý chỉ con người thành 
một bộ máy không có tự do nữa” °®), 


Không thấy Kant bàn luận thêm gì về giáo dục xét như 
nguyên tắc đạo đức, nhưng chúng ta dễ hiểu tại sao ông 
lên án những người coi giáo dục là một nguyên tắc đạo 
đức. Nên nhớ ông xếp giáo dục vào một số những nguyên 

.tắc chủ quan và bên ngoài, nghĩa là do người khác đạy ta 
có những quyết định đạo đức như thế này thể nọ. Tất nhiên 
ông không phủ nhận vai trò hữu ích và cần thiết của giáo 
dục, nhưng ông chống lại những quyết định đạo đức xây 
dựng trên giáo dục, vì như thế có nghĩa là con người hành 
động vì người khác bảo mình hành động như thể. Ai cũng 
biết câu nói nửa chơi nửa thật của Descartes: “7ói theo tôn 
giáo của xử sở tôi ”. Và lần khác ông lại nói: “Tôi theo tôn 
giáo của vú tôi”. Những quyết định hành động của ta phải 
bắt nguồn nơi lý trí thuần túy cũng gọi là ý chí tự do: những 
hành vì này phải do chính ta đảm nhận, cho nên có thể 
giáo dục mở mắt khai tâm cho ta, nhưng khi quyết định thì 
ta phải ý thức rằng chính ta quyết, chứ không phải cha mẹ, 
hay vú, hay ông thầy ta bảo ta quyết. 


(1) Raison pratique, tr. 9 


Còn hai nguyên tắc được Kant liệt vào loại khách quan 
là: sự toàn hảo và ý chí của Thượng Đế. Sở đi ông gọi sự 
toàn hảo là ly bên trong, vì “sự toàn hảo là một phẩm tính 
của con người”. Những người chủ trương thuyết này cho 
rằng con người phải quyết định hành động bởi vì sự foảàn 
hảo là một lý do thúc đẩy con người. Nhưng Kant cho rằng 
“toàn hảo là một ÿ tưởng trống rỗng và bất định” ® không 
có khả năng thuyết phục ý chỉ ta. Tuy nhiên ông cho rằng 
chú trương trên đây còn khả trợ hơn chủ trương của những 
người lấy ý chí Thượng Đế làm nguyên tắc, bởi vì “ta 
không có phương tiện nào để biết rõ ý của Thượng Đế, 
nên ý của Thượng Đế /hường chỉ là chính của ta; nhân 
đỏ ta thường biểu tượng ÿ Thượng Đế với bao nhiêu hình 
ảnh về dục vọng và: ghen nhét, thật là trải với tính chất 
đạo đúc” °#', Và ông viết thêm rằng những lý do của các 
nhóm này đưa (a để biện hộ lập trường họ, thực là giả tạo 
và yếu ớt, chính họ cũng cảm thấy như vậy, nên chúng 
ta không cần mất thời giờ để phê bình. Trong cuốn Phẻ 
bình lý trí thực hành, ông còn nói thêm về lập trường - 
những người lấy ý Thượng Đế làm nguyên tắc rằng: đó 
chẳng qua chỉ là một trá hình của thuyết Epicure, vì những 
người này cũng chỉ quyết định hành động của họ với mục 
đích được Trời ban thưởng đời này hay đời sau. Và ông 
kết thúc về cái bảng kê khai các nguyên tắc trên kia: “Như 
vậy tất cả các nguyên tắc đó đều có tỉnh chất thể và chúng 
tượng trưng cho toàn thể các nguyên tắc chất thể chúng 


(1) Fondements, tr. B5 
(2) Sd, tr. 80 


'TRIẾT HỌC KANT 255 


tố ra không có khả năng mang lại cho chúng ta cái quy 
luật tối cao của luân thường đạo lý. Vậy chí mình nguyên 
tác thực hành hình thức (principe pratique formel) của lỷ 
trí thuần túy, tức hình thức của quy luật đạo đức phổ quát 
mới đáng gọi là nguyên tắc cao nhất và trực tiếp quyết 
định cho ý chí ta: chỉ mình nguyên tắc này có khả năng 
ban bố những mệnh lệnh nhất thiết, tức những quy luật 
thực hành buộc ta phải hành động” °', 


HỈ Quan niệm tự trị và nhân cách con người. 


Nhìn vào thực tế, chúng ta đễ bi quan như Kant khi 
thấy con người thường tìm đủ lý để biện hộ cho hành vi 
của mình, và những lý do rất ít khi là do đạo đức. Tại sao? 
“Tại vì lý trí con người sẵn sàng tìm cách nghỉ ngơi cho đỡ 
mệt, bằng cách dựa trên chiếc gối của những (lý do vật 
chất) kia: trong lúc mơ màng, lý trí ta thường bị những ảo 
ảnh lừa dối, và thay vì ôm nàng Jnon lý trí ta đã ôm một 
áng mây: lý trí đã thay thế đạo đức bằng một thứ quái vật 
lai căn (monstre bâtard) kết thành bởi những bộ phận đị 
tính, nhìn vào đó ta có thể nhận ra bất cứ cái gì ta muốn, 
_ trừ nhân đức” ®), 


Nhưng chúng ta không thể thất vọng về con người. Gần 
đây Camus, một văn sĩ được coi là phản ảnh lương tâm 
thời đại đã nói trong con người có nhiều cái để kính phục 
hơn là để nguyễn rủa. Kant còn nghĩ tốt hơn thế: con người 


(1) aIson pratique, tr. 41 
(2) Fondememts, tr. 62 


256 TRẦN THÁI ĐỈNH 


có đủ căn bản tốt trong mình Ý chí thuần túy không những 
là ánh sảng và còn là súc thúc đấy con người hành động 
theo nhân đức. Chí cần con người gạt một bên những ảo 
ảnh sui nên do thị dục và tình cảm. 


Nên nhớ chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của f# do tích 
cực, tức tự do quyết định. Về điểm này Alquié đã tóm tắt 
phân nhập để của Kant một cách đễ hiểu trong một câu 
gọn ghẽ: “Đối với con người, ước muốn không chỉ có nghĩa 
là ước muốn đúng theo những luật lệ, nhưng còn là ước 
muốn cái gì, ước muốn một cứu cánh” +, Chúng ta đã nghiên 
cứu đẩy đủ vẻ “những luật lệ của ước muốn” khi tìm hiểu 
những lý do và nguyên tắc của sự ước muốn. Nay nghiên 
cứu về mục tiêu của hành động, được gọi là eưu cánh của 
UÓC muốn” 


Triết lý có câu: “Con người bao giờ cũng hành động vì 
một mục tiêu ”. Những mục tiêu, tức cứu cánh, cũng có ít là 
hai thứ: mục tiêu ở ngoài ta và mục tiêu ở nơi ta. Mục tiêu 
ở ngoài ta có thể là lợi lộc, đặc quyền ưu đâi. Còn mục tiêu 
ở nơi ta, cũng gọi là cứu cảnh nơi mình (ñn en soi) là bản 
chất tốt lành con người của ta. Đây là một điểm quan trọng 
đã được Kant trình bày tỉ mỉ qua ba nguyên tắc sau đây: 


a) “Con người, và nói chung là tất cả những hừu thể có 
lý trí, thi sinh hoạt như một cứu cánh tự thân chứ không 
chỉ như một phương tiện để những ý chí khác sử dụng tùy 
sở thích” ©, Danh từ quan trọng và hơi khó hiểu là “cứu 


(1) ALQUIẺ, Sdtr. 61 
(2) Fondements, tr.65 


TRIẾT HỌC KANT 257 


cánh tự thân”: sao lại gọi con người là một cứu cánh tự 
thân? Kant trả lời: vạn vật trong vũ trụ được coi là mục 
tiêu bởi vì chúng đáp lại những nhu cầu của con người, 
cho nên giả tỉ không có những ước muốn và nhu cầu ở nơi 
ta, thi những vật kia không còn ý nghĩa gi nữa, và tất nhiên 
không thể coi là mục tiêu hay cửu cánh nữa. Vậy tính chất 
mục tiều của chúng lệ thuộc vào nhu cầu của ta, nền không 
thể gọi đỏ là những cứu cánh tự thân. Đồng thời tính chất 
cứu cánh của chúng là giả tỉ: một đồ chơi mà em bé Ba 
ham mê không rời tay, nay em chết rồi, đồ chơi kia bị bỏ 
lăn lóc, không ai trong nhà muốn cảm và những đứa bẻ 
trong xóm cũng không đứa nào thèm lấy. - Một đặc tính 
nữa của sự vật là ta có thể tủy ý sử dụng nó, không bị một 
giới hạn nào bắt buộc: do đấy chúng là những phương tiện 
cho ta dùng để giúp ta đạt tới mục tiêu của ta. Ta không 
phải chịu trách nhiệm gì với chúng. Kant viết: “Bởi vậy ta 
gọi các hữu thể đó là những sự vật, và gọi những hữu thể 
có lý trí là những nhán vị bởi vì bản tính con người phân 
biệt họ khỏi những sự vật kia và làm thành những cứu cảnh 
tự thân, nghĩa là ta không được sử dụng họ như những 
phương tiện mà thôi. Những hữu thể có ly trí này không 
chỉ là những cứu cánh chủ quan, nghĩa là chỉ có do hành 
động ta và chỉ có giá trị đối với ta, nhưng đó thực là những 
cứu cánh khách quan (fins objectives), nghĩa là những hữu 
thể mà hiện hữu của chủng là chỉnh cứu cánh đó rồi, và 
chúng ta không có quyển thay cứu cánh đó bằng một cứu 
cánh khác tựa hồ có thể dùng nó làm như phương tiện: nếu 
thể, người ta sẽ không còn tìm đâu được một cái gì có giá 


258 TRĂN THÁI ĐỈNH 


trị tuyệt đối; và nếu tất cả mọi giá trị đều bất tất, thì lý trí 
sẽ không tìm đâu ra mọi nguyên tắc tối cao cho hành 
động nữa” 0, 


Câu trên đây khó đọc hơn là khó hiểu. Nó khó đọc như 
nhiều câu rất dài và khúc mắc của Kant. Nhưng ý nghĩa thì 
khá rõ: thay vì chữ “cứu cánh tự thân”, trên đây ông đã 
dùng chữ “cứu cánh khách quan” theo nghĩa những cứu 
cảnh này hiện hữu không lệ thuộc vào ÿ thức của ta: chủng 
hiện hữu một cách tự thân, bởi vì đó là một tên khác của 
những nhân vị. Các học giả lưu ý ta về kiểu nói “không 
chỉ như một phương tiện”, ta không xử sự với tha nhân 
như sử dụng một phương tiện nhưng ta cũng không hoàn 
toàn coi tha nhân như cứu cánh cho ta, bởi vị chính ta cũng 
là cứu cánh. Vậy thi trong sinh hoạt thưởng ngày, ta vẫn 
phải nhờ cậy lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau: như thế, dù muốn 
dù không, r2 vẫn sử dụng tha nhân. Muốn hành động theo 
đạo lý, ta đừng bao giờ coi tha nhân như chỉ là phương 
tiện phục vụ cho những lợi ích của ta, nhưng đồng thời 
phải nghĩ đến quyển lợi làm người của tha nhân, coi tha 
nhân cũng là một cứu cảnh tự thân như ta. Cho nên “theo 
Kant, quyên lợi không bao giờ xác định tương quan giữa 
sự tự đo của người này với dục vọng của người kia, nhưng 
là tương quan giữa sự tự do của hai người” . Nói cách 
khác nếu ông chủ có quyển đòi thợ thuyền làm việc đứng 
đắn, thì ông chủ cũng đồng thời có bổn phận chia lời một 


(1) Fondements, tr 65, 67 
(2) ALOUIEÉ, Sd tr. 67 


TRIẾT HỌC KANT 259 


cách công bình cho thợ khi xí nghiệp phát đạt thêm. Nếu 
không sẽ là bóc lột chứ không phải là tương giao nữa. 


Trở lại câu của Kant, ta thấy ông quyết con người hiện 
hữu (tức sinh hoạt) như một cứu cánh tự thân. Theo ông, 
đây là điểm then chốt cho quan niệm tự trị của ý chí. Nói 
một cách đơn giản thì cầu nỏi có nghĩa là con người không 
sinh hoạt để tìm kiểm một cái gì ở ngoài mình, hoặc ở ngoài 
hành động của mình: mục tiêu của hành động là chính sự 
ngay chính của hành động. Nhớ lại những gì ta đã xem 
qua khi bàn về bản chất của con người nơi phần Biện chứng 
pháp siêu nghiệm, ta mới thấy tư tưởng của Kant trước sau 
vần thủy chung: ta chỉ biết và đảnh giá con người do những 
hành vi của họ, vậy nếu hành vị được đánh giá bằng sự 
ngay thẳng hình thức của hành vị, thì ta dề thấy sự tốt lành 
của một người ở tại thành tâm và thiện chí của họ. 


Hơn nữa, và đây cũng là điều quan trọng nơi nguyên 
tắc trên này, vì con người là một cứu cánh tự thân, cho nên 
nó là một giá /!† tuyệt đối, và tính chất tuyệt đối này mang 
đến cho ta nguyên tắc tối cao để hành động: nếu thiếu 
nguyên tắc tuyệt đối này, lý trí của ta sẽ lưỡng lự và gặp 
khó khăn những khi phải quyết định. Rồi những quyết định 
của ta sẽ thiểu sức cưỡng bách thi hành. Như ta biết tất cả 
những mục tiêu ở ngoài ta đều là những mục tiêu Đất tất: 
muốn đạt tới, thì ta phải hành động; không muốn thì thôi. 
Còn đây thi ta nhất thiết hành động bởi vì mục tiêu của 
hành động nằm ngay trong hành động, nghĩa là nơi bản 
thân ta: hành động làm cho ta nên tốt lành, vì đó là điều 


2ó0 TRẦN THÁI ĐINH 


quy luật đạo đức cho biết ta phải làm, Nhân đấy ta có 
nguyên tác thứ hai sau đây: 


b) “Anh hãy hành động cách nào để đối xử với nhân 
tính nơi anh cũng như nơi những người khác như một cứu 
cảnh, và đừng bao giờ chỉ sử dụng nhân tính đó như một 
phương tiện thôi” 0), 


Thực ra nguyên tắc này là một quãng diễn làm sảng tổ 
nguyên tắc trên kia, đồng thời nó nhắm vào phần thực hành, 
chứ không chỉ có tính chất nguyên tắc như trên kia. Anh 
hãy hành động cách nào để... Anh hãy lo cho mỗi hành 
động của anh là một áp dụng của nguyên tắc tối cao: coi 
tha nhân như những nhân vị như anh, nên trong tương quan 
với tha nhân, anh phải coi họ iv những cứu cánh chứ không 
phải chỉ là những phương tiện cho anh. 


Và để minh họa cho nguyên tắc ông vừa đưa ra, Kant 
đã lược lại 4 trường hợp sinh hoạt mà chúng ta đã có lần 
gặp rồi. Trước hết là vấn đề tự H: người tự tử có sử dụng 
nhân tính nơi bản thân họ như một cứu cánh hay như một 
phương tiện? Họ muốn giết người (con người của bản thân 
họ) để đạt tới một tỉnh trạng dễ thở hơn: làm thế, họ đã chỉ 
sử dụng con người như một phương tiện, và không đoái 
hoài gì tính chất cứu cảnh tự thân của con người. “Vậy tôi 
không có quyền sử dụng nhân tính nơi bản thân tôi, tôi 
cũng không có quyển cắt cụt hay làm hư, hoặc huỷ hoại 
bản thân tôi” ?!, 

(1) §d,tr.66 
(2) Sd,tr.B7 


TRIẾT HỌC KANT 261 


Thứ đến là trường hợp những bổn phận của tôi đối với 
tha nhán. Giả thử tôi dùng lời hửa hão để bất tha nhân 
phục vụ quyên lợi của tôi; hành động như thế, tôi đã coi 
tha nhân như mội phương tiện và không đoái hoài gì đến 
địa vị cứu cánh tự thân của họ. Tóm lại mỗi khi ta “phạm 
đến tự do hoặc quyên tư hữu của người khác, ta đã phạm 
đến quyển lợi của họ và như vậy ta đã chỉ coi họ như là 
phương tiện cho ta thôi” °), 


Trường họp thứ ba là những hành động tuy không bắt 
buộc, nhưng có tính cách hăng hoa con người chúng ta: 
chẳng hạn học hỏi để trở thành người thức giả và khôn 
ngoan hơn. Đây là những việc nên làm lắm, mặc dầu không 
có tính cách cưỡng bách. Theo Kant thì con người phải 
hướng tới một sự toàn hảo thêm mãi, cho nên “nếu bỏ qua 
không làm những việc khả dĩ thăng tiến con người, chúng 
ta không chống lại sự bảo tồn nhân tính, nhưng đã chống 
lại sự thăng tiễn của con người”. Nói cách khác, nếu coi 
nhân tính là một cứu cánh tự thân, chúng ta phải làm tất cả 
những gì có sức làm cho nhân tính trở nền toàn thiện toàn 
mỹ hơn, nếu không ta tỏ ra chỉ chú trọng về những lợi ích 
bên ngoài và coi nhẹ chính nhân tính của ta. 


Trường hợp sau cùng liên can đến nøhững bổn phận có 
công trạng (méritoire) đối với tha nhân. Đây là những bổn 
phận không thực sự bó buộc, nhưng chỉ khuyên làm thôi: 
thí dụ tương trợ, cứu trợ. Nếu ta chỉ không làm hại tha nhân, 
thì sự tôn kính nhân tính nơi tha nhân mới chỉ là thái độ 


(1) Sd,tr.68 


»62 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tiêu cực. Như thế không đủ cho sự tiến triển và hạnh phúc 
của con người. Vậy tôi “phải coi những mục tiêu của tha 
nhân như chính là mục tiêu của tôi”, nghĩa là phải làm cho 
tha nhân tất cả những gì tôi muốn được người khác làm 
cho tôi trong những hoàn cảnh nhự thể: đó là coi nhân tính 
như cứu cảnh tự thân. 


Nhìn lại những trinh bày trên đây, ta thấy Kant đã gần 
như bỏ lành vực thuần tủy của lý trí để bước vào lãnh vực 
cụ thể của sinh hoạt con người. Alqulé lưu ý chúng ta về 
chỗ Kant không cỏn dùng danh từ “lý trí thuần túy” hay là 
“ ý chí thuần tủy”, nhưng ông đã dùng chữ “con người” 
(nơi nguyên tắc a trên đây) và chữ “nhân tính”, bản tính 
con người. “Kiểu nói của Kant đã thể hiện một sự đảo ngược. 
Sự kính trọng phải có đối với quy luật đạo đức này trở 
thành sự tôn kính phải có đối với chính bản tính con người, 
mà bản tính này bao hàm một cải gi ngoài lý trí thuần túy 
nữa. Nếu không, chắc Kant đã chỉ dùng chữ “hữu thể có lý 
trí” hoặc “lý trí” thôi, chứ tại sao ông phải dùng chữ “con 
người”? Vậy mà ông đã dùng chữ “con người”, và ông 
cũng nói “nhán tính" và “nhán vị”. Rõ ràng ai cũng thấy 
những chữ này không thể thu gọn trong chữ lý trí. Bởi vậy 
đây không còn là lý trí mà thôi, nhưng còn là hiện hữu của 
con người, xét như đó là một giả trị tuyệt đối” “'. Kant đã 
dẫn chúng ta đi hẳn một vòng, từ chỗ khước tử cảm năng 
và ly trí cùng với tất cả những gì là thưởng nghiệm, không 
chấp nhận cho những yếu tố thường nghiệm dự phản vào 


(1) ALQUIÉ Sd tr. 64-65 


TRIẾT HỌC KANT 263 


bản chất của con người xét như con người chỉ là ý chí thuần 
tủy, đến chỗ lại trở về với bản chất cụ thể của con người là 
một sinh hoạt, một hiện hữu (existence). Cái vẻ nghịch lý 
của triết Kant ở chỗ đó, và ý nghĩa sâu xa của nó cũng ở 
đó: triết Kant vừa có vẻ quá “siêu”, nhưng thực ra nó rất 
cụ thể và nhân vị: ta đã thấy ông không chấp nhận cho 
con người quyết định theo giác quan và dư luận, nhưng 
cũng nên nhớ rằng ông không chấp nhận cho con người 
quyết định theo qui ước hay là theo giáo dục, theo gương 
sáng người khác hay theo những luật lề mà một số tôn giáo 
đặt ra. Trong mỗi hoàn cảnh và mỗi khi phải quyết định, 
con người phải hành động làm sao để hành động của mình 
được coi là là quy luật phổ thông cho mọi người: đó là 
“thâu gồm cải đặc thù vào trong cải phổ quảt”, và đó mới 
thực là “làm cho tôn chỉ hành động của mình hoàn toàn 
thích ứng với quy luật đạo đức phổ quát”. Kính trọng quy 
luật đạo đức là kính trọng nhân tính ở nơi mình và ở nơi 
tha nhân. Kính trọng quy luật đạo đức và thực hành theo 
quy luật đỏ, là tự trọng vậy. 

Giải thích những ý tưởng trên đây, giáo sư Alquiẻ đã 
viết mấy lời nồng nhiệt sau đây, giống như một bài ca tôn 
vinh nhân vị con người: “Đây không phải là một cứu cảnh 
mà tôi phải thể hiện, nhưng là một cứu cánh mà tôi phải 
tôn kính. Đây không phải là một mục tiêu hoặc một sự thiện 
mà tôi có thể sở đắc, nhưng đây là một cứu cánh mà tôi 
phải đứng đó để kinh phục. Cứu cánh mà Kant nói đây 
không phải thử cứu cánh tôi có thể đạt tới hay chỉnh phục 
được; đúng hợn, đó là một cửu cảnh mà tôi không có quyền 


264 TRẦN THÁI ĐÌNH 


hành động tới. Xử sự với con người như xử sự với những 
cứu cánh có nghĩa là coi con người như một tuyệt đổi đích 
thực, tôi không có quyền coi tha nhân như cái gì chiếm 
đoạt được hoặc như những sự vật, hoặc dùng tha nhân vào 
một mục tiều nào, nhưng tha nhân là những tuyệt đối mà 
tôi không được hành động tới. Con người là một cứu cánh 
mà tôi chỉ có một việc là trọng kính. Đúng hơn, đó không 
phải là một cứu cánh của ý chí cho bằng đó là một cứu 
cánh đối với ý chí: một cứu cánh đặt trước mặt ý chí” 0), 


c) “Như vậy ý chí không quy phục quy luật đạo đức 
một cách đơn giản, nhưng quy phục một cách nh người 
làm luật: chỉ trong ý đó, ý chí mới được coi là quy phục 
cải quy luật mà chính nỏ tự coi là tác giả ®), 


Với nguyên tắc trên đây, chúng ta đã tới chỗ chót đỉnh 
về quan niệm tự trị của học thuyết Kant. Hai nguyên tắc 
trên kia đã đọn đường và thực sự quy hướng về nguyên tắc 
tự trị này để thiết lập nó trên những nền tảng vừng chắc. 
Chúng ta bắt đầu từ chỗ nhận định rằng con người sinh 
hoạt như một cứu cánh tự thân (nguyên tắc a), rồi chúng ta 
nhận ra nguyên tắc liên hệ buộc ta phải hành động đối với 
nhân tính của ta cũng như của tha nhân như đối với những 
cứu cánh tự thân, chứ đừng chỉ như đối với những phương 
tiện (nguyên tắc b), và nay ta đạt tới nguyên tắc sau cùng: sở 
dĩ ta hành động đúng theo quy luật đạo đức phổ quát, vì ý chí 
nơi mỗi người chúng ta là một “ý chí làm luật phố quát”. 


(1) ALQUIÉ, Sd tr. 67 
(2) Fondements, tr. 70 


TRIẾT HỌC KANT 265 


Sao Kant lại viết “ý chí ta không quy phục quy luật 
đạo đức một cách đơn giản, nhưng một cách như người 
làm luật”? Thực ra, đây chủng ta đứng vào chỗ phải lựa 
chọn của con người: một là chọn quyết định theo những 
mục tiều ở ngoài mình, và thế là chạy theo quyển lợi và 
hạnh phúc, và tất nhiên không còn coi hành động của mình 
như hành động của một cứu cảnh tự thân nữa. Nhưng khi 
quyết định của ta là quyết định của những cứu cánh tự 
thân, thì làm sao những quyết định này có giá trị như là 
những mệnh lệnh được? Nếu tôi biết quyết như thể là hợp 
lý và theo đạo đức, nhưng nghĩ là một chuyện và thi hành 
lại là một chuyện khác. Cái gì có khả năng cưỡng bách tôi 
thi hành? Thưa tính chất phổ quát của quy luật, vì phổ quát 
có nghĩa là ai cũng phải làm như thế mới đáng gọi là người. 
Hơn nữa, cái sức quyết định cho sự thúc bách ta thi hành ở 
tại chỗ chính ta là người làm luật: ý chí ta vừa làm ra luật 
vừa phải thi hành luật. Sự kiện độc đáo này có hai ý nghĩa: 
a) Ý nghĩa thứ nhất liên can đến sự z ứrj và hoàn toàn tự 
đo của con người. Nếu ta quy phục một cái luật do người 
khác làm ra, cho dầu luật này toàn hảo mấy đi nữa, ta vẫn 
có ý thức phải quy phục người khác. Bởi đó trong Ki-tô- 
giáo có lời dạy rằng những ai tuân giữ luật Chúa vì sợ 
thưởng phạt, thì chưa được kể là tốt; còn như ai tuân giữ vì 
mến Chúa, nghĩa là hoàn toàn đồng ý với Chúa, lấy ý Chúa 
làm như ý mình, hòa đồng với Ngài đến mức coi lời Ngài 
dạy như chính lời của mình: người đó là người trọn hảo. 
Về phương diện giáo dục cũng thể, nếu ta coi những lời 
khôn ngoan của thánh hiển như của thánh hiển và chỉ kính 
vì đó là lời thánh hiển, thì ta vẫn chỉ là học trò, vần chưa 


266 TRẦN THÁI ĐỈNH 


trưởng thành, và sự khôn ngoan của thánh hiền thay vì giải 
thoát thì đã nô lệ hóa ta. Trái lại khi ta hấp thụ lời thánh 
hiển và lời thầy dạy đến mức làm cho những lời đó không 
còn là cái gì ở ngoài ta, nhưng đã thực sự trở nên bản chất 
suy nghĩ con người của ta, thì khi đó giáo dục không phải 
là một trở ngại,nhưng là một phương thế giúp ta trưởng 
thành, và thay vì trói buộc ta, lời thánh hiển sẽ giải thoát 
cho ta. - b) Ý nghĩa thứ hai của tư cách làm luật của ý chí 
ta là: nếu không có tư cách làm luật này, quy luật đạo đức 
sẽ không có tính chất cưỡng bách tuyệt đối. Luật này chính 
lý trí ta quyết định và quyết rằng đó là quy luật phổ thông 
cho mọi người: có làm theo quy luật này, ta mới xứng danh 
là những con người có lý trí Như vậy khi thi hành mệnh 
lệnh đạo đức, ta không theo đuổi một cái gì ngoài hành vi 
đạo đức đó: sự quyết định và ý nghĩa sự thi hành cũng là 
một. Đó cũng là một ý nghĩa của chữ “cứu cánh tự thân”; 
ta coi chính hành vi là mục đích. Trong ý đó, Kant viết: 
“Như vậy nguyên tắc do đấy mỗi ý chí con người được coi 
là làm nên quy luật phổ quát nơi các tôn chỉ hành động 
của mình, thì nguyên tắc này rất thích ứng với mệnh lệnh 
tuyệt đối, vì theo nghĩa nó là một quy luật phố quát thì 
mệnh lệnh này không dựa trên một lợi ích nào hết: nhân 
đó, trong số tất cả các mệnh lệnh ta có thể nghĩ ra, chỉ 
mệnh lệnh này được coi là tuyệt đối ©*. Tuyệt đối là không 
còn phải suy tính hơn thiệt øi nữa, vì ở đây không có hơn 
thiệt cả về đàng vật chất (bởi vì quy luật này không nhắm 
một mục tiêu cụ thể nào hết), cả về đàng tương giao (bởi 
vỉ ai cũng phải làm như thế, không trừ một người nào). 


(1) Fondements, tr. 72 


TRIẾT HỌC KANT 267 


Quan niệm đạo đức của Kant thực sự là quá cao theo 
cảm nghĩ của nhiều người. Xem ra ông đòi hỏi quả nhiều 
mà không trả lại cho con người cái gì hết. Nhưng xin hỏi 
người ta muốn được trả lại cái gì? Bởi vì nếu chúng ta hành 
động để cầu ước một lợi ích hay cầu được hạnh phúc, thì 
hành động của ta sẽ còn được bảo đảm là một hành. động 
đạo đức? Hành động như thế, có khi tốt nhưng cũng thường 
khi xấu, và như vậy mất hẳn tính chất đạo đức rồi. Tuy 
nhiên Kant cũng cho ta thấy phần thưởng tỉnh thần (nếu 
có thể gọi là phần thưởng) của hành vi đạo đức: khi hành 
động theo quy luật đạo đức, ta tự biết mình đã vượt lên 
trên vạn vật và nhập vào thành phần của một “triều đại 
những cửu cánh”. Ngày nay bên cạnh những phong trào 
cổ võ cho “một thế giới tốt lành hơn”, trong đó người ta 
biết yêu thương nhau hơn và giải quyết tất cả mọi tranh 
chấp trong một niềm thông câm nhân đạo, chúng ta còn 
nghe một Teilhard de Chardin đưa ra cái nhìn vừa khoa 
học vừa triết học về một nhân loại mới. Theo ông thì con 
người đã qua giai đoạn đ nhán (pré-humain), hiện đang 
ở giai đoạn nhán (humain) và đang vươn tới giai đoạn chót 
mệnh đanh là siéu nhân (ultra humain): từ khởi thủy ăn 
lông ở lỗ, con người đã dân dẫn thành người biết dùng lý 
trí hơn, nhưng vẫn giữ cái thói lục súc: nhin vào xã hội 
ngày nay, ta phải buồn rầu nói với laspers rằng con người 
vẫn chưa dứt bỏ được cái luật đạo đức của cảm thú, cắn 
giết nhau, hằm hè nhau: “Người với người như lang với 
sói” (homo homini lupus). Tuy nhiên, khi nhìn bao quát tất 
cả quá trình của mấy triệu năm tiến hóa của vạn vật và của 
loài người, Teilhard có lý để tin tưởng cảng ngày con người 


268 TRĂN THÁI ĐỈNH 


càng ý thức được rằng họ củng chung một gốc (mà: ông 
gọi là 4nthropogénèse: sự thành người): khi đó xã hội loài 
người yêu thương nhau như anh em một gia đình. Ông viết: 
“Một cách bao quát, ta thấy chung quanh ta, dưới sức ôm 
ghì không thể cưỡng lại được của một #ành (tinh (trải đất) 
càng ngày càng nhỏ lại trước mắt ta, và sức ôm ghì mãnh 
liệt của một 71 duy càng ngày càng quy lại trên chính mình: 
cái đám người nhiều và rời rạc như cát bụi kia đang chịu 
một sức ép dồn lại gần nhau: sức ép này sẽ toàn thắng 
những đố ky và chia rẽ cá nhân cũng như chia rẽ giữa các 
quốc gia. Tuy nhiên, mặc dầu gọng kìm đã khép lại, nhưng 
chưa có gì xem ra chắc chắn có khả năng đấy chúng ta vào 
trong vòng của những liên hệ nhân đạo giữa chúng ta, trừ 
khi sẽ xuất hiện một từ trưởng để hấp dẫn chúng ta một 
cách mănh liệt từ bên trong: chúng ta sẽ bị lôi cuốn lại gần 
nhau /£ bên trong” ®, Cái sức lôi cuốn này chính là ÿ £hức 
con người: con người ý thức rằng họ cùng chung một nhân 
tính, hơn nữa khi đó “tất cả mọi người sẽ làm thành một ý 
thức duy nhất” 2® để cùng lo tỉnh với nhau, cùng vụi và 
cùng buồn với nhau như anh em một gia đình: khi đỏ trái 
đất này sẽ bị coi là hết sức nhỏ hẹp đối với cái nhìn “không 
gian” của con người. Thực sự cái nhìn “tiên trỉ” của 
Teilhard đã khởi sự hình thành: con người thời nay đã nhờ 
những tiến bộ khoa học để giao dịch với nhau trong thế 
giới như trong một xóm nhỏ, mà còn lẹ hơn thế. Những 
tường ngăn cách giữa các quốc gia dân dân đổ xuống từ 
sau thế chiến thử hai: những nước thủ ghét nhau truyền 


(1) TEILHARD DE CHARDIN, L'avenit de ('hormme, Seuil 1959, tr. 374 
(2) Sd.tr.401 


TRIẾT HỌC KANT 269 


kiếp như Đức với Pháp đã cùng nhau xây dựng khối thị 
trường chung Âu châu, như vậy hầu như trên thế giới không 
còn những quốc gia lẻ tẻ, nhưng chỉ còn hai khối lớn: khối 
thế giới Tự do với Hoa Ky đứng đầu và khối Cộng sản với 
Nga Xô lãnh đạo ?, Tuy vẫn còn những nứt nẻ trong khối 
Tự do cũng như trong khối Cộng sản, bởi vì tư lợi vẫn còn 
tiếng nói quá mạnh và con người chưa ý thức đầy đủ vẻ 
nguy cơ của một chiến tranh nguyên tử, nhưng viễn tượng 
một nhân loại đoàn kết đang hiện ra khó rõ ràng trong 
tương lai. 


Trở lại Kant. Ta thấy cái mà Teilhard gọi là sức hấp 
dẫn từ bên trong, thì Kant gọi là ý chí thuần túy, tức lý trí 
khi không bị những cuồng vọng và dục tình làm lu mờ. 
Cho nên cũng như Teilhard, ta thấy Kant tin tưởng vào một 
xã hội nhân đạo hơn, trong đó những con người thực sự là 
những con người. Ông viết: “Quan niệm theo đó mỗi hữu 
thể có lý trí đều phải tự coi mình như làm nên những quy 
luật phổ quát nơi những tôn chỉ hành động của mình, thì 
quan niệm đó dẫn ta tới một ý tưởng vô cùng phong phú 
về một Triểu đại các cứu cánh. Tôi dùng chữ “triều đại” 
để gọi tên cái liên hiệp chặt chẽ của nhiều hữu thể có lý trí 
cùng chung sống đưới những quy luật chung” ®, Ta phải 
cầu mong cho sớm xuất hiện cái nhân loại mới này, nhưng 
chúng ta có khả năng và có bổn phận chuẩn bị cho nó xuất 
hiện bằng cách giúp vào việc giáo dục con người nơi bản 
thân và nơi người khác. Vì là triểu đại của các cứu cảnh, 
(1) Nhận định tác giả trước 1975, trước LBXV sụp đổ thập niên 90 của thể kỳ 20 (BT) 
(2) Fondements, tr. 73 l 


270 TRẦN THÁI ĐỈNH 


nghĩa là triều đại của những con người biết tự coi mình và 
coi tha nhân như những cứu cánh tự thân, cho nên sự xuất 
hiện của nhân loại mới không phải là việc của trời đất cho 
bằng là việc của những con người tự do. 


Hành động đạo đức dẫn ta tới “triểu đại các cứu cánh”. 
Và trong triểu đại này, con người sẽ không còn bị đánh giá 
bằng Mỹ kim hay bằng chiếc xe hơi của mình, nhưng là 
bằng phẩm giả (dignité). “Trong triểu đại các cứu cảnh, 
mợi cái điều có một giá trị hay một phẩm cách. Khi một sự 
vật cỏ một giá trị, người ta có thể thay thế nó bằng một sự 
vật tương đương. Còn khi một sự vật vượt trên tất cả mọi 
giả cả, và như vậy không có gi được coi là tương đương 
với nỏ, thì ta nói nó có một phẩm giđ” ®!, Đây cũng là một 
đanh từ giúp ta hiểu tính chất tỉnh thần của sinh hoạt con 
người: người ta nói “có tiền mua tiên cũng được”, nhưng 
tiền không thể mua được phẩm giá, và khi một người đã 
mất phẩm giá, ta thường thấy họ không muốn sống nữa. 


Đổi với những vật dụng có giá cả rõ ràng, ta chỉ việc 
đưa tiên ra mua. Đối với phẩm giá thì sao? Ta không thể 
mua cho ta, và ta cũng không thể đánh giá nơi người khác. 
Ta chỉ có thể dùng hành vì đạo đức và cuộc đời ngay chính 
để đạt tới phẩm giá, còn đối với phẩm giá nơi tha nhân, /2 
chỉ phải tôn kính. Sự tôn kính này cũng làm ta tôn kính 
quy luật đạo đức và tự trọng chính mình ta khi ta thực sự 
sống theo lý trí. Tất cả đều gồm trong chữ tự trị, vị tự trị 
làm cho con người ý thức rằng mỗi khi hành động, mình 


(1) Fondemenes, tr. 76 


TRIẾT HỌC KANT 271 


vừa là người làm luật vừa là người có bốn phận thi hành 
quy luật, và mình phải cư xử như những cứu cánh tự thân. 
Cho nên chúng ta kết luận Tiết này với câu: “ Tự 0r‡ là nguyên 
lý của phẩm giả con người cũng như của tất cả những bản 
thể có lý tí” ©®, l 


TIẾT II: Tự do và đối tượng của đạo đức. 


Nơi Tiết I chúng ta đã tìm hiểu tương quan giữa tự do 
và quy luật đạo đức, và Kant đã chứng minh cho thấy chính 
quy luật đạo đức cho ta kinh nghiệm đích thực rằng ta tự 
đo và ta là một hiện hữu tự thân về phương diện nhân linh. 
Rồi với Tiết II, chúng ta đã thấy những quyết định tự do 
trong lãnh vực đạo đức đưa con người lên tới mức làm đoàn 
viên của một đoàn thể gồm toàn những người biết tự trọng 
và kính trọng tha nhân như chính mình, vì khi đó mỗi người 
đều hành động như một người vừa làm luật vừa ý thức về 
bổn phận thi hành luật đạo đức. Nay với Tiết III, chúng ta 
sẽ để cập vấn để cuối cùng trong tư tưởng đạo đức của 
Kant: đối tượng của hành vị đạo đức. 


Chúng ta đã lặp đi lặp lai rằng, theo Kant, hành vi đạo 
đức không được bắt nguồn từ những thúc đẩy do tư lợi 
hoặc do bất cử đối tượng thường nghiệm nào. Vậy thì sao 
còn có vấn để đối tượng của hành vi đạo đức? Sự mâu 
thuẫn này chỉ có vẻ là mâu thuẫn thôi, sự thực thì vẫn có 
vấn đề đối tượng của hành động, bởi vì “2 cả mọi hành 


(1) Fondements, tr. 78 


272 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


động đêu có mục tiêu”. Khi bàn về tính chất cứu cánh tự 
thân của con người, Kant đã phân nào đề cập đến mục tiêu, 
tức đối tượng của hành vi đạo đức; nhưng ông mới bàn 
đến một cách gián tiếp thôi, vì ông mới chỉ quyết rằng con 
người không tìm một cái gì ngoài minh khi hành động theo 
quy luật đạo đức, mà là tìm chính bản tỉnh con người của 
mình. Nay với Chương II và Chương III của cuốn Phê bình 
lý trí thực hành, ông sẽ dành nhiều thời giở và suy niệm để 
luận vẻ đổi tượng của hành vi đạo đức. Đại ý đối tượng 
này không thuộc loại những øì được Gabriel Marcel gọi là 
“sở hữu” (avoir) nhưng thuộc loại “hiện hữu” (être): Cái 
mà con người theo đuổi trong khi hành động không phải 
là có thêm cái này, hoặc có thêm quyển lợi kia, nhưng là 
hiện hữu một cách tròn đầy hơn mong sao cho bản thân 
mình “thánh thiện” hơn. Và con người thực hiện được đối 
tượng này bằng cách lo cho các tôn chỉ hành động của 
mình thích hợp với quy luật đạo đức phổ quát, bởi vì Kant 
chủ trương “ý chí tự do và ý chí quy phục luật đạo đức 
cũng là một. Đã vậy, để đạt tới đổi tượng đó, con người 
không thể để cho bất cứ lý do nào thúc đẩy, nhưng phải 
nhìn xem lý do hành động của mình có phải do thiện chí, 
tức do ý thức đạo đức, hay trái lại chỉ do những lý do tư lợi. 
Nếu theo lý đo trước (mà Kant sẽ gọi là “động lực của hành 
vi đạo đức”), thì hành động của ta được coi là đạo đức 
đích thực, còn nếu theo loại lý do sau (mà Kant gọi là 
“những duyên do” của ý chị), thì hành động của ta sẽ thiếu 
bản chất đạo đức. 


(1) Dẫn trong ALQUIÉ. Sd tr. 77 


TRIẾT HỌC KANT 273 


Nhân đó, chúng ta sẽ lấn lượt nghiền cửu về đối tượng 
của lý trí thuần tủy thực hành, tức đổi tượng của hành vi 
đạo đức, - và những động lực của lý trí thuần túy thực hành, 
tức động lực của những sinh hoạt đạo đức. 


I. Đối tượng của l trí thuần túy thực hành. 


Đó là nhan để Chương II (quyền I) cuốn Phé bình lý trí 
thực hành. Đề chúng ta có một ý niệm xác định về vấn để, 
Kant bắt đầu ngay bằng việc đưa ra một định nghĩa: “Tôi 
hiểu một quan niệm của lý trí thực hành là một biểu tượng 
ta có về một đối tượng được coi là hậu quả khả hữu của tự 
do” ®, Thực là gần như trái ngược hẳn với định nghĩa về 
một quan niệm của trí năng thuần túy. Cùng bởi vì trị thức 
của ta đựa trên một khả năng trực giác tiếp xuất, còn như 
trong lãnh vực đạo đức thì ý chí tự do của ta được coi như 
nguyên ủy của những thể hiện. Nói cách khác, trong phần 
Lý trí thuần tủy, khi luận về các quan niệm thuần tủy, (tức 
phạm trù), ta thấy những quan niệm của trí năng được coi 
là khuôn mẫu tuyệt đối của những đối tượng mà ta sẽ tri 
thức: cũng nhân đó, công việc tri thức của trí năng có kèm 
thêm một phần Diễn dịch siêu nghiệm với chức vụ là áp 
dụng một cách nhất thiết tất cả các phạm trù kia vào các 
đối tượng cụ thể. Nơi đây khác hẳn: đối tượng của lý trí 
thực hành chỉ là một cái gì có thể được thực hiện do ý chí 
tự do của con người. Trên kia là tuyệt đối, còn đây là có 
thể (khả hữu): sự khác biệt rất rõ ràng. 


(1) Raison nratique. tr. 59 


274 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Ta phải thể hiện sự thiện. Nhưng sự thiện là gì? Làm 
thế nào để thực hành sự thiện? Nói cách khác: ý chí tự do 
của ta thể hiện hành động đạo đức như thế nào? Bằng ấy 
vấn đề liên can đến đối tượng của lý trí thực hành sẽ được 
lần lượt bàn đến sau đây.  - 


a) Sự thiện là gì? — Kant khởi sự phê bình quan điểm 
của các học thuyết cổ truyền khi các thuyết này đưa ra 
những nguyên tắc như: “Ta không thèm muốn cái gì, nếu 
không thấy nó tốt” (Nihil appetimus, nísỉ sub ratione bon). 
Ông bảo câu này quá hàm hồ bởi chữ “tốt? cỏ thể hiểu hai 
nghĩa: hoặc theo nghĩa chủ quan như khi ta ưng thì nói 
“Tốt lắm!”, hoặc heo nghĩa khách quan như khi lý trí ta 
quyết đoán rằng “Đó là một hành vi tốt”. Rồi ông chê tiếng 
Latin là thứ ngôn ngữ nghèo nàn, thiếu tính cách rõ ràng 
cân thiết cho nên đã dùng öozưm cho cả hai loại tốt khác 
nhau đó, và dùng chữ mm cho cả hai loại xấu tương 
ứng. Tiếng Đức của ông khác hẳn, vì có hai danh từ khác 
biệt để nói vẻ hai loại tốt kia: khi là sự tốt lành của hành 
vi, thì ta nói gfe (điễu thiện); còn khi là sự tốt đối với tình 
cảm chủ quan thì ta nói wohJ (sung sướng). Đàng khác, khi 
nói đến hành vi trái đạo đức thì ta dùng chữ boese (xấu 
xa); còn khi phải nói đến những điều dữ xảy ra cho ta thì 
ta dùng webel (tai hại). Như vậy cải tốt chủ quan hàm ý 
một cảm giác khoan khoái, cũng như cải ác chủ quan gợi ý 
một cảm giác đau khổ: vậy chúng liền can đến những thực 
tại thường nghiệm và vật chất. Trái lại, cái tốt khách quan 
và cái xấu khách quan chỉ liên can đến hành vi luân thường 
của con người thôi, bất xét lợi hay hại, khoái hay khổ do 
hành vi đó gây nên. 


TRIẾT HỌC KANT 275 


Như vậy “?hiện và ác chỉ liên quan đến chính hành ví 
thôi”, không liên can gì đến cách cảm giác của con người 
chúng ta: chỉ cách hành động của ta, tôn chỉ hành động 
của ta, tức chính con người của chúng ta được coi là thiện 
hay ác, chứ không phải một sự vật nào hết” 0, 


Để minh định lập trường khá đặc biệt của ông, Kant 
đối chiếu lập trường đỏ với lập trường của triết học cổ 
truyền. Ta biết Platon đã coi thiện là một linh tượng, một 
thử vật tự thân hiện hình nơi thế giới khả niệm. Kế đến 
Aristote chủ trương sự thiện là một vật thể làm đối tượng, 
cho ý chí ta: con bò thấy cỏ non thì chạy lại, con người 
thấy sự thiện thì theo liền. Bởi vậy Aristote nghĩ rằng mọi 
hành vi của con người đều quy hướng về sự thiện: con 
người luôn nhằm đạt tới sự thiện dưới mọi hình thúc khả 
giác. Đó là ý nghĩa câu nguyên tắc trên kia: “Ta không 
ước muốn cái gì, nếu không thấy nó tốt”. Theo Kant, tất cả 
những cái tốt cái thiện như thế đều đánh vào dục vọng của 
ta, nên các quyết định của ta không được coi là tự do. Vậy 
không thể theo các học thuyết này. Muốn tránh sự ngoại 
trị này và bảo toàn sự tự trị của ý chí, thì ý chí phải quyết 
định mà không cần có đối tượng, nghĩa là quyết định theo 
hình thức của quy luật đạo đức, bởi vì: “Một là ta quyết 
định chiếu theo nguyên tắc của lý trí, không xét gì đến 
những đối tượng có thể có cho ý chí ta: khi đó quy luật 
đạo đức quyết định trực tiếp cho ý chí ta, và hành động 
của ta sẽ được coi là tự nó tốt lành, đồng thời ý chí được 


(1) Raíson pratique, tr. 62 


276 TRẦN THÁI ĐỈNH 


coi là tuyệt đối tốt lành. Hai là nguyên tắc quyết định ý chí 
ta phải dựa vào một đối tượng có trước đó, mà đổi tượng 
này có tính chất làm cho sướng hay khổ: ý chí ta quyết 
định chiếu theo những xu hướng đó, và tôn chỉ hành động 
của ta không thể nào được coi là quy luật đạo đức” ®), 

Chỉ khi ta quyết định hành động chiếu theo quy luật 
đạo đức phổ quát, ta mới bảo toàn sự tự trị và tự do của 
con người chúng ta. Nhân đó Kant đưa ra bảng kê “những 
phạm trù của tự do” sau đây: 


Bảng kê những phạm trù của tự đo 
liên quan với những quan niệm thiện và ác: 
L Lượng tính: 


Chủ quan, chiếu theo những châm ngôn (ý nghĩ thực 
hành của cá nhân). Khách quan, chiếu theo những 
nguyên tắc (Lệnh truyền). 


Nguyên tắc tiên thiên khách quan và chủ quan của 
tự do (Những qui luật đạo đức). 


II. Phẩm tính: 
Những luật lệ thực hành cho hành động. 
Những luật lệ thực hành cẩm đoán. 
Những luật lệ thực hành miễn trừ. 

HI Tí ương quan 
Liên can đến nhân cách. 


(1) Sd,tr.64 


TRIẾT HỌC KANT 277 


Liên can đến tình trạng con người. 


Liên hệ giữa một người và tỉnh trạng những người 
khác. 


IV. Hình thái: 
Cái được phép và cái bị cấm. 
Bổn phận và cái nghịch với bốn phận. 
Bổn phận toàn hảo và bổn phận bất toàn. 


Kant không giải thích và cũng không áp dụng cái bảng 
kè này lần nào hết, cho nên chúng tôi cũng nghĩ như Alquié 
là Kant chỉ làm cho nó đối xứng với phần lý trí thuần túy, 
chứ những phạm trù trên đây không có phần quan trọng gì 
mấy +, Một cách tổng quát thì các phạm trủ của tự do cũng 
xếp đặt một lối như các phạm trù của trí năng. Chẳng hạn 
nơi lượng tính: trước hết xét đến ý nghĩ của riêng tôi 
(nhất thể), rồi xét lên tới những lệnh truyền phổ quát (đa 
thể), và sau hết tôi thấy rằng quy luật đạo đức là luật cho 
hết mọi người (toàn thể). Về phẩm tính cũng dễ thấy 3 
hình thức của khẳng định, phủ định và hạn định: truyền 
hành động là khẳng định, cấm là phủ định và miễn trừ là 
hạn định v.v.v.. 


b) Tiêu biểu (typique) của phản đoản thực hành. — Nơi 
phần lý trí thuần tủy, liên sau những phạm trù là phẫn Diễn 
dịch với chức vụ áp dụng các phạm trù vào các đối tượng. 
Ở đây tiêu biểu cũng đóng vai trò tương tự. Nhưng tiêu 
biểu khác với điễn dịch: điễn dịch dẫn ta tới chỗ nhận ra 


(1) Xem ALQUIE. Sđ, tr.113 


278 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những sự vật đã có trong thiên nhiên, còn tiêu biển “không 
dẫn ta tới chỗ tri thức những đối tượng khả dĩ trở thành dữ 
kiện cho lý trí, nhưng tiêu biểu là nên tảng để có thể có 
những đối tượng mà chính lý trí là nguyên nhân”), Nói 
cách khác, tiêu biểu làm cho ta thấy trước những hành động 
có thể làm, chứ không cho thấy trước những đối tượng ta 
có thể trì thức như nơi diễn dịch ?'. Cũng vì thế Kant cho 
biết rằng nơi đây, nơi suy tưởng những tiêu biểu, “không 
có mộit trực giác nào, và cũng không cỏ một niệm tưởng 
nào hết ” °®, Trực giác và niệm tưởng, cảm giác và trí tưởng 
tượng siêu nghiệm có dự gì với sinh hoạt thuần túy của 
những vật tự thân, tức những ý chí thuần túy ? Hơn nữa 
nên nhớ rằng hành vị siêu hình, tức hành ví đạo đức, là 
một hành vi sáng tạo, hành vi tự do: những quyết định của 
ý thức đạo đức không dựa theo một tôn chí thường nghiệm 
nào hết, và cũng không lấy mẫu ở một quy luật có sẵn nào 
hết. Đó là ý nghĩa của đanh từ tiêu biểu: nó chỉ là một cách 
diễn tả nguyên tắc đạo đức mà chúng ta đã gặp nhiều lần 
trên kia: “Anh hãy hành động làm sao để tôn chỉ hành động 
của anh có thể được coi là quy luật phổ quát cho mọi người”. 

Nói một cách đơn giản thì niệm tưởng là cái khuôn ta 
ướm vào những vật liệu, và kết quả là ta có những đối tượng, 
còn tiêu biếu là cái khuôn (quy luật phổ quát khách quan) 
ta ướm vào hành động (ta sẽ làm, và kết quả là hành động 
của ta đáng được coi như quy luật của mọi người, bởi vì nó 
(1) Raison pratique, tr. 46 


(2) Sd,tr.70 
(3) Sd.tr 71 


TRIẾT HỌC KANT 279 


hoàn toàn thích ứng với quy luật đạo đức phổ quát ®. Tóm 
lại ý nghĩa của chữ tiêu biểu là: đứng trước mỗi quyết định 
hành động, ta phải lấy cái quy luật đạo đức phổ quát làm 
mẫu mực và quy tắc cho hành động của ta: có thế tôn chỉ 
hành động của ta mới thích ứng với quy luật đạo đức. 


II— Những động lực của lý trí thực hành. 


Tại sao ta lại phải thi hành những mệnh lệnh của ý thức 
đạo đức ? Tất nhiên ta không làm dưới sức thúc đẩy của 
những quyền lợi và hạnh phúc: làm như thế hành vi đạo 
đức của ta sẽ mất giá trị vì đã được quyết định bởi những 
đuyên cớ (motifS), mà duyên cớ thì được tượng trưng bởi 
những đối tượng thường nghiệm. Đối với Kant, động lực 
của hành ví ta phải là một động lực đạo đức. Và vấn đề ở 
đây là nghiên cứu xem “do cách nào mà quy luật đạo đức 
có thể trở thành một động lực cho hành vi của ta” ®), 


Trước hết ta biết ý chí thuần túy quyết định hành động 
đạo đức chiếu theo quy luật phổ quát, chứ không dựa theo 
một sự kiện thực nghiệm nào. Kant gọi đây là khía cạnh 
tiêu cực của động lực: nó bắt ta tuyệt nhiên không được 
dựa vào sức thúc đẩy của tình cảm, và chỉ dựa vào lý trí. 
Tuy nhiên, quy luật đạo đức phố quát còn khía cạnh /ích 
cực rất đáng kể nữa: trong khi ý chí ta quyết định một cách 
ngay chính, thì các xu hướng và bản năng trong con người 
chúng ta ra sức tranh đấu để có tiếng nói trong sự quyết 


(1) Raison pratique, tr. 71-72 
(1) Raison pratiqia, tr. 76 


280 TRẦN THÁI ĐỈNH 


định kia và hy vọng được thỏa mãn phản nào. Nhưng ý 
thức đạo đức thẳng tay gạt chúng ra một bên vì tôn kính 
quy luật đạo đức. “Miểm tôn kính đối với quy luật đạo đức 
là động lực dạo đức duy nhất, và cũng là động lực không 
ai chối cãi được: đó là một thứ tình cảm không áp dụng 
vào một thứ đối tượng nào hết, nhưng chỉ áp dụng cho 
nguyên tắc đạo đức mà thôi” 0), 


Ta đã tìm thấy động lực của các hành vi đạo đức đích 
thực: niểm !ón kính của ta đối với sự cao siêu của quy luật 
đạo đức. Kant gọi nó là một tình cảm: gọi thế vì một đàng 
ý chí ta mạt sát những xu hướng ở trong ta, bắt chúng hạ 
mình dưới mệnh lệnh của đạo đức, và đàng khác cũng vì 
lý trí ta ngưỡng mộ một hình thức đạo đức như thế. Động 
lực này quả là một sức thúc đẩy quyết liệt, và chức vụ của 
nó rất là thích ứng. Đỏ là hai ý tưởng của Kant quảng diễn 
như sau: 

a) “Sự tôn kính chỉ áp dụng cho những nhân vị, không 
khi nào áp dụng cho những sự vật” 2, Sau khi nhắc lại câu 
của Fontenelle: “Đứng trước mặt ông lãnh chúa tôi củi đầu, 
nhưng tâm trí tôi không có cúi”. Kant viết tiếp: “Tôi thêm 
rằng: Đứng trước một người hạ cấp, quê mùa và bình dân, 
nhưng đức tính lại ngay thẳng đến mức mà tôi cũng nhận 
là tôi không có, thì âm trí tôi cúi xuống, và tự nhiên như 
thế, mặc dầu bên ngoài tôi vẫn cất cao cái đầu để anh ta 
đừng quên tôi là người trên” ®. Không thế, tôi không phải 
(1) Sd.tr.82 


(2) Sd.tr.8O 
(@) Sd.w.84 


TRIẾT HỌC KANT 281 


là người, hoặc tôi mất hắn khả năng phán đoán: con người 
ta thấy vẻ cao quý của đạo đức, dầu là nơi người hạ cấp, 
dầu là nơi kẻ thù địch, thì thái độ tự nhiền là kính phục. 
Bởi vậy “sự tồn kính là nợ ta trả cho những hành vi đảng 
trọng, và ta trả dâu muốn đâu không ; nếu bên ngoài ta có 
thể không để lộ dấu gì, nhưng bên trong ta không thể không 
cảm thấy niềm kính phục đỏ” 0©), 


b) Vừa gây niềm kính phục, quy luật đạo đức vừa gáy 
một áp lực cưỡng bách ta thi hành những gì do quy luật 
đạo đức truyền. Đó chính là ý nghĩa chữ “bốn phận”: bổn 
phận là phái làm (devoir). Và phải làm một cách tuyệt đối, 
bởi vì đây không có sự lựa chọn nào khác. Ý nghĩa của 
quy luật đạo đức chỉ là: tôi phải làm việc này, vì đây là 
một việc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng nhất 
thiết phải làm thì mới được coi là con người có lý trí. “Sự 
tôi phải thì hành luật đạo đức thì gọi bổn phán”: và bốn 
phận hàm ý một sự cưỡng bách thực tế, nghĩa là nó bất tôi 
phải thi hành một việc nào đó, dầu cho là không ưa thích 
mặc lòng” 2, Đối với một ý chí thánh thiện (như ý chí của 
Thượng Đế), thì luật đạo đức có tên là luật thánh thiện (loi 
đe sainteté), còn đối với những ý chí của loài hữu hạn và 
có lý trí thì đó là luật bốn phận (loi de devoir) cũng gọi là 
luật cưỡng bách đạo đức (contrainte morale): luật này bất 
ta hành động vỉ niềm tôn kính đối với quy luật và vì phục 
tùng đối với bổn phận” ®), 

(1) Sd.tr.81 


(2) Sd.,tr 85 
(3) Sd, tr.86 


282 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Hai phương diện của động lực thúc đẩy ta hành động, 
sức cưỡng bách và niềm kính phục, là hai đặc tính không 
lia nhau trong ý thức đạo đức. “V thức vể sự ý chí ta íự 
động quy phục luật đạo đức thì luôn liên kế! với một sức 
cưỡng bách dần trên những xu hướng của ta: đó thực là 
niềm kính tôn của ta đối với quy luật đạo đức. Và hành 
động mà quy luật này phán quyết ta phải thi hành, sẽ được 
gọi là bổn phận ” 0), 


Bổn phận ! Đó là ý nghĩa sau cùng của sinh hoạt đạo 
đức. Ta không bị thúc bách bởi những năng lực thiên nhiên, 
và cũng không được nâng đỡ bởi những tỉnh cảm trong 
việc thi hành những mệnh lệnh của đạo đức. Không có gì 
bắt được ta, trừ chính mình ta tự buộc mình thực hành những 

_ điều ta thấy hợp với đạo làm người. Sự tự buộc mình đó là 
bổn phận. Và chúng ta không thể kết thúc Chương này cách 
nào tốt hơn là ghi lại đây những dòng Kant viết về bổn 
phận, những dòng vẫn được các học giả coi là bài ca để 
xưng tụng phẩm giá con người: 


“Bổn phận ! ôi danh từ cao cả và vĩ đại, không hàm ý 
một cái gì khoái trá, cũng không có gì là quanh co, nhưng 
đòi hỏi phải quy phục: mi không đọa nạt bằng những gì có 
thể gợi lên trong lòng con người sự chán ghét hay kinh 
khiếp hòng thúc đẩy ý chí, nhưng chỉ thẳng thắn đặt ra 
một quy luật tự nó chiếm được tâm hồn con người và nắm 
được niễm kính trọng (mặc dầu không luôn bắt được con 
người phục tòng): niễm kính trọng này làm các xu hướng 


(1U Sd,tr.84 


TRIẾT HỌC KANT 283 


phải im bặt, mặc dầu chúng âm thảm chống lại. Nguyên lai 
nào mới xứng với mi? và nguồn gốc nào phát sinh ra sự 
cao quý của mi? Mi cao quý không chịu có gì chung với 
những xu hướng, và chính sự cao quý này là điều kiện làm 
nên giả trị duy nhất mà con người đám tự nhận cho mình. 
Nguồn gốc ấy, chính là cái nâng con người lên cao hơn 
mình nó (xét như con người là thành phản của thế giới khả 
giác), để đặt con người vào trong lãnh vực mà trí năng chỉ 
có thể quan niệm, nhưng lại được coi là giường mối của 
thể giới khả giác: nguồn gốc đó chính là nhán cách con 
người, tức tự do và độc lập của con người đối với bản chất 
duy cơ của toàn thể thiên nhiên: như vậy bản thân con 
người, tuy thuộc vẻ thế giới khả giác, nhưng lại quy phục 
chính nhân cách của mình xét như đồng thởi con người 
cũng thuộc về thế giới khả niệm nữa” ©), 


(1) Sd.tr.91 


284 TRẦN THÁI ĐỈNH 


CHƯƠNG III 


Ý NGHĨA THUYẾT ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA KANT 


hông gì sai lâm bằng nghĩ rằng học thuyết của Kant 
K chỉ nhắm giải thích mà không nhăm thực hành. Nhìn 
vào bản chất cao siêu của quy luật đạo đức, có người đã 
vội cho rằng Kant thiếu óc thực hành. Nghĩ thế là quên 
những gì chúng ta đã công nhận với ông nơi hai Chương Ï 
và II trên đây. Chúng ta không phủ nhận những khó khăn 
đôi khi lớn lao của sinh hoạt đạo đức, nhưng chúng ta cũng 
phải nhận rằng nếu không vậy thì con người sẽ hơn gì con 
vật, và sinh hoạt đạo đức chỉ là một câu chuyện kể cho 
vui. Kant không nghĩ thể, và mẩy trang liền trên đây về tự 
trị và bổn phận chứng minh điều đó. Con người là một sinh 
hoạt tự do, nhưng sinh hoạt này lại nhất thiết diễn ra nơi 
thế giới khả giác. Và tự do của con người không phải là 
một quan niệm xuông, nhưng là một thực tại khách quan, 
và nó chỉ là thực tại khi ta thực sự thi hành những quyết 
định của ta. Đúng như Deleuze viết: “Bởi vậy quy luật đạo 
đức sẽ không là gì hết, nếu nó không được tiếp theo bằng 
những hành động cụ thể; và tự do cũng sẽ là không, nếu 


TRIẾT HỌC KANT 285 


nó không kèm theo những hậu quả khả giác”U), Như vậy 
Kant giúp ta nhận ra con đường làm người. Ông giúp ta 
biết kính trọng những mệnh lệnh của quy luật đạo đức, tức 
quy luật làm người. Nhưng ông không thể làm gì giúp ta, 
nếu ta không muốn làm người. Thượng Đế cũng không thể 
làm gì hơn, vì Ngài đã sáng tạo con người tự do. 


Tuy nhiên, ở đây cũng như trong các lãnh vực hoạt động 
khác, “biết là có thể làm”, cho nên Kant dạy cho ta biếr 
cách làm người cũng là một công ơn ông để lại cho nhân 
loại. Ông không ngây thơ nghĩ rằng con người có thể một 
sớm một chiều đạt được mức trọn hảo đúng như ý thức 
đạo đức vạch ra cho ta, trái lại ông chủ trương rằng công 
việc đó chỉ có thể thực hiện qua một cuộc tiến triển mãi 
đến vô cùng. Và sự tiến triển vô hạn này giả thiết linh hồn 
có bản chất bất tử và bản chất nhân vị, đồng thời cũng giả 
thiết phải có Thượng Đế mà lý trí nhận là tác giả của hai 
thế giới khả niệm và khả giác. Đó là vấn để được ông bàn 
luận nơi quyển II cuốn Đhê bình lý trí thực hành, và chúng 
ta phải nghiên cứu nơi Chương III này. Nhưng trước khi 
bước vào lãnh vực siêu hình này, Kant thấy cần nhấn mạnh 
về hai điều: a) Trước hết cả khả năng tri thức và khả năng 
quyết định tự do, tức lý trí lý thuyết và ly trí thực hành, 
cũng chỉ là một lý trí duy nhất. Ta phân biệt làm hai thử 
như vậy, chỉ vì lý trí ta có hzi nhiệm vụ. một là tri thức vạn 
vật, hai là tự tri thức chính mình. Một bền là tri thức có 
hiện tượng để có thể điều hành vạn vật; một bên là trí thức 


(1) DELEUZE. 8d tr. 56 


286 TRẦN THÁI ĐÍNH 


sinh hoạt tự do của mình để tự buộc mình hành động đúng 
theo quy luật đạo đức. “Lý trí thực hành và lý trí lý thuyết 
có cùng một khả năng tri thức làm nền tâng, bởi vì cả hai 
cùng là lý trí thuần túy. Phân tích pháp của lý tri thuần túy 
lý thuyết lo về công việc tri thức các đối tượng, và những 
đối tượng này chỉ được ban cho trí năng ta từ căn bản của 
trực giác. Trái lại, lý trí thực hành không lo công việc tri 
thức các đổi tượng, mà chỉ lo ¿hc hiện những đối tượng, 
nghĩa là do nghiên cứu về ý chí xét như ý chí là nguyên 
nhân quyết định (của hành động): cho nên lý trí thực hành 
có nhiệm vụ nêu rð một quy luật, và sự phê bình của phân 
tích pháp của lý trí thực hành phải bắt đầu bằng sự vạch 
cho thấy có thể có những nguyên tắc thực hành tiên thiên”©), 
Kant nhắc lại chân lý này, để người ta đừng coi thường 
những tri thức của lý trí thực hành mà chúng ta thấy đưới 
đây (linh hồn bất tử, sự hiện hữu của Thượng Đế). Thực ra 
biết bao học giả đã nghĩ rằng Kant dùng lý trí thực hành 
để chứng minh có Thượng đế, thì chứng minh đó không có 
tính chất khoa học và chắc chắn. Nhưng chính ông nghĩ 
khác: ông cho rằng nơi lãnh vực tri thức hiện tượng, tính 
chất chắc chắn của tri thức tiên thiên của ta được chứng 
minh thể nào, thì trong lãnh vực sinh hoạt tự đo, tính chất 
chắc chắn của tri thức đạo đức của ta cũng được chứng 
minh và nhận thức bởi mọi tâm trí như vậy '). Tại sao? Tại 
cũng là một Jý trí duy nhất trong hai chức vụ của nó. — b) 
Tương quan giữa tính chất nhân quả tất định của các hiện 


(1) Raison pratique, tr. 95-96 
(1) Sơd,tr.79 


TRIẾT HỌC KANT 287 


tượng thiên nhiên (kể cả sinh tổn của con người) một bên, 
và tính chất nhân quả tự do (causalité par la libertẻ) một 
bên. Sự tự do của con người không chống lại luật tất định 
của vạn vật trong thiên nhiên, và cũng không có khả năng 
ngăn cẩn các luật thiên nhiên: chẳng hạn tôi uống thuốc 
độc thi thuốc này sẽ hành hạ thân thể tôi và có thể làm tôi 
chết, vi đó là định luật hóa học của chất thuốc. Tuy nhiền 
không cỏ gì bất được tôi uống thuốc độc. Không có gì tự 
nó đủ sức bắt ta hành động, làm điều lành hay làm điều dữ. 
Có người đã chủ trương hoàn cảnh bắt con người hành động 
như thế: chẳng hạn người nọ ăn cấp vì gia cảnh bắt buộc 
phải làm thế, không làm cách khác được. Những người chủ 
trương thuyết này quyết rằng “sinh hoạt con người diễn ra 
trong thời gian, và thời gian trước thì định đoạt cho thời 
gian sau: khí hành động, họ không còn làm chủ những thời ` 
gian đi trước (đã qua), cho nên hành động của họ không 
bao giở ở trong tay họ: họ bị thúc bách bởi tất cả những gì 
tạo nên hoàn cảnh hiện nay của họ” ®, Kant trả lời rằng 
như vậy tự đo của con người sẽ không hơn gì sự chuyển 
động của một con người máy, hoặc một chiếc đồng hỏ: 
trong trường hợp đó, người ta có thể dùng toán để xác định 
trước về thái độ của một người, cũng như ta có thể tiền 
đoán một cách tuyệt đối chắc chắn về nguyệt thực hay nhật 
thực ®, Như thế làm gì còn con người 2 Theo chiều hướng 
đó, “con người chỉ là một hình nộm múa rối hay là một 
con người máy” ®, Vậy phải kết luận rằng chẳng những 
(1) Sđ,tr. 103 


(2) Sd,tr. 105 
(3) Sd,tr. 107 


288 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hai trật tự, tất định của hiện tượng và tự do của tự thân, 
không mâu thuần nhau, mà còn phủ hợp nhau. Nếu các 
hiện tượng không có tính chất tất định, thì hành vi của con 
người sẽ mất hắn bản chất tự do bởi vì không chắc thuốc 
độc có giết người không, không chắc người nọ có thực sự 
chết vì thuốc độc không. “Bởi vậy nếu ta muốn bảo toàn 
sự tự đo cho một hữu thể sinh tồn trong thời gian, thì một 
đàng ta không được coi hành vi của con người như không 
lệ thuộc vào thời gian và những định luật tất định của thiên 
nhiên (làm thế ta sẽ đẩy hành vi con người vào cái thế 
ngẫu nhiên mù quáng), - nhưng đàng khác, để bảo toàn sự 
tự đo, ngoài sự tất định trong thiền nhiên của con người, 
xét như con người là một hiện tượng, ta còn phải nhận con 
người có tự do, vì con người là một vật tự thân... Và trong 
sinh hoạt đặc biệt (nhân linh) của con người, thì không có 
8ì ở trước sự quyết định của ÿ chí hế!, trái lại phải coi tất 
cả mọi hành động và nói chung là tất cả những biến đối 
trong sinh hoạt của con người, kể cả sinh hoạt khả giác 
như là hậu quả chứ khóng bao giờ là nguyên tắc cho tính 
chất nguyên nhân tự do của con người tự thân” 0). Ta cũng 
nhớ rằng, đối với Kant, trong hệ thống của lý trí thuần tủy, 
thì ly trí thực hành được coi là nắm giữ vai trò quan trọng 
và quyết định nhất. 


Bây giờ chúng ta đi sâu vào nội dung, phần Biện chứng 
pháp của lý trí thuần túy thực hành, đề tài của quyền II 
cuốn Phê bình lý trí thực hành. Đây là những vấn đề cuối 
cùng liên can đến sinh hoạt đạo đức: đạo đức có mang lại 
(1) Sđ, tr. 101 và 104 


TRIẾT HỌC KANT 289 


hạnh phúc cho con người không ? Con người có thực là 
một nhân vị và linh hồn có bất tử không ? Và sau cùng có 
Thượng Đế không 2 


TIẾT I: Vấn đẻ sự thiện toàn hảo, 


Kant bắt đầu bằng nhận định: con người ai cũng khao 
khát một cải tuyệt đối, và bao lâu ta chưa đạt được , thì ta 
vẫn ao ước. Chính niềm ao ước này làm ta chóng chán những 
gì mà có lúc ta coi là hay lắm, đẹp lắm, tốt lắm : con người 
không thể hoàn toàn thỏa mân với những cải hữu hạn mà 
danh tử triết học gọi là những sự vật bị điều kiện đó. Con 
người mong ước một tuyệt đối vô điều kiện. Trong lành 
vực đạo đức, sự thiện tuyệt hảo là sự thiện đã vươn tới mức 
cao hết sức. Bởi sợ ta lại nghĩ lầm rằng sự thiện đây là một 
sự vật hay một hạnh phúc nào ở ngoài ta, nên Kant lại đưa 
ra nhận định: hành vi đạo đức của ta được coi là hoàn toàn 
tốt về phương diện động lực, tức phương diện phát sinh 
các quyết định đạo đức, nhưng bản chất yếu đuối của con 
người làm chúng ta không thể thực được cái mức toàn thiện 
đo quy luật đề ra. Vậy sự thiện đây là sự thiện của công 
việc thực hiện: mà công việc phải thực hiện đây là sự thánh 
thiện của con người, tức chữ “ảnh” của đức Khổng. 


Chủ trương của Kant là tất cả các hành ví đạo đức của 
ta, những hành vi của con người tự thân, nhất thiết thực 
hiện trong sinh hoạt thường nghiệm của ta. Đúng như 
một câu nói ý vị của J. Lacroix: “Chung quy, đạo đức 
chỉ là một sự tháp (tiếp) cái khả niệm vào trong cái khả 


290 'TRĂN THÁI ĐỈNH 


giác” Œ) Thiếu sự thực hiện trong thế giới khả giác này, 
đạo đức chỉ là một chuyện mơ và một ý tưởng xuông. Môi 
bước tiến của yếu tố đạo đức là một nhích lại gần với sự 
thiện toàn hảo, đồng thời cũng tới gần chỗ thực hiện niểm 
hạnh phúc mỹ mãn của con người. Có đạt được như thể, 
con người mới thực sự mãn nguyện. Nhưng như thể con 
người cũng theo đuổi hạnh phúc sao? 


Đó là vấn để ta phải giải quyết. Kant khởi sự bằng nhận 
định: danh từ sự thiện toàn hảo có hai nghĩa khác nhau, 
hoặc được hiểu là sự thiện cao nhất và tuyệt đối, hai là 
được hiểu nhự một sự thiện đã hoàn thành. Sự thiện mà 
con người theo đuổi chỉ có thể thuộc loại sau: một sự thiện 
càng ngày càng thêm lên cho tới mức hoàn toàn. Như vậy 
sự toàn hảo toàn thiện của con người không giống sự toàn 
thiện toàn hảo của Thượng Đế vì tuyệt đối từ khởi thủy, 
nếu có thể dùng ngôn ngữ bất lực của ta để nói như thế: sự 
toàn thiện toàn hảo của con người là một tiến triển không 
ngừng, và tiến mãi cho tới mức hoàn thành. Nhưng làm sao 
con người biết được chỗ hoàn thành này, bởi vì con người 
là một vật hữu hạn và chỉ có thể tri thức về sinh hoạt tại 
thế của mình ? Để trả lời, ta hãy nhìn vào kinh nghiệm bản 
thân, và chắc ta cũng nhận với Kant rằng con người luôn 
tin rằng đàng sau những hiện tượng phù ảo này còn có một 
cái gì vững chắc làm nền, bởi vậy hành động của ta dựa 
trên “nguyên tắc căn bản này: tất cả những gì có điều kiện 
đều giả thiết một cái vô điểu kiện”2. Mặc dầu con người 


(1) LACROIX, Sd, tr. 76 
(2)  Raison pratique, tr. 115 


TRIẾT HỌC KANT 291 


chưa bao giờ gặp những thực tại vô điều kiện (túc tuyệt 
đối), nhưng nếu không tin tưởng vào những thực tại tuyệt 
đối này, con người sẽ không bao giờ muốn tiến triển và 
cũng không muốn hành động nữa. Như vậy, một đàng lý 
trí chỉ gặp những cái có điều kiện, một đàng nó tin chắc và 
luôn vươn tới cái vô điều kiện: Kant gọi đây là hành vi 
biện chứng của lý trí thực hành. Ông còn gọi đó là một sự 
lắm lần, nhưng là “một lâm lẫn may lành và lợi ích nhất 
mà lý trí con người có thể ngã vào” U), 


Cũng chính sự tin tưởng này làm cho ta tín rằng càng 
tới gần mức toàn thiện toàn hảo, ta càng thực hiện hạnh 
phúc một cách tròn đẩy hơn. Có thực như vậy chăng? Có 
thực là toàn thiện toàn hảo và hạnh phúc mỹ mãn cũng là 
một không ? Không thiếu những học thuyết đã đồng hóa 
toàn thiện và hạnh phúc. Điền hình là hai thuyết Epicure 
và Khắc kỷ. Họ cùng chủ trương: đạt tới nhân đức là đạt 
tới hạnh phúc, vì nhân đức là hạnh phúc duy nhất. Họ chủ 
trương lấy hạnh phúc làm mục đích của hành động. Tuy 
nhiên hai thuyết có khác nhau: phái Epicure coi hạnh phúc 
là cứu cánh và nhân đức là phương tiện thiết yếu, còn phái 
Khác ký thì quả quyết “nhân đức là hạnh phúc duy nhất 
của người quân tử”. Người theo phái Epicua khát khao 
hạnh phúc và thanh nhàn, nên hết sức tuân theo những đòi 
hỏi của bản tính tự nhiên: và sự tuân theo này được gọi là 
nhân đức (đó là thi hành một cách kỳ khôi câu “suất rính 
chỉ vị đạo” của Trung Dung). Còn người khắc kỷ coì sự 


(1) Sd,tr.115 


bình thắn là nhân đức, coøi sự thắng vượt mọi phá quấy của 
dục tỉnh là cái đức của người quân tử: đạt tới nhân đức là 
đạt tới hạnh phúc. Hai thuyết có khác nhau trong đường 
lối, nhưng rất giống nhau trong chủ trương: họ nhắm đạt 
tới hạnh phúc. 


Ngược lại, Kant lên án tất cả những thuyết nào coi hạnh 
phúc là mục tiêu. Nhưng ông cũng công nhận rằng con 
người khát khao hạnh phúc, và con người không thể hành 
động mãi chỉ nguyên vì bổn phận. Hơn nữa kinh nghiệm 
ngàn đởi cho thấy mỗi khi con người thì hành một việc 
thiện, và con người càng phải thắng mình nhiễu để thi hành 
những mệnh lệnh khó khăn của quy luật đạo đức, thì con 
người càng cắm thấy một niềm an ủi sâu xa. Phải chăng 
đạo đức phát sinh hạnh phúc ? 


Kant đã đặt vấn để một cách rõ ràng nơi những trang 
dành cho “Tương phản của lý trí thực hành ” (antinomle 
đe la raison pratique). Trong thực tế, ai cũng nghĩ “nhân 
đức và hạnh phúc nhất thiết gắn liên với nhau, đến nỗi cái 
nọ không thể được lý trí thuần túy thực hành chấp nhận 
nếu không có cái kia °. Như vậy phải chăng nhàn đức vá 
hạnh phúc có ương quan phán tích với nhau, nghĩa là cái 
nọ nằm sẵn trong cái kia? Ta biết đó là chủ trương của 
phải Epicure và phái Khắc Kỷ, và ta không thể chấp nhận 
mà không làm sụp nên tẳng đạo đức. Vậy chỉ còn cách 
nghĩ rằng nhân đức và hạnh phúc được liên kết bằng một 
tương quan tổng họp: hoặc coi hạnh phúc là động lực của 


(1) Sd.U. 122 


TRIẾT HỌC KANT 293 


nhân đức, hoặc coi nhân đức là nguyên nhân tạo thành hạnh 
phúc. Ta có thể nhận một trong hai giả thuyết này không? 
Không. Nếu ta coi hạnh phúc là động lực (nguyên nhân) 
của nhân đức, thì ta lại rơi vào những nguy hiểm của nguyên 
tắc tự ái và tư lợi, gom lại dưới chữ “hạnh phúc bản thân”. 
Còn giả thuyết sau càng không thể được chấp nhận: nếu ta 
phải liệu cho nhân đức phát sinh hạnh phúc, tất chúng ta 
phải để tâm trí vào những sự kiện thực tế thì mới làm cho 
các hành động đạo đức của ta thành công trong việc gây 
dựng hạnh phúc. Như vậy còn gì là đạo đức và ngay chính? 


Kant quả quyết rằng giả thuyết trước (lấy hạnh phúc 
làm động lực cho nhân đức) hoàn toàn sai lầm, còn giả 
thuyết sau (nhân đức sinh ra hạnh phúc) “không hoàn toàn 
sai lầm”: nó chỉ sai lầm vì coi hành vi đạo đức là một hành 
động thuộc loại các hiện tượng trong thiên nhiên, và đã áp 
dụng /uậi nhân quả một cách sai lắm. Thực sự thì hành vì 
đạo đức là hành động của một vật tự thân, mặc dầu hành 
động này được thực hiện nơi trần gian: Sự lầm lẫn của người 
ta ở chỗ “đã coi đó là tương quan giữa những hiện tượng, 
trong khi đó là tương quan giữa những vật tự thân và những 
hiện tượng” (). Kant còn nói diều rằng “thánh hiển Epicure” 
và nhiều nhà đạo đức học rất thành tâm ngày nay đã có lý 
để nghĩ rằng đạo đức sinh ra hạnh phúc. Họ chỉ sai một 
điểm, và là điểm quan trọng, đó là quên không đặt thiện ý 
lên trên hết và trước hết. Không có thành tâm và thiện ý 
thì lấy gì bảo đâm cho bản chất đạo đức của hành vi ? Hơn 


(1) $d,tr. 124 


294 _ TRĂN THÁI ĐỈNH 


nữa nếu ngay từ đầu đã nhắm hạnh phúc thì sao cho khỏi 
những lối đạo đức ngụy tạo đo các xu hưởng gây nên? Thế 
nhưng mỗi khí ta thành công trong việc bắt con người 
chúng ta quy phục luật đạo đức, ta vẫn thấy một sự hải . 
lòng sâu xa và khoái trá. “Thiện ý thi gắn liền với quyết 
định của ý chí, một quyết định hoàn toàn chiếu theo qui 
luật đạo đức. Nhưng ý thức về những quyết định này lại 
luôn là nguyên tắc phát sinh một sự khoái trá về hành vì 
của ta: sự vui thỏa này, sự khoái trá này nguyên nó không 
phải là nguyên tắc quyết định cho hành động, trải lại chính 
ý chí tự quyết định theo lý trí đã là nguyên tắc sinh ra tình 
cảm vui thỏa này” 0, 


Đến đây ta mới hiểu tại sao Kant chủ trương nhân đức 
không làm ta hạnh phúc, nhưng chỉ làm !a xứng đáng được 
hạnh phúc. Câu trên có nghĩa là ta tìm hạnh phúc như tìm 
một hậu quả cho hành vi của ta. Còn câu dưới nói lên một 
sự thực: ta không chủ tâm tìm hạnh phúc và không coi đó 
là chủ hành động, nhưng hạnh phúc vẫn được ban cho ta 
một cách “thêm vào”, và (hêm vào một cách nhất thiết. Để 
nói lên tính chất nhất thiết này, Kant đã chứng minh rằng 
sự liên hệ mật thiết giữa nhân đức và hạnh phúc là sự liên 
hệ của một zổng hợp riên thiên, theo nghĩa không phải kinh 
nghiệm thường nghiệm dạy cho ta điều đó, nhưng lý trí 
đạy cho ta và ta nhận thức đó là một điều thực luôn, một 
chân lý phổ quát: “Phân tích pháp đặt ra cho ta một vấn đề 
nan giải: hạnh phúc và nhân đức là hai yếu tố đị biệt của 


(1) Sd,tr. 125-126 


TRYIÉT HỌC KANT 295 


sự thiện toàn hảo cho nên sự liên kết của hai yếu tổ này 
không thể do phân tích mà biết được, nhưng do một tổng 
hợp. Hơn nữa, vì ta quan niệm hai yếu tố này liên kết với 
nhau một cách nhất thiết và tiên thiên, chứ không do kinh 
nghiệm, cho nên phải cơi đó là một điễn dịch siêu nghiệm”%), 


Tuy nhiên chúng ta cũng đừng vội nghĩ rằng hạnh phúc 
ở đây giống với hạnh phúc giác quan và tất cả những thứ 
hạnh phúc người đời thường mơ ước. Quan niệm hạnh phúc 
bao hàm quá nhiều yếu tố giác quan và không khỏi liên 
can đến những xu hướng trong con người. Bởi vậy Kant 
khuyên đừng dùng chữ hạnh phúc (bonheur), nhưng nên 
dùng chữ thóa lòng (contentement đe soi même): bản chất 
sự thỏa lỏng ở chỗ ta tự cảm thấy mình được giải thoát 
khỏi những ràng buộc của dục tình và được an huởng sự 
thanh thản của một lương tâm ngay chính. Theo đõi tư 
tưởng của Kant một cách thận trọng, ta dễ hiểu tại sao ông 
cảm thấy khỏ khăn khi muốn gọi tên cái tình cảm thanh 
thản này: trước hết ông gạt bỏ chữ hạnh phúc vì hạnh phúc 
hàm ÿ một sự thỏa thích giác quan, một thỏa mãn của những 
xu hướng, dầu là những xu hướng chính đáng. Sau đó ông 
thử gọi là zo¿n phúc (béatidude): nhưng toàn phúc lại có 
nghĩa là một sự giải thoát hoàn toàn, không còn có cảm 
giác nữa, như thế lại cao quá đối với thân phận con người 
chủng ta. Hơn nữa nếu nói “một tình cảm hoàn toàn trí tuệ, 
ta sẽ mắc vào một mâu thuẫn” ®, Bởi vậy Kant đành gọi 
hạnh phúc của người đạo đức là một “cái gì giống như là 


(11 Sd.tr.122 
(1) Sd,tr 126 


toàn phúc, và sự vui thỏa này cũng /ương tự như đặc tỉnh 
của một hữu thể hoàn toàn tự túc: ta biết đặc tính tự túc chỉ 
có nơi Hữu thể tối cao” (0), 

Không thể nói rõ hơn nữa về một thực tại vượt quá 
những hình ảnh của sinh hoạt thực nghiệm của con người. 
Ngôn ngữ của ta chỉ dùng để nói lên những gì ta tri thức 
bằng trí nãng và cảm giác: nay phải nói đến những thực tại 
thuộc lãnh vực tự thân, ngôn ngữ của ta tô ra lúng túng và 
thiểu thốn. Đó là một điều đĩ nhiên. Nhưng đó cũng là một 
khuyến cáo để ta đừng vô tình lần lộn niềm hạnh phúc của 
đạo đức (mà Kant gọi là sự thỏa lòng) với hạnh phúc được 
coi là miếng mồi của dục vọng. 


Đến đây, khoa đạo đức học cúa Kant đã hiện hình khá rõ 
rệt và đầy đủ. Chúng ta thấy thuyết này khá quân bình và 
thực tế, biết nhìn đủ các khía cạnh của bản chất con người, 
và đã không hy sinh cơn người thực tế cho một con người 
đạo đức quá xa vời như người ta đã nhiều lần tố cáo ông. Sự 
thiện toàn hảo không được gọi là toàn hảo nếu nó không 
làm thỏa niềm mong ước thầm kín của lòng người: niễm 
tong ước được hạnh phúc. Cho nên Kant đã nhiều lần viết: 
“Nhân đức và hạnh phúc cùng nhau cấu tạo nên sự thiện 
toàn hảo cho một con người” 2), Và hai yếu tố này không thể 
lìa nhau vì đã được liền kết trong một tổng hợp tiền thiên. 


Hành ví đạo đức là sự thể hiện một cái gì tự thân nơi 
thế giới hiện tượng này. Và sự thể hiện hoàn toàn của trật 


(1) 8d, tr. 128 
(2) Sd,tr. 119, 120, 122, v.v... 


TRIẾT HỌC KANT 297 


tự đạo đức (tự thân) nơi một con người đạt đạo, tất nhiên 
sẽ kèm theo một tình trạng “phối :hiên ” mà đúc Khổng đã 
nói: mình sống hợp ý trời và hành động chung với trời, và 
nhân đó mình cảm thấy thanh thản ung dung và khoái trả. 
Sự khoái trá này nói lên sự con người đã được giải thoát 
những chi phối của dục vọng để vươn tới mức làm người 
đích thực. 


TIẾT II: Những định đẻ 
của lý trí thuần túy thực hành 


Để chuẩn bị cho sự giải quyết những vấn để khó khăn 
liên can đến sự bất tử của linh hồn và sự hiện hữu của 
Thượng Đế, Kant thấy cần nhắc lại một lần nữa về tính 
chất thuần túy của lý trí thực hành, bởi vì có thế lý trí thực 
hành mới thực sự được đặt lên trên lý trí thuần túy lý thuyết 
và được coi là trụ chốt của lý trí con người. Sự quan tâm 
của Kant không phải là thừa, vi nhìn vào đại đa số các tôn 
giáo, ta thấy gì? Thấy những hình ảnh rất trần tục về cõi 
đời sau. Đúng như Kant nói về “?hiên đòng của Mahomet”, 
một thử thiên đàng tràn ngập những thú vui mà dục vọng 
con người có thể mơ tưởng: những lâu đài nguy nga vô 
cùng sang trọng và quý giá, tràn ngập ánh sáng và mâu 
sắc điệu huyển, hoa thơm và cỏ lạ, sữa tươi và mật ong, 
trái ngon đủ thử, vân vân và vân vân, rồi nếu không dám 
nói rõ thiên đàng nườm nượp bóng tố nữ thì cũng tha thướt 
bóng hàng vạn các thiên thân. Những cảnh đời sau “quái 
đản” # đó đáng gọi là những mơ ước của dục vọng hơn là 


(1) Sd,tr.130 


298 : TRẦN THÁI ĐỈNH 


kết quả của lý trí đạo đức. Nếu lý trí bị xâm chiếm bởi 
“những ảo mộng của trí tưởng tượng như thể, tất nhiên nó 
đã sa vào những vô lý” °® và nó không còn đủ uy tín để 
thuyết phục ta. 


Trái lại, nếu lý trí thực hành giữ nguyên bản chất lý trí 
của mình là một lý trí thuần túy có trách nhiệm chỉ huy 
hành động đạo đức của con người thì nó sẽ có khả năng 
chỉ huy lý trí thuần tủy lý thuyết. “Nếu lý trí đã tự nó quyết 
định các hành động của mình như ta thấy nơi qui luật đạo 
đức, thì ta thấy rằng vẫn chỉ có một lý trí duy nhất. về 
phương diện lý thuyết, lý trí không thể phán quyết một 
cách giáo điều về một vài mệnh đề, mặc dầu những mệnh 
để này không mâu thuẫn với lý trí, nhưng bây giờ, khi mà 
lý trí nhận rằng những mệnh để này liên hệ một cách vô 
cùng mật thiết với lợi ích thực hành của lý trí, thì ly trí 
phải chấp nhận những mệnh đề kia. Lý trí chấp nhận rằng 
đó là một cải gì không mọc lên trên lãnh thổ của lý trí, 
nhưng đó là một cải gì đã được xác nhận một cách đầy đủ, 
cho nên lý trí phải tim cách so sánh những (thực tại) đó 
với những gì mà lý trí lý thuyết vẫn biết sẵn ®, Nói cách 
khác, những thực tại như linh hồn bất tử và Thượng Đế là 
những gì vượt quá tâm lý trí, nhưng lý trí phải chấp nhận 
thì mới hợp lý và mới khỏi tự mâu thuẫn với mình: trong 
lãnh vực lý thuyết, lý trí đã đi tới những định để của lý trí 
thuần túy lý thuyết, nhận đó là những điều kiện cho mọi 
trị thức thực nghiệm ; ở đây, trong lãnh vực sinh hoạt đạo 


(1) Sd,tr.130 
(2) Sd,tr 130-141 


TRIẾT HỌC KANTC 299 


đức, một lãnh vực song song với lãnh vực lý thuyết, lý trí 
cũng đi tới những định để về linh hôn và Thượng đế, thì lý 
trí cũng phải chấp nhận như vậy, và như thế mới giải quyết 
được vấn để sinh hoạt đạo đức. Lý trí phải chấp nhận, nhưng 
không vì thế mà tri thức của ta được thêm cái gì: linh hồn 
và Thượng Đế vẫn là những thực tại vượt quá trì thức của 
ta. Và Kant kết thúc mấy trang này bằng câu: “Trong sự 
liên hiệp của lý trí thuần túy lý thuyết với lý trí thuần túy 
thực hành để làm công việc trí thức, đía vị eao nhất thuộc 
về lý trí thực hành và sự liên hiệp này được coi là nhất 
thiết, chứ không tùy tiện và bất tất” ©), 


Tất cả các chuẩn bị trên đây nhằm mục đích bảo ta 
rằng tuy đổi tượng của các mệnh để của lý trí thực hành 
liên can đến linh hồn và Thượng Đế không phải là những 
gì ta trì thức được, nhưng không vì thế mà kém bề xác 
định và chắc chắn, trái lại, như ta sẽ thấy đưới đây, nỏ còn 
chắc chắn hơn cả những tri thức lý thuyết. Kant gọi đó là 
những định để. 


Phải hiểu chữ định để thể nào cho đứng với tư tưởng 
của Kant ? Trước hết ông nói “Những định để này phát 
xuất từ nguyên tắc căn bản của đạo đức, mà căn bản này 
không phải là một định để, nhưng là một qui luật quyết 
định cho ý chỉ? ?, Như thế nghĩa là các định đề này phát 
xuất từ một kinh nghiệm siêu hình của !a, tức kinh nghiệm 
mỗi người có về quy luật. đạo đức và bản chất tự do của 


(1) $Sd,tr. 131 
(2) $Sd.tr 141 


300 TRẦN THÁI ĐỈNH 


mnình. Chính vì ta biết mình là một hữu thể tự đo và có sinh 
hoạt tự thân nơi lãnh vực đạo đức, nền ta thấy cần phải 
chấp nhận linh hồn bất tử và sự hiện hữu của Thượng Đế: 
không có bất tử tỉnh của linh hồn và không có Thượng Đế, 
thì không thể giải quyết được vấn để sinh hoạt đạo đức, 
cho nên nếu không có Thượng Đế và linh hồn bất tử thì 
cũng không thể chấp nhận con người là hữu thể tự do. Đó 
là ý nghĩa chữ định để ở đây! Định để (postulat) là cái 
nhất quyết phải có, nhất định phải nhận. Bởi vậy khi thấy 
Kant giải thích “định để không phải là những giáo điều lý 
thuyết, nhưng là những giá thiế! (hypothèses) trong lãnh 
vực thực hành”, có người đã vội la lên rằng: như vậy Kant 
không nhận có linh hồn và Thượng Để, nhưng chỉ coi đó 
là những giả thiết. Họ đã hiểu đanh từ của Kant theo nghĩa 
giả thiết thường gặp trong sách vở. Họ không hiểu Kant, 
và không chịu đọc tiếp cho hết câu của ông, vì liên theo 
đó ông viết: “Những định để không nới rộng tri thức lý 
thuyết của ta, nhưng chúng mang lại cho những ý tướng 
của lý trí thuần tủy (linh hồn và Thượng Để) một tính chất 
thực tại khách quan” ®, Tóm lại, đối với Kant, đổi tượng 
những định để của lý trí thực hành là những thực tại khách 
quan, những thực tại đích thực. 

Tất cả có 3 định đẻ liên can đến: tính chất bất tử của 
linh hồn, tính chất tự đo của con người, và sự hiện hữu của 
Thượng Để. Kant chỉ bàn luận về định để thứ nhất và thứ 
ba. Phải chăng ông coi tự do của con người là một “sự kiện 


(1) Sd,tr. 141-142 


TRIẾT HỌC KANT 301 


của lý trí”, tức một kinh nghiệm siêu hình rồi, nên không 
liệt nó vào số những định để ? Không phải thế. Mặc dầu tự 
do là một kinh nghiệm siêu hình của ta, nhưng kinh nghiệm 
này chỉ cho ta biết mình tự do, chứ không cho biết bản 
chất tự do là gì: ta chỉ biết mình tự do qua những quyết 
định cụ thể thôi, nhưng đó không phải là phương tiện tự 
thân của tự do. Vậy Kant không bàn đến chỉ vì không cần 
chứng minh có tự do, trong khi vẫn cần chứng minh có bất 
tử của linh hồn và có Thượng Đế. 


L-~ Có lình hồn bất tứ. 


Linh hồn có bất tử và có tính chất nhân vị không, đó là 
vấn để đã được nêu lên trong cuốn Phê bình lý trí thuần 
(úy, và chúng ta biết lý trí lý thuyết (tức lý trí có nhiệm vụ 
xác định về những đối tượng của thực nghiệm giác quan) 
không thể giải quyết: nó không có quyển nói có mà cũng 
không có quyên nói không. Nay với lý trí thực hành, tức lý 
trí có chức vụ xác định những hành vi nhân linh của con 
người, ta thấy Kant quả quyết con người biết chắc linh hồn 
bất tử. Biết chắc đây không phải là biết theo kiểu tôi thấy 
quyền sách trước mắt, nhưng biết theo kiểu tôi biết cỏ ông 
nội tôi mặc đầu tôi không bao giờ thấy. Vậy biết chắc đây - 
là cái chắc của lý trí. 

Để đạt tới linh hồn bất tử, Kant đã luận lý như sau: 
“Thực hiện sự thiện toàn hảo ở thế gian này là mục tiêu tất 
yếu của một ý chí hành động theo qui luật đạo đức. Nhưng 
điều kiện để thực hiện sự thiện toàn hảo là các ý hướng 
của ý chí phải hoàn toàn thích ứng với qui luật đạo đúc: 


302 TRẦN THÁI ĐỈNH 


điểu này phải có thể làm được như đối tượng của hành 
động, vì nó liền hệ đến hành động. Thế nhưng sự ý chí 
hoàn toàn thích ứng với qui luật đạo đức lại là sự /hảnh 
thiện, một sự thiện hảo mà không một hữu thể có lý trí nào 
của thế giới khả giác có thể thực hiện ở một lúc trong đời 
mình. Bởi vì sự thánh thiện này được coi là nhất thiết phải 
có trong thực hành, cho nên ta chỉ cỏ thể gặp nó trong một 
cuộc tiến triển tới vô cùng để thực hiện sự thích ứng hoàn 
toàn kía. Theo những nguyên tắc của lý trí thuần túy thực 
hành, thì nhất thiết ta phải chấp nhận sự tiến triển đó như 
là đối tượng thực tại của ý chí ta” 0), 


Nhìn vào nội dung câu trên đây cũng như những ý tưởng 
được Kant trình bày về để tài này, ta thấy ông quả quyết 
linh hồn bất tử là điều kiện tất yếu của sinh hoạt đạo đức, 
và sự bất tử này được quan niệm như một sự trường tổn vô 
cùng của nhân vị con người. 

Tại sao linh hồn bất tử lại là điểu kiện thiết yếu của 
sinh hoạt đạo đức ? Bởi vì ta đã nhận rằng con người chỉ 
đạt tới sự thiện toàn hảo một khi các ý huớng của ý chỉ 
được coi là hoàn toàn thích ứng với qui luật đạo đức: sự 
thích ứng hoàn toàn như thế có tên là sự thánh thiện (tức 
chữ /hảnh của đức Khổng trên kia). Kant đã nói chỉ mình 
Thượng Đế là thánh. Nhưng ông cũng viết nơi câu liển trên 
rằng: con người chỉ đạt tới mục tiêu đời sống đạo đức (tức 
sự thiện toàn hảo) khi đạt tới sự thánh thiện. Làm sao con 
người có thể đạt tới mức thánh thiện? Con người may lắm 


(1) Raison pratique, tr. 131-132 


TRIẾT HỌC KANT 303 


có thể hướng về nẻo thánh thiện, chứ làm sao mà đạt được? 
Thế nhưng đức Khổng lại đồng ý với Kant để quyết rằng 
con người có thể trở nền “thành” như Trời: bản tính Trời là 
vẫn thành, còn như con người ta thì có thể trở nên thành 
(Thành giá, Thiên chỉ đạo dã, Thành chỉ giả, Nhân chỉ đạo 
đã). Tuy nhiên Kant khác và chống lại lập trường của tất 
cả các triết thuyết, nhất là các học thuyết Hy lạp, vi các 
thuyết này chủ trương con người có thể thực hiện được cái 
“chí thiện” ngay ở trần gian này: “Nếu ta nhìn kỹ những 
chê trách của Kant đối với các học thuyết đạo đức Hy Lạp, 
thì thấy đây là điểu ông chỉ trích: ông cho rằng họ không 
thể giải quyết vấn để, bởi vì họ thiếu ý niệm về một thế 
giới khác. Ý niệm vẻ thế giới bên kia vừa đến với Kant do 
đạo Ki-tô, vừa đến với ông do chính triết học của ông là 
triết học về thế giới tự thân” t?. Vẫn theo Kant, các triết gia 
Hy Lạp không biết đến một thế giới bên kia, nên khi giải 
quyết vấn để đạo đức, họ bó buộc hoặc là hạ thấp quan 
niệm về hạnh phúc (lấy một hạnh phúc giác quan làm đủ) 
hoặc là hạ thấp quan niệm về đạo đức (lấy một đạo đức 
chưa hoàn toàn làm đủ). Rồi Kant chỉ trích luôn các triết 
gia của “thời đại ảnh sáng”, tức thế kỷ I8 của ông, vì họ 
tin tưởng rằng khoa học thực nghiệm với những kỹ thuật 
tân tiến sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu của con người: Kant 
cho đó là một niềm lạc quan ngây thơ vì không xá chỉ 
nhừng đòi hỏi sâu xa của con người về sinh hoạt tỉnh thần, 
như đạo đức và phẩm giá ®), 


(1) ALQUIÉ. Sd tr.127 
(2) ALQUIE. Sd tr.134 


304 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Như vậy Kani chủ trương con người không thể đạt tới 
mức đạo đức toàn hảo ở đời này, nhưng con người có thể 
thực hiện điều này trong một sinh hoạt kéo dài đến vô cùng: 
sinh hoạt đài vô cùng này, chính là bất tử tính của linh 
hồn. Đó là ý nghĩa câu: “Sự tiến triển vô cùng kia chỉ có 
thể có, nếu ta chấp nhận rằng các hữu thể có lý trí có một 
hiện hữu và một nhân cách trường tồn vô hạn: ta gọi đó là 
sự bất tử của linh hồn” ©, 


Sau khi đã chứng minh có linh hồn bất tử, bởi vì thiếu 
sự bất tử này thì con người không thể thực hiện được mức 
thánh thiện và do đấy không đạt được sự thiện toàn hảo, 
bây giờ Kant lại trình bày cho thấy ông nghĩ gì về cuộc 
sinh hoạt bất tử này. Tất nhiên ta có thể đoán trước Kant sẽ 
không thể nỏi gì nhiều về vấn để quá siều việt này, nếu 
ông chỉ đứng trên bình diện triết học và không ăn gian 
sang lãnh vực tôn giáo. Ta có thể an tâm rằng Kant không 
bao giờ ăn gian sang phía tôn giáo, vi triết của ông là triết 
phê bình. Nơi cả ba đoạn văn đề cập đến cuộc sinh hoạt ở 
bên kia thể giới, nghĩa là sau cái chết của ta, Kant đều chỉ 
dùng những câu như “sự tiễn triển kia phải được tiếp tục 
bao lâu ta còn sống và cả sau cuộc đời này nữa”. 4)quié đã 
đưa ra một giải thích của riêng ông khi ông quyết rằng 
“quan niệm về bất tử của Kant khác với những quan niệm 
thưởng thấy nơi các tôn giáo, bởi vì đây là một quãng thời 
gian vô củng, diễn ra trong một chuỗi vô hạn những cuộc 
đời khả giác” ®. Quan niệm về một chuỗi những cuộc đời 


(1) Raison pratique, tr. 132 
(2) ALQUIE. Sd tr.133 


TRIẾT HỌC KANT 305 


kể tiếp nhau không phải là không xuất hiện trong tư tưởng 
triết học Tây phương. Ai cũng biết Platon đã chủ trương 
một thứ luân hồi như vậy. Nhưng làm sao Kant có thể chủ 
trương như thế được ? Sự phê bình quá chặt chẽ của ông 
đối với tất cả những gì vượt quá tắm lý trí con người không 
cho phép ta giải thích như Alquié, bởi chủ trương luân hồi 
là chủ trương một điều vượt quá khả năng tri thức của ta. 
Hơn nữa, nếu như chính Alquiẻ đã công nhận trên đây, 
Kant có ý niệm vẻ linh hồn bất tử là do ảnh hưởng đạo 
Kitô và cũng do triết lý của ông, thì ta càng không thể 
chấp nhận cách giải thích của Alquié. Vậy ta phải trung 
thành với chữ và với ý của Kant. Chữ, thì Kant chỉ viết như 
trên, và khi cần chú giải thì ông viết thêm: “Sự tin chắc 
rằng ÿ hướng bất đì bất dịch của mình trong con đường 
đạo đức xem ra không thể có nói một vật thụ tạo (con 
người). Bởi vậy đạo lý của Kitô giảo cho rằng sự tin tưởng 
nọ chỉ có thể phát xuất từ chính tinh thần làm nên sự thánh 
thiện, nghĩa là do sự quyết chí tiến mãi trên đường đạo 
đức. Còn như trong Øró? rự thiên nhiên, những ai đã dùng 
phân lớn cuộc đời và nhất là về cuối đời đã sinh hoạt đúng 
theo những nguyên tắc đạo đức đích thực, thì họ được an 
ủi trong niểm hy vọng (nếu không phải là biết chắc) rằng 
họ sẽ đứng vững trong những nguyên tắc đó trong mội sự 
hiện hữm nối tiếp sau cuộc đời này; và họ có thể nhìn thấy 
một viễn tượng một tương lai toàn phúc” ©Ð, Lời lẽ của Kant 
thực là rõ ràng cho những ai quen với tư tưởng của ông và 
của những tác giả thông thạo đạo lý Kitô: ông so sánh hai 


(1) Sd.tr.133 


306 TRẦN THÁI ĐỈNH 


cái nhìn, một của đức tin Kitô giáo, và một của triết học. 
Theo đạo lý Kitô, thì tâm hồn thánh thiện của một người 
làm người ấy tin tưởng chắc chắn mình sẽ hướng mãi và 
tiến mãi về sự thiện toàn hảo trong cuộc đời bên kia thế 
giới. Còn theo triết học (mà Kant gọi là “theo trật tự tự 
nhiên”), con người không có được niểm tin vững chắc của 
người con đạo, nhưng có thể được an ủi trong niềm hy vọng 
rằng họ sẽ vẫn đứng vững trong đường đạo đức như thể 
sau khi chết, và vững trong sự muốn tiến lên đến tột bực 
của đạo đức và nhân đó sẽ thấy mở ra cho họ một tương lai 
toàn phúc. 


Giải thích như vậy, chúng ta mới trung thành với tư 
tưởng của Kant trong hai cuốn Phê bình lý trí thuần túy và 
Phê bình lộ trí thực hành: với cuốn trước, Kant không thể 
quả quyết rằng sẽ có những cuộc đời kế tiếp nhau nơi trần 
gian, vì nói như vậy là vượt quá giới hạn của trí thức. Nhưng 
lý trí thực hành lại bắt ta công nhận một sự sống còn bên 
kia thế giới, bảo đảm cho sự tiến triển vô cùng của linh 
hổn trên đường đạo đức. Kant chỉ có thể quyết như thế, 
quyết rằng linh hồn bất tử, con người có một cuộc sống 
sau khi chết. Cuộc sống đó thế nào, triết học không thể trả 
lời. Và để thỏa mãn sự đòi hỏi của ta, ông đã mượn một sự 
so sánh để gạn đưa ra một giải đáp: đức tin tôn giáo mang 
lại cho con người một niềm tin chắc chắn về đời sau, thì 
triết học cũng mang lại một miểm hy vọng đây an ủi gần 
giống như một niểm tín, tỉn rằng sau khi chết con người đã 
sống theo luật đạo đức sẽ đạt tới sự thánh thiện và bậc toàn 
phúc trong một tương lai ở bên kia thế giới khả giác này. 


TRIẾT HỌC KANT. 307 


Bây giờ có thể kết thúc phần bàn vẻ linh hồn bất tử với 
nhận định của E. Bréhier về triết học Kant: “Công nhận 
linh hổn bất tử có nghĩa là tin có cuộc sống bên kia thế 
giới, ở đó bản tính con người sẽ thích ứng hoàn toàn với 
qui luật đạo đức. Tin có Thượng Đế là tin có một hữu thể 
tối cao, vừa là vị sáng tạo nên thiên nhiên vừa sáng tạo 
nên qui luật đạo đức; nơi Ngài ta sẽ thấy nên tảng cho một 
sự hòa hợp hoàn toàn giữa nhân đức và hạnh phúc” ©\, 
Công nhận linh hồn bấi tử là công nhận con người có lý 
trí. lý trí buộc ta công nhận lính hồn bất tử thì mới hiểu 
được bản chất tự đo và ý nghĩa cuộc đời. Nhân đó khi bàn 
thêm về điểm này. Kant đưa ra ý kiến nữa: lý trí thực hành 
giải quyết thỏa măn những gì mà trước kia lý trí lý thuyết 
chỉ nêu lên mà không giải đáp được, tuy nhiên sự giải đáp 
của lý trí thực hành không thực sự giải quyết những vấn 
để của ly trí lý thuyết. Như thế nghĩa là làm sao? Chúng 
tôi xin trả lời sau đây: 

1) Trước hết Jý trí thực hành đã giải đáp những nghì 
vấn của lý trí lý thuyết. Ta biết lý trí thuần tủy bị vướng lại 
nơi những vấn để của tâm lý duy lý, vũ trụ học duy lý, và 
thần học duy lý. Lý trí lý thuyết không thể quyết và cũng 
không thể chối linh hồn có bất tử không, nghĩa là con người 
có đồng nhất tính số bọc không ? Nay thi lý trí thực hành 
đã giải đáp đó là một điều nhất thiết ta phải công nhận thì 
mới bảo toàn được ý nghĩa sự tự do và sinh hoạt đạo đức 
của con người. - Thứ đến, lý trí thuần túy không thể cho ta 


(1) E.BREHEIR, Histoire de la philosohie, t.H, PUF 1950, tr. S53-554 


308 TRẦN THÁI ĐỈNH 


biết có thế giới khả niệm, một thế giới khác với thế giới 
thiên nhiên này không, đồng thời cũng không thể nói cho 
ta biết ngoài những sự vật nằm dưới sự chỉ phối của luật 
nhân quả tất định, còn có những thực tại tự do không? Nay 
thì lý trí thực hành đã trả lời rồ ràng cho ta hay vẻ thế giới 
khả niệm và thực tại tự do của con người. - Sau hết, lý trí 
thuần túy có đặt vấn để Thượng Đế, nhưng các giải đáp 
của khoa thản học duy lý chửa đây ngụy biện, không thuyết 
phục được ta. Trái lại, như ta sẽ bàn luận đây đủ sau đây, 
và những trang trước này cũng đã phân nào cho thấy lý trí 
thực hành bắt ta công nhận có Thượng Đế vì nếu không, 
sinh hoạt đạo đức của con người sẽ mất hết ý nghĩa. 


2) Tuy nhiên sự giải đáp của lý trí thực hành không ở 
trên cùng một bình diện với những đòi hỏi của lý trí lý 
thuyết. Kant nói lên điều này khi viết: “Có phải vì thể mà 
trì thức ta được lý trí thực hành nới rộng ra không ? Tất 
nhiên có nới rộng, nhưng vẻ phương điện thực hành thôi”), 
Chúng ta vẫn nhớ lý trí thực hành không quyết định về 
những đối tượng của tri thức, nhưng về những hành vi của 
sinh hoạt. Ta cũng nhớ trong việc quyết định, lý trí thực 
hành không hành động như lý trí lý thuyết: trong khi lý trí 
lý thuyết dùng diễn dịch và niệm tưởng để giúp trí năng 
nhận ra những đối tượng, thi lý trí thực hành lại dùng tiêu 
biểu, và ta nhớ tiêu biểu không dựa vào một niệm tưởng 
nào hết, bởi vì chúng ta ở trong lãnh vực những hành động 
tự do của những thực tại tự thân, nên lý trí thực hành không 


(1) Raison pratique, tr. 143 


TRIẾT HỌC KANT 309 


dựa vào một trực giác nào hết, dầu là trực giác khả giác 
hay trực giác thuần tủy. 


Như thế không có nghĩa là sự ứin tưởng của ta về linh 
hồn bất tử không chắc chắn bằng ứi /hc của khoa học. 
Tưởng không cản trở lại vấn để này, vì đã được bàn đến 
cách đầy đủ ở trên kia. Chỉ cần nhớ rằng lý trí thực hành 
cũng có những chân lý rất hiển nhiên và chắc chắn của nó: 
hiển nhiên và chắc chắn không kém gì (nếu không hơn) 
những chân lý của tri thúc lý thuyết. Chúng ta biết nhau, 
tìn nhau và hiểu nhau: đó là niễểm tin của lý trí thực hành. 
Còn chúng ta học toán, học lý hóa, học y dược: đó là trì 
thức của lý trí lý thuyết. Hai vợ chồng sau nhiều năm chung 
sống được coi là hiểu biết nhau lắm và càng yêu nhau 
hơn: sự biết này chấc không có gì giống với cái biết của trỉ 
thức khoa học, nhưng không ai chết cho những tri thức 
khoa học, trong khi hàng ngày con người vẫn sẵn sàng 
chết cho những kẻ mình yêu. 


lI- Có Thượng Đế. 


Kant đi tới Thượng Để cũng do con đường vừa đưa tới 
chỗ nhận ra linh hồn bất tử: con đường này không dựa trên 
những lý luận của lý trí lý thuyết, nhưng trên nên tảng ủa 
lý trí thực hành tức lý trí làm cho con người là một vật tự 
thân, một sinh hoạt tự do, một cứu cánh tự nơi mình. Lý trí 
lý thuyết là điều kiện cho một kinh nghiệm thực nghiệm, 
tức kính nghiệm khoa học ta có về các đối tượng. Còn lý 
trí thực hành là điều kiện cho phép ta có một kinh nghiệm 


310 TRẦN THÁI BÌNH 


siêu hình, tức kinh nghiệm ta có về những thực tại tự thân 
như linh hồn và Thượng Đế. Bởi vậy, các học giả như 
Lacroix nghĩ rằng: “Nơi những mệnh lệnh tuyệt đối của 
qui luật đạo đức, ta có nộ! kinh nghiệm siêu hình thực thụ 
vẻ Thượng Đế. Tôi nghiệm thấy Ngài là một hữu thể có lý 
trí, đầy đủ quyền lợi và không bị giới hạn bởi một bổn 
phận nào, và Ngài giới hạn các hữu thể có lý trí khác bằng 
những lệnh truyền của Ngài. Bởi vì có mệnh lệnh của công 
lý nên phải có Thượng Đế?” °', Mệnh lệnh của công lý là gì, 
thì ta biết rồi: đó là mệnh lệnh đạo đức đạy con người phải 
sinh hoạt xứng với loài có lý trí, và như thế có nghĩa là 
mình phải luôn hành động làm sao để tôn chỉ hành động 
của mình đáng được nêu lên làm qui luật hành động cho 
mọi hữu thể có lý trí. Hành động như vậy, con người biết 
chắc mình sẽ đi tới sự thiện toàn hảo, nếu không đạt được 
ở đời ngắn ngủi này, thì sẽ đạt được trong một cuộc sống 
kẻo dài sau khi chết (linh hồn bất tử). Tuy nhiền sinh hoạt 
đạo đức chỉ làm cho ta đáng được hạnh phúc thôi, chứ chưa 
có gì thực sự tạo nên hạnh phúc đó cho ta. Một người dân 
có công lớn trong việc cứu văn hoặc làm vẻ vang quê 
hương: nếu không có vị tổng thống sáng suốt và công minh 
thì trông trì có sự đến đáp xứng đáng? Bởi vậy, theo tư 
tưởng của Kant, tin vào lý trí thực hành của con người là 
tin có Thượng Đế rồi đó. 

Theo dõi những lời lẽ của Kant, ta thấy ông coi Thượng 
Đế là yếu tố tất yếu của hạnh phúc con người, của sự thiện 


(1) LACROIX, Sd. tr 67 


TRIẾT HỌC KANT 311 


toàn hảo của con người. Không có Thượng Để, con người 
không thể thực hiện được sinh hoạt đạo đức của minh, và 
như vậy sẽ không có con người như là một hữu thể có lý 
trí nữa. Sau đây là sự trình bày của ông: 


1) Trước hết ông quả quyết: ta không dựa vào những 
duyên cớ khả giác, nhưng chỉ đựa vào lý trí thực hành để 
nhận rằng bản chất của sinh hoạt đạo đức buộc ta phải 
nhận có linh hồn bất tử, vì có thế mới thực hiện được cùng 
đích của đời người. Và “cũng quy luật đạo đức này dẫn ta 
tới chỗ công nhận yếu tố thử hai của sự thiện toàn hảo, tức 
hạnh phúc tương xứng với nhân đức: yếu tố thứ hai này là 
sự hiện hữu của Thượng Đế 0), 


Tại sao lại phải công nhận như thế? Tại sao Thượng Để 
lại là điều kiện của hạnh phúc con người 2 Câu trả lời của 
Kant giúp ta có cái nhìn bao quát trên hai thế giới khả giác 
và khả niệm. Đại ý ông nói: hạnh phúc con người ở chỗ 
“trong suốt cuộc sống, mọi cái đều xảy ra đúng như lòng 
mong ước: như vậy hạnh phúc đòi hỏi sự hỏa hợp giữa 
thiên nhiên và mục tiêu của con người, và đặc biệt là với 
nguyên tắc quyết định của ý chí con người” ?', Nói cách 
khác, hạnh phúc chỉ là sự thực hiện một mong ước chính 
đáng. Ở đây, mong ước chính đáng của con người là nhán 
đức phải được kèm theo bằng hạnh phúc tương xứng. Nhưng 
con người chỉ có thể thực hiện nhân đức mà không có khả 
năng tạo nên hạnh phúc thực sự cho mình bởi vì “con người 


(1) Raison pratique, tr. 133 134 
(2) Sd,tr. 134 


312 TRĂẦN THÁI ĐỈNH 


sinh hoạt trong thế giới, nhưng lại không phải là nguyên 
nhân tác tạo nên thể giới và thiên nhiên” °'. Vậy để những 
ước vọng chỉnh đáng của con người trở thành sự thực, thì 
nhất thiết phải có một vị được coi là sáng tạo nên vũ trụ, 
đồng thời là tác giả của quy luật đạo đức và thế giới khả 
niệm: chính nơi vị đó ta thấy sự thể hiện tuyệt diệu của hai 
thế giới, vi ngài là tác giả của cả hai. “Trong chính quy 
luật đạo đức, không cỏ một nguyên tắc nào của sự liên kết 
tất yếu giữa nhân đức và hạnh phúc. Nhưng vấn để thực 
hành của lý trí thực hành, tức là trong sự theo đuổi sự thiện 
toàn hảo, con người vẫn giả thiết rằng nhân đức và hạnh 
phúc liên hệ mật thiết với nhau: ta phải có thể thực hiện 
hạnh phúc. Như vậy con người giả thiết phải có một 
nguyên nhân ở ngoài vũ trụ và đã tác thành vũ trụ: nơi 
ngài có nguyên tắc của sự liên kết tất yếu giữa hạnh phúc 
và đạo đúc”©), 


Như vậy, quan niệm Thượng Đế là tác giả vũ trụ và là 
bảo đảm cho sinh hoạt đạo đức của ta. Không có Thượng 
Đế, nhân đức sẽ không chắc gì đưa ta tới sự thiện toàn hảo, 
và như vậy sinh hoạt đạo đức chỉ là một ảo mộng, tự do 
chỉ là một ý tưởng ngộ nghĩnh. Như vậy chấp nhận có 
Thượng Đế là “một điều tất yếu cho sinh hoạt đạo đức” ®), 
Để giải thích đẩy đủ quan điểm của ông, Kant thường nói 
nhân đức chỉ làm cho đáng hạnh phúc thôi, chứ không làm 
cho được hạnh phúc. Con người chỉ có thể làm hết sức của 


(1),(2) Sd,tr.134 
(3) Sd,tr. 145 


TRIẾT HỌC KANT 3135 


mình, chứ không thể làm những gì vượt quá sức đó: hết 
sức, con người có thể tự chế để sinh hoạt đúng theo quy 
luật đạo đức và sinh hoạt như thế suốt đời, nhưng đã là 
người ai cũng kinh nghiệm thấm thía rằng “mưu sự tại nhân, 
thành sự tại thiên”: mình làm hết sức mà trời không cho thi 
cũng chịu. 


Vậy con người vẫn tin có Trời, có Thượng Đế. Ngài là 
bảo đảm cho sinh hoạt đạo đức của ta. Người tài đức có 
thể gặp thất bại, gặp rủi, mà không hại gì đến sự thiện toàn 
hảo họ theo đuổi, bởi vì hạnh phúc của con người nhân 
đức không ở tại những thắng lợi vật chất, nhưng ở sự vui 
thỏa vì đã hành động đàng hoàng. Tuy nhiên con người aI 
cũng tin tưởng rằng rồi ra, kết cục, Trời bao giờ cũng ban 
trợ người lành, và nguyên cái vui thỏa vị sự thiện cũng là 
một vui thỏa lớn rồi: “Cứ phá bỏ được những dục vọng 
bên ngoài thi sẽ thấy cái thiện căn bản của lòng mình được 
no đây” (7rung Dung, chương I: Dĩ khử phù ngoại dụ chỉ 
tư, nhỉ sung kỳ bản nhiên chỉ thiện). Thế nhưng đây mới 
chỉ là cái hạnh phúc của người quân tử nơi trần gian này, 
khi mà nhân đức chưa phải là chí thiện và hạnh phúc chưa 
phải là toàn phúc. Còn khi con người, nhờ mức tiến triển 
mãi tới vô cùng và đạt tới mức đạo đức hoàn toàn, thì con 
người cũng hy vọng sẽ đạt tới hạnh phúc tròn đây, tức toàn 
phúc. Con người chỉ có thể thực hiện cuộc đời đạo hạnh, 
còn như việc thực hiện cái toàn phúc kia, thì con người chỉ 
có thể hy vọng nơi Thượng Đế: “Khoa đạo đức, nói đúng 
ra, không phải là môn đạy cho ta biết làm thể nào để được 
hạnh phúc, nhưng là làm thế nào để đáng được hạnh phúc. 


314 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Chỉ khi nào ta bước vào tôn giáo, ta mới có hy vọng một 
ngày kia được dự phản hạnh phúc mà ta đã tỏ ra xứng 
đáng”), Bao lâu ta chưa tin có Trời, có Thượng Đế, hành 
vi đạo đức của ta có thể vần -giữ được bản chất của nó, và 
như vậy ta vẫy ý thức rằng mình đáng được hạnh phúc, vì 
hạnh phúc có liên hệ mật thiết với nhân đức. Nhưng có gì 
bảo đảm là cải đáng lý này, nghĩa là cái đáng hạnh phúc 
này, sẽ trở thành một sự thực? Con người không năm được 
trong tay những điều kiện để thực hiện hạnh phúc đó. 


Vi ý thức được sự bất lực của con người, nên những 
thuyết đạo đức cổ kim, mà Kant coi là những thứ đạo đức 
nửa vời, đã làm hỏng lý tưởng đạo đức khi họ tháo vát tìm 
ra những giải pháp vả viu, cũng như trên kia học đã đưa ra 
những nguyên tắc đạo đức lai căn quái đản. Kant nói đến 
hai học phái Epicure và Khác ký của triết Hy Lạp và ám 
chỉ những người chủ trương “triết lý ảnh ánh sảng” ở thời 
ông. Những người theo thuyết Epicure đã không biết có 
Trời: họ đã giản lược con người thành một con vật chỉ biết 
tìm hạnh phúc cảm giác ở trần gian này. “Họ đã dựa vào 
một nguyên tắc đạo đức sai lắm là hạnh phúc: mỗi người 
có thể lấy xu hướng của mình làm tôn chỉ hành động cho 
minh. Nhân đó họ tỏ ra hợp lý với chính mình họ khi hạ 
thấp sự thiện toàn hảo của con người cho hợp với sự thấp 
kém của nguyên tắc đạo đức đã đưa ra: hạnh phúc họ theo 
đuổi là một thứ hạnh phúc khá tôi tàn do sự điều chỉnh các 
xu hướng một cách khôn ngoan” 2, Phái Khắc kỷ cũng 


(†)_ Raison pratique, tr. 139 
(1) Sd.tr. 136 


TRIẾT HỌC KANT 315 


không hơn gì lắm: họ đặt hạnh phúc con người nơi nhân 
đức, nghĩa là một sự tự chế tột bậc. Nhưng họ vừa nâng 
cao con người lên bác thánh hiển, để cao người nhân đức 
như một vị /hẩn Jinh, họ vừa ý thức rằng đó là một đo vọng, 
thành thử người hiển của phái Khắc kỷ chỉ nhìn vào quy 
luật thuần túy để sống một cách lửng lơ giữa trời và đất, 
bởi vì họ không đám nhìn vào thực tại. Chúng ta biết sau 
này Hegel đã chỉ trích thuyết Khắc kỷ một cách gắt gao, 
gọi họ là những thứ thánh không có đất đứng, bởi vì họ 
vừa nắm khư khư lý tưởng người thánh hiển, vừa biết rằng 
không thể thực hiện lý tưởng đỏ nơi trần gian. 


Xuyên qua hai phái Epicure và Khắc kỷ, những phê 
bình của Kant cũng nhắm nhừng thuyết thời mới cho rằng 
con người có thể thực hiện hạnh phúc hoàn toàn mà không 
cần Thượng Đế. Giải thích tư tưởng đó, Alquié viết: “Nếu 
có những người tưởng rằng con người không cần Thượng 
Đế, thì chỉ vì họ có những ý tưởng sai lắm hoặc vẻ bản 
chất đạo đức, hoặc vẻ thiên nhiên. Họ hạ thấp đạo đức 
xuống và cho rằng hễ con người đạt được hạnh phúc bản 
thân là quá đủ rồi; làm thế họ đã hoàn toàn bổ quên cải 
chiều sâu căn bản của con người, đó là phương diện đạo 
đức. Những người khác lại để cao Thiên nhiên: họ nghĩ 
rằng ở cuối cái chuỗi những hiện tượng kia, chúng ta sẽ 
gặp một nhân loại tốt lành hơn và hạnh phúc hơn. Trái lại, 
nếu ta ý thức đạo đức là gì, và thiên nhiên là gì, chắc ta sẽ 
cảm thấy một sự xé rách, đồng thời cảm thấy nhất thiết 
phải có sự hòa hợp giữa đạo đức và thiên nhiên trong một 
tương lai nào đó. Nhưng ta lại quan niệm sự hòa hợp này 


316 TRĂN THÁI ĐĨNH 


không có gì giống với một sự đồng hóa, một sự pha trộn: 
bởi vì hai nguyên tắc nọ có bản chất hoàn toàn dị biệt. 
Vậy nếu ta muốn giữ đúng bản chất của chúng đồng thời 
muốn thỏa mãn sự đòi hỏi của lý trí thực hành, /hì ta phải 
giả thiết cỏ Thượng để" Ð\, 


2) Trên đây là cách Kant chứng minh có Thượng Để. 
Chứng minh như thể có giá trị đến mức nào. Một giáo sư 
chuyên về Kant đã viết như sau về vấn đề này: “Đối với lý 
trí thuần tủy lý thuyết, sự hiện hữu của Thượng Đế là điều 
không thể chứng minh được và cũng không thể tri thức 
được, nhưng đổi với lý trí thực hành thì lại là một giả thiết 
tất yếu. Tự do, bất tử tính và Thượng Đế là ba giả thiết có 
thể có và có thể được lý trí thuần túy không bác bỏ, nay 
trở thành những giả thiết tất yếu cho lý trí thực hành. Ta 
gọi đó là những định để của lý trí thực hành. Đó không 
phải là những đối tượng của trí thức, nhưng là những đổi 
tượng của tin tưởng, một tin tưởng của lý trí” . Thế nào là 
một tin tưởng của lý trí ? 


Tìm hiểu ý nghĩa chữ “in zướng của lý trí” (croyance 
de la raison) là tìm hiểu giá trị của những chứng minh trên 
đây. Chính Kant dùng chữ này °' để minh định rằng linh 
hồn và Thượng Đế không phải là đối tượng của trí thức 
nhưng là đối tượng của một sự tin tưởng của lý trí. Biết 
bao người kể cả những tác giá có tên tuổi của mấy thế kỷ 
(1) ALQUIÉ. Sở tr. 135 


(2) VIALATOUX. La morale de Kant, PUF 1960, tr. 77 
(3) Sd.tr 135 


TRIẾT HỌC KANT 317 


vừa qua, đã hiểu lầm chữ “lý trí thực hành” và chữ “tin 
tưởng”: họ nghĩ rằng Kant hạ sinh hoạt đạo đức xuống hàng 
những øi ta biết do thường nghiệm và biết một cách thiếu 
khoa học. Một khi chúng ta đã hiểu đúng ý nghĩa chữ lý trí 
thực hành, thì cũng đễ biểu đúng chữ “tin tưởng của lý 
trí”: biết sự vật thì gọi là ứr¡ hức, biết con người thì gọi là 
tin tưởng. Cả hai hành vì cùng do một lý trí duy nhất, và lý 
trí này được gọi là thuần túy lý thuyết khí lý trí ta có đối 
tượng là những sự vật trong thiên nhiên, và lý trí sẽ có tên 
là lý trí thuần tủy thực hành khi nó có đối tượng là những 
hành động nhắn bản của ta. Đối với vấn để chúng ta bây 
giờ, tức vấn để giá trị của sự tin tưởng (cũng là giá trị của 
chứng minh về Thượng Để), tư tưởng của Kant nhấn mạnh 
vào hai điểm: a) Sự tin tưởng lý trí làm ta nhận thấy Thượng 
Đế và hai đặc tính của linh hồn (tự do và bất tử) /à những 
thực tại không thể chối cãi mà không tự mâu thuôn và không 
chối bỏ ý nghĩa con người của ta: ta kinh nghiệm thấy mình 
tự do thế nào, thi ta cũng kinh nghiệm thấy linh hồn bất tử 
và thấy có Trời ở trên đầu như vậy. Đây là loại kinh nghiệm 
siêu hình tức kinh nghiệm về những thực tại khả niệm, vượt 
trên cảm giác, giác quan: những kinh nghiệm này cũng có 
đối tượng của chúng và cũng có tính chất trực tiếp hiển 
nhiên như kinh nghiệm thực nghiệm. “Lý trí thực hành vạch 
cho thấy những quan niệm về linh hồn và Thượng Đế /à 
những quan niệm thực tại và chúng thực sự có đổi tượng 
của chúng.. Ba ý tưởng của lý trí lý thuyết chưa phải là 
những tri thức, nhưng chỉ là những tư tưởng không hàm 
chứa cái gì bất khả hết. Nhưng với định luật của lý trí thực 


318 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hành, ba ý tưởng đó đã có bản chất thực tại khách quan 
(réalité objective), nghĩa là luật đạo đức cho ta thấy 3 ý 
tưởng kia có đối tượng của chúng” 0). Như vậy, đối với ly 
trí lý thuyết, 3 thực tại này chỉ được coi là những ý tưởng 
xuông, không có thực tại tính, mặc dầu không có gì mâu 
thuần để coi 3 ý tưởng này là 3 thực tại. Tại sao? Cũng chỉ 
vì linh hồn và Thượng Đế không thuộc loại những vật thể 
hữu hình của lãnh vực tri thức thực nghiệm. Nhưng với lý 
trí thực hành là khả năng hoạt động nơi lãnh vực siêu hình 
thì ta gặp linh hồn và Thượng Đế ngay. Trong hướng này, 
Kant đã viết những dòng thoạt coi như phi lý, nhưng lại rất 
chặt nghĩa khi ta hiểu tư tưởng của ông: “Lý trí thực hành 
hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối và vị làm luật là 
Thượng Để. Có Thượng Đế bởi vì có mệnh lệnh tuyệt đối 
của ý thức đạo đức ... Nguyên ý tưởng về Thượng Đế cũng 
giả thuyết phải có Ngài: quan niệm Ngài và tin tưởng Ngài 
là hai mệnh đẻ in hệt nhau” 2, 4y #n tưởng của lý trí là 
một tin tưởng hết súc chắc chắn, cũng như chính lý trí tự 
tin vào mình. - b) Lý trí thực hành đã làm cho phạm vi của 
lý trí mở rộng thêm. Nó không làm cho tri thức nới rộng, 
bởi vì đây không phải là trì thức mà là tin tưởng. Không là 
tri thức, vì mặc dâu chúng ta tin chắc có linh hồn bất tử và 
có Thượng Đế, nhưng vì không có một trực giác nào về 
những thực tại đỏ, nên trước sau ta vẫn không có trị thức 
thực sự. Đây là điểm quan trọng: một đàng thì những đối 
tượng của lý trí thực hành có tính chất những thực tại khách 


(1) Raison pratique, tr. 144 
(2) Opus tr. 134 


TRIẾT HỌC KANT 319 


quan, nhưng đàng khác lý trí không được thêm gì về phương 
diện tri thức. Vẻ tỉnh chất thực tại khách quan, Kant viết: 
“Tri thức của lý trí đã được nới rộng bởi vi những đối tượng 
đã được ban cho các ý tưởng kia do các định để của lý trí 
thực hành: những tư tưởng nghi vấn này, lần đầu tiên, đã 
có được tính chất thực tại khách quan” ®, Như vậy, đối với 
lý trí thực hành, tức lý trí chỉ huy sinh hoạt và hành động 
của ta thì linh hồn và Thượng Đế không còn là những nghĩ 
vấn (nghĩa là không mâu thuẫn nhưng chưa có nội dung 
chắc chắn), nay trở thành những ý tưởng có đối tượng khách 
quan: bản chất thực tại khách quan của kinh nghiệm siêu 
hình cho phép ta coi những đối tượng này như những dữ 
kiện. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm siêu hình là thứ kinh 
nghiệm liên can đến những vật tự thân, những thực tại của 
thế giới khả niệm, cho nên kinh nghiệm này khóng nới rộng 
nên rri thức lý thuyết của ta. Nói cách khác tý trí thực hành 
không làm giảu thêm cho lý trí lý thuyết. Ta công nhận có 
Thượng Đế và ta tin có Ngài cũng như ta tin có tự do, nhưng 
ta không thể nói Ngài là gì. Điều này cũng trủng hợp với 
chủ trương của thánh Thomas khi ngài quyết rằng ta biết 
có Thiên Chúa nhưng không biết bản tính Ngài thể nào 
(Scùnus quod Deus est, nescimus quid Deus si!). 

Nói thế có phải Kant không biết gì về Thượng Đế 
chăng? Phải chăng ông thiên vẻ thuyết bất trì? Những lời 
của ông trên đây cũng đủ trả lời. Ta thấy ông chủ trương 
lý trí con người nhất thiết công nhận có Thượng Để, khi lý 


(1) Sd,tr 145 


320 TRĂN THÁI ĐỈNH 


trí đó suy nghĩ chính chắn về chú đích của sinh hoạt tự do 
và đạo đúc của con người. Hơn nữa ông cho linh hồn và 
Thượng Đế là những thực tại được ta kính nghiệm trong 
sinh hoạt siêu hình của ta, và đó là những thực tại khách 
quan. Rồi khi nhìn vào sự thiện toàn hảo của con người, 
nhân đức và hạnh phúc cùng thực hiện ở mức cao nhất, 
ông giúp ta công nhận rằng con người chỉ có khả nãng 
sinh hoạt cho đáng được hạnh phúc, chứ con người không 
có khá năng tự mình đạt tới hạnh pbúc, bởi vì con người 
không sáng tạo nên vũ trụ cùng với những điều kiện khách 
quan của hạnh phúc. Bởi đó con người công nhận có Trời, 
và Trời là tác giả của thế giới khả niệm đồng thời là vị 
sáng tạo nên thể giới khả giác. Một vị như thế có lý trí và 
ý chí ở một độ tuyệt đỉnh: “Như vậy, nguyên nhân tối cao 
của vũ trụ, xét như Ngài là nguyên nhân của sự thiện toàn 
hảo của ta, phải là một hữu thể dùng trí năng và ý chí để 
sáng tạo nên vũ trụ thiên nhiên ?, Hơn nữa, Kant còn nói 
không gì làm vinh danh Thượng Để bằng “tôn kính lời 
truyền đạy của Ngài và chu toàn bổn phận thiêng liêng mà 
luật của Ngài dạy ta” ®: đó là cách tôn thờ Ngài. 


Bàn thêm về ý niệm của ta vẻ Thượng Đế, chúng ta 
thấy đó là một ý niệm rất rõ ràng, chứ không phải là một ý 
tưởng huyền áo như có người chủ trương. Ta quan niệm 
Thượng Để là một thực tại và nhận Ngài là căn nguyên của 
thể giới đạo đức cũng như là vị sáng tạo nên vũ trụ thiên 


(f)_ Raison pratique, tr. 135 
(2) Sd,tr.141 


TRIẾT HỌC KANT 321 


nhiên. “Chúng ta chỉ đạt tới trí thức về hữu thể tối cao nhờ 
nguyên tắc của lý trí thuần túy thực hành là khả năng có 
chức vụ hướng về hiện hữu: nhờ đó không những ta thấy 
tất nhiên phải công nhận có Hữu thể tối cao nhưng ta còn 
thấy quan niệm của ta về Ngài !ả một quan niệm xác định 
chắc chắn” °', Chắc ai cũng nhớ nơi phần Biện chứng pháp 
của lý trí thuẫn túy, Kant gọi ý tưởng về Thượng Đế là một 
ý tưởng được xác định một cách cụ thể, và ông đã chứng 
minh rằng lý trí thuần túy không cỏ khả năng xác định 
một ý tưởng như thế. Nhưng nay lý trí thực hành là khả 
năng siêu hình, đã xác định cho ta: sự xác định này là công 
việc của lý trí và trí năng, không có sự tham gia nào của 
trực giác hết. Lý trí lý thuyết có Hữu thể tối cao đó, và tri 
năng làm công việc biểu tượng cho thấy tính chất thực tại 
khách quan của Ngài: “Ly trí thực hành mang lại cho các ý 
tưởng đó (linh hồn và Thượng Để) một bản chất thực tại, 
còn như lý trí thuần túy thì làm công việc quan niệm các 
đối tượng đó bằng cách dùng đến những phạm trù: đó là 
một công việc làm được lắm, vì như ta đã chứng minh trước 
kia, phạm trù có cơ sở phát xuất của chúng nơi trí năng 
thuần túy, và chúng có thể không nhờ trực giác nào hết mà 
vẫn có thể biểu tượng một đối tượng nói chung”, Như 
vậy ta có quan niệm rõ ràng vẻ linh hồn và Thượng Đế: ta 
quan niệm đó là những thực tại, những đối tượng. Đểng 
thời ta biết sự rõ ràng này thuộc phương diện tin tưởng, 
chứ không thuộc phương diện tri thức. Bởi đó Kant mới 
dùng chữ “đối rượng nói chung ” ở câu trên đây. Đối tượng 


(1) Sd,tr. 149 
(2) Sd. tr. 146 


322 TRẦN THÁI ĐỈNH 


nói chung là đối tượng khóng có nội dung khả giác. Tuy 
không là một tri thức thực nghiệm, những quan niệm kia 
cũng có tính chất rồ ràng và chắc chắn: “Đó không phải là 
những phạm trù rỗng, nhưng là những phạm trù có ÿ nghĩa, 
và như thế quả đủ cho đối tượng của lý trí thực hành" t©Ð. 
Phạm trù có ý nghĩa là phạm trù có nội dung (chứ không 
rỗng), và đây là những nội dung siêu hình. Và con người 
phải nghiêm chỉ giữ đúng bản chất của những quan niệm 
siêu hình này, mới trông thoát được những hình thức tôn 
giáo quá nhân dnh, “căn nguyên phát sinh không biết bao 
nhiêu là đị đoan.và mê tín” #), 

Chúng ta có thể kết thúc với hai ý tưởng nữa của Kant: 
a) Con người là một bản chất tự do, cho nên tôn giáo là mội 
lời mời gọi của Thượng Đế gửi đến và mong con người chấp 
nhận: cư xử với con người, Thượng Đế luôn kính trọng sự tự 
do của con người, coi con người là một cứu cánh tự thân: 
Ngài không bao giờ chỉ coi con người như một phương tiện, 
nhưng vẫn coi con người là cứu cánh cho chính con người ; 
bởi vậy bản tính con người nơi bản thân chúng ta phải được 
cơi là một cái gì thiềng liêng đối với ta, vì con người là chủ 
thể của quy luật đạo đức và của những gì được coi là thánh 
thiện” ®: - b) /ý /rị thực hành đã mang lại cho ta niềm tin có 
lình hôn bất tử và Thượng Đế. Niềm tín này phảt xuất từ 
niềm tín ta có về sinh hoạt tự do và của con người. Bởi vậy 
chứng minh của Kant được coi là có giá trị hơn những luận 
(1) Sd,tr.146 


(2) Sd,tr. 145 
(3) Sd.tr.141 


TRIẾT HỌC KANT 323 


cứ dựa trên lý trí lý thuyết mà ta đã gặp trong cuốn Phê bình 
lộ trí thuần túy: không những vì lý trí thực hành được coi là 
căn bản và quý trọng hơn lý trí lý thuyết, nhưng vì những 
luận cứ lý thuyết không thuyết phục được ta và không chuyển 
được sinh hoạt đạo đức của ta; ngược lại, niễm tin vào Thượng 
Đế nằm trên cùng một con đường của niềm tin ta có về ÿ 
nghĩa cuộc đời con người, Tuy nhiên niềm tin này có tính 
chất rự do theo cả hai nghĩa chữ tự do: không có gì cưỡng 
bách ta tin như thế, trừ chính lý trí của ta; và ý nghĩa thứ hai 
của tự do là ta có thể thực hành hay không thực hành, nghĩa 
là ta vẫn bị cảm đỗ không tin. Cũng như trên kia, khi phải 
quyết định hành động, ta có thể quyết làm hay không làm 
theo mệnh lệnh của quy luật đạo đức. Bởi vậy Kant viết: 
“Không một trí năng nào trong loài người có khả năng đào 
sâu tới (những bản chất siêu hình kia); ngược lại, không một 
ngụy biện nào cỏ thể thuyết phục những người quê mùa nhất 
để họ tin rằng đó không phải là những quan niệm đích thực”®), 
Như vậy chẳng những đó là những quan niệm đích thực, 
những quan niệm có đối tượng khách quan, nhưng đó còn là 
tin tưởng vững vàng của lý trí ta: '“Đó là niềm tin tưởng thuần 
túy thực hành của lý trí. Niềm tin tưởng này không do ai bắt 
buộc ta, nhưng do ý thức đạo đức xét như đó là sự nhận định 
hoàn toàn tự do của ta. Bởi vậy, tuy niềm tin này đôi khi có 
thể bị lung lay, ngay cả nơi những người thành tâm nhất, 
nhưng không bao giờ nó có thể trở thành vô tín ngưỡng” Ô), 


(1) xem DELEUZE, $d, tr.60 
(2)  Raison prati(que, tr. 143 
(3) Sd,tr.156 


324 TRẦN THÁI ĐỈNH 


PHẦN THỨ BA 


Ý NGHĨA CON NGƯỜI 


N cuốn Phê bình lủ trí thực hành vừa được nghiên 
cứu nơi Phần II trên đây, chúng ta đã đạt tới chỗ cao 
nhất của hệ thống triết học Kantf về con người: con người 
dùng trí năng để trị thức vạn vật. nhưng phải dùng lý trí 
mới nhận ra ý nghĩa đời sống mình ; trí năng cho ta một trị 
thức chính xác và thực nghiệm về các hiện tượng trong 
thiên nhiên. nhưng lý trí mới giúp ta nhận thầy giả trị cao 
siêu và đích thực của hành vi con người tự do. 


Nhìn lại 3 vấn đề then chốt trong sự tìm hiểu con người 
(Tôi có thể trí thức gi? Tôi phải làm gi? Tôi cỏ quyền hy 
vọng những gì?) thi cuốn Pñé bình l trí thuần Hân đã trả 
lời cho câu thứ nhất; cuốn Đihẻ binh lí trí thực hành đã trả 
lời cho câu thứ hai và một phản ba câu thứ ba. vì đà đề cấp 
đến hạnh phúc cùng như sự thiện toàn hao của con người, 
Như vậy vai trỏ cuốn “Phé bình khá năng phán đoản” mà 
chúng ta nghiên cứu bây giờ đây sẽ là gì? Kant đã trả lời ta 
trong bài nhập để cuốn Phê bình thứ ba khi ông goi khả 
năng phản đoàn là chiếc cầu bắc ngang qua vực thăm giữa 


TRIẾT HỌC KANT 325 


trí năng và lý trí. Nói cách khác, cuốn Phê bình thứ ba này 
nhằm chứng minh rằng con người có khả năng vượi tới 
bình diện siêu hình ngay cả nơi sinh hoạt tình cảm của 
mình. Như thế có nghĩa là con người có quyền hy vọng tìm 
thấy giải thoát ngay trong phạm vi sinh hoạt thường ngày: 
con người là vật biết đau khố và khoái lạc, nhưng Kant sẽ 
trinh bày cho thấy có một khoái lạc dành riêng cho con người, 
thứ khoái lạc mà các sinh vật khác không hế biết tới. 


Nhìn vào hệ thống triết học Kant với ba cuốn Phê bình, 
ta biết cuốn thứ nhất nghiên cứu về lý trí thuần tủy, và đối 
tượng của nó là vũ trụ vạn vật ; cuốn thứ hai nghiên cứu 
vẻ lý trí thực hành và đối tượng của nó là tự do và hành vi 
đạo đức của con người ; đến cuốn thứ ba này ta mới thấy 
Kant nghiên cứu về khả năng tình cảm thuần táy và đổi 
tượng của nó là hành vị của con người tại thế. Khi chưa 
bàn đến nội dung cuốn thứ ba này và mới chỉ nhìn vào 
lãnh vực của hai cuốn Phê bình thứ nhất và thứ hai, ai cũng 
phải nhận rằng đó là hai lãnh vực xa cách nhau như trời 
với đất, một bên là thiên nhiên tất định và một bèn là nhân 
vị tự do. Đó là ý nghĩa câu: “Một vực thẩm bao la nằm 
giữa lãnh vực tự đo, tức thế giới của cái siêu cảm giác 
(suprasensible): không có cách nào đi từ lãnh vực khả giác 
lên lãnh vực tự do, vì đó là hai thế giới khác nhau: thế giới 
trước không có một ảnh hưởng nào đối với thế giới sau, mặc 
dâu thế giới sau có một ảnh hưởng đối với thế giới trước, vì 
quan niệm tự do phải thực hiện nơi thế giới khả giác” 0), 


(1) Critique du jugement, bản dịch Gebelin, Vrin 1960, tr, 17 


326 TRĂẦN THÁI ĐỈNH 


May thay, Tạo hóa đã đặt nơi con người một khả năng 
thử ba, được coi là khả năng bắc câu giữa hai lãnh vực đó: 
con người là vật đầu đội trời chân đạp đất. Kant nói con 
người có ba khả năng nhận thức: trí năng, lý trí và tỉnh 
cảm vẻ khoái và khổ. Cả ba đều có hình thức siêu nghiệm 
và thuần túy: ta đã quen với trí năng thuần túy trong cuốn 
Phê bình thứ nhất và làm quen với lý trí hình thức trong 
cuốn Phê bình thứ hai, nay phải tự hỏi tình cảm thuần túy 
về khoái khổ là gì? Đó có phải là một khả năng riêng biệt 
như kiểu trí năng và lý trí không ? Kant không trả lời thẳng 
cho ta, nhưng lời lề của ông quá rõ để ta hiểu rằng khóng. 
Bàn về ba khả năng với ba hình thức tối thượng của chúng, 
Kant bảo trí năng thuần tủy là hình thức tối thượng của 
khả năng trì thức, - lý trí hình thức là hình thái tối thượng 
của ý chí, - và “phán đoán là hình thái tối thượng của tình 
cảm vui khổ” #, Nhưng phán đoán phát xuất từ đâu mới 
được chứ? Muốn trả lời, trước hết cần minh định phán đoán 
là gì? Kant trả lời: “Nói chung, phán đoán là khả năng suy 
tưởng các đặc thù như nằm trong cải phổ quát) ?®, Vậy 
phán đoán là hành vi thực hành, và bởi đó nó luôn đòi hỏi 
sự cộng tác của nhiều tài năng trong con người: nó liệu 
cho các tài năng này cộng tác với nhau, và nó chỉ giữ vai 
trò môi giới. Giải thích vai trò môi giới này của phán đoán, 
G. Deleuze viết: “Ba cuốn Phê bình trình bày một hệ thống 
những vai trò luân phiên. Trước hết các khả năng được 
định nghĩa chiếu theo những tương quan biểu tượng (tri 


(1) §d,tr. 35 
(2) Sd,tr.20 


TRIẾT HỌC KANT 327 


thức, ước muốn, cảm giác). Sau đó, chúng được định nghĩa 
như những nguồn phát sinh các biểu tượng (trí tưởng tượng, 
trí năng, lý trí). Tùy theo ta hiểu khả năng này hay khả 
nãng nọ theo nghĩa thứ nhất, thì một khả năng hiểu theo 
nghĩa thứ hai sẽ được coi là có quyền thẩm định đối với 
các đối tượng: chẳng hạn trí năng thì thẩm định trong lãnh 
vực tri thức, và lý trí thi thẩm định trong hành vi óc muốn. 
Còn trí tưởng tượng thì không bước lên được tới chức thẩm 
định: nhưng nỏ tự giải thoát nó và như thể giúp cho các 
tài năng khác được tự do thỏa thuận với nhau”. Hai cuốn 
Phê binh trước trình bày về hai loại tương quan được xác 
định bởi một trong hai tài năng (trí năng hay lý trí) ; còn 
cuốn Phê bình thứ ba này khám phá ra một thứ thỏa thuận 
tự do và bất định giữa các tài năng, thỏa thuận này nó ở 
sâu lắm và được coi là điểu kiện của tất cả các tương quan 
với nhau”0), 

Đừng vội tưởng rằng trí tưởng tượng là tài năng của 
phán đoán, nếu hiểu nó như tài năng sản xuất ra các hình 
ảnh. Đúng hơn, nên coi đó là khả nãng ướm và mỗi giới: 
ướm để thực hiện và môi giới để hai tài năng khác biệt 
nhau như trí năng và lý trí có thể cộng tác chặt chẽ với 
nhau. Chẳng hạn trong tri thức thực nghiệm, sự phán đoán 
(đưới hình thức một niệm tưởng) giúp thực hiện một phạm 
trù của trí năng thuần túy vào một trí giác cụ thể: trong 
lãnh vực đạo đức, thì phản đoản (dưới hình thức một tiên 
biểu) giúp thực hiện quy luật phổ quát của đạo đức trong 


(1) G.DELEUZE, 8d, tr. 93 


328 TRĂN THÁI ĐỈNH 


những trường hợp đời sống. Là mới giới, trí tưởng tượng 
nơi đây chỉ làm công việc cho hai tài năng kia, nên Kant 
mới nói rằng “phán đoán hành động một cách hoàn toàn 
độc lập đối với những quan niệm và những cảm giác 0). 
Đúng như Deleuze nói trên đây, “trí tưởng tượng lánh mình 
đi, tự giải thoát mình, để cho các tài năng khác được tự do 
cộng tác với nhau”. 


Trở lại câu định nghĩa trên kia, ta phải tìm hiểu tại sao 
“phán đoán là suy tưởng cái đặc thù nằm trong cái phổ 
quát”? Giải thích tư tưởng của Kant, Eric Weil nói rằng 
con người luôn bị cướp giật bởi cải phổ quát: nhìn quyển 
sách ở trước mắt tôi đây, tôi không thể chỉ nhìn có nó, 
nhưng cũng nhìn nó là “một cuốn sách”, một thực thể phổ 
quát. Con người khác con vật ở chỗ đó: con người không 
bị giam hãm vào trong cái “bây giờ và ở đây”, cái đặc thủ 
nhây nhụa. Dầu muốn dâu không, con người luôn vươn lên 
khỏi những cái đặc thù của thế giới cảm giác. Tâm trí con 
người luôn vươn lên chỗ phổ quát, siêu thoát khỏi những 
ràng buộc của cái đặc thù. Và người ta thấy tính cách “vươn 
lên” này ở cả hai loại phán đoán: phản đoán xác nhận 
(jugement déterminant) và phán đoán suy luận (jugement 
réfléchissant). 

Thế nào là một phán đoán xác nhận? Khi ta đi từ một 
quan niệm phổ quát đến việc nhận ra sự áp dụng của nó 
trong một trường hợp đặc thù, đỏ là ta đã thực hành một 
phán đoán xác nhận. Loại phán đoán này giả thiết một quy 


(1)  Cntique du jugement, tr. 35 


TRIẾT HỌC KANT 329 


luật đã được công nhận là chắc chắn và phổ quát, nên khi 
phán đoán ta chỉ mang luật đó áp dụng vào thực tại thôi, 
không có vấn đề xét xem luật đó có phải là một định luật 
chắc chắn không. Thực ra, nếu còn có vấn để như vậy thì 
không phải là phán đoán xác nhận. Còn như ?oại phản đoán 
suy luận thì ngược hẳn: đó là cách nhận thức đi từ những 
sự kiện lẻ tẻ và rời rạc tới sự tìm ra một định luật phổ quát 
cho chúng. Trong cuốn Phê bình khả năng phán đoán, Kant 
hẳu như chỉ bàn luận về loại phán đoán thử hai này thôi, 
thành thử người ta có thể gọi cuốn này là “Phê bình về 
phản đoán suy luận”. Chúng ta đã theo dõi Kant trình bày 
tỉ mỉ về loại phán đoán xác nhận nơi cuốn Phê bình lý trí 
thuần fúy, vì ở đó các phạm trù giữ vai trò những định luật 
vừa tiên thiên vừa phổ quát: chính các phạm trù của trí 
năng thuần túy ấn định cách tri thức của con người, cho 
nên Kant mới viết câu mà ta còn nhớ “các phạm trù vạch 
trước những định luật tiên thiên cho các hiện tượng và cho 
thế giới xét như thế giới là tống số các hiện tượng”. Trong 
việc nhận thức các sự vật, trí năng ta hành động đúng theo 
như các định luật được vạch sẵn: ta gọi các định luật này 
bằng danh tử “phạm trù”, vì chúng là khuôn vàng thước 
ngọc cho những phán đoán cụ thể của ta. 


Công việc của phán đoán suy luận không đơn giản và 
dễ hiểu như thế. Ta hãy nghe Kant trình bày về bản chất 
của những phán đoán suy luận “Phản đoán suy luận ởđi 
ngược từ cải đặc thù lên tới cải phổ quải: nó cần một 
nguyên tắc chỉ đạo, và tất nhiên không thể tìm thấy nguyên 
tác này nơi kinh nghiệm vì chính kinh nghiệm đang cần 


330 TRĂN THÁI ĐỈNH 


một nguyên tắc để thống nhất kinh nghiệm, một thứ nguyên 
tắc thường nghiệm, nhưng lại ở vào bậc cao nhất vì có thế 
nó mới có thể đi tới một sự xếp đặt tất cả các nguyên tắc 
thường nghiệm kia thành một hệ thống. Sự phán đoán suy 
luận phải ban cho mình một định luật siêu nghiệm chứ 
không thế rút ra từ một nguồn gốc sivu nghiệm nào khác 
vì nếu thế thì sẽ là phản đoán xác nhận; rồi phán đoán suy 
luận cũng không có quyền ra luật cho thiên nhiên phải 
dựa theo thiên nhiên, còn thiên nhiên lại không theo những 
điều kiện của ta khi ta đưa ra một quan niệm bất tất về 
nó”), Như thể nghĩa là trong khi thực hiện một phán đoán 
xác nhận, ta đầ có sẵn một nguyên tắc để theo, tức phạm 
trù, và những phương thức để thực hiện, tức những nguyên 
tắc của trí năng thuần túy ; trải lại, nơi những phản đoán 
suy luận (thí dụ đứng trước cảnh hùng vĩ của núi sông) ta 
hông có một chỉ dân tiên thiên nào, và cũng không có lấy 
uột đữ kiện nào, nhưng chỉ có “một chất thể nguyên sơ 
trước mắt ta, mà nói đúng ra ta chưa có biểu tượng nào về 
nó hết” ®, Đến đây ta mới hiểu tại sao Kant gọi phán đoản 
suy luận là sự điều hòa tự do giữa nhiều tài năng con người: 
điều hòa tự do, vi không có phạm trù nơi đây và cũng không 
có một tình trạng bất định nguyên thủy (tức chất thể nguyên 
sơ trên đây) và óc phán đoán của ta phải dần dà tìm ra 
những chỗ ăn khớp của cái trật tự thiên nhiên kia: Kant 
gọi sự tìm ra này là một “zghệ /huật°. Mà nói nghệ thuật 
là nói linh cảm hơn là nói nguyên tắc, nói uyển chuyển 
hơn là nói tất định. Xem thế đủ biết phán đoán suy luận 


(1) Sd,tr 20-21 
(1) G.DELEUZE, Sd, tr. 82 


TRIẾT HỌC KANT 331 


thực sự phản ảnh sự nhận thức của con người, xét như con 
người là một hiện hữu vừa có cứu cánh vừa tự do. Với phân 
đoán xác nhận, con người hành động như một động cơ hơn 
là như một chủ thể; nhưng với phán đoán suy luận thi con 
người hành động trăm phần trăm như một chủ thể tự do: 
phải chăng Kant gọi loại phán đoán này là phản đoán suy 
luận, cũng vì nó thể biện sự suy nghĩ đặc loại của con 
người? Dưới đây, sau khi đã trình bày xong hai hình thái 
của phán đoán suy luận là phán đoán thẩm mỹ và phán 
đoán mục tiêu, - sau khi đã thấy rằng phán đoán suy luận 
dẫn ta từ những cái vật chất lên tới những thực thể cao 
siêu, và từ những sự vật riêng rẽ trong vũ trụ lên tới hệ 
thống vũ trụ và trí năng cao cả đã gây dựng và điều hành 
vũ trụ, - chúng ta càng thấy rõ bản chất của phán đoán suy 
luận là một cái gì rất mực sâu xa và đặc biệt của con người. 


Sự sâu xa này ở tại vẻ kỳ diệu của hành vi phán đoán 
suy luận. Nên nhớ Kant đã nói sự phản đoán suy luận không 
có nguyên tắc ở nơi một tài năng nào trong con người, và 
cũng không ở một nguyên tắc thường nghiệm nào nơi vũ 
trụ, nhưng nó do sự điều hòa kỳ diệu nơi nhiều tài năng 
của con người, và cũng do sự nhận thức từ nguyên tắc 
thường nghiệm này qua nguyên tắc thường nghiệm kia cho 
tới khi đạt được nguyên tắc tối thượng cho các nguyên tắc 
đó. Kinh nghiệm hằng ngày cho thấy cũng sống trong một 
xã hội, một hoàn cảnh, mà có người biết suy, có người 
không biết suy. Vậy khả năng biết suy như thế, đó là chính 
đối tượng nghiên cứu của Kant trong cuốn Phê bình khả 
năng phán đoán. 


332 TRẦN THÁI ĐỈĨNH 


Như thế ta mới hiểu tại sao “sự thổng nhất bất định và 
sự điều hòa tự do giữa các tài năng con người đã cấu tạo 
nên cái được coi là sáu xa nhất trong tâm hồn con người, 
và nó còn hướng dẫn con người tới chỗ đạt được cái cao 
siêu nhất, tức đối tượng của khả năng ước muốn, đồng thời 
giúp con người có thể vượt từ khả năng tri thức qua khả 
năng ước muốn” °®, Hành vi phán đoán chỉ được coi là 
sáu xa nhất và kỳ điệu nhất thôi, còn đối tượng của khả 
năng ước muốn, tức sự thiện toàn hảo, mới là thực tại eao 
siêu nhất: chúng ta đã nói là với cuốn Phé bình lý trí 
thực hành, con người đã đạt được điểm tối cao của hệ 
thống triết học Kant. 


Nói “thống nhất bất định” nhưng có thống nhất thực 
sự, - nói “điều hòa tự do” nhưng có điều hòa thực sự trong 
mỗi phán đoán suy luận của con người. Vậy tất nhiên phản 
đoản suy luận có nguyên tắc tiên thiên của nó, mặc dầu là 
một nguyên tắc kỳ diệu? Đúng thế. Và ta thấy đã là người 
biết suy nghĩ, ai cũng luôn có những phán đoán suy luận. 
“Bởi vậy phản đoán cũng có nguyên tắc tiên thiên để phản 
đoản về sự có thể có thiên nhiên, nhưng đây là một nguyên 
tắc chủ quan: nhờ nguyên tắc này, phán đoán không vạch 
ra luật lệ cho thiên nhiên, nhưng là cho chính mình 
(héautonomie), nghĩa là cho sự suy nghĩ của mình vẻ thiên 
nhiên: người ta có thể gọi nguyên tắc này là định luật vẻ 
sự xác định tổng quát cho các định luật thực nghiệm trong 
thiên nhiên. Óc phán đoán của con người không thấy định 


(1) G.DELEUZE. Sd. tr. 76 


TRIẾT HỌC KANT 333 


luật này một cách tiên thiên ở nơi thiên nhiên, nhưng đã 

chấp nhận như thế hòng tạo nên một trật tự đề hiểu cho trí 

năng, và nó làm như thế khi xếp các định luật riêng rẽ và 

phức tạp vào trong hệ thống những định luật tổng quát”0), 
w 


+ x% 


Nhờ kinh nghiệm, con người nhận ra rằng các định luật 
phức tạp của thiên nhiên luôn thích ứng với những định 
luật suy luận của tâm trí: giả thử không có sự hòa hợp đó, 
chắc con người không những sẽ cảm thấy xa lạ trong thiên 
nhiên, mà còn cảm thấy khổ tâm vì luôn vấp phải những 
cạm bẫy của bất ngờ. Sự thực tuy con người không phải là 
chủ ông của thiên nhiên và không có quyền điều hành thiền 
nhiên theo ý muốn, nhưng con người có quyên trên sự suy 
luận của mình. Kant phân biệt cẩn thận hai đanh từ: khi trí 
năng dùng phạm trù để phản quyết về các đối tượng của 
tri thức, thì ông gọi đó là guyên trên sự vật (autonomie); 
còn như khi con người cảm giác và nhận thức thực tế, thì 
con người không có quyền ra luật cho các đối tượng tình 
cảm của mình, nhưng chỉ có quyển đối với những điều kiện 
chủ quan của mình: đó là quyển vẻ mình (héautonomie). 
Chính khi con người thí hành một cách đúng mức những 
định luật về tỉnh cảm, con người sẽ đạt được một sự vui 
thỏa. Tất nhiên cái vui thỏa đây không hạn hẹp trong phạm 
vì cảm giác, mặc dầu nó bắt nguồn từ cảm giác: tất cả cuốn 
Phê bình khả nàng phán đoán cho thấy đây là những vui 


(1) Oritiaue du jugement, tr, 25-26 


334 TRẦN THÁI ĐỈNH 


thỏa đặc biệt của con người, những vui thỏa vừa thấm thía 
vừa cao thượng, vừa tự nhiên và hướng thượng. Chính đó 
là lý do làm Kant gọi phán đoán là chiếc cầu bắc ngang 
vực thẩm để nối liên thế giới khả giác với thế giới khả 
niệm, thế giới thực nghiệm với thế giới tinh thần. 

Vẻ nguồn gốc phát sinh loại khoái trá này cũng như về 
bản chất của khoái trá đó, Kant viết đại khái như sau: con 
người tự nhiên cảm thấy nhu cầu phải thống nhất các luật 
trong thiên nhiên lại một mối cho thành một hệ thống (một 
trật tự, tức một cosmos hay là thế giới); đành rằng mỗi sự 
vật đều nhất thiết chịu quyển những định luật sinh hóa của 
loại nó, nhưng toàn thể vũ trụ vạn vật, với thiên hình vạn 
trạng của chúng, có tuân theo một quy luật chung nào 
không? Từ khi xuất hiện và biết suy nghĩ trên trái đất, con 
người vẫn đã có những vũ trụ quan khác nhau. Điều quan 
trọng không phải xem vũ trụ quan nào đúng, nhưng là con 
người không thể không có một vũ trụ quan. Kant gọi đó là 
một nữ cầu của trí năng khi ta thỏa mãn nhu cầu này, 
nghĩa là khí ta đích thân nhận ra sự hòa hợp giữ các tri 
giác của ta và các định luật thiên nhiên, thì ta cảm thấy 
một vui thú rất thấm thía và đôi khi còn cảm thấy một sự 
ngưỡng mộ trước thiên nhiên ©). 

Như vậy, nhìn lại hệ thống triết học Kant, ta thấy ông 
quả quyết trí năng con người có thể vượt qua tri thức thường 
nghiệm để vươn tới tri thức khoa học, tức tri thức tiên thiên, 
- lý trí con người vượt lên trên những châm ngôn hành 


(1) Critique du jugement, tr, 27 


TRIẾT HỌC KANT 335 


động để đạt tới quy luật đạo đức tiên thiên, xứng với sinh 
hoạt nhân vị tự do, - và bây giờ, khi nghiền cứu về khả 
năng phán đoán siêu nghiệm của con người, chúng ta thấy 
khả năng này có thể giúp con người vượt lên trên những 
cảm giác thường nghiệm để đạt tới những tỉnh cảm siêu 
việt. Đó là tình cảm về cái Đẹp mỹ thuật và cái Cao cả 
hùng vĩ, cũng như sự nhận ra trật tự kỳ diệu của vũ trụ vạn 
vật. Nhân đó, cuốn Phê bình khả năng phản đoán được 
chia làm hai phản: phản một bàn vẻ phán đoản thẩm mỹ 
(ugement esthétique) về phần hai bàn về phán đoán mục 
tiêu (jugement tẻléologique). 


Đó cũng là để tài nghiên cửn của 2 Chương sau đây: 


Chương I: Nghiên cứu phương diện chủ quan của cải 
vui thỏa cảm giác: nói chủ quan, vi chính những biểu tượng 
của phán đoán thẩm mỹ làm nên sự vui thỏa đó, cho nên 
phán đoán thẩm mỹ không có tương quan gì với chất liệu 
của tác phẩm mỹ thuật cũng như của cảnh thiên nhiên. Hai 
để chính của phản đoản nảy là: cải Đẹp và cái Cao cả. 

Chương II: Nghiên cứu về phương diện có thể gọi là: 
khách quan của sự nhận định: con người nhận ra tính cách 
phẩm trật và nhất quán của vạn vật trong thiên nhiên. Để 
tài chính là tính cách phẩm trật và nhứt quán của thiên 
nhiên xét như nỏ hòa điệu với tính chất cứu cánh của sinh 
hoạt con người. 


336 TRẦN THÁI ĐỈNH 


CHƯƠNG I 


PHÁN ĐOÁN THẤM MỸ 


TT rước hết nên ghi nhận rằng phán đoản thẩm mỹ 
không giống với phán đoản tri thức: phán đoán thông 
thường là hành ví của trí năng và luôn dựa trên một quan 
niệm, thành quả của nó là một tri thức. Còn phán đoán thẩm 
mỹ là hành vị của khả năng cảm giác siêu nghiệm, nó không 
dựa vào một quan niệm nào và không dẫn tới một tri thức 
nào: nó mang lại cho ta một cảm tưởng khó diễn tả bởi vì 
nó xây trên cảm giác. Người ta vẫn thường nói “Không thể 
tranh luận về những sở thích của mỗi người”. 


Như vậy phán đoán thẩm mỹ không những nặng tính 
chất chủ quan, mà còn là một hành vi hoàn toàn chủ quan. 
Phán đoán thấm mỹ cũng có hai hình thái như phản đoản 
tri thức. Chúng ta đã làm quen với hai hình thái của phán 
đoán tri thức: tri thức thường nghiệm và tri thức tiên thiên 
của khoa học. Ở đây ta cũng có hai hình thái khác nhau 
của phản đoán về sở thích: phán đoán theo cảm giác thông 
thường, và phán đoán theo thẩm mỹ. So sánh một phán 
đoán cảm giác thông thường với một phản đoán thẩm mỹ 


TRIẾT HỌC KAINT 337 


đích thực, Kant cho thấy thứ trước vị kỷ, thứ sau không vị 
kỷ; thứ trước là việc riêng tư và chỉ đúng cho một người và 
ở một trường hợp nào đó thôi, thứ sau thì đúng cho mọi 
người và mọi thời v.v... Tóm lại, Kant không nhắm nghiên 
cứu về những phán đoán thấm mỹ, tức những phán đoán 
theo tiêu chuẩn tiên thiên của cảm giác tính con người. 
Cho nên “ta gọi một vật là đẹp và cái khả năng của ta để 
phán đoán chiếu theo sự vui thỏa của cảm giác thì gọi là 
sở thích (gôut). Thực vậy, căn nguyên phát sinh cái thú vị 
kia khòng phải là một cảm giác và cũng không liên quan 
đến một quan niệm nào hết, nhưng ở tại mó hình của sự vật 
và sự suy nghĩ của ta: đó chỉ là tính cách chính đính của 
những phán đoán thường nghiệm nói chung (sự chính đính 
này nói lên sự thống nhất giữa lý trí và trí tưởng tượng con 
người), và nó được thực hiện khi có sự hòa hợp giữa biểu 
tượng ta có vỀ sự vật và sự suy luận của ta” 09, 


Nói cách khác, phán đoán thẩm mỹ cho phép ta quyết 
một sự vật là đẹp, sự quyết này không do một quan niệm 
nào hết (vi phán đoán thẩm mỹ không cho ta một trì thức, 
nhưng cho ta một cảm tưởng), và cũng không do một cảm 
giác (vi nếu thế là cảm giác thông thường chứ chưa phải là 
thẩm mỹ): vậy thấm mỹ là sự hòa hợp tải tình giữa hai khả 
năng, lý trí và óc tưởng tượng, một sự hòa hợp mà Kant đà 
gọi là kỳ điệu và sâu xa nhất trong con người. Đại cương 
thì óc tưởng tượng đựa vào đường nét do nhiều kinh nghiệm 
phác họa nên một mô hình lý tưởng được coi là tuyệt, và lý 


(1) Sơ,tr.29 


338 TRẦN THÁI ĐỈNH 


trí cũng nhận thế là tuyệt: do sự hỏa điệu giữa hai khả 
năng, lý trí và óc tưởng tượng như thế, liền phát sinh một 
niềm vui thỏa sâu xa. Đó mới chính là phán đoán thẩm mỹ, 
nó là một cảm tưởng chứ không phải là một quyết đoán. 
Cảm tưởng này nằm ở chỗ sâu xa nhất trong tâm hồn con 
người. Bản chất của nó là một cảm thấy, hơn là một nhận 
thấy, và nó là thành quả chung của hai ba khả năng chứ 
không phải là hành vị riêng một tài năng nào: bởi vậy nó 
thể hiện sinh hoạt tại thế của con người chứ không chỉ là 
tri thức lý thuyết như đã gặp nơi cuốn Phê bình lý trí thuần 
túy, hoặc chỉ là những phán quyết phải làm hoặc phải giữ, 
như ta thấy nơi cuốn Phé bình lý trí thực hành. 


Kant muốn ta thấy thế nào là sinh hoạt đích thực và 
đặc biệt của con người, mặc đầu con người sinh trưởng 
giữa các sinh vật khác trong thiên nhiên. Tất nhiên sinh 
hoạt đạo đức là sinh hoạt đặc loại của con người và cũng 
là sinh hoạt cao nhất, nhưng sinh hoạt cảm giác của con 
người cũng hàm chứa cái vẻ đặc biệt nhân bản của nó: 
chúng ta sẽ lần lượt chứng nghiệm điều này khi nghiên 
cứu về thấm mỹ về cái Đẹp và cái cao cả, cũng như khi 
nghiên cứu vẻ tính cách trật tự và nhất quán của vũ trụ. 


TIẾT I: Cái đẹp 


Đứng trước cùng một nhong cảnh, người này khen đẹp, 
người kia lại chè không đẹp. Những phán đoán của người 
ta về một người, một vật, một nghệ phẩm cũng thường khác 
nhau. Tại sao? Tại vì do sở thícch đẹp hay không đẹp là do 


TRIẾT HỌC KANT 339 


cảm tưởng và sở thích của mỗi người. Nói vậy có phải là 
người ta không thể đồng ý nhau về cái đẹp chăng, và không 
có những tiêu chuẩn cho sự phán đoán thẩm mỹ chăng? 
Kinh nghiệm cho thấy mỗi kỳ thi hội họa cũng như mỗi kỳ 
thi sắc đẹp, vẫn có hội đồng chấm thi và họ vẫn cùng nhau 
đồng ý về một số những tiêu chuẩn. Sở dĩ thế, vị cái đẹp 
thẩm mỹ là cái đẹp hình thức: hình thức của sự vật, của 
người hay của nghệ phẩm được nhận là đẹp khi đáp ứng 
đúng mô hinh mà óc tưởng tượng của ta đã phác họa và 
được lý trí công nhận là tuyệt. Mỗi cải đẹp là một bài ca 
nói lên sự hòa điệu giữa óc tưởng tượng và lý trí ta. 

Kant đã theo đúng hướng đi triết học của ông để xét về 
4 phương diện của cái đẹp: phương diện phẩm tính, phương 
điện lượng tính, phương điện tương quan và phương điện 
hình thái (đúng như 4 loại phản đoán mà ta đã gặp nơi 
cuốn Phê bình lý trí thuần túy). Về phương điện phẩm tỉnh 
thì đẹp là cái ta nhìn hay nghe một cách thích thú. Một sự 
thích thú không tư kỷ: nó thuộc về chiêm ngưỡng, không 
thuộc về chiếm đoạt. Về phương diện /ượng tính, thì đẹp là 
cái làm khoái trá hết mọi người, một khoái trá lâng lâng, 
không xây trên một quan niệm nào hết. Về phương diện 
tương quan thì đẹp là tính chất mục tiêu của sự vật, khi ta 
nhìn vào hình thức của mục tiêu chử không nhìn vào một 
mục tiêu cụ thể nào. Về phương điện ñình thải, thì được 
coi là đẹp tất cả những gì nhất thiết làm vui thỏa mà không 
dựa vào quan niệm. 


Chúng ta hãy đi vào chỉ tiết xem Kant giải thích 
thể nào. 


340 


A.- PHƯƠNG DIỆN PHẨM TỈNH 


Kamt bắt đầu bằng nhận định: khi muốn thầm định một 
vật có đẹp không, ta không dùng trí năng để quy biểu tượng 
đẹp đó về một đổi zượng nhưng quy nó về ch thể, xem nó 
gây thỏa thích hay bất mãn cho chủ thể: khi ta quy về đối 
tượng, thì ta có một tri thức khách quan, còn đây ta quy về 
chủ thể để có một cảm tưởng thẩm mỹ. Thực ra chữ 
“esthénque” do chữ Hy Lạp “aisthèrikos” nghĩa là thuộc 
về cảm giác. Như vậy khoa thẩm mỹ là khoa nghiên cứu 
về cảm giác của ta, những cảm giác tế nhị và hình thức. 
Bởi thế tuy gọi là phán đoán thẩm mỹ, nhưng đây không 
phải loại phán đoán tạo nên trí thúc, mà chỉ là những cảm 
nghĩ tạo nên thỏa thích mà thôi. 


Tại sao thẩm mỹ là một phản đoản về hình thức cái đẹp 
chứ không liên can gì đến chất thể cái đẹp? Con người bị 
chí phối bởi cảm giác sẽ không thể phản đoán một cách 
chính đính: điều này ta đã thấy nơi những phản đoán đạo 
đức, và ta nhớ rằng chỉ những mệnh lệnh tuyệt đối mới có 
giá trị đạo đức, còn như những châm ngôn hướng dẫn hành 
động theo tư lợi thì không có giá trị đạo đức. Đây cũng 
vậy, phán đoán thẩm mỹ là một phán đoản của cảm giác, 
nhưng cảm giác cũng có hai loại: cảm giác hình thức và 
cảm giác chất thể. Cảm giác chất thể trói buộc ta vào từng 
Sự Vật và sui nên những thèm muốn của nhục đục: cho nên 
mới có chuyện “mẹ hát con khen hay”. Muốn đạt tới mức 
một phán đoán thẩm mỹ đích thực thi phải gạt cải riêng tư 
ra một bên, không những riêng tư theo nghĩa của anh hay 
tôi, nhưng còn theo nghĩa nó là cái này hay cái kia: làm 


TRIẾT HỌC KANT 2341 


như thế để đạt tới cái mô hình đẹp nơi sự vật đẹp kia thôi. 
Như thế nghĩa là tuy tôi đã nhìn vào sự vật đẹp mới lãnh 
hội được cái mô hình đẹp, nhưng không nên lưu ý vẻ cái 
sự hiện hữu cụ thế của vật đó. Kant viết: “điều chủng ta 
cần biết là chính biểu rượng tôi có về sự vật kia đã gây nên 
trong tôi cái khoái cảm, mặc dầu tôi hoàn toàn đứng dưng 
về sự hiện hữu của sự vật đó. Như vậy đề thấy chính biểu 
tượng của sự vật đó ở trong tôi mới là điều quan trọng, chứ 
không phải sự hiện hữu cụ thể của sự vật đó, và chính biểu 
tượng đó làm cho tôi có thể nới rằng đẹp và chứng tỏ rằng 
tôi có khiếu thẩm mỳ. Ai cũng nhận rằng khi những phán 
đoán của ta về cái đẹp có pha trộn một chút tư lợi thôi, thì 
phán đoán sẽ phán đoán thiên lệch, không đáng gọi là một 
phán đoán thuần túy thẩm mỹ” ®©), 


Để làm sáng tỏ tính chất thuần túy và vô tư của thẩm 
mỹ, Kant đã so sánh thẩm mỹ với những tỉnh cảm tương tự 
như “/úí vị” (agréable) và “7?” (bon). Thế nào là Đẹp? 
Thế nào là Tốt? Thế nào là Thú vị? Xem cả ba giống nhau 
ở chỗ được ta ưng ý nhưng xét kỹ thì chúng khác nhau 
lắm. Theo Kant thì Thú vị “là cái làm vui thỏa giác quan ta 
nơi những cảm giác của ta” #: như vậy Thú vị nằm trong 
lãnh vực cảm giác thường nghiệm và liên can đến sự hiện 
điện của sự vật, vi chính sự vật mới gây nên được cái cảm 
giác thú vị cho giác quan ta. Trái lại, cái Đẹp cùng với 
niềm vui thỏa nó mang lại cho ta thì không lệ thuộc vào sự 
vật, nhưng chỉ liên can đến biểu tượng sự vật trong tâm trí 


(1) Sơ, tr. 40-41 
(2) Sd,tr.41 


342 'TRẦN THÁI ĐỈNH 


tôi: nói cách khác, cái Đẹp của thẩm mỹ là một mô hình, 
trong khi đối tượng gây nên Thú vị thi hiện hữu thực sự 
như một vật cụ thể. Cái Thú vị luôn có kèm theo cái ham, 
vì nó sui sự thích thú và lôi kéo ta về với nó; còn như cái 
Đẹp thi không do cái ham và cũng không gây nên cải ham, 
vì sự vui thôa nó rnang lại cho ta là một vui thỏa vô tư. Vi 
vô tư, vui thỏa này mới có tính chất phố quát và nhất thiết 
chung cho mọi người —- Đàng khác cái Tốt được định nghĩa 
là “cái làm thỏa mãn ta trong phương tiện lý trí và bằng 
một quan niệm” ©), Tốt là cái hợp lý, và cũng hàm ý một 
ích lợi gì: cho nên khi nói “cái đó chỉ tốt cho anh” ta có ý 
bảo điều ấy chỉ có lợi, hoặc chỉ hợp với người đối thoại 
với ta. Dầu sao, Tốt luôn nói lên một giá trị của sự vật, bởi 
vậy nó cũng giả thiết sự hiện hữu của đối tượng cụ thể như 
phán đoán về Thú vị. 


Tóm lại ba phán đoán đó có điểm giống nhau và cũng 
có điểm khác nhau: giống nhau vì chúng đáp ứng một sự 
chờ đợi, một nhận định nào đó của ta, và khác vì phán 
đoán thấm mỹ (Đẹp) thì vô vị lợi, còn hai phán đoán kia 
đều có những cải lợi khác nhau, Tốt thì lợi về phương tiện 
đạt mục tiêu, và Thú thì lợi về xúc động cảm giác. Kant 
viết tóm tắt như sau: “Cái Thú vị, cái Đẹp và cái Tốt nói 
lên ba phương diện khác nhau của các biểu tượng liên can 
đến tình cảm khoái khổ: ta phân biệt ba cái này dựa theo 
biểu tượng của mỗi cái đối với tình cảm khoái khổ kia. Và 
chúng ta có đủ những đanh từ khác nhau để gọi tên mỗi 
kiểu ưng ý đó: Vậy Thú vị là cái mang lại sung sướng cho 


(1) Sd,tr.42 


TRIẾT HỌC KANT 343 


ta; Đẹp là cái làm ta thỏa lòng; còn Tớ; là cái được ta quý 
trọng, vì ta coi nó có giá trị khách quan. Các con vật thiếu 
lý trí cũng biết thú vị; còn đẹp thì chỉ con người mới biết, 
vỉ tuy con người là sinh vật, nhưng còn thêm lý trí nữa, 
nhưng cái đẹp lại không phải là nhận định của con người 
xét như nó là những hữu thể có lý trí (như tỉnh thần, thần 
linh), nhưng xét như nó vừa có lý trí vừa có bản tính sinh 
vật; và Tốt là cái có giá trị cho bất luận hữu thể nào có lý 
trí. Ta có thể nói trong ba loại thỏa thích trên đây, riêng 
chỉ khi ta khoái cái đẹp mới thực là một thỏa thích vô vị 
lợi và tự do, vì ở đây không có một lợi ích nào, dầu lợi ích 
của lý trí hay của giác quan, lôi cuốn ta ứng theo. Cho nền 
người ta có thể nói rằng trong ba trường hợp trên, sự thỏa 
thích của ta có liên can với xu hướng, hay với ủng hộ, hay 
kinh phục; chỉ có ủng hộ là tự do” ®, Với câu cuối cùng 
trong đoạn trích dẫn này, ta lại gặp lại tính cách “hòa điệu 
kỳ diệu” của phản đoán thấm mỹ, một sự hòa điệu hoàn 
toàn tự do, và kỳ diệu vì lý trí không giải nghĩa được: bí 
quyết của hỏa điệu này nằm sâu trong bản chất con người, 
và Kant bảo đó là chỗ sâu nhất. 


Và bây giờ chúng ta có thể hiểu câu định nghĩa mà 
Kant đã đưa ra: Xét về phương điện phẩm tính, thì “Khiếu 
thẩm mỹ là khả năng phán đoán về một sự vật hay vẻ một 
biểu tượng sự vật, đựa trên sự thỏa thích hay không được 
thỏa thích, nhưng một cách hoàn toàn không vị lợi. Và Đẹp 
là đối tượng của sự thỏa thích này” 2, Nhìn một sự vật, ta 


(1) Sd,tr.45 
(2) Sd. tr.46 


344 TRẦN THÁI ĐỈNH 


bảo đẹp (theo thấm mỳ), không phải vì nó có lợi và được 
việc cho ta, cũng không phải vì nó khích động lòng tham 
của ta, nhưng vì ta thấy nó cân đối, đúng kiểu, tỉnh vi: tỏm 
lại ta nói nó đẹp vì khi lược lại cái biểu tượng của nó trong 
trí tưởng tượng của ta, ta cảm thấy một sự vui thỏa tỉnh 
thần đo sự hỏa điệu giữa trí tưởng tượng và lý trí. Gọi là 
vui thỏa tỉnh thần, vi không phát sinh do cảm xúc, nhưng 
là do sự hòa hợp linh diệu giữa hai tài năng ở trong ta. Tuy 
nhiên, như Kant vừa nhắc, tỉnh thần đây không có nghĩa là 
thuần túy tâm lính, vì lẽ phán đoán thẩm mỹ có đối tượng 
là những sự vật hữu hình, chính những hữu hình là điểm 
tựa cho những phản đoán thẩm mỹ, mặc dầu khi thành hình 
thì phán đoán thẩm mỳ không chú tâm vào sự vật cụ thể, 
mà chỉ chú tâm đến mô hình (tức biểu tượng) của nó. 


B.- PHƯƠNG DIỆN LƯỢNG TÍNH 


Kant bắt đầu đoạn này bằng câu: “Đẹp là cái được biểu 
tượng như đối tượng của một sự (hỏa thích cho hết mọi 
người, và được biểu tượng như thế không do một quan niệm 
nào hết? 0©), 


Càng ngày chúng ta càng thấy Kant nêu lên tính cách 
phổ quát của mọi hành vi con người: nơi cuốn Phê bình lý 
trị thuần Hy, ta đã thấy tính cách phố quát tiên thiên của 
phạm trù và của các nguyên lý của trí năng: nơi cuốn Phê 
bình lý trí thục hành, ta chứng nghiệm sự phổ quát tiên 
thiên của những phán đoán đạo đức, cũng gọi là những 


(1) Sd,tr.46 


TRIẾT HỌC KANT 345 


mệnh lệnh tuyệt đối ; bây giờ chúng ta lại gặp tính cách 
phổ quát của phán đoán thẩm mỹ, tức sự phổ quát khả năng 
cảm giác tối thượng. Tính chất phổ quát của trí thức thì đo 
hành vi phán quyết của trí năng thuần tủy, và tính chất 
phổ quát của những mệnh lệnh đạo đức thì do lý trí. Còn 
tính chất phổ quát của phán đoán thẩm mỹ sẽ do cảm năng 
chăng? Không, và không thể như thể, vì cảm năng chỉ cho 
ta nghiệm những sự vật cụ thể và đặc thủ. Hơn nữa Kant 
đã quả quyết thẩm mỹ không phải là hành vi của một tài 
năng nào hết, nhưng là sự cộng tác kỳ diệu giữa nhiều tài 
năng: đây là giữa lý trí và óc tưởng tượng. 


Trở lại vấn để tính chất phổ quát của thẩm mỹ, Kant 
nói mỗi người có thể tùy sở thích cho rằng màu ?ím thì dịu 
và đáng yêu, hoặc cho rằng màu đó có vẻ chết và tàn lụi, 
nhưng không ai có quyển bảo mầu đó đẹp, hoặc nói vật 
này vật kia đẹp “bởi vi tôi, riêng tôi thích lắm”. Kant bảo 
nói thế là ngớ ngẩn. Tại sao? Tại vì ai cũng có quyển có sở 
thích riêng của mình, nhưng khi đưa ra những phản đoán 
thẩm mỹ về đẹp (mà đẹp là phán đoán thuần túy thẩm mỹ), 
thì ta không có phép đưa sở thích vào đó, vì sở thích bao 
giờ cũng mang nhiều tính chất riêng tư của cá nhân. 


Đến đây Kant làm công việc so sánh giữa cđ¿ đẹp một 
bên, cái £hích thứ và cái rốt một bên. Ông lấy thí dụ một 
người được khen là biết chiều đãi và làm vui lòng tất cả 
mọi người: đây chúng ta vẫn ở trong lãnh vực của thích 
thú, vì người nọ được khen là biết làm vui lòng mọi người; 
nhưng cũng phải nhận rằng cái tài của ông ta không dựa 
trên những qui luật phổ thông (universelles) nhưng là trên 


346 TRẦN THÁI ĐỈNH 


những qui luật phổ quát (générales), vì phổ thông vẫn là 
thường nghiệm mặc dầu có tầm bao quát hơn !, Như vậy, 
thích thú đựa trên những điểu kiện cụ thể, những giác quan 
cụ thể, để gây nên những vui thích giác quan ; còn đẹp là 
cải phát động một sự thỏa thích tinh thần, không bị trói 
buộc vào những thích thủ giác quan, cho nên nó có tính 
chất phổ quát thực sự. Ngay cái Tốt cũng không đạt được 
tính chất phổ quát thực sự như cải Đẹp, vì “nơi cái Tốt, ta 
chỉ có quan niệm về phổ quát tính thói” `: cái tốt vật chất, 
chắc gì ai tìm được nơi trần thế này? Còn như cái tốt đạo 
đức (tức sự thiện toàn hảo mà ta đã để cập nơi cuốn Phê 
bình lý trí thực hành) ta nhớ rằng Kant cho đỏ là lý tưởng 
và là điều ai cũng phải làm, nhưng ông đã nói thêm rằng 
chưa chắc đã có ai thực hiện cách hoàn toàn. Trái lại cái 
đẹp của Thẩm mỹ được coi là hoàn toàn và ai cũng phải 
nhận là tuyệt: hơn nữa cái tuyệt này đang được ta chứng 
kiến đây. 


Còn một vấn để liên can đế phổ quát tính của phán 
đoán thấm mỹ là: cảm giác thỏa thích có trước, hay sự phán 
đoán của ta về nghệ phẩm có trước ? Sự thường ai cũng 
nghĩ cảm giác có trước, vì nếu không thì làm sao có thể có 
phán đoán vẻ cái đẹp. Kant không nghĩ như vậy: theo ông, 
nếu tỉnh cảm vui thỏa có trước và chính nó sinh ra phản 
đoán thẩm mỹ, thi phán đoán thẩm mỹ nhất định sẽ có tính 
cách đặc thù và không thể được coi là phổ quát: cái vui 
này có khác gì cái vui của Thú vị? Cho nên phải nhận rằng 


(,(2) Sd,tr.48 


TRIẾT HỌC KANT 347 


“tính chất phổ quát của tâm hồn con người ta khi cảm 
hứng” là nền tảng của phán đoán thẩm mỹ: như vậy, lại 
một lần nữa, chúng ta chứng kiến tính chất nhân bản của 
triết học Kant. Nhân bản vì ông cho rằng đã làm người, và 
không bị trói buộc bởi những cái tư kỷ của cảm giác, ai 
cũng có một sự thẩm định như nhau. Sự thẩm định này 
không xảy ra nơi giác quan,nhưng phát sinh ra nơi tâm 
hồn ta, khi ta nhận định về biểu tượng của tác phẩm mỹ 
thuật, “khí đó các tài năng trị thức của ta được kích động 
bởi biểu tượng và chúng được tự do hành động, chứ không 
bị gò bó bởi một quan niệm nào hết (như trong trường hợp 
tri thức khoa học thực nghiệm): các tài năng này phải thẩm 
định một cái gì được coi là phổ thông... và đó là cách biểu 
tượng có giá trị cho hết mọi người” 0, 


Nói cách khác, chính phán đoán thấm mỹ, xét như nó 
là một thấm định dựa trên sự hòa hợp giữa lý trí và óc 
tưởng tượng, là cái đặt nên cho cái đẹp: cho nên cái đẹp 
(tức phán đoán của ta về cái đẹp) không do tình cảm vui 
thỏa và không theo sau tình cảm vui thỏa, nhưng nó đi 
trước và đặt nên cho vui thỏa. Thực ra sự thích thú có đi 
trước, nhưng thích thú chưa phải là vui thỏa của cái Đẹp: 
thích thú mới chỉ là điều kiện đự bị cho phán đoán thẩm 
mỹ thôi. Và phán đoán này chỉ thực sự thành hình khi ta 
nhận định vẻ biểu tượng của mỹ phẩm, chứ không còn bị 
trỏi buộc với những xúc động do chất thể của mỹ phẩm 
gây nên. Đó là ý nghĩa câu: “Phán đoán hoàn toàn chủ 


(0  Sơd.tr. 51 


348 TRẦN THÁI ĐỈNH 


quan (tức phán đoán thấm mỳ) của ta về đối tượng hoặc về 
biểu tượng của đối tượng, thì đi rước cái vui thỏa và làm 
cớ sinh ra cái vui sướng, vi vui sướng này là thành quả của 
sự hòa hợp giữa các tài năng và tri thức: như vậy tính chất 
phổ quát của những điều kiện chủ quan khi ta phán đoán 
về các đối tượng phải được coi là /z nên cho sự thỏa thích 
chủ quan của mọi người, sự thỏa thích mà ta có khi quyết 
rằng cái sự vật đó đẹp” ©), 


C.- PHƯƠNG DIỆN TƯƠNG QUAN 


Đây chúng ta bước vào trung tâm của vấn đề cái đẹp, 
và Kant đành khá nhiều trang giấy để trình bày quan điểm 
của ông. Khi nói tương quan, chúng ta nhớ lại ngay những 
phạm trù tương quan nơi cuốn Phê bình lý trí thuần túy: 
tương quan giữa bản thể và tùy thể, tương quan giữa nguyên 
nhân và hậu quả, tương quan giữa hai hữu thể có liên lạc 
hỗ tương. Đây là loại tương quan nào? Là loại nhân quả, 
nhưng lại không có nhân và không có quả. Kant gọi nó là 
một “cứu cánh tính không cứu cánh” (une finalité sans fin). 
Như thế là cái gì? 

Trước hết Kant đựa vào hai nhận thức này: “biểu tượng 
hậu quả rất quan trọng cho nguyên nhân và đi trước nguyên 
nhân”, nghĩa là trong quan niệm nguyên nhân đã có biểu 
tượng vẻ hậu quả rồi, vì nếu không ta đã không quan niệm 
nó là nguyên nhân, - và những gỉ có khả năng giữ con 
người ở nguyên tình trạng cũ thì được coi là mang lại vui 


(1) Sd, tr. 52 


TRIẾT HỌC KANT 349 


thỏa cho con người, còn cái gì làm xáo trộn những hiện 
tượng hiện nay của ta thì phải coi là sinh đau khổ cho ta. 


Trở lại định nghĩa trên đây vẻ cái đẹp theo phương diện 
tương quan, “một cứu cánh tính không cứu cánh”, chúng 
ta tự hỏi tại sao cái Đẹp được coi là có tính chất cứu cánh? 
Và tại sao nó không có cửu cảnh cụ thể? Nó được coi là có 
cứu cảnh tính vì nó hướng ta đến một vui thỏa: phận sự 
của phán đoán thẩm mỹ là hòa hợp những tải năng tâm 
hồn để ta cảm thấy khoan khoái do sự hòa điệu này. Tuy 
nhiên phán đoán thẩm mỹ không nhằm một đối tượng nào 
hết, đầu là đối tượng chủ quan (như cảm sgiác vui thú), dầu 
là đối tượng khách quan (như tri thức): nỏi thế không phải 
nó không có chủ đích, không có cứu cánh. Nó có cứu cánh, 
và cứu cảnh của nó là sự hòa điệu giừa các tài năng và 
tình cảm khoan khoái do đấy mà ra. Bởi vậy Kant gọi cứu 
cánh tính này là cứu cánh tỉnh hình thức (fÑñnalité formelle). 
Ông viết: “Tất cả mọi cứu cảnh được coi là lý do của sự 
thỏa thích thì luôn hàm ÿ một sự chú tâm khi ta phản đoán 
vẻ những đối tượng phát sinh ra vui thỏa. Xhông một cứu 
cánh chủ quan nào có thể làm nên cho phán đoán thẩm 
mỹ. Mà cũng không một cứu cánh khách quan nào có thể 
xác định các phản đoán thẩm mỹ: là một phán đoán thẩm 
mỹ chứ không phải một phán đoán tri thức, phán đoán thẩm 
mỹ không liên quan đến một quan niệm nào về thiên nhiên, 
nhưng chỉ liên quan đến mới tương quan hỗ tương giữa 
các tài năng của ta đối với ruột biểu tượng nào đó” ?, 


(1) Sd,tr 54 


350 


Nói một cách nôm na, thì cửa cánh là cái ta tìm kiếm, 
mà ta tìm kiểm vì nó làm thỏa thích những ước vọng của 
ta. Kant gọi đó là cứu cánh khách quan. Còn khi ta thực sự 
tìm kiếm cái đẹp, và cái đẹp có mang lại vui thỏa cho ta: 
phải chăng cái đẹp là một cứu cánh chủ quan của ta? Nếu 
hiểu chủ quan theo nghĩa một chủ thể cảm giác, thì không; 
còn nếu hiểu chủ quan là một chủ thể nhân linh, sinh hoạt 
theo lý trí, thì đúng. Nói thế không phải ta quan niệm chủ 
thể thẩm mỹ như một tinh thản thuần túy đâu, nhưng có ý 
nói chủ thể đó không đừng lại nơi những tình cảm tư riêng 
và cụ thể của mình, mà phải vươn lên tới mức siêu thoát 
của phổ quát tính. Kant nhấn mạnh vào zính chất chiêm 
ngường của phán đoán thẩm mỹ. “Sự vui thỏa của phán 
đoán thẩm mỹ có tính chất hoàn toàn chiêm ngưỡng, và 


z 


không gợi một tha thiết nào đối tượng vật thể”U), 


Để nói rõ hơn nữa, Kant nhấn mạnh rằng cứu cánh tính 
của phán đoán thẩm mỹ không liên can đến một đối tượng 
cụ thể nào hết: cửu cánh tính có thể là hướng tới một cái gì 
bên ngoài (chẳng hạn cóng đụng của sự vật, sự vật được 
coi là đạt cứu cánh khi nó đáp ứng với công dụng mà ta 
chờ ở nó) - cứu cánh tính cũng có thể là hưởng tới bản 
chất nội tại của sự vật (chẳng hạn sự toàn hảo của nó: sự 
vật được coi là đạt tới mức toàn hảo khi nó thể hiện đúng 
quan niệm ta có về nó). Cứu cảnh của cái đẹp không ở vào 
hai trường hợp trên: cái đẹp không nhắm một công dụng 
nào, và nó cũng không phải là hiện thân của một quan niệm 
tuyệt hảo nào hết: nó chỉ là sự được ý của chủ thể vì nó 


(1) Sd,tr.55 


TRIẾT HỌC KANT 351 


mang lại cho chủ thể một vui thỏa khó tả. Tóm lại, “phán 
đoán thẩm mỹ là một phản đoán dựa trên những nên tâng 
chủ quan và yếu tố quyết định của nó không phải là quan 
niệm, cũng không phải là ý niềm vẻ một cứu cánh nào nhất 
định. Cho nên cái đẹp, xét như là cứu cánh tính hình thức 
và chủ quan, sẽ không bao giờ là sự toàn hảo của một sự 
vật, vì nếu vậy cứu cánh tính sẽ được coi là hình thức nhưng 
lại là một cứu cánh tính khách quan” 0©, 


Không là cứu cánh khách quan (hướng về một sự vật 
nào đó), không là cứu cánh chủ quan (hưởng về một vui 
thỏa giác quan nào đó), phán đoán thấm mỹ có tính chất 
cứu cảnh chủ quan hình thúc nghĩa là chỉ hướng tới một 
mối hòa điệu giữa những tài năng chủ quan: đối tượng của 
phán đoán thực hiện sự hòa điệu này được gọi là đẹp, và 
thành quả của nó là sự vưi thỏa tỉnh thân, một vui thỏa 
không vị ký. Vì thế nó phố quát. 


D.- PHƯƠNG DIỆN HÌNH THÁI 


Theo phương điện thứ bốn này, Kant định nghĩa cải 
đẹp như sau: “Đẹp là cái được coi là đối tượng của một sự 
thỏa thích tá! yếu, và nhận định này không dựa vào một 
quan niệm nào hết”. 

Ta biết có ba loại hình thái của hiện hữu: có thể có, 
đang có và tất nhiên phải có. Thể cái vui thỏa của đẹp ở 
vào hạng nào? Có thể gây vui thỏa, hay đã có lần gây vui 
thỏa, hay nhất thiết gây vui thỏa.? 


(1) Sd,tr.80 


352 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Xem ra khó mà tìm thấy tính chất tất yếu này nơi phán 
đoán thẩm mỹ, bởi vì nó không đựa trên một cái gì khách 
quan mọi người cùng chấp nhận. Nó càng không thể dựa 
trên một cái gì chủ quan vì kinh nghiệm chủ quan có tính 
chất riêng tư. Thế nhưng ta vẫn tin vào tính chất tất yếu 
của phán đoán thấm mỹ: khi ta cho là đẹp, fa tin rằng mọi 
người cũng phải cho là đẹp, và trong thực tế thì những øì 
đã được công nhận là đẹp bởi những phán đoán trung thực, 
vẫn được mọi người xem là đẹp. Tại đâu như thế ? 


Khi xét về phương điện lượng finh của phán đoán thẩm 
mỳ, chúng ta đã thấy phán đoán này có tính chất phổ quát, 
và sự phổ quát này không đựa trên một quan niệm nào hết, 
nhưng dựa trên sự hòa điệu giữa những tài năng của chủ 
thể. Bây giờ chúng ta phải xác định về tính chất phổ quát 
uo, xem nó dựa trên nguyên tắc nào: tất nhiên nó không 
dựa trên những phạm trù của trí năng, tức quan niệm ; nó 
cũng không dựa trên cảm giác thường nghiệm, vì thường 
nghiệm thì không thể tất yếu mà chỉ là bất tất. Vy nó dựa 
trên cải gì? Kant bảo nó dựa trên “một linh cảm chung ” 
(sens commun): phán đoán thẩm mỳ thuộc lãnh vực tình 
cảm, và nó phát xuất từ chỗ sâu xa nhất của cơn người và 
cũng là cải gì chung cho mọi người. “Nếu những phán đoán 
thẩm mỹ cũng có một nguyên tắc khách quan nhất định 
như các phản đoán trí thức, thì người ta sẽ có thể nghĩ tới 
một tính chất tất yếu tuyệt đối cho các phán đoán thẩm 
mỹ. Còn như nếu không có một nguyên tắc nào hết, như 
trường hợp nhừng phán đoán của nhục dục, thì tất nhiên 
các phán đoán thẩm mỹ sẽ không cỏ tính chất tất yếu. Bởi 


TRIẾT HỌC KANT 353 


vậy ta phải nhận rằng trong con người có mộ nguyên tắc 
chủ quan chí dùng nguyên tình cảm, không dùng quan niệm 
để xác định cái gi làm thỏa và cải gì làm mất lòng ta, và 
xác định như thế một cách đúng cho mọi người”0), 

Trước khi bước sang phân phân tích cái Cao cả, Kant 
đưa ra một lời kết tổng quát như sau: “Nhìn lại những thành 
quả của những phân tích trên đây, ta thấy chúng đã dẫn ta 
đến quan niệm vẻ sở thích (goôt): sở thích là khả năng 
phán đoán một đối tượng chiếu theo những hoạt động vừa 
tự do vừa đúng phép cúa trí tưởng tượng. Đây không nên 
hiểu trí tưởng tượng là một khả năng tái tạo, nhưng là một 
khả năng sáng tạo và tự phái, Trí tưởng tượng được tự do 
hành động, nhưng hành động của nó vẫn (bích hợp với 
những định luật của trí năng. Chỉ trí năng có quyên ra 
luật. Còn trí tưởng tượng, nếu phải sản xuất theo một định 
luật nhất định, thì sẽ không sản xuất ra cái đẹp mà chỉ sản 
xuất ra cái tốt thôi. Bởi vậy, đó là như /hích ứng với luật, 
mà lại không có luật, vì là một hòa hợp chủ quan giữa trí 
tưởng tượng và trí năng, chứ không có hòa hợp khách quan 
(cũng như ta đã nói đến cứu cảnh tỉnh không cứu cánh)®?). 
Con người chỉ đạt tới cái đẹp, và phán đoán chỉ đáng gợi 
là thẩm mỹ khí phản đoán của ta không bị kẹt vào những 
cảm giác đặc thủ và cũng không bị lệ thuộc vào những 
quan niệm cứng nhắc của trí năng: thẩm mỹ là hành vỉ của 
con người tự do và sinh hoạt sâu xa. 


(1) Sd,tr.68 
(2) 8d,tr.71 


354 


TIẾT II: Cái cao cả 


Ta vui thỏa vì cái đẹp. Ta cũng vui thỏa vì cđi cao cả 
(sublime). Cả hai cùng là đối tượng của phản đoán thẩm 
mỹ, cả hai cùng mang lại thỏa thích cho ta. Tuy nhiên, khi 
nhìn vào bản chất của mỗi cái, ta thấy chúng khác nhau 
đến chỗ gần như đối lập nhau. 


Trước hết xét về phương diện tâm hồn: cải đẹp mang 
lại cho ta một cảm giác êm ái, một tỉnh cảm về hòa điệu; 
cải cao cả có bộ mặt khác hẳn, nó gây xúc động mạnh mẽ 
cho những biểu tượng kinh thiên động địa, làm ta như bị 
xuất thản, nhưng không xuất thần trong mê ly như khi ta 
chiêm ngưỡng cái đẹp, mà là xuất thắn trong nguy hiểm 
của những cảnh bị hùng rất mực. Tóm lại, cái đẹp làm ta 
vui sống và thoải mái, còn cái cao cả thì làm ta nghẹt thở 
vì khoái cảnh rùng rợn. Kant viết: “Cái đẹp thì phát sinh ra 
một tình cảm về cường độ sự sống tăng lên mạnh, và cái 
đẹp ăn nhịp với sức vẽ vời quyến rũ của trí tưởng tượng. 
Cái cao cả chỉ gián tiếp phát động niềm thỏa thích: thực ra 
sự thỏa thích này phát sinh do một sự nghẹt thở của các 
sinh lực ở trong ta, một nghẹt thở được tiếp theo bằng một 
sự trào lên cúa những súc sông mănh liệt: thành thử tình 
cảm về cao cả không liên quản đến một sức quyến rũ, tâm 
trí ta không chỉ bị thu hút, mà còn bị đấy lui, đấy Iui rồi lại 
thu hút: cho nên sự thỏa thích vì cái cao cả không giống 
một vui thỏa tích cực cho bằng giống một sự ngỡ ngàng 
kinh phục, một vui thỏa tiêu cực” 0), Ta trực tiếp say mê 
cái đẹp và cái đẹp trực tiếp gây nên vui thỏa trong tâm hồn 


(1) Sd,tr. 74-75 


ta, nhưng ta không trực tiếp say mê những cảnh bí hùng 
(như ngắm tháp Ponggua hoặc tháp Guga gần Đà Lạt), mà 
thực ra ta chỉ khoái cái cảm giác lành lạnh người do những 
cảnh núi cao và biển cả gây nên cho cảm giác ta. Dưới 
đây, Kant sẽ trình bày thêm rằng cái thú của ta không phải 
là chứng kiến những cảnh bị hùng đợn tóc, nhưng là thấy 
mình /hẩng được những cảnh vô cùng hãi hùng đó: sau sự 
nghẹt thở vì hiểm nguy, những sức sống trong ta càng trào 
lên khi mả ta chắc rằng ta có thể ngắm những cảnh hiểm 
nguy đó mà vẫn vô can. 

Đó là phương diện tình cắm: cái đẹp và cải cao cả làm 
ta khoải bằng những tình cảm khác nhau. Nay nhìn vào 
phương diện nội tình của các tài năng chủ quan, người ta 
cũng thấy một sự khác biệt giữa cái đẹp và cái cao cả: khi 
phán đoán về cải đẹp, ta cảm thấy một mối hòa điệu điệu 
kỳ giữa trí năng và óc tưởng tượng, còn khi phán đoán về 
cái cao câ, ta lại cảm thấy mmột sự bất đồng giữa trí tưởng 
tượng và lý trí. Đứng trước cảnh uy hùng của non cao núi 
cả, đứng trước cái thăm thảm vô cùng và uy lực kinh khiếp 
của những thác nước mênh mông, ly trí của ta tự nhiên 
nghĩ đến những ý tưởng siêu việt như Vô cùng, Vô hạn, 
Toàn năng, Toàn lực v.v.. và trí tưởng tượng của ta cũng 
mô phỏng theo những ý tưởng vô cùng đó; nhưng trí tưởng 
tượng cỉm thấy sự bất lực của mình: nó thấy như bị ngộp 
vì những cái vô cùng kia, nó cảm thấy sự hèn kém và bé 
mọn của nó, mặc dâu nó vẫn được coi là “con điền ở trong 
gia đình” và mặc dầu nó vẫn tưởng rằng nó có thừa sức về 
vời: nay thì sự thực vượt quá sức nó tưởng, và nó đành 


356 TRẦN THÁI ĐỈNH 


chịu thua và kính phục. Cao cả là đối tượng của tỉnh cảm 
kính phục và cảm mến. 


Chiêm ngưỡng cái đẹp, ta khoan khoái nhìn thẳng vào 
biểu tượng của nó. Ngắm cái cao cả, ta “run như thần tử 
trước long nhan”, vi trước khi có niềm khoái nào đó của sự 
nhìn ngắm cái cao cả, đã có một tỉnh cảm dờn đợn: Kant bảo 
đó là lúc sức sống trong ta bị nghẹt thở, và chỉ sau cải nghẹt 
thở này ta mới cảm thấy sức sống trào lên mạnh mẽ, như 
buồng phối thiếu dưỡng khí nay lại được mở rộng để đón 
làn khí mát nhẹ. Trong ý đó, Kant viết: “Sự vui thỏa phát 
sinh đo cái cao cả khi ngắm nhìn thiên nhiên chỉ là một vui 
thỏa tiêu cực: người ta có cảm tưởng như trí tưởng tượng 
thấy mỉnh đờ ra, không còn tự do gì nữa, và một định luật 
khác với cái luật mà nỏ quen sử dụng với vạn vật đang dẫn 
nó tới một mục tiêu. Trí tưởng tượng chiếm được một lãnh 
vực và một quyền năng lớn hơn lănh vực và quyển nãng mà 
nó vừa hy sinh: nó không hiểu biết gì vẻ nguyên tắc của 
biến cố này, nhưng nó cảm thấy bị hy sinh và bị bóc lột, 
đồng thời cũng cảm thấy sự thể của mình. Sự kinh ngạc, gần 
như một sự kinh hãi, nỗi ghê sợ và sự giùng mình ngây ngất 
chiếm đoạt lấy chúng ta khi nhìn ngắm những khối núi non 
vươn cao tới trời, những vực sâu thăm thắm, những nước lũ 
tràn lan... không gây sợ hãi (theo nghĩa chặt) cho ta, vì ta 
biết mình được an toàn ; nhưng chúng giúp trí tưởng tượng 
của ta kinh nghiệm cái khả năng tưởng tượng của nó, đồng 
thời bình tĩnh, cố gắng thắng vượt tính tự nhiên ở trong ta; 
như thế cũng là thắng vượt chính thiên nhiên ở ngoài ta nữa”0), 


(1) 8d,t.95 


TRIẾT HỌC KANT 357 


Cái đẹp thấm mỹ giải thoát ta khỏi những ràng buộc 
của thú vui giác quan để dẫn ta đến chỗ thỏa tỉnh của cái 
vui hình thức, cái vui tính thần, phát sinh do sự hòa hợp kỳ 
điệu của trí năng và óc tưởng tượng. Cái cao cả thẩm mỹ 
cũng giải thoát ta khỏi những sợ sệt do quyền lực thiên 
nhiên, để dẫn ta tới chỗ nếm sự toàn thắng của ta đối với 
thế giới hữu hình. Chúng ta sẽ nhận định đây đủ hơn vẻ 
những điểm này khi tổng kết phần thẩm mỹ. Bây giờ ta hãy 
tìm hiểu thêm về bản chất của cái cao cả đã. Theo Kant, cao 
cả được chia làm hai thứ khác nhau: cao cả toán học (sublime 
mathématique) và cao cá sinh động (sublime đynamique). 


A.- CAO CÁ TOÁN HỌC. 


Trong bộ danh tử của Kant, toán học đối nghịch với 
sinh động. Ta đã gặp cặp đối nghịch này khi ông bàn về 
các phạm trù: hai loại phạm trù phẩm tính và lượng tính 
được xếp vào loại ?oản học, còn hai loại tương quan và 
hình thái thì xếp vào loại !inh động. Vậy toán học thuộc 
lãnh vực trực giác, còn sinh động thuộc lãnh vực kính 
nghiệm. Khoa hình học thuộc loại trên, và khoa vật lý thuộc 
loại đưới. Toán học dựa trên một nhận thức, sinh động dựa 
trên nhiều tri giác khác nhau để kết thành kinh nghiệm. 


Nhìn một cảnh uy hùng, đó là cao cả toán học. Nhìn 
toàn thể vũ trụ để nhận ra tính chất nhất quán của nó, đó là 
cao cả sinh động. Kant viết: “Ta gọi là cao cả những gì 
được coi là tuyệt đối vĩ đại” ®), Đây là cao cả toán học: 


(1) Sd,tr.77 


trong phán đoán vẻ cao cả này, ta không ước lượng bề cao 
bê rộng của đối tượng, vì như thế sẽ không thể là vĩ đại. Vĩ 
đại là một quan niệm Øz£¡ đối, không thể dùng cái gì để 
đo lường được. Cho nên một tòa nhà vĩ đại vẫn nhỏ hơn 
cái núi: nhưng ta coi là vĩ đại, vì chưa từng thấy một tòa 
nhà nào nguy nga tráng lệ và rộng lớn như thế. 


Như vậy, khi phán đoán vẻ vẻ vĩ đại của đối tượng, ta 
không so sánh nó với một cải khác, và không lấy một đơn 
vị đo lường nào để ướm lên nó. Nếu ta còn so sánh được, 
tất ta chưa có cảm tưởng nó là vĩ đại. Nếu ta còn nghĩ đến 
việc đo lường nó, tất ta vẫn coi nó là thông thưởng. Trái lại 
khi ta ngẩn người và cảm phục vẻ vĩ đại của nó, thì điều 
này chứng tỏ ta không nghĩ đến cái gì khác, và ta chịu 
thua sức uy hiếp của nó: ta thấy bị đè bẹp và trí tưởng 
tượng của ta cũng cảm thấy bất lực không vẽ vời được cái 
gì như thế. Cho nên Kant mới lưu ý ta rằng: “Khi ta nói vật 
gì vĩ đại, ta không đưa ra một phán đoán toán học đâu, 
nhưng là một phản đoán suy luận về biểu tượng của vật 
kia thôi” 0, Phán đoán toản học là hành vi đo lường, còn 
phán đoán suy luận ở đây là phán đoán thẩm mỹ. 


Suy nghĩ thể nào mà ta lại quyết vật đó vĩ đại? Suy 
nghĩ là hành vi so sánh nhiều kinh nghiệm với nhau để 
đạt tới những gì là tổng quát rất mực. Nhưng đây sự suy 
nghĩ tự cảm thấy mình bất lực: tất cả những gì mình đã 
thấy và tất cả những gì minh có thể tưởng tượng ra cũng 
thấm vào đâu với đối tượng mình đang nhìn ngắm đây. 


(1) Sd,tr.7B 


TRIẾT HỌC KANT 359 


Thành thử ta chịu nó là vĩ đại, ta phục ta chịu. Kant đưa ra 
2 định nghĩa về vĩ đại rất đúng với nhận xét trên. “Wï đại 
là cái chỉ mình nó sảnh được với nó”. Và “cao cả là cái 
mà nếu sảnh với nó thì bất cứ cải gì cũng bị coi là nhỏ ”0), 

Như vậy, phải chăng giác quan ta nhận thức được cái 
cao cả ? Hay chỉ tâm hồn ta mới có khả năng trực giác cải 
cao cả ? Nếu chú ý những gì vửa được trình bày trên đây, 
chắc ta có thể trả lời được. Ta nhớ rằng không cái gì do 
kinh nghiệm giác quan của ta sánh được với cái mà ta chịu 
là vĩ đại. Hơn nữa, trí tưởng tượng của ta, cùng với khả 
năng tự do vẽ vời của nó, cũng thúc thủ, chịu, không thể 
hình dung ra cái gì sánh được với cải mà ta coi là cao cả. 
Vậy thì cái cao cả không ở trong sự vật: nó ở trong tâm 
hồn. Nhân đấy, Kant mới định nghĩa lần cuối cùng như 
$au: “Cao cả là cái mà nguyên sự ta quan niệm được nó 
cũng đủ chứng minh rằng có một tài năng của linh hồn 
vượt trên tất cả mọi đo lưởng của giác quan” G1, 

Đỏ là tài năng nào? Phải chăng là trí tưởng tượng ? 
Chắc không, vì trí tưởng tượng đã thúc thủ và tô ra bất lực. 
Phải chăng là trí năng ? Cũng không, vì trí năng không có 
vai trò nào ở đây; đàng khác, trí năng chỉ có khả năng 
nhận thức những sự vật trong thiên nhiên thôi. Vậy là lý trí 
chăng? Đúng mà không đúng: lý trí là tài năng của những 
ý tưởng tuyệt đối (chúng ta đã gặp ba loại ý tưởng tuyệt 
đối này nơi phản Biện chứng pháp siêu nghiệm), cho nên 
lý trí có nêu lên ý tưởng về cải vĩ đại (nghĩa là cái lớn 


(09), (2) Sd, tr. 79 


360 

tuyệt đối); nhưng lý trí lại không làm cho ta “?háy” được 
cái vĩ đại: lý trí gọi sự cộng tác của trí tưởng tượng, nhưng 
trí tưởng tượng công nhận ngay sự bất lực của mình. Kết 
cục, chính sự cộng tác của lý trí và óc tưởng tượng đã cho 
ta cải khả năng chứng nghiệm cải cao cả. Và cũng vì thế 
“cái cao cả đích thực chỉ có nơi tâm trí người phản đoán, 
chứ không có nơi sự vật của thiên nhiên: sự vật này chỉ 
phát động tâm tình của ta” ©®. Đó cũng là điều mà kinh 
nghiệm đạy ta: lần đản tiên đứng trên bờ thác Guga, tôi 
cảm thấy ngây ngất trước cái vẻ vĩ đại uy hùng, nhưng tiếp 
tục trở lại nhìn cái thác đó nhiều ngày liền, tôi cảm thấy 
mất dân cái cảm tưởng về cao cả: vậy cao cả không ở nơi 
vạn vật, nhưng ở nơi tâm hồn ta, mặc dầu cần phải có sự 
phát động tâm tình do sự vật tạo nên cho ta. Cho nên ““Thiên 
nhiên được coi là cao cả trong những hiện tượng uy hùng 
của nó, vì những cảnh tượng này đã gợi cho fa ý niệm về 
Vô cùng” 2), 

Đứng trước cái cao cá, lý trí đã gọi trí tưởng tượng đến 
giúp: lý trí có sẵn ý tưởng vẻ Vô cùng, nhưng trí tưởng 
tượng lại không có khả năng để có thể hinh đung cái vô 
cùng mà lý trí nên ra: cảnh so le, sự không tương xứng 
giữa hai tài năng là nguồn sinh ra cảm tưởng vẻ sự bất lực 
của con người, đồng thời cũng sinh niềm vui thỏa được 
chứng nghiệm một cái siêu việt như thế (cái cao cả). Mà 
nếu có vui thỏa tất có hòa hợp: cho nên Kant quyết rằng ở 
đây cũng có sự hợp sức (một thứ hòa hợp bất hòa) giữa hai 


(1) Sd,tr.84 
(2) Sd,tr.83 


TRIẾT HỌC KANT 361 


tài năng để phát sinh niềm khoái trá khi ta nhìn ngắm cái 
cao cả. Bàn về điểm này, G. Deleuze viết: “Đó là sự hòa 
hợp (một hòa hợp không có hỏa) gìữa lý trí và óc tưởng 
tượng: không những lý trí hưởng lên những gì siêu khả 
giác, nhưng trí tưởng tượng cũng hướng lên như thế. Trong 
sự hòa hợp của hai tài năng, ta cảm thấy tâm hồn con người 
là một nhất thể siêu cảm giác của tất cả các tài năng” 0), 


B.- CAO CẢ SINH ĐỘNG. 


Cao cả sinh động là những lực lượng hãi hùng của thiên 
nhiên, khi ta nhìn ngắm chúng, vừa run sợ vừa khoái chí. 
Chẳng hạn đứng cạnh vực thắm, hoặc nhìn vào những núi 
lửa đang phun ra từng ngàn tấn đá lỏng như bùn và sôi 
như lò thép, v.v... ta cảm thấy sự sống của ta và của vạn 
vật bị đe dọa hãi hùng: trong những trường hợp như thế, 
“vẻ ghê sợ càng lớn lao, thì ta lại càng ham nhìn ngắm, 
miễn là ta có chỗ đứng an toàn để mà ngắm” ®), 


Hai vẻ cao cả khác nhau ở chỗ đó: cao cả toán học làm 
ta khoái vi tính chất vĩ đại của nó, còn cao cả sinh động 
thi đáng phục ở sức tàn phá ghê sợ. Cái mà ta khâm phục ở 
đây là những lực lượng hãi hủng của sấm sét, của núi lửa, 
của nước lũ, của vực thẩm, v.v.. tóm lại tất cả những gì là 
uy lực của thiên nhiên. 


Tất nhiên những người nhát đảm không bao giờ có kinh 
nghiệm vẻ cái thú vị của cao cả sính động. Thực ra họ có 


(1) _G.DELEUZE, Sd, tr. 71 
(1) Sd,tr.88 


362 TRẦN THÁI ĐÍNH 


đám ngó đâu mà thấy? Hoặc giả, khi nghe người khác kể 
lại một cách say sưa những vui thỏa khi nhìn ngắm những 
cảnh phê sợ đó, họ cũng đòi đi; nhưng khi tới nơi, họ không 
dám nhìn ngắm đàng hoàng, chỉ lấm lét ngó qua một chút, 
vừa ngó vửa sợ, thì làm sao thưởng thức được cái vui thỏa 
của cao cả sinh động ? Cho nên “người nhát khỏng thể 
khoái cái cao cả của trời đất, cũng như người bị chỉ phổi 
bởi lòng dục không thể khoải đẹp thấm mỹ” 0Ù. 


Tình cảm vui khoái về cái cao cả sinh động có do vạn 
vật tự nhiên tạo nên cho ta không ? Nói cách khác, đối 
tượng của vui khoái này có nằm trong thiên nhiên chăng? 
Tất nhiên không, vì nếu thế thì ai cũng cảm thấy vui khoái 
khi đưa mắt nhìn những cảnh tượng thiên nhiên gbê sợ kia. 
Thực ra, cũng như trong trường hợp cái cao cả toán học, 
cảnh vật thiên nhiên chỉ mở đường dẫn ta vào chỗ cao cả 
thôi: chính cao cả sinh động, cũng như cao cả toán học, 
chỉ phát sinh nơi tâm hồn ta. Chỉ con người có nhận thức 
về cao cả, vì chỉ con người biết mình vừa yếu hèn vừa cao 
cả. “Cái cao cả không có nơi một sự vật nào của thiên nhiên, 
nhưng chỉ ở trong tâm trí ta, vì chỉ ta ý thức rằng mình cao 
hơn bản tính tự nhiên ở trong mình, và nhân đấy cao hơn 
thiên nhiên ở ngoài mình. Tất cả những gì gợi lền cái tình 
cảm về cao cả, chẳng hạn những lực lượng ghê sợ của thiên 
nhiên, cũng mệnh danh (một cách không đúng nghĩa) là 
cao cả; nhưng chỉ ta có ý tưởng về cao cả, và nhờ ý tưởng 
này, ta đã có thể nhìn và cảm phục sức mạnh nơi thiên 
nhiên, và nhất là ta có khả năng nhin thiên nhiên ghê sợ 


(1) Sd,tr.88 


TRIẾT HỌC KANT 363 


kia mà không sợ, và ý thức được rằng chỗ đứng cúa ta cao 
vượt trên tất cả thiên nhiện” ®), 


Như vậy, những cảnh hãi hùng và những uy lực ghê sợ 
trong thiên nhiên chỉ là dịp để ta kinh nghiệm bản chất 
siêu việt của ta, tức cái cao cả ở trong ta. Trước đây, khi 
chiêm ngưỡng cái vĩ đại, tức cao cả toán học, ta cũng một 
trực cảm thấy sự bé mọn và sự cao cả của ta: đứng trước 
biển cả núi cao, trí tưởng tượng của ta bị nghẹt vì bất lực 
không phác họa ra được cái gì lớn như thế, nhưng đồng 
thời ta có cái vui thỏa như khám phá ra một cái gì của 
mình, ở sâu xa và kín ấn trong tâm linh ta: đó là “khả năng 
chiêm ngưỡng cái tuyệt đối vĩ đại”, vĩ đại hơn cả những gì 
ta nhìn bằng mắt, vì cái vĩ đại của thiên nhiên chẳng qua 
chỉ là điều kiện khích động để giúp ta chiêm ngưỡng cái vĩ 
đại tuyệt đối. Chỉ trong ta mới có ý tưởng về tuyệt đối, và 
chỉ tuyệt đối mới phát sinh vui thỏa đích thực về cao cả: ý 
tưởng của ta có thể bao quát tất cả vũ trụ trong một trực 
giác, trong một cái nhìn của tâm trí, và như vậy ta có cảm 
tưởng như cái vĩ đại của thiên nhiên vẫn chưa vĩ đại gì đối 
với tâm trí ta. Bây giờ đổi với cái cao cả sinh động cũng thế, 
những lực lượng ghê sợ của thiên nhiền làm ta cảm thấy con 
người của ta bé mọn và mong manh, nhưng ta vẫn đứng thẳng 
và vui thỏa nhìn vào những sức tàn phá ghê sợ kia, vì ta biết 
minh còn có quyền năng và cao cả hơn chúng Êì, 

* 
*« *% 


(1) Sd,tr.91 
(2) Sd,tr.89 


Kết thúc phần trinh bày về cái đẹp và cái cao cả, Kant 
đưa ra nhận xét sau đây, và đó cũng là điểm được chứng 
minh bởi những gì đã lược qua trên đây: cảm hứng về cái 
đẹp cũng như cảm hứng vẻ cái cao cả là những gì í nhiên 
của lòng con người: chỉ cần có dịp gặp những cảnh hùng 
vĩ và những sự vật đẹp, tức khắc lòng ta cảm thấy những 
vui khoái hướng thượng đó. Thường con người cẩn được 
giáo dục để đón nhận những cảm hứng này, tuy nhiên cảm 
hứng về đẹp về cao cả không do giáo dục mà có. Điều này 
không cần bàn cài, vì kinh nghiệm chứng tỏ đối với những 
người không có khiếu thẩm mỹ, ta hoài hơi giảng giải cho 
họ về cái đẹp, họ chẳng bao giờ nhận ra và biết khoái cái 
đẹp thấm mỳ. Như vậy phản đoán thẩm mỹ không phổ quát 
chăng? Chỉ có một số người có khả năng phán đoán thẩm 
mỹ chăng? Như vậy làm sao ta lại quyết rằng cảm hứng về 
đẹp và cảm hứng về cao cả là những gì tự nhiên của lòng 
ta? Mâu thuẫn này sẽ lập tức biến mất, nến ta phân biệt 
khả năng phán đoản và khiếu thấm mỹ: không phải mọi 
người đều có khiếu thđim mỹ nhưng mọi người ai cũng có 
khả năng phán đoán thẩm mỹ, nghĩa là biết phân biệt cái 
đẹp cái xấu, cái cao cả và cái tảm thường, mặc dâu một số 
người không cảm thấy vui khoái trước cái đẹp thẩm mỹ và 
trước những cải cao cả. Cho nên Kant quyết đã là người, ai 
cũng có khả năng phán đoán và suy luận để phân biệt cái 
đẹp cái xấu, nhân đó cũng phân biệt được điều tốt điểu 
xấu. “Tính chất nhát thiế? của những phán đoán thẩm mỹ 
(ai cũng nhất thiết phán đoán như thể về cái đẹp và cái cao 
cả) là một điểm vô cùng quan trọng của Phê bình khả năng 


TRIẾT HỌC KANT 365 


phán đoán: nó nhờ tâm lý thường nghiệm để vạch tỏ rằng 
một nguyên tắc tiên thiên vẫn tàng ấn trong những tình 
cảm về khoái và khổ của ta; nay nhờ những phán đoán 
thẩm mỹ ta có thể xếp nguyên tắc tiên thiên kia vào hàng 
những nguyên tắc tiên thiên của triết học siêu nghiệm), 


Những cảm hứng vẻ đẹp và về cao cả đã nói lên bản 
chất cao siêu của con người, vì không những con người có 
thực chất siêu việt nơi hành vi trí thức và hành vi đạo đức, 
nhưng con người còn siêu việt cả nơi hành vị cảm hứng 
nữa. Con người không trí thức một cách thụ động, nghiệm 
cái gì thì biết cái đó, nhưng con người còn có trí thức thực 
nghiệm, một tri thức xây trên lý thuyết và có tính chất tất 
yếu và phổ quát. Rồi trong hành vi của mình, con người 
cũng không hành động như bị chỉ phối bởi những kích thích 
của tư kỷ và tư lợi, nhưng con người còn biết hành động 
một cách chân chính: đó là cải ta gọi là hành vi đạo đức, 
một hành vi dựa theo những mệnh lệnh tuyệt đối của lý trí, 
xứng hợp với tư cách tự do và cao siêu của con người. Nay 
xét đến lãnh vực sinh hoạt tình cảm, Kant cũng cho ta thấy 
con người có khả năng sinh hoạt như một “chứ thể siêu 
khả giác ” (sujet supresensible). Cho hay con người, đứng 
trong thiên nhiên, thì bé mọn như cây sậy, nhưng đó là 
một cây sậy biết suy tưởng (Pascal). 


Suy tưởng là bản chất của phán đoán suy luận, tức phản 
đoán thẩm mỹ. Với suy tưởng, chúng ta không còn ở trong 
lãnh vực của tri thức (hoặc tri thức khoa học với trí năng, 


(1) Sd,tr.93 


366 TRĂN THÁI ĐỈNH 


hoặc nhận thức đạo đức với lý trí), nhưng chúng ta ở rong 
thế giới sinh hoạt, và ở đầy với khả năng cảm thọ của chúng 
ta. Khả năng này thường bị tiếng oan là nguồn gốc sinh ra 
những đam mê hư hồng và ít ra cũng phải chịu trách nhiệm 
về sự trói buộc con người vào thế giới của cảm giác. Lên 
án khả năng cảm giác như thế là phủ nhận vai trò tự do 
của con người: nếu phải tố cáo, thì nên tố cáo lý trí hoặc tố 
cáo trí năng là những tài năng “trọng yếu” hơn. Thực ra, 
khi tố cáo khả năng cảm giác, người ta tỏ ra còn lệ thuộc 
vào thuyết nhị nguyên, coi bản thân con người như thành 
bởi hai phân độc lập, tầm trí thì cao siêu, thể xác thì sa lầy 
trong những cảm giác sinh vật. Kant giúp ta nhận định rằng 
con người là một sinh vật, nhưng là một sinh vật có j #í 
và tự đo: ta có thể sinh hoạt hoàn toàn nhự một con vật, 
không biết gì đến luân thường đạo lý, không biết gì đến 
khoa học, không biết gì đến cao thượng. Nhưng ta cũng có 
đủ khả năng sinh sống như một con người đẩy đủ ý thức 
về nhân cách của mình: khi đó, không những về trí thức ta 
vươn lên tới trí thức khoa học, mà về hành vì đạo đức, của 
ta, ta cùng gắng thực hiện một đời sống xứng đáng với 
nhân phẩm. Hơn nữa, trong đời sống tình cảm của ta, ta 
cũng phải sinh hoạt như một hữu thể tự do và tự chủ: ta có 
thể chọn sống buông thả, hoặc có thể chọn đi tới những 
cảm hứng cao siêu của thẩm mỹ. Thả buông trong đời sống 
đạo đức sẽ là tội lội, thả buông trong sinh hoạt thẩm mỹ sẽ 
là thô tục. Thẩm mỹ là thanh nhã, là cao siêu, là hướng lên, 
cho nên Kant chủ trương rằng những cảm hứng thấm mỹ là 
đường dẫn tới lương thiện, và Đẹp )à biểu tượng của Thiện. 


Tuy những vận dụng này đã được để cập sơ qua nhiều 
lần trên đây rồi, nhưng Kant cho là quan trọng, nên ông 
bàn đến một cách đặc biệt trong hai tiết mà chúng tôi lược 
tóm như sau: vấn để tương phản của phản đoán thẩm mỹ, - 
và vấn để tương quan giữa cái đẹp và sự thiện. 

A. BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA PHÁN ĐOÁN THẤM MỸ. 

Mỗi khi Kant nói đến biện chứng là ông nói đến một 
điều không chỉnh. Trong bộ danh từ của ông, chữ biện 
chứng luôn ám chỉ một cái gì lệch lạc, chứ không phải là 
cái gì được để cao như trong học thuyết của Hegel hay của 
Marx. Cuốn Phê bình lÿ trí thuần úy đã cho ta làm quen 
với phần Biện chứng pháp gồm ba loại phản đoán thiếu 
nên táng về lính hồn, Thượng Đế và vũ trụ. Đây biện chứng 
pháp của phán đoán thẩm mỹ đặt vấn để thẩm mỹ như sau: 
thấm mỹ là cải đựa trên sở thích, vậy thì làm sao những 
phán đoán thẩm mỹ lại có thể được coi là phổ quát? 


Kant khởi sự bằng hai câu thành ngữ: I) “Mỗi người 
có sở thích của mình”; 2) “Không thể tranh luận về sở 
thích”. Xem ra sự thể là thể: sở thích là lãnh vực của tình 
cảm cá nhân, chứ không liên can gì đến lý trí. Mà ta biết 
chỉ những gi thuộc phạm vi lý trí và irí năng mói có tỉnh 
chất rõ ràng, nhất định và phổ quát, còn như tình cảm và 
cảm hứng là cái riêng tư của mỗi người, nằm trong cõi âm 
u của lòng con người. Người ta nêu hai câu thành ngữ kia 
để chống lại nhận định trên này về phổ quát tính và tất 
yếu tính của những phán đoán thẩm mỹ. 


368 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Chúng ta phải giải đáp thế nào về thắc mắc nảy? 


Để sự giải đáp được minh bạch, Kant đã trình bày thắc 
mắc đó dưới hình thức một ương phản (antinormnie), nghĩa 
là có hai mệnh đề phân trái nhau mà xem ra cùng đúng cả. 
Đó là chính đề và phản đề. 


CHÍNH ĐẺ - “Phán đoán thẩm mỹ không dựa trên 
những quan niệm, vì nếu nó dựa trên quan niệm, thì người 
ta đã có thế tranh luận (đưa ra những chứng cứ) 


PHẨN ĐỀ. ~ “Phán đoán thẩm mỹ dựa trên những quan 
niệm, nếu không thì mặc dầu nó hàm chứa những điều trái 
nghịch, người ta sẽ không có cách nào bàn luận về nó (để 
mong người khác phải ưng theo phán đoán của ta) 2), 


Thoạt nghe, ai cũng tưởng thực sự có mâu thuẫn giữa 
hai mệnh để trên đây, nhưng nhìn kỹ mới biết rằng chỉ có 
vẻ chứ không thực sự có mâu thuẫn: mâu thuẫn vì xem ra 
chúng ta vừa công nhận phán đoán thẩm mỹ được xây dựng 
trên một quan niệm, vừa không công nhận. Thực ra, chữ 
“quan niệm” nơi hai mệnh để không cùng một ý nghĩa: chữ 
quan niệm của câu trên ám chỉ quan niệm của lý trí, nghĩa là 
quan niệm theo nghĩa chặt; còn chữ quan niệm của câu dưới 
chỉ nói lên một nhận định, và đây là nhận định của khả năng 
thẩm mỳ, chứ không phải nhận định của trí năng. 


Quan niệm của trí năng là loại quan niệm ta đã gặp 
thường lắm trong cuốn Phê bình lý trí thuần túy: đó là 


(1) 8d, tr. 153 
(2) Sa, tr 154 


TRIẾT HỌC KANT 369 


những quan niệm mang lại tri thức khách quan và xác định. 
Trái lại quan niệm của ta trong những phán đoán thấm mỹ 
không phải là một trí thức, cũng không có tính cách khách 
quan, nhưng chỉ là thái độ chủ quan: bởi vì ai cũng có 
những cảm tưởng như thế trong những trường hợp giống 
nhau, cho nên ai cũng dễ hiểu người khác nói gì kbi bọ 
bàn luận về những cảm tưởng đó: sự có những ÿ nghĩ như 
nhau được gọi là “quan niệm” theo nghĩa rộng, và được sử 
dụng trong câu phản để trên đây. 


Với quan niệm của trí năng, ta có thể đạt được những 
tri thức khách quan, nhân đó ta có thể tranh luận, và đưa ra 
những luận cứ để chứng minh chỗ phải trái của ta và của 
đối phương. Còn như khi phán đoán về những cảm tưởng, 
và nói chung là trong tất cả các phán đoán thắm mỹ, quan 
niệm không là gì khác ngoài một cảm nghĩ chủ quan: người 
ta dùng chữ “quan niệm” để gợi tên thái độ chủ quan này, 
vi tính cách phổ quát và tất yếu của thái độ đó. Thành thử 
chữ quan niệm được dùng trong lãnh vực thẩm mỹ thiếu 
hẳn tính chất khách quan và xác định của những phạm trù 
(tức quan niệm của trí năng thuản túy). Nhân đó mởi có 
vấn nạn được nêu lên trong hai câu tương phản: có thể 
tranh luận về thẩm mỹ chăng? Và câu trả lời người ta đã 
đưa ra cũng có tính cách mâu thuẫn: nếu hiểu quan niệm 
đây là quan niệm của thẩm mỹ, thì chúng ta không thể 
tranh luận bởi vì không thể tranh luận về những nguyên 
tắc chủ quan mà mỗi người đã căn cứ để thẩm định. Thể 
nhưng tại sao người ta vẫn bàn luận và có thể đồng ý vẻ 
cái đẹp ? 


_ Nêu lên vấn để là dịp cho Kant đào sâu thêm, Kết cục 
ông quả quyết rằng tuy phán đoán thẩm mỹ không dựa 
trên những quan niệm khách quan, nhưng nó cũng có sự 
chắc chắn và tính chất phổ quát của nó, nhân đấy người ta 
đã dùng chữ “quan niệm” để nói lên sự chắc chắn này. 
Đây chỉ là một sự chắc chắn chủ quan, nhưng cũng phổ 
quảt như những tri thức mà ta có thể chứng minh trong 
lãnh vực khoa học. Thành thử “tất cả mọi mâu thuẫn biến 
mất khi tôi nói: phán đoán thẩm mỹ dựa trên một quan 
niệm (một nguyên tắc tống quát và chủ quan vẻ cứu cảnh), 
quan niệm này không cho ta tri thức gi hoặc chứng minh 
gì về đối tượng, bởi vỉ nó không liên hệ và không có khả 
năng về tri thức, tuy nhiên nó làm cho phán đoán thấm mỹ 
có giá trị phổ quát, vì nguyên tắc quyết định của nó nằm 
trong quan niệm của ta về cái được coi là căn bản siêu khả 
giác của nhân tính” ®, Một lẳn nữa, ta lại chứng kiến cái 
nguồn gốc sâu xa của phán đoán thấm mỹ: đây Kant gọi 
đó là “căn bản siêu khả giác của bản tính con người”. Như 
vậy thẩm mỹ đâu phải là câu chuyện của trí thức khách 
quan? Và đâu có phải là câu chuyện của cảm giác hời hợt, 
cảm giác theo nhục dục? Phán đoán thẩm mỹ là hành ví 
sinh hoạt sâu xa, trong đó con người đạt tới những gì là 
cao cả và thâm thúy của sự vật: dùng trí năng ta chỉ nhận 
được một đối tượng khách quan, chắc chắn nhưng lại hoàn 
toàn khô cứng; dùng cảm giác thường tính ta đạt được 
những cảm khoái, nhưng là những cảm khoái riêng tư hời 
hợt; chỉ khi ta đi vào thế giới sự vật với tất cả tâm hồn, 


(1) Sđ,tr.155 


TRIẾT HỌC KANT 371 


nghĩa là chỉ khi có sự cộng tác điệu kỳ của các tài năng 
trong ta, thì ta mới hy vọng đạt được những gì vừa khoái - 
trá vừa phố quát. Kant gọi đó là “quan miệm thuần Hịy của 
lý tí về cải siêu khả giác” (par concept rationel du 
suprasensible). Ông cũng gọi quan niệm này là “mới ý tưởng 


”.” 


thấm mỹ” (Iđéc csthetique). 


Với danh từ “ý tưởng thẩm mỹ”, chúng ta đạt tới bí 
quyết của vấn để. Cũng như ta đã có những ý tưởng siêu 
nghiệm (linh hồn, Thượng Đế, vũ trụ) mà Kant gọi là 
“những ý tưởng lý trí”, thi nay ta cũng nhận ra rằng con 
người ai cũng có những ý tưởng thẩm mỹ. Đã nói ý tưởng, 
tức nói một thực tại mà trí năng ta không có khả năng đạt 
tới, và trí tưởng tượng của ta cũng không cỏ khả năng đổ 
đây: bản chất của nỏ, một ý tưởng bao giờ cũng siêu việt 
vượt quá mọi khả năng tri thức và hình dung của ta. Riêng 
về những ý tưởng thẩm mỹ, Kant nói ta có quan niệm (có ý 
tưởng) nhưng lại không thể có một biểu tượng nào tương 
xứng với quan niệm về cái đẹp hay cái cao cả: bây giờ ta 
mới hiểu tại sao cái đẹp và cải cao cả không ở trong thiên 
nhiên, nhưng ở trong tâm hồn. Chúng ở trong tâm hồn ta 
như những ý tưởng siêu việt. Thành thử cũng là những ý 
tưởng, nhưng khi chúng biểu hiện những thực tại khách 
quan (như Thượng đế, linh hồn, vũ trụ) thi ta gọi là những 
ý tưởng (gọi trống thế thôi, hoặc thêm chữ siêu nghiệm); 
còn khi các ý tưởng hướng về sinh hoạt nội tâm của chủ 
thể, thì gọi là những ÿ tưởng thẩm mỹ. Cả hai loại ÿ tưởng 
này cùng có gốc nơi lý mí 0©), 


(1) Sd,tr.158 


372 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Bởi vậy, nguyên tắc của những phán đoán thẩm mỹ, 
tuy không dựa trên những quan niệm khách quan, và do 
đấy không thể chứng minh và tranh luận theo nghĩa những 
tri thức khách quan, nhưng không. phải vì thế mà không có 
tính chất phổ quát và tất yếu: phổ quát đây, không dựa 
trên những nguyên tắc khách quan, nhưng dựa trên những 
nguyên tắc chủ quan sâu xa nhất trong con người. Dựa trên 
những nguyên tắc chủ quan, nhưng là chủ quan theo nghĩa 
cái gì làm nên căn bản nhân tính của ta chứ không dựa 
trên cái chủ quan hời họt và tư kỷ, cho nên chủ quan mà 
cũng phổ quát như những nguyên tắc phố quát khách quan. 


B.~ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁI ĐẸP VÀ SỰ THIỆN. 


Khởi sự phê bình về khả năng phán đoán, Kant đã quả 
quyết phán đoán thẩm mỹ là chiếc cầu nối liền hai thế giới 
với nhau, thế giới khả giác và thế giới khả niệm, thế giới 
vật chất và thế giới tinh thần. Nhưng xem ra kinh nghiệm 
người đời, nhất là kinh nghiệm giới nghệ sĩ cho thấy cải 
đẹp chẳng những không hướng tới cái thiện mà còn thường 
đưa tới sa đọa. 


Đặt vấn nạn này, người ta phân nào đã quên cái được 
cơi là cốt cách của phán đoán thẩm mỹ: thẩm mỹ và cảm 
hứng không giống với những cảm giác thô tục của sinh 
hoạt cảm giác. Khi cảm giác còn nặng chất tư kỷ và chiếm 
đoạt, thì sao gọi là thẩm mỹ được ? Làm sao cỏ giá trị tất 
yếu và phổ quát được? Cần phải vươn tới một sinh hoạt 
cao hơn cảm giác, mới đáng gọi là thẩm mỹ, cũng như phải 
vươn tới trí thức tuyệt đối chắc chắn mới đáng gọi là tri 


TRIẾT HỌC KANT 373 


thức khoa học, và phải vươn tới những quyết định theo lý 
trí thì các hành vi của ta mới đảng gọi là hành vi đạo đức, 
hành vi nhân linh. Tuy nhiên khi một tâm hồn để dàng xúc 
cảm về những vẻ đẹp trong thiên nhiên, cũng như biết 
thưởng thức những cái đẹp của nghệ thuật, thì “iö /v đấu 
hiệu một tâm hồn tốt lành” ®). Tại sao? Thưa vì đó là những 
tâm hồn giàu tình cảm và trắc ẩn: họ có thế bị lôi vào sa 
đọa, nhưng sa đọa của họ phải gọi là yếu đuối hơn là tội 
ác, hơn nữa người ta thấy họ thưởng là những người tốt 
bụng và gớm ghét những mưu mô xảo trá. Không những 
chỉ có thế, trong tâm hồn họ vẫn có một đòi hỏi vươn lên, 
một đòi hỏi giải thóat, cho nên những cảm ứng của họ trước 
những vẻ đẹp của thiên nhiên vẫn thường được kèm theo 
bởi một sự suy nghĩ: nhờ sự suy nghĩ này, họ có thể hướng 
về cái thiện. Thiếu sự suy nghĩ này, con người chưa đáng 
gọi là biết thẩm mỹ sâu xa, và những phản đoán thẩm mỹ 
chưa có tỉnh chất đạo đức 2, 


Cả hai cái đẹp cùng đáng yêu và cùng làm thỏa lòng 
ta, cải đẹp nghệ thuật và cái đẹp thiên nhiên, nhưng cái 
đẹp thiên nhiên thâm thúy hơn và siêu vượt hơn. Kant hết 
lời khen những ai thành thạo và có nhận xét tỉnh tường đối 
với các nghệ phẩm đặt trong các phòng triển lãm, hoặc 
trong các viện bảo tàng, nếu sau khi khoải trá nhìn ngắm 
các nghệ phẩm kia, họ biết quay mắt nhìn thiên nhiên để 
tìm thấy nơi đây “sự say sưa cho lòng họ”. Kant nói họ là 
những tâm hồn đẹp. 


(1) Sd, tr. 120 
(2) Sd.tr. 121 


374 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Những tâm hồn này cảm thấy thích thú khi ngắm cải 
đẹp của trời đất: niềm thích thú này có nhiều khia cạnh 
đạo đức, “bởi vi chỉ những ai đã vững chân trong cái thiện 
của sinh hoạt đạo đức, mới cảm được cái thích thú này” 0), 
vị đây là một thích thú tiêu diêu, thích thú giải tỏa và giải 
thoát. Cái thích thú tiêu điêu này không khơi động lòng tham, 
cũng không làm sống lại những dục tỉnh, nhưng nó dắt ta 
lên tới chỗ thưởng ngoạn say mê vì hỉnh thức cải đẹp, vui 
thỏa vi hòa điệu diệu kỳ của các tài năng tâm hỗn ta. 

Cũng ở đây Kant đưa ra những nhận định về mỹ thuật. 
Mỹ thuật khác với công nghệ: công nghệ nhắm mục tiêu 
thương mại và những lợi ích vật chất, còn mỹ thuật chỉ 
nhắm niềm vui thỏa tinh thần. Mỹ thuật! cũng khác với khoa 
học: một bên là những tri thức có quy củ và được diễn tả 
bằng những quan niệm rõ ràng, dễ dàng mang ra giảng 
đạy; trái lại mỹ thuật không dựa trên những quan niệm rõ 
ràng của trí năng, nên không thể trực tiếp truyền đạt cho 
người khác. Newton có thể trình bày tất cả những khám 
phá khoa học của ông, và chúng ta cỏ thể học với ông để 
biết tất cả những gi ông biết về cơ học và vật lý; trong khi 
đó thì những thí hào như Homère “không sao trình bày 
cho ta biết những câu thơ rất phong phú về hồn thơ và rất 
sâu về tư tưởng đã xuất hiện và kết đọng trong đầu óc ông 
ta thế nào, vị chính ông ta cũng không biết nó xảy ra thế 
nào, nên ông ta không thể dạy ta được” 2, Cổ nhân vẫn 
nói “Thơ do thiên phú” (nasclur poeta): thì ca thuộc loại 


(1) §d,tr.122 
(2) Sd,tr. 129 


TRIẾT HỌC KANT 375 


thiên tài, chứ không do học hỏi mà thành tài như trường 
hợp các khoa học. Nhân đó mỹ thuật được coi là lãnh vực 
của những thiên tài: không có thiên tài, không trở thành 
nhà mỹ thuật được. Tại sao? Tại vì tỉnh chất “sáng tác” 
của mỹ thuật. (Chúng ta biết chữ “poésie”, thì ca bởi gốc 
là chữ poiesis, nghĩa là sáng tác). Nếu hội họa chỉ là ¡n lại 
một cảnh của thiên nhiên, thì không đáng gợi là hội họa, 
mà chỉ là công việc của chiếc máy ảnh thôi. Cho nên thiên 
tài không tuân theo những luật lệ có sẵn, nhưng chính mình 
là luật cho minh: “hiên tài đích thân ra luật cho nghệ 
thuật” ®, Nói thế không có nghĩa là các thiên tài không 
cần học hỏi gì hết, và đùng một cái có thể thành thần như 
những Phù Đống Thiên Vương đâu. Kant viết: “Có những 
tâm trí phù phiếm, tưởng mình là những thiên tài non trẻ, 
nên vội trút bỏ tất cá những gì là học tập ở nhà trường: họ 
muốn biểu điễn thì nên dùng thứ ngựa thả cương hơn là 
thứ ngựa đã được tập dượt ở trường đua. Thực ra thiên tài 
chỉ mang lại một chất liệu phong phú cho mỹ thuật thôi: 
muốn cho chất liệu này có một mô hình, thì thiên tài cũng 
phải đi học ở trường. Khi những ai nói quyết họ là thiên 
tài, nhất là lại nói về những cái mà lý trí phải thấm định tỉ 
mỉ, thì họ quả là lố bịch” ®°, Riêng về lãnh vực triết học, 
mấy năm nay ở miễn Nam Việt Nam cũng có mấy thiên tài 
như thế. Không học triết mà viết triết: thật là thiên tài! 


Trở lại vấn để tương quan giữa đẹp và thiện: ta đã thấy 
cái đẹp thẩm mỹ mang đến cho con người một vui thỏa 


(1) Sé, tr. 129 
(2) Sd,tr.127 


376 TRẦN THÁI ĐỈNH 


tiêu điêu, giống như một sự giải thoát. Hơn nữa, trong khi 
tiêu điêu, con người không thể không đặt vấn để cứu cánh: 
cải đẹp này có ý nghĩa gì? có cứu cánh nào không ? Ta 
vẫn nhớ cải đẹp thẩm mỹ là “một cứu cánh tỉnh không 
cứu cánh”, nghĩa là một hòa điệu chủ quan thôi, còn như 
chính nơi sự vật thì không có cứu cánh nào hết. Kant viết: 
“Chúng ta khâm phục thiên nhiên tỏ ra tài tình và rất nghệ 
sĩ trong các tác phẩm của nó: cái đẹp tài tình này không 
do ngẫu nghiên, nhưng do những định luật tế nhị và có 
chủ đích: thực là mộ! cứu cánh tính không cứu cảnh: ta 
không thể tìm thấy cứu cánh này ở nơi nào ngoài ta, cho 
nên tự nhiên ¿2 ứìm kiếm nó ở trong ía, đó là cải làm nên 
cứu cánh tối hậu cuộc đời ta, mục đích đạo đức của con 
người chúng ta” 0), 


Nhớ lại những gì Kant đã chứng minh nơi cuốn Phê 
bình lý trí thực hành về cứu cảnh tính, và về sự chỉ con 
người mới đáng gọi là “cứu cảnh tự thân”: ta có thể sử 
dụng vạn vật vì ta, nhưng ta cư xử với tha nhân thì không 
được coi họ như phương tiện thôi, mà luôn phải coi họ là 
những cứu cánh ®). Vậy chỉ con người có cứu cánh ở nơi 
mình, nghĩa là được coi mình là cửu cánh. Hơn nữa ta cũng 
phải coi tha nhân là những cứu cánh tự thân. Tóm lại, vạn 
vật trong thiên nhiền, và nói chung là toàn thể vũ trụ vật 
chất fy có cứu cánh tính nghĩa là có tính cách trật tự và 
nhất quán, nhưng không có cứu cánh ở nơi chúng: nhìn 
ngắm thiên nhiên tuyệt đẹp và uy hùng, ta vẫn cảm thấy 
(1) 8d, tr.123 
(2) Xin xem phần hai, Chương II, Tiết II trên đây 


TRIẾT HỌC KANT 37? 


nó thiểu một cái gì. Thiền nhiên thiếu tâm hồn. Thiên nhiên 
thiểu cứu cánh. Giả thử không có con người để chiêm 
ngưỡng và cảm khoái, thì thiên nhiên có ý nghĩa gì không 
nhỉ? Thực ra đặt câu hỏi như thế là quên rằng con người 
cũng là thành phân của thiên nhiên, con người cũng là một 
vật trong vũ trụ. Nhưng đặt câu hỏi kia là để mở đường 
cho ta nhận biết rằng con người là lình hồn của vũ trụ. 
Con người là ý thức của vũ trụ: vũ trụ vạn vật đều có sinh 
hoạt, riêng con người có suy tưởng và phản tỉnh. Và khi 
con người say mê cảm hứng, hòa mình trong thiên nhiên 
thì con người suy tưởng với thiên nhiên và nhân danh thiên 
nhiền. Thiên nhiên đã được giải thoát và siêu thoát trong 
sinh hoạt thấm mỹ của con người. 

Phải, thiên nhiên đã đạt được mục tiêu của nó trong 
mục tiêu của con người. Con người cảm thấy mình hướng 
lên siêu thoát khi câm hứng cái đẹp và cao cả. Cái đẹp của 
thiên nhiên là hình ảnh cái đẹp của tâm hồn con người, 
hay nói theo nguyên văn của Kant, “vé đẹp của thiên nhiên 
là tượng trưng của lòng đạo đức ” (la beauté cst le symbole 
de la moralité). Ta không có cách nào để biểu tượng linh 
hồn và Thượng Đế: nếu ta trực tiếp mượn những nét của 
thế giới hữu hình để tượng trmg Thượng Đế, chắc chúng 
ta sẽ sa vào cái tệ đoan muốn nhân ảnh hóa Ngài. Vậy 
chúng ta phái dùng một tượng trưng (symbole) vì tượng 
trưng là một biểu tượng giản tiếp. Cũng trong ý đó, vẻ đẹp 
được coi là biểu tượng sự tốt lành đạo đức: ta không bảo 
linh hồn đẹp, nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp thẩm 
mỹ đích thực, với tính chất siêu thoát của nó, được coi là 


378 TRẦN THÁI ĐÌNH 


tượng trưng cho sự thiện tâm hồn ta, vì nó gợi lên nét ngay 
chính cũng như niểm hạnh phúc của một tâm hồn sống 
đúng theo quy luật đạo đức. Cái đẹp thẩm mỹ thể hiện sự 
điệu hòa kỳ diệu giữa các tài năng trong ta, và cái đẹp 
thẩm mỹ mang đến cho ta một nguồn khoái chí lâng lâng. 
Cũng vậy, sự thiện của sinh hoạt đạo đức thể hiện sự phù 
hợp của hành vi con người với quy luật của đạo đức, và sự 
thiện mang lại hạnh phúc đích thực cho ta. 


Đến đây, chúng ta có thể kết thúc những nhận thức về 
phán đoán thẩm mỹ như sau: 


1) Chính nhờ phán đoán thẩm mỹ, nhờ sự chúng ta 
chứng nghiệm cái đẹp và cái cao cả, nhờ những phút sống 
trong cảm hứng tiêu diêu, chúng ta có thể kinh nghiệm về 
bản chất siêu cảm giác của con người chúng ta: bản chất 
con người, không những siêu cảm giác vì ta có trí năng để 
trị thức (vì tri thức là một hành vi tình thần), và bản chất 
đỏ không những siêu cảm giác nơi những quyết đoán đạo 
đức của ta, nhưng bản chất con người còn siêu cảm giác 
ngay cả nơi tình cảm của ta nữa. Đứng trước cái đẹp thẩm 
mỹ và cái cao cả, ta thấy một niềm vui thỏa “khôn tả”: tại 
sao khôn tả, nếu chẳng phải vì cái đẹp và cải cao cả không 
đáp ứng một quan niệm nào của ta, nhưng chỉ là dịp cho 
các tài năng ở trong ta vươn tới chỗ cực độ của chúng ? 
Phải chăng cung vị thế mà những vui khoái của thấm mỹ 
có tính chất giải thoát? Kant đã nói lên tính chất sâu xa đó 
trong câu: “Khi phán đoán thẩm mỹ, khả năng phán đoán 
của ta không phục quyền những định luật của kinh nghiệm 
như trong các phán đoán thưởng nghiệm thông thường. Đối 


TRIẾT HỌC KANT 379 


với những đối tượng của một sự vui thỏa tỉnh khiết như 
vậy, khả năng phán đoán đã / mình là luật cho mình, cũng 
như ta thấy lý trí là luật cho mình đối với khả năng ước 
muốn. Chính vì nơi chủ thể có khả năng đó, và cũng chính 
vì nơi thiên nhiên có sự hòa điệu với tâm tư của ta, nên 
khả năng phán đoán không thể quy về thiên nhiên, và cũng 
không thể quy về tự do, nhưng phải quy về một cái gì liên 
can đến tự do: đó là thực thể siêu khđ giác (le 
suprasensible). Nơi thực thể siêu khả giác này, khả năng 
lý thuyết và khả năng thực hành của ta được quy về một 
mới duy nhát, và được quy về như thể một cách chung và 
không biết thế nào” 0), 


2) Điều quan trọng nhất đối với những nghiên cứu của 
chúng ta về sinh hoạt cảm hứng, là nhờ phán đoán thẩm 
mỹ, chúng ta đã chứng nghiệm về “thực thể siêu khả giác 
của bản chất con người”. Mhưng điêu không kém quan trọng 
là: nơi những cảm hứng, khả năng lý thuyết và khả năng 
thực hành của tâm trí ta đã “quy về một mối duy nhất”: 
nhờ phán đoán thẩm mỹ, chúng ta đã tìm ra cÖfếc cầu nổi 
liên hai thế giới, thế giới của cảm giác và thế giới của siêu 
việt. Nơi những cảm hứng của phản đoán thẩm mỹ, “hai 
khá năng ]ÿ thuyế! và thực hành của 1a đã quy về một mối 
đụy nhấi ” và nó quy về như thế một cách khôn tả vì không 
biết tại sao hết. Ta không hay biết gi, bởi vì đây không 
phải là cái ta biết được như khi trì thức những đối tượng: 
đây là ta, đây là bản thể thực lại và sâu xa của con người 
chúng ta. Như vậy khả năng phán đoán đã làm trọn hai 


(U_ 8d,ír. 166 


380 


nhiệm vụ vô cùng quan trọng: liền kết và mang lại một 
nèa điệu sâu xa cho những tài năng khác biệt ở trong ta, 
nhân đó nó là khả năng dẫn ta từ thế giới cảm giác lên thế 
giới đạo đức, thế giới đặc biệt của con người, - đồng thời 
khả năng phán đoán cho ta kinh nghiệm về bản chất của ta 
là một thực thể duy nhất, tuy có chia làm nhiều tài năng 
như lý thuyết thực hành, nhưng cũng quy vẻ một thực thể 
duy nhất, và thực thể này có tính chất siêu cảm giác. Kant 
viết: “Ngay cả lương trí của giới bình dân cũng nhận ra 
nét tương tự giữa những cái đẹp của thiên nhiên hoặc của 
nghệ thuật và đạo đức, vì người ta thường gọi chúng bằng 
những danh từ mượn ở những cảm nghĩ đạo đức. Chẳng 
hạn ta nói những tòa nhà, hoặc những thân cây oai nghiêm, 
lộng lẫy, và ta nói những cánh đồng tươi cười vui vẻ: có 
những mâu sắc được gọi là thanh tịnh, khiêm tốn, địu hiển.. 
Như vậy phán đoán thẩm mỹ cho ta có điểu kiện để đi từ 
những vui thỏa cảm giác, tới những vui thỏa đạo đức mà 
không phải nhảy cách đột ngột: nó cho ta biết tìm thấy 
ngay trong những đối tượng của giác quan một sự vui thỏa 
cho bản chất tự do của chúng ta” 0), 


Tóm lại, cái đẹp thẩm mỹ là tượng trưng của cái đẹp 
đạo đúc. Tượng trưng không phải là hình ảnh, vi hình ảnh 
là cách diễn tả trực tiêp. Tượng trưng có một sức diễn tả 
rất sâu xa, nhưng chỉ diễn ! bằng gợi lên. Mấy năm nay, 
người ta nghiên cứu nhiều về tâm phân học, về dân tộc 
học, và các học giả nhận ra rằng con bệnh có một ngôn 
ngữ khác ngôn ngữ của ta, vì có những ý nghĩa trực tiếp 


(1) S0, tr.67 


khác. Các dân tộc cổ sơ cũng có ngôn ngữ khác chúng ta. 
Tuy nhiên ta thông cảm và lãnh hội được những gì con 
bệnh và những người thổ dân muốn nói, nhờ những cái 
được họ nói tới: đó là các tượng trưng. Nếu hiểu đúng như 
tất cả những gì họ nỏi, thì chấc chắn ta không hiểu tâm 
trạng của họ: nhưng nhìn vào những cử chỉ của con bệnh 
thần kinh, cũng như nhìn vào những thần thoại mà thổ dân 
luôn nhắc đến trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt của họ, ta 
mới hy vọng bói ý được những cử chỉ và lời nói thoạt coi 
rất kỳ khôi của họ. Có lš phân biệt giữa nhận thức trực tiếp 
và nhận thức gián tiếp như thế không được đễ đàng và dứt 
khoát, nên các học giả nghĩ rằng nên coi tri giác và tượng 
trưng như hai thể thức ở hai cực của nhận thức: trì giác là 
sự hiện điện tròn đầy của đối tượng, còn tượng trưng chỉ là 
một sự nhắc nhở xa xa °), Tuy chỉ là một nhắc nhở, tượng 
trưng có khả năng mà hình ảnh và ngôn ngữ thường không 
có để nói lên những thực tại của một thế giới khác với thế 
giới sống của ta. Nhân đó, những tượng trưng cho phép ta 
hội ý được những gì con bệnh nói lên qua những cử chỉ kỳ 
khôi và những truyện kỳ quặc trong giấc mơ của họ; cũng 
nhờ các tượng trưng, nhà dân tộc học hội ý được những gì 
các thổ đân thực sự cảm nghĩ qua các thần thoại của họ. 
Rồi cũng nhờ các tượng trưng ta hội ý được những thực tại 
của thế giới đạo đức, thế giới của những thực tại mà con 
người không có cách nào khác để trực tiếp kinh nghiệm. 
Ta nhớ: thực tại đạo đức là thực tại “phải như thế”, theo 
quyết đoản tuyệt đối của lý trí thực hành: nói “phải như 


(1) Xem G. DURAND, L"imagination symbofique, PUF 1964, tr. 4 


382 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hế” là nói rằng đó là những thực tại chưa có trong thực 
mạ và con người chưa kinh nghiệm. 


G. Durand đã khéo kết thúc cuốn sách của ông bằng 
hai nhận định sau đây về vai trò của tượng trưng, cũng là 
vai trò của khả năng phán đoán: “Lý trí và khoa học chỉ 
nối kết con người với sự vật thôi, còn cái ên kết những 
con người lại với nhau ở bình điện khiêm tốn những vui 
buồn mọi ngày, đó chính là biếu tượng tâm tình của kinh 
nghiệm sống vậy” (Ð, Tri thức khoa học bắt ta đồng ý nhau 
và gặp nhau trong những phản quyết về vũ trụ vạn vật, 
duy có kinh nghiệm sâu xa của tâm tình, được biểu lộ bằng 
những biểu tượng, mới liên kết những con người lại với 
nhau trong một sự đồng ý về những thực tại siêu cảm giác. 
Tại sao? Tại vì vai trò của biểu tượng là cho ta hội ý phần 
nào về những thực tại siêu việt: “Nhờ sức sinh động của 
nó trong việc khai mở những ý nghĩa, tượng trưng phải 
được coi là mô hình của sự chuyển qua từ cải nhất mộ đến 
cái Vĩnh cửu” #), 


(1) G.DURAND, $d, tr. 120 
(2) G. DURAND, Sd, tr. 125 


CHƯƠNG II 


PHÁN ĐOÁN MỤC TIỀU 


V ới Chương I bàn về thấm mỹ, chúng ta đã thấy khả 
năng phán đoán cho ta kinh nghiệm cái đẹp và cái 
cao cả, nhờ đó ta đạt tới một tỉnh cảm giải thoát. Nay với 
Chương ÏI bàn về phán đoán mục tiêu (jugement tél&ologique) 
cũng gợi là phán đoán vẻ cứu cánh, một hình thức khác của 
khả năng phán đoán, chúng ta lại có địp nhận ra khả năng 
suy luận là khả năng giải thoát, của sinh hoạt con người. 


Với phán đoán thấm mỹ, con người đã chứng minh về 
cứu cánh tính ở trong chính mình với phán đoán mục tiêu 
con người sẽ nhận ra cứu cánh tỉnh này nơi vũ trụ vạn vật. 
Phán đoán thẩm mỹ là địp để ta khám phá ra mối hòa điệu 
điệu kỳ giữa các tài năng rất phức tạp của con người, phán 
đoán mục tiêu thì đưa ta tới chỗ nhận ra nên trật tự tài tình 
và tính chất nhất quán khôn tả của vạn vật trong trời đất. 
Tất cả những công việc khám phá này đều do phán đoán 
suy luận (jugement réfléchissant) với hai hình thức của nó 
là phán đoản thẩm mỹ và phán đoán mục tiêu, Phán đoán 
suy đi từ những sự kiện lẻ tế, những kinh nghiệm thường 


nhật tới chỗ tìm ra những nguyên lý sâu xa của những sự 
kiện và kinh nghiệm đó: nhân đấy: chúng ta gọi đây là 
lành vực sinh hoạt của con người, và cuốn Phê bình khả 
năng phán đoán được coi là cuốn luận về ý nghĩa đời sống 
con người. Nói thế vì ý nghĩa và cửu cảnh là những gì rất 
gần nhau, nhiều khi được coi như đồng nghĩa. 


Sau đây chúng ta sẽ theo đõi Kant để tìm hiểu 3 để tài 
liên quan đến phản đoán mục tiêu, tức ý nghĩa của vũ trụ 
vạn vật: 1) Bản chất của phán đoán mục tiêu, - 2) Biện 
chứng pháp của phán đoán mục tiêu. - 3) Luận vẻ phương 
pháp của phán đoán mục tiêu. 


TIẾT I: Bản chất của phán đoán mục tiêu 


Mục tiêu là gì? Là cải ta nhắm khi hành động. Chẳng 
hạn ta xây cất nhà để ớ, hòng tránh những nguy hại của 
mưa nắng: chính mục đích là động cơ khiến tôi vất vả làm 
ăn kiếm tiền để xây cất: tuy kiến trúc sư vẽ kiểu, nhưng 
ông ta đã vẽ giúp tôi và hoàn toàn theo những nhu cầu của 
tôi: các người thợ xây và thợ mộc đã thực hiện cái mẫu 
nhà đúng theo như kiến trúc sư đã họa, nhưng họ đã làm 
khoán cho tôi: chính tôi là người ước mong một cái nhà 
như thể, và chính cái ý muốn của tôi đã là căn nguyên để 
có cái nhà. Triết học gọi cái ước muốn của tôi như thế là 
nguyên nhân cứu cánh của căn nhà. 

Một thành ngữ được coi như nguyên tắc khả kính là: 
“Mọi hành động đều có mục tiêu” (me agens agit propter 
/imem). Điều này đúng cho hành động của con người và 


TRIẾT HỌC KANT 385 


nói chung là tất cả những hữu thể có lý trí: ta không thể 
tìm thấy một hành vi nào, dẫu nhỏ mọn đến đâu, mà lại 
không có mục tiêu. Không có mục tiêu, không có cứu cánh, 
thì không có thể có bắt đầu hành động. Cho nên triết học 
quả quyết rằng cứu cánh là cái đến sau cùng trong lãnh 
vực thực hiện, nhưng nó có trước hết trong trật tự sinh hoạt: 
thoạt tiên ta có mục tiêu, rồi ta mới tìm những phương tiện 
thích ứng để thực hiện. Đó là sinh hoạt của con người, còn 
như sinh hoạt của vạn vật trong vũ trụ thì sao? Ta có quyền 
nghĩ rằng trật tự kỳ điệu của vũ trụ do hành vi của một trí 
năng siêu việt nào chăng? Hoặc ta có thể chỉ dùng những 
định luật khoa học để giải nghĩa tính cách nhất quán của 
vũ trụ ? Đó là vấn đẻ. 


Để nhận định thể nào là một cứu cánh đích thực, Kant 
đã giúp ta phân biệt 3 loại cửu cánh: cứu cánh hình thức, 
cứu cánh tương đối và cứu cánh tự nhiên. Cứu cảnh hình 
thúc là cứu cánh các hình ta về theo những định lý hình 
học: không những các điểm của các hình đó, thí dụ hình 
tròn, có tương quan chặt chề với nhau, mà tất cả những 
hình khác đặt trong hình tròn cũng tuân theo những định 
luật nhất định: chẳng hạn nếu phải vẽ một hình tam giác 
với một đáy nhất định và góc đối lập nhất định, vấn để 
thật là bất định, nhưng nếu ta nhớ rằng hình tròn có chứa 
sẵn tất cả những giải đáp cho những vấn đề như vậy, thì ta 
sẽ có thể giải đáp ngay. Các hình tam giác, hỉnh thang v.v... 
cũng quy định một số những vấn để dựa trên các tương 
quan như vậy. Không lạ gì Pithagore đã say mê toán học 
và nghĩ rằng vạn vật đã được tạo thành do những tương 
quan toán học. Parménide coi Viên thể là biểu tượng của 


386 TRẦN THÁI ĐỈNH 


toàn hảo toàn thiện. Platon cũng chủ trương các tương quan 
toán học tượng trưng cho sự suy tưởng của thần linh, và 
các hình của hình học đáng được coi là hình ảnh của những 
bản tính thuần túy và vĩnh cửu. 

Tuy nhiên cứu cánh toán học có tỉnh chất hoàn toàn 
hình thức, giống như những quan niệm của trí năng. Thực 
ra những hình toán học do trí năng ta kiến tạo và chỉ có 
trong trí ta: thực tế, người ta không thể tìm hay làm những 
hình đúng như khoa toán học để ra. Hơn nữa những hình 
này khóng hiện hữm nơi thiên nhiên, nên không mang lại 
vui khoái nào cho giác quan ta. Bởi vậy những tương quan 
kỳ diệu giữa các điểm của hình học chỉ có tính cách hoàn 
toàn hình thức và trị thức, và chí làm thỏa mãn những quan 
niệm trừu tượng của trí năng thôi. 


Thứ đến là loại e1 cảnh tương đối. Thí dụ nhìn đồng 
có xanh tươi, ta nghĩ ngay đến những đàn trâu bỏ, và tưởng 
như làn cỏ tươi ngon kia đã được dọn sẵn cho trâu bò. Rồi 
khi ta thấy phù sa càng ngày càng bồi thành những dải đất 
phì nhiêu, ta không thể không nghĩ rằng con sông này đang 
dọn chỗ cho những ruộng lúa tốt tươi. Và một cách chung, 
khi trời dựng nên ngựa cho ta cưỡi, trâu bò để kéo cây kéo 
xe V.V..., chủng ta nhận thấy mọi sự trong trời đất hình 
như đã được tạo thành vì những cứu cánh của chúng. Tuy 
nhiên “mặc dầu có thể giả thiết đó là những cứu cánh tự 
nhiên, ta vẫn không thể phán đoán một cách tuyệt đối rằng 
đó là những cứu cánh tự nhiên” Ở, Cho nên ta gọi đó là 
những cứu cánh tương đối. 

(1) Sd.tr 176 


Loại thứ ba cho ta thấy những cứu cánh địch thực trong 
thiên nhiên. Và ta biết được một cách chắc chắn khi ta nhìn 
vào nguyên lý sự sống của vạn vật. Không cần phải xét 
đến sự sống tỉnh vi của loài động vật, ta hãy chỉ nhìn vào 
một cây cam cũng đủ thấy cửu cánh tính của nỏ. Cây cam 
sinh ra và lớn lên như có nhắm một mục tiêu nhất định: 
mục tiêu đó là sự sinh tổn của nó. Trước hết, cây cam sẽ lại 
sinh ra những cây cam khác giống như nó. Kant gọi như 
thế là “chúng vửa là nguyền nhàn vừa là hậu quả của nhau”: 
cây cam khác 'đã sinh ra nó, nay nó lại sinh ra những cây 
cam khác nữa. Đó là sự báo toàn của loài cam. Thứ đến, 
luật tăng trưởng làm cây cam mới mọc biết điều chế mâu 
đất để làm nên nhựa sống để lớn lèn thành cây cam, chứ 
không thành cây chuối cùng trong thửa vườn với nó. Đây 
là sự bảo toàn cá tính: qua bao nhiêu năm tháng và bao 
nhiêu đợt lớn lên, từ gang tất đến cao vút và rườm rà, cây 
cam vẫn là cây cam ấy. Sau cùng, người ta còn nhận thấy 
một liên đới vô cùng chặt chẽ giữa các thành phần của cây 
cam, thân cây, rễ cây và lá ngành: cây cam không thể sống, 
nếu người ta chặt mất rễ của nó. Nó cùng không thể sống 
nếu người ta tuốt sạch mọi lá của nó. Và khi cây lớn lên, 
thì thân cây đài thêm, lá ngành cũng thêm số, và rễ cây 
cũng thêm sâu và thêm rộng. 

Như vậy chỉ nơi những loài có sinh trưởng, chúng ta 
mới thực sự nhận thấy tính chất cứu cánh của thiên nhiên. 
Kant gọi những loài như thế là “những hữu thế có tổ chức ” 
(des êtres oganisés). Và ông định nghĩa: “Một sản phẩm 
có tổ chức của thiên nhiên là một sản phẩm mà ở đó mọi 


cái đều là cứu cánh và phương tiện lẫn cho nhau ° 0®, Trên 
kia, ta thấy những vật có cứu cảnh vừa là nguyện nhân vừa 
là hậu quả cho chính mình chúng ; đây ta lại thấy nói những 
vật đó vừa coi là cứu cánh vừa được coi là phương diện 
cho chính mình chúng. Thực ra tương quan giữa nhân và 
quả, tương quan giữa cứu cánh và phương tiện, có cùng 
một tính chất như nhau: muốn có quả thì phải có nhân, 
muốn đạt cứu cánh thì phải đùng phương tiện. Đó là những 
điểu kiện bất khả khuyết. Với tương quan chặt chẽ này, 
chúng ta tin chắc mình nắm được tính chất cứu cánh nơi 
vạn vật, những vật được coi là có tổ chức: tổ chức này 
hiện ra như một tương quan nội tại, nghĩa là tương quan 
giữa các thành phản của sự vật. Nhân đó, Kant viết: “Trong 
thiên nhiên, duy những vật có tổ chức được coi là những 
cứu cánh tự nhiên: chúng cho ta có quan niệm về cứu cánh 
của thiên nhiên, không phải cứu cánh thực tiền, nhưng là 
một cứu cánh có tính chất khách quan khả dĩ mang lại cho 
khoa học vẻ thiên nhiên một nền tảng cho tính chất cứu 
cánh, nghĩa là một phương thức để nghiên cứu vạn vật theo 
một nguyên tắc riêng” #®, Nói cách khác, khi ta nhìn ngắm 
các mối tương quan bên ngoài của vạn vật, tức tương quan 
của vật này đối với vật kia, ta chỉ có quyền giá thiết những 
cứu cánh của thiên nhiên thôi (chẳng hạn cỏ để cho trâu 
bò ăn, phù sa để cho lúa ăn). Còn như khi nhìn vào tổ chức 
nội tại của các loài thực vật và sinh vật, ta thấy thiên nhiên 
đã xếp đặt mọi sự có quy củ và theo những cứu cảnh nhất 
định: có thể nói đó là một tổ chức vô cùng tỉnh vi và chặt 


(1),() Sd,tr.128 


TRIẾT HỌC KANT 389 


chẽ. Và tự nhiên lòng ta cảm phục và biết ơn tạo hóa đã 
hoàn thành những sự vật tốt đẹp như vậy. 


Hơn nữa, khi nhìn ngắm tất cá hệ thống vạn vật trong 
thiên nhiên, chúng ta càng thấy đó là một kỳ công vĩ đại 
và tỉnh vỉ, với “chín tầng trời, mười tầng đất”, với núi non 
trùng điệp, với cảm thú thảo mộc muôn loài muôn giống, 
tạo nên cái thế giới mà cố nhân Tây phương gọi là “cosmos ” 
(danh từ Hy Lạp có nghĩa là ái f¿). Nhìn vào những cơ 
năng của một động vật, nào là cơ năng tiêu hóa với bao 
nhiêu bộ phận liên hệ chặt chẽ với nhau, nào là cơ năng 
vận hành với bao nhiêu chức phận vô cùng phức tạp liên 
đới với nhau, nào là cơ năng cảm giác có từng triệu triệu tế 
bào thần kinh được phân công rõ ràng và được liên kết với 
nhau một cách tuyệt hảo: ai lại có thể coi đó là thành quả 
ngầu nhiên? Trái lại chúng ta tự nhiên nghĩ rằng một kỳ 
công vô cùng phức tạp và kỳ diệu như thế hẳn phải là sản 
phẩm của một trí năng sáng tạo. Thế rồi khi nhìn vào vạn 
vật trên trải đất, tảng tầng lớp lớp, có loài có giống, có 
mục tiêu đặc biệt của giống của loài, nhưng tất cả chung 
đúc nên một “írát n” (cosmos) huy hoàng, thì hỏi ai là 
người biết suy, lại không công nhận rằng đây là một hệ 
thống những cứu cánh 2 Nghĩa là đây là một sản phẩm vĩ 
đại của một trí năng đã tạo thành vũ trụ vạn vật theo một 
kế hoạch, chứ đây không thể là thành quả của ngẫu nhiên. 
Cho rniền: “Thấy vật chất được tổ chức, chúng ta nhất định 
có quan niệm về cửu cánh của thiên nhiên, bởi vì mô thức 
của vật thể kia cũng là sản phẩm của thiên nhiên. Rồi quan 
niệm vẻ cứu cánh như thế sẽ nhất định dẫn ta tới chỗ quan 


390 


niệm rằng rất cả thiên nhiên là một hệ thống những cứu 
cánh. Ta nghĩ rằng mọi sự trong vũ trụ đều quy phục những 
nguyên tắc của lý trí. Tuy nguyên tắc sau đây mới chỉ được 
coi là chủ quan, nghĩa là có giá trị như một tôn chỉ: “Tất cả 
mọi sự trong vũ trụ đểu có một mục đích gì.” Không có gì 
được coi là vô ích, và nhìn vào những sản phẩm của thiên 
nhiên có tính chất hừu cơ, ta thấy phải kết luận rằng không 
có gi không thích ứng với một mục tiêu °), 


Đến đây, chúng ta đã hiểu thế nào là một phán đoán 
mục tiêu, tức phán đoán cứu cánh. Đó là những phản đoán 
cho phép ta quyết rằng sự hiện hữu của các sinh vật trong 
thiên nhiên chứng tỏ sự sống của chúng đã được tổ chức 
một cách tinh vi và hoàn hảo, nói lên một kế hoạch, một 
mục đích rõ ràng. Rồi nhin toàn điện vạn vật trong vũ trụ, 
ta thấy một tổ chức vừa vĩ đại huy hoàng, vừa tỉnh vi phức 
tạp, làm cho người suy nghĩ khó có thể tưởng rằng đây là 
thành quả của một sự ngẫu nhiên: dầu sao, người ta cũng 
thấy vạn vật trong trời đất được liên kết với nhau một cách 
chặt chẽ trong một hệ thống đại quy mô. 


Vấn để được đặt ra bây giờ là: làm sao giái nghĩa được 
tính chất cứu cánh nơi các sinh vật cũng như nơi hệ thống 
của vũ trụ ? Không có vấn để có hay không có tỉnh chất 
cứu cảnh, bởi vì như ta đã nhận thức trên kia, nếu nhìn 
tương quan bên ngoải giữa các vật với nhau thì ta chỉ có 
thể giả thiết tính chất cứu cánh, còn như khí nhìn sâu vào 
bản chất nội tại của các sinh vật, cũng như khi nhìn toàn 


(1) Sd,tr.185 


TRIẾT HỌC KANT 391 


điện vũ trụ vạn vật như một hệ thống duy nhất, thì không 
ai có thể chối cãi tính chất cứu cánh của thiên nhiên. Như 
vậy chỉ có vấn để giải nghĩa tại đâu thiên nhiền có tính 
chất cứu cánh. Kant để phòng những người quả nông nổi 
muốn lấy Thượng Đế ra để giải quyết. Ông bảo làm như 
thế là lần quần chạy quanh: dựa vào hành vi thượng trí của 
Thượng Để để giải nghĩa tính chất cứu cánh của vũ trụ, rôi 
lại dựa vào trật tự kỳ điệu của vũ trụ để chứng minh có 
Thượng Đế 0), 


Vậy, phải hành động thế nào ? Phải giải quyết thế nào? 


Phải dùng thái độ phê bình để phân định đàng hoàng 
đâu là giới hạn của mỗi khoa học, và đâu là giới hạn của 
sự suy luận. Trên kia Kant đã viết: “Những vật có tổ chức 
trong thiên nhiên cho ta quan niệm về cứu cánh của thiên 
nhiên, một cứu cánh khả dĩ mang lại cho khoa học về thiên 
nhiên một nên tảng cho tính chất cửu cánh, nghĩa là một 
phương thức để nghiên cứu vạn vật (heo một nguyên tắc 
riêng”. Thế nào là một nguyên tắc riêng? Thi Kant đã nhắc 
lại rằng: “Những nguyên tắc của một khoa học được gọi là 
nguyên tắc riêng khi chúng đựa trên những quan niệm đặc 
biệt của khoa đó, còn nếu là những nguyên tắc dựa trên 
những quan niệm ở ngoài lãnh vực của khoa đó thì gọi là 
nguyên tắc ngoại lai” 2, Như vậy ta phải giữ cho khoa học 
về thiền nhiên được vẹn toàn trong những nguyên tắc riêng 
của nó, đừng bắt nó dựa trên những nguyên tắc của thần 
học hay siêu hình học. Ta phải để cao tỉnh thân phê bình, 


(1), (2) Sd, tr.187 


392 TRẦN THÁI ĐỈNH 


không nên đễ đãi đưa ra những kết luận vội vàng, hoặc 
những luận chứng xây trên giả định. 


Trở lại vấn để: phải giải quyết thế nào về tính chất cứu 
cánh của thiên nhiên ? Để chuẩn bị công việc giải quyết, 
chúng ta nên nhớ hai điều: một là khoa học về thiên nhiên 
thuộc loại khoa học thực nghiệm, với nhừng nguyên tắc 
được chứng minh rõ ràng và chắc chắn, nên người fa không 
thể xếp phần nghiên cứu về cứu cánh của thiền nhiên vào 
trong khoa vật lý được, - hai là cứu cánh của thiên nhiên là 
những sự kiện hiển nhiên, vừa không thể chối cãi, vừa 
không thể và không nên dựa vào những nguyên tắc “siêu 
hình” để mà giải quyết. Vậy chúng ta chỉ còn cách giải 
quyết theo những nguyên tắc của lý trí thôi. Và đó là phần 
việc của Tiết II sau đây. 


TIẾT II: Biện chứng pháp 
của phán đoản mục tiêu 


Phán đoán mục tiêu, cũng như phán đoán thẩm mỹ, thuộc 
loại phán đoán suy luận, nghĩa là đi từ những sự kiện lẻ tế 
và đặc thù tới những nguyên lý tổng quát. Nhìn từng bộ 
phận của thảo mộc và cầm thú, rồi nhìn chung toàn diện 
cơ cấu nội tại của các vật thể đó, ta đã nhận ra tính chất 
cứu cánh của thiên nhiên trong việc tác tạo và bảo tổn các 
vật đó. Vì là loại phán đoán suy luận, nghĩa là không có 
những tiêu chuẩn chắc chắn và sẵn trước như nơi những 
phản đoán xác định (jugements déterminants), nên tâm trí 
tạ chỉ có những tôn chỉ thực hành để mà tuân theo trong 


việc phán đoán mục tiêu thôi. Nhân đó thường sinh ra những 
mâu thuẫn. Hai hình thức có vẻ mâu thuẫn nhau trong việc 
giải quyết vấn để căn nguyên của tính chất cứu cảnh nơi 
thiên nhiên là: lập trưởng duy cơ và lập trường cứu cánh. 
Đại ý như sau: i 


Có người cho rằng cứ dùng nguyên những định luật 
đuy cơ cũng có thể giải quyết sự xuất hiện và sinh tổn của 
các vật trong vũ trụ. Nói định luật duy cơ (lois mécaniques) 
tức nói nguyên tắc nhân quả với hình thức chặt chẽ và 
máy mốc. 

Nhưng nhiều người lại cho rằng đối với một số những 
vật thể trong vũ trụ, nhất là những loài hữu cơ và có sinh 
tôn, nếu chỉ đùng nguyên những định luật duy cơ thì không 
Sao giải nghĩa được chúng, vì chúng sinh hoạt như được 
hướng dẫn bởi một thứ trí năng và có mục tiêu nhất định. 

Hai lập trường này được nói lên nơi hai mệnh để đối 
nghịch sau đây: 

CHÍNH ĐỀ. - “Chỉ nguyên những định luật duy cơ cũng 
đủ để sản xuất ra tất cả những vật thể vật chất”. 


PHẢN ĐỀ. - “Một số những vật thể không thể do nguyên 
những định luật duy cơ sản xuất ra” 0). 

Lấy hai thí dụ cho dễ hiểu: sức nước ở trên đập Đa 
Nhim đổ xuống làm chạy máy điện Đa Nhim, máy điện lại 
làm sáng những bóng đèn và làm chạy những loại máy khác. 


(1) Sd,tr 191 


394 TRĂN THÁI ĐỈNH 


Nếu đập nước bị vỡ, hoặc vì lẽ gì mà hết nước, thì máy 
điện cũng hết chạy. Hoặc đập nước vẫn tốt, nhưng máy 
điện hư thì không có điện, những đèn và những máy nhờ 
vào nó cũng nguội luôn. Đó là tương quan duy cơ giữa 
những nguyên lý cơ khí: chúng là những sức mạnh mủ 
quảng, chúng làm việc một cách bất di địch, và không có 
một chút khả năng thích ứng nào hết. - Thí dụ thứ hai cho 
thấy hành động của những định luật cứu cánh: tôi trồng 
cây hoa cúc trong một chậu cảnh. Nếu tôi ngắt ngọn của 
nó, nó sẽ đâm ra những ngọn khác ; nếu tôi để nó dưới mái 
hiên, hoặc bị che dưới một chướng ngại, nó sẽ ngoai đầu 
ra phía có ánh dương v.v.. Tất cả những sự kiện này không 
thể giải quyết được nếu ta chỉ dựa vào những định luật cơ 
khí, vì đây có những hình thức của một sự thích ứng, mà 
nói thích ứng là nỏi cứu cánh. Kant gọi những vật có sinh 
sống là những vật có tổ chức và có cứu cánh nội tại: tất cả 
các bộ phận của sinh vật đều “lo” cho nhau và cho sự sống 
còn của toàn thể. Thế mới đúng với định nghĩa “một vật 
thể có tổ chức thì các thành phần của nó đều là mục tiêu 
và phương tiện lẫn cho nhau”. Chúng lo cho nhau như mắt 
lo cho tay và tay lo cho mắt. 


Trở lại hai mệnh để đối nghịch nhau trên đây, một câu 
quyết nguyên những định luật cơ khí cũng đủ giải quyết 
sự phát sinh vạn vật trong vũ trụ, một câu lại quyết rằng 
không đủ: hai câu có vẻ mâu thuẫn nhau, cho nên chúng 
làm nên một tương phản (antinomie). 


Chúng ta đã gặp những cặp tương phản về vũ trụ học, 
nơi phần Biện chứng pháp siêu nghiệm của cuốn Phê bình 


TRIẾT HỌC KANT 395 


lý trí thuần rúy. Chúng ta đã giải quyết những tương phản 
đó bằng cách “giáp lưng cả hai đối phương lại rồi đuổi 
về”, vì cả hai cùng quyết những điều mà chính mình không 
thể trực tiếp minh chứng. Ở đây thi khác: trước hết đây chỉ 
là cặp tương phản của phán đoán suy luộn, cho nên những 
mệnh để không có tính cách giáo điều như những mệnh để - 
của phán đoản xác định, nghĩa là khóng thực sự máu thuẫn 
nhau, - sau là chúng ta có thể từn ra một giải đáp cho cặp 
tương phản đây. 


Trước hết nên chú ý tính cách khá đặc biệt của cặp 
tương phản trên đây: vì là hai mệnh đề đối nghịch của phán 
đoán suy luận, nên chúng không quả quyết một cách giáo 
điều như những mệnh đề của phản đoán xác định. Hơn nữa, 
theo Kant, khi quả quyết rằng những nguyên lý nhân quả 
cũng đủ giải nghĩa sự sân xuất các sự vật trong thiên nhiên, 
ta không trực tiếp phủ nhận những nguyên lý cứu cánh, 
nhưng có ý chủ trương rằng phải đựa cho chắc vào những 
định luật của thuyết duy cơ thì mới xây dựng nổi những 
nên móng cho khoa học và thiên nhiên. Và “điều này không 
cấm tôi, khi gặp một số hình thức vạn vật, được phép đùng 
mệnh đề thứ hai (tức phản để) để tìm hiểu một thứ nguyên 
lý khác hẵn loại nguyên lý duy cơ, tức nguyên lý cứu 
cánh”), Như vậy hai mệnh đề, tượng trưng cho hai lập 
trường được nêu lên trong cặp tương phản, không thực sự 
mâu thuẫn nhau. Câu chính đẻ biểu lộ cái nhìn của nhà vật 
lý, và câu phản để nói lên sự suy nghĩ của triết gia và của 
con người sinh hoạt tại thể. 


(1) §d.tr 192 


396 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Tóm lại, nói cho chắc, ta không có quyển quả quyết 
nguyên các định luật đuy cơ đã đủ giải quyết sự sản xuất 
ra vạn vật trên thế giới, bởi vì nơi nhiễu trường hợp, chẳng 
hạn nơi các sinh vật, ta chứng kiến những sự kiện vượt quá 
tâm của thuyết duy cơ. Ngược lại chúng ta cũng không có 
quyên nói rằng không thể chỉ dùng những nguyên lý duy 
cơ để giải nghĩa sự hiện hữu của vạn vật trong thiên nhiên, 
bởi vì “!ý trí ta hẹp hòi, biết sao hết được mọi nguyên lý 
trong vũ trụ” '), Thành thử ta quyết điều gì về trật tự và tính 
chất nhất quán của thiên nhiên, thì ch quyết theo sức suy 
luận của ta thôi, không đảm quyết một cách tuyệt đối như ta 
đã làm trong phạm vì những trì thức khoa học thực nghiệm. 


Kết luận: một đàng ta chỉ nắm vững những định luật 
thuộc loại nguyên lý nhân quả thôi, - một đàng ta không 
thể quyết rằng ngoài những hình thức nhân quả mà ta quen 
thuộc, lại không có một loại nguyên lý cho phép giải nghĩa 
tính chất cứu cảnh của vạn vật. “Nhưng một điều chắc chắn 
là, đối với khả năng trí thúc con người chúng ta, thuyết 
duy cơ không đủ khả năng giải nghĩa sự sản xuất các vật 
hữu cơ. Bởi vậy, sự phán đoán suy luận của ta có quyền 
coi nguyên tắc sau đây là chính đáng: nhìn vào mối tương 
quan hiển nhiên nơi các vật có nguyên nhân cứu cánh, 
chúng ta phải quan niệm một thứ nhân quả khác với loại 
cơ khí; nói cách khác, ta phải nghĩ đến một đệ nhất nguyên 
nhân hành động theo những cứu cánh, mặc dầu những phán 
đoán xác định của ta sẽ coi nguyên nhân đó là một cái gì 
võ đoán và không thể chứng mính được” 2), 


(Œ) Sd,tr. 193 


TRIẾT HỌC KANT 397 


Đến đây, chúng ta đã thâu lượm được hai thành quả: 
một là chứng tỏ không có mâu thuẫn giữa hai mệnh đề của 
cặp tương phản, và như vậy không có mâu thuần giữa những 
nguyên lý (nhân quả) của khoa vật lý, và những nguyên lý 
(cứu cánh) của những phán đoán suy luận (và đây là những 
phán đoán mục tiêu); - hai là chủng ta phải chấp nhận rằng, 
đối với khả năng suy luận của tâm trí ta, nguyên những 
định luật duy cơ không thể giải nghĩa được sự sản xuất và 
bảo tồn các vật hữu cơ trong thế giới, nên chúng ta phải 
công nhận có tỉnh chất cứu cánh nơi hành vi của thiên 
nhiên. Phải hiểu tính chất cứu cánh này thế nào ? Phải chăng 
đó là loại hành vị may rủi, không có chủ ý? hay phải nhận 
rằng đó là loại hành vi có chủ ý? 


Chúng ta có thể phân các câu trả lời thành hai nhóm: 
một nhóm cho rằng tỉnh chất cứu cánh kia khỏng đo một 
chủ ý nào hết, không đôi hỏi sự có mặt của một trí năng 
nào hết, - còn nhóm khác lại chủ trương rằng tính chất cứu 
cảnh quả hiển nhiên của các vật hữu cơ trong thế giới bắt 
ta công nhận rằng chúng là công trình của một bảnh ví có 
chủ ÿ. 


A.- NHÓM CHỦ TRƯƠNG KHÔNG CÓ CHỦ Ý. 


Họ nghĩ vạn vật tự chúng đi tới những cứu cánh của 
chúng. Họ vừa công nhận tính chất cửu cánh nơi các vật 
hữu cơ, vừa phủ nhận tất cả những giải nghĩa nại đến chủ 
ý của một nguyên nhân ở ngoài các vật đó. Vậy làm sao 
các vật kia đạt tới cứu cánh của chủng ? Tại ngẫu nhiên, 
hoặc tại định mệnh Epicure đại điện cho thuyết chủ trương 


ngầu nhiên và Spinoza đại diện cho những người chủ trương 
thuyết định mệnh. 


Epicure, Démocrite và Lucrèce chủ trương thuyết đuy 
vật triệt để, mọi cấu tạo và- hành vi của vạn vật đều do 
những nguyên nhân vật lý mù quáng tạo nên. Tất cả các 
vật thể trong thiên nhiên, từ những vật vô cảm linh tính 
như gỗ đá, đến những sinh vật tỉnh khôn như loài người, 
đều được cấu tạo bởi những nguyên tố vật chất. Các vật 
khác nhau là do chúng được tạo thành bởi những loại 
nguyên tử tỉnh vi hoặc thô sơ. Ngay cái ta gọi là trí năng 
và tinh thần con người cũng do các nguyên tử hợp thành: 
đây là loại nguyên tử rất nhỏ, tròn và rất linh động và theo 
Epicure thì chúng chuyển dịch hấp dẫn nhau. Sau này 
Lucrèce sẽ gọi sức hấp dẫn này là “hướng lực” (cliimamen). 
Như thế, theo lời giải nghĩa của Epicure cũng như của 
Démocrite vạn vật xem ra có chủ ý tiến tới cứu cánh của 
chúng nhưng thực ra chúng bị thúc đẩy một cách mù quáng 
bởi luật giao thoa giữa các nguyên tử với nhau. Các triết 
gìa này cũng nhận rằng các vật hữu cơ có tiến tới và có 
tìm về cửu cảnh của chúng, nhưng đó là do sức hấp dẫn và 
những gặp gỡ ngẫu nhiên giữa các nguyên tử thôi, không 
do một thân linh hoặc một trí năng nào điều hành. 


Chủ trương của Spinoza ngược với chủ trương của 
Epicure, mặc dầu cả hai cùng chối bỏ trí năng và chủ ý 
trong việc giải nghĩa tính chất cứu cánh của vạn vật. Epicure 
quả quyết chỉ có vật thể, không có thần linh nào hết. 
Spinoza lại quả quyết chỉ có Thượng Đế, không có sự vật 
nào hết. Ai cũng biết Spinoza xây dựng triết học của ông 


TRIẾT HỌC KANT 399 


trên định lý: “Bản thể là cái tự mình mà có, không nhờ vào 
một nguyên nhân nào khác”. Như vậy, đối với ông, chỉ 
mình Thượng Đế có thực, vì chỉ mình Ngài tr hữu và tự 
túc, còn vạn vật chẳng qua là những hình bài và bóng dảng 
của Ngài. Ông gọi vạn vật là “những thuộc tính” của Bản 
thể duy nhất. Đàng khác ông lại quan niệm Thiên nhiên là 
chính Thượng Đế, vì cũng như bản thể không thể hiện hữu 
nếu không có những thuộc tính, thì Thượng Đế cũng không 
hiện hữu ngoài các sự vật trong vũ trụ. Thành thứ ông đã 
định nghĩa Thượng Để và Thiên nhiên như sau: Thượng 
Đế là Thiên nhiên tác tạo (Nature namranfe) và vũ trụ là 
Thiên nhiên thụ tạo (Nature naturée). Phản nào giống với 
thuyết Ngã là Bà La Môn và Bà La Môn là Ngã trong triết 
học Ấn Độ: vũ trụ vạn vật là ão ảnh của Thực thể duy nhất 
tức Bà La Môn, cho nên vạn vật không có thực chất. Đối 
với Spinoza cũng thế, vạn vật không có thực chất và không 
có hiện hữu độc lập: chúng chỉ là những vẻ đẹp của bản 
thể duy nhất là Thượng Đế. Điều chúng ta nên chú ý nơi 
đây là: vì thiếu hiện hữu độc lập, vạn vật tùy thuộc một 
cách mật thiết và trực tiếp vào Thượng Đế, y như các tùy 
thể tùy thuộc vào bản thể vậy. Thí dụ những danh từ như 
vuông tròn, đen trắng, tốt xấu v.v... không thể đứng một 
mình, nghĩa là ta không thể nói trắng, nói vuông, nhưng 
phải nói tờ giấy trắng và vuông: tờ giấy là bản thể, còn 
trắng và vuông chỉ là những tùy thể. Tương quan giữa 
Thượng Để của Spinoza và vạn vật cũng thế: chỉ mình 
Thượng Đế là bản thể, ngoài ra tất cả là tùy thể. Vạn vật 
không hiện hữu thực sự, thì làm sao còn nói đến cứu cảnh 
của chúng được ? Đó là chỗ mâu thuẫn của thuyết Spinoza. 


400 TRẦN THÁI ĐỈNH 


Vì muốn bảo toàn sự hiện hữu tuyệt đối của Ngài, ông đã 
biến vạn vật thành không, hoặc chỉ còn là những ý tưởng 
và vẻ đẹp của Ngài; nhưng rồi lại phải chứng minh rằng có 
vạn vật, nên ông đã đông hóa vạn vật với Thượng Đế, vì 
chỉ mình Thượng Đế được coi là bản thể và có hiện hữu. 
Rồi có lẽ cũng vi quá sính Toán học và những gì hoàn 
toàn hợp lý, ông đã bắt vạn vật lệ thuộc một cách tuyệt đối 
vào Thượng Đế, đến nỗi sinh hoạt của vạn vật trở thành tất 
yếu và máy móc như định mệnh. 


Cả hai cách giải nghĩa của Epicure và Spinoza cùng tỏ 
ra lúng túng, không giải nghĩa nổi tính chất cứu cảnh nơi 
thiên nhiên. Hơn nữa cả hai thuyết đã làm biến thể tính 
cách cứu cánh: cứu cánh là nhắm một mục tiêu, thế mà bản 
chất của ngầu nhiên là mù quáng thì nhắm thế nào được 
mục tiêu ? Và định mệnh khát khe của thuyết Spinoza làm 
ta tưởng đến một bộ máy khống lồ hơn là tưởng đến một tổ 
chức linh động, hình ảnh của những sinh vật có cứu cảnh. 
Kant gọi chung những thuyết của nhóm Epicure và Spinoza 
bằng danh xưng “chủ nghĩa dưy tâm về cứu cánh ” vì nhóm 
này nghĩ rằng tính chất cứu cánh kia đã đo tâm trí ta tưởng 
tượng ra, chứ sự thực thì có thể lấy ngẫu nhiên và định 
mệnh để giải nghĩa hành vi khôn khéo của thiên nhiên. 
Chúng ta đã thất vọng với nhóm duy tâm, nay thử sang 
thuyết duy thực xem. 


B.- NHÓM CHỦ TRƯƠNG CÓ CHỦ Ý 


Kant gọi nhóm này là đuy thực (réalisme) vì họ công 
nhận rằng tính chất cứu cảnh của thiên nhiên đòi hỏi phải 


TRIẾT HỌC KANT 401 


thực sự có một trí năng điều hành. Nhóm này cũng chia 
làm hai khuynh hướng: hoặc cho rằng trí năng kia nằm 
ngay trong lòng vật chất, hoặc cho rằng trí năng đó là 
thượng trí của Tạo hóa. Đó là (huyết vật hoạt (hyÌozoisme) 
và thuyết hữu thần (thẻisme). 


Thuyết vật hoạt công nhận có hành động chủ ý nơi các 
sinh vật trong vũ trụ. Theo họ, thì chủ ý này bắt nguồn nơi 
chất thể của vạn vật. Nói cách khác, họ chủ trương vái 
chất có lính hôn và chỉ hướng. Nhân đó thuyết của họ mới 
có tên là vật hoạt, nghĩa là vật chất tự nó có sinh hoạt. 
Kant đã chê thuyết này ở hai điểm: trước bết quan niệm 
vật hoạt là một mâu thuần, vì bản chất của vật chất là bất 
động, là nọa tính. Cục đất, thoi sắt, đó là vật chất. Còn như 
vật chất có sinh hoạt, như thảo mộc và cầm thủ, tuy chúng 
có thân, có vật chất tính, nhưng ta không gọi chúng là vật 
chất, mà phải gọi là sứah vái. Thứ đến, giải nghĩa như thể, 
họ mắc vào một vòng lẩn quần: họ lấy sự sống của vật 
chất để giải nghĩa sự sống của những vật hữu cơ, trong khi 
thực sự ta không thấy tính chất cứu cánh của vật chất đâu, 
mà chỉ thấy nơi các vật hữu cơ ?', Tóm lại thuyết vật hoạt 
không giải nghĩa nối sự kiện cứu cánh nơi thiên nhiên, mà 
còn làm cho vấn để thêm rối và thêm tối tăm. 

Thuyết hữu thần thì sao? Thuyết này chủ trương sự kiện 
cứu cảnh nơi các vật trong vũ trụ chứng minh có một trí 
năng siêu phàm an bài và điều hành chúng. Nhân đó họ 
quyết rằng thiên nhiên chứng minh sự hiện hữu của Thượng 


(1) Sd,tr. 188 


402 TRĂN THÁI ĐÌNH 


Đế. Theo nhận xét của Kant, thì những người chủ trương 
thuyết hữu thân tỏ ra hợp lý hơn và sự giải quyết của họ 
cũng dễ được chấp nhận hon giải đáp của các thuyết trên 
kia, nhưng họ đã đi quá trớn khi quyết rằng thiên nhiên 
chứng minh có Thượng Đế: trí thúc chứng mình là trí thức 
khách quan và thực nghiệm, còn như nhận định về cứu 
cánh của các vật trong thiên nhiên thì không thuộc loại trì 
thức thực nghiệm. Chúng ta nhớ: trí thức khách quan và 
khoa học là lãnh vực của phán đoản xác định, còn phán 
đoán thấm mỹ và phán đoản mục tiêu thì thuộc lãnh vực 
phản đoản suy luận. Phán đoán xác định có tính chất khách 
quan. Phán đoán suy luận, mặc dầu cũng tất yếu và phổ 
quát như phản đoán khoa học, nhưng nó có bản chất chủ 
quan. Bởi vậy, khi thuyết hữu thần đưa ra những kết luận 
giáo điều, quyết răng những cứu cánh của thiên nhiên 
chứng mình sự hiện hữu của Thượng Đế, thì quả là họ đã 
vượt quá phạm vì của phán đoán suy luận. Cho nên khi 
nhỉn vào cứu cánh của các vật trong thiên nhiên, ta quyết 
phải có một trí năng điều hành chúng, thì “đây không phải 
là một nguyên lý cho phép ta đưa ra những phán quyết 
khách quan, nhưng đây chỉ là nguyên ly cho phán đoán 
suy luận của ta thôi” °®, 

Như vậy, một lần nữa ta gặp quan niệm tự chế của Kant: 
con người có quyên tự quyết (aufonowmie) đối với những 
đối tượng của phán đoán xác định (đỏ là tri giác cùng với 
những đối tượng của tri thức thực nghiệm), nhưng con người 


(1) §d, tr. 198 


TRIẾT HỌC KANT 403 


chỉ có quyển tự chế (héautonomie) đối với các đối tượng 
của phản đoán suy luận. Tự chế, vì con người phải khiêm 
tốn nhận rằng phán đoán suy luận chỉ cho ta những chân 
lý chủ quan thôi, mặc dẫu chủ quan đây cũng chắc chắn 
và phổ quát, vì dựa trên những nguyên lý nồng cốt của 
nhân tính con người. Thế nhưng có khác, và khác một điểm 
quan trọng: trong lãnh vực của phán đoán xác định, ta có 
thể dùng chứng minh để bát đối phương quy phục, vì đây 
là lãnh vực nhừng chân lý khách quan và thực nghiệm ; 
trái lại, lãnh vực của phán đoán suy luận là những gì nằm 
sâu trong căn bản lòng người: đây là những chân lý chắc 
chắn, nhưng chúng không có tính chất khách quan, không 
thể dùng để chứng minh và thuyết phục đối phương, mà 
chỉ có thể giúp đối phương tự tìm ra chân lý, vì đây là 
những chân lý ở sâu trong lòng người. 


Bới vậy, những cứu cảnh của thiên nhiên có chứng minh 
Thượng Đế chăng? Kant đã tóm tắt lập trường của ông như 
sau: “Khoa mục đích học hoàn bị nhất sẽ chứng minh được 
gì? Rằng phải có một Vị thượng trí chăng? Khóng. Nó chỉ 
có thể chứng minh rằng, vì bản tỉnh những trí nãng tri thức 
của ta, nên khi lấy những nguyên lý cao nhất của lý trí để 
suy nghiệm, chúng ta chỉ có thể quan niệm vũ trụ này bằng 
cách tưởng rằng phải có một nguyên nhân cao cả đang hành 
động một cách hữu ý. Chung ta không có quyền khẳng định 
một cách khách quan rằng: có một nguyên nhân cao cả và 
thượng trí; nhưng ta chỉ quyết như vậy một cách chủ quan 
để giúp sự suy luận về những cứu cánh của thiên nhiên, vỉ 
nếu không có hành động hữu ý của một nguyên nhân cao 


404 TRẦN THÁI ĐỈNH 


cả, thì không làm sao hiểu được những cứu cánh kia của 
thiên nhiên” ®, Nói như thế, Kant không có ý giảm giá trị 
những phán đoán suy luận đâu, nhưng ông muốn bảo toàn 
giá trị của nó: người ta thường nghĩ chỉ những trí thức khách 
quan như tri thức khoa học thực nghiệm mới cỏ giá trị thuyết 
phục. Nhưng nghĩ như thể là làm. Cũng vì lắm và muốn 
những phản đoán suy luận có giá trị, nên người ta mới gán 
cho chúng cái hình thức “chứng minh” của những đo xác 
định. Kant đã dùng phê bình để gạ/ bó sự nhọ nhọe này, 
và ông quyết rằng phán đoán suy luận cũng có giá trị chắc 
chắn như phán đoán xác định, và không cần phải đội lốt 
của phán đoán xác định. Sở dĩ các phán đoán xác định coi 
vẻ chắc chắn hơn, vì chúng bắt nguồn nơi những quan niệm 
chắc chắn và những nguyên lý phổ quát, như ta thấy nơi 
các trí thức khoa học, toán học và vật ly học. Còn các phán 
đoán suy luận thì bắt đầu bằng những nhận xét đặc thù và 
bất tất để rồi ngược lên tới những nguyên lý phổ quát và 
chắc chắn, nên ta có cảm tưởng những phán đoán này không 
chắc chắn bằng những phán đoản xác định. Không phải 
thế đâu: “Đối với cái phổ quát, thì cái đặc thù bao hàm 
một tính chất bất tất, nhưng lý trí ta lại đòi hỏi một sự nhất 
thống cho tất cả các trường hợp đặc thủ của thiên nhiên, 
thì mới nhận là hợp lý (sự hợp lý như thế của cái đặc thù 
được gọi là tính chất cứu cánh): cho nên quan niệm về cứu 
cánh tính của thiên nhiên trở thành một quan niệm /ấ? yếu: 
đây không phải là một quan niệm liên quan đến sự xác 
định của chính các đối tượng, mà chỉ là mội quan niệm lý 


(1) $d, tr. 202 


'TRIẾT HỌC KANT 405 


trí của chủ quan liên quan đến sự phán đoán, nhưng đối 
với khả năng phán đoán của con người chúng ta thì nó 
cũng tấi yếu như một nguyên lý khách quan” 0©), 


Sự phê bình đã giúp ta phân biệt rõ ràng đâu là một 
phán đoán xác định, đâu là một phán đoán suy luận, nhân 
đó báo toàn được giá trị của mọi suy luận đúng cách của 
con người. Vậy nếu phán đoán suy luận không cho phép ta 
chứng mỉnh sự hiện hữu của Thượng Đế, thì nó có giúp gì 
cho sinh hoạt tỉnh thần của ta không ? Đó là vấn để sau 
chót sẽ được bàn đến sau đây. 


TIẾT II: Luận về phương pháp 
của phán đoán mục tiêu 


Muốn bảo toàn bản chất của nó, mục đích học không 
nên mang bộ mặt một môn thần học. Mục đích học cũng 
không thể đứng vào hàng những khoa vật lý. Nó là một 
khoa học riêng. “Mục đích học là một khoa học, nhưng nó 
không đứng vào thành phần một bộ môn nào hết. Nó là 
thành phân của môn phê bình, và đặc biệt là phê bình khả 
năng phán đoán. Dựa vào những nguyên tắc tiền thiên, nó 
cho ta phương pháp để phán đoán thiên nhiên theo nguyên 
tắc những nguyên nhân cứu cánh, nhân đó nó có ảnh hưởng 
tiêu cực đối với phương pháp của khoa vật lý và nó côn 
được cơi là phần dự bị cho khoa thản học” 2, Thường ta 
chỉ nói đến mục tiêu và cửu cảnh đối với hành động của 
(1) Sđ,tr.206 
(2) Sd,tr.21? 


406 


những vật có lý trí: khi ta muốn cất một căn nhà để ở, thì 
đó là mục tiêu ta nhắm. Mục tiêu này được thực hiện cuối 
cùng (nhân đó mà gọi là cứu cánh), nhưng trong kế hoạch 
của sự sản xuất căn nhà, chúng ta phải công nhận rằng 
nguyên nhân cửu cánh đi trước cả nguyên nhân mô thể 
(họa đồ do kiến trúc sư vẽ cho ta) và trước cả nguyên nhân 
tác thành (các người thợ xây và thợ mộc, thợ nước, thợ 
điện). Khi nhìn ngắm thiên nhiên, ta không thể không nhận 
ra những cứu cánh nơi các vật hữu cơ và nơi hệ thống toàn 
diện của vũ trụ. 


Vậy ta phải xác định vai trò của khoa mục đích học thế 
nào cho đúng? Kant đã bàn luận khá đài đòng vẻ vai trò 
của mục đích học trong phần Phương pháp luận của khoa 
học mục tiêu. Dưới đây chúng ta chỉ xét hai khía cạnh của 
khoa mục đích học: trước hết nghiên cứu về thiền nhiên và 
cứu cánh, - rồi sẽ bàn về tương quan giữa khoa mục đích 
học và khoa thần học. 


A.- THIÊN NHIÊN VÀ CỨU CÁNH. 


Khoa học vẻ trách nhiệm được gợi là vật lý (physique). 
Khoa vật lý thượng cổ như ta thấy nơi Aristote gồm đủ 4 
nguyên nhân: nguyên nhân mô thể, nguyên nhân chất thể, 
nguyên nhân cứu cảnh và nguyên nhân tác thành. Với khoa 
vật ly thực nghiệm ( Newton đến nay), người ta chỉ còn 
nghiên cửu duy e4 một loại tương quan: đó là tương quan 
nhân quả, dưới hình thức những nguyên lý duy cơ. Như 
vậy khoa vật lý Newton không vượt ra ngoài lãnh vực các 
vật vô cơ (lãnh vực của các khoa lý hóa). Còn lãnh vực 


bao la và vô cùng phong phú của sinh vật (vật hữu cơ) 
đành chịu bỏ quên, bỏ rơi chăng? 


Kant nhắc lại rằng: Thuyết Duy cơ không cho phép ta 
quan niệm một vật hữu cơ (tức vật thể có tố chức nội tại), 
thành thử ta phải thêm vào những định luật cơ khí kia một 
nguyên nhân có hành động hữu ý nữa” ®, Đó là cái được 
gọi là tính chất cứu cánh nội tại của các sinh vật. Ngoài ra, 
nhìn toàn diện vũ trụ, ta thấy có một quá trình tiến hóa tö 
rệt, đi từ rong biển đến loài người: các sự vật có tương 
quan mật thiết với nhau, chẳng hạn tương quan giữa cỏ và 
trâu bò, vi nếu không có có thì trâu bò sẽ chết hết. Tương 
quan này được mệnh danh là cứu cánh ngoại tại. 


Mục đích học là khoa nghiên cứu về hai loại cứu cảnh 
nội tại và ngoại tại. Chúng ta đã bàn í: nhiều về cứu cánh 
nội tại khi nghiên cứu về các vật thể hữu cơ: ta thấy chủng 
có khả năng thích ứng với môi trường và hoàn cảnh mới, 
với mục đích là bảo toàn sự sống của chúng và sự sống 
'của giống nòi chúng. Nơi những vật thuộc các loại sinh 
sản có âm dương đực cái, người ta còn nhận thấy sự tương 
ứng toàn hảo giữa hai nguyên lý âm và dương '!, Nhìn 
vào mỗi vật ta tự hỏi: “Nó có ích gì? Nó được sinh ra đỏ 
làm gi?” 

Trả lời câu hỏi trên tức là tìm hiểu cứu cảnh của sự vậi. 
Ta biết cứu cảnh có thể là chính sự vật, và cứu cánh cũng 
có thể ở đàng sau sự vật. Nếu cứu cánh ở trong chính sự 


(1) Sd,tr 220 
(2) Sd,tr.224 


vật, thí dụ tác phẩm nghệ thuật để mà thưởng ngoạn (nghệ 
thuật vị nghệ thuật), thi ta không thể đi xa hơn: sự vật là 
cứu cảnh, là chỗ tận của hành vi ta rồi. Nhưng cứu cảnh có 
thể ở phía kia của sự vật: chẳng hạn ta mua bút để viết. 
Trở lại vấn để của chủng ta về cứu cánh của sự vật: ta hỏi 
“sự vặt này để làm gì?” Và ta có thể đễ dàng trả lời, vì xem 
ra mọi vật trong vũ trụ đều được đặt trong những tương 
quan chặt chẽ; chẳng hạn cỏ cho trâu bỏ, trái cây cho con 
người và một số sinh vật khác, rồi chính các sinh vật lại 
chưa phải là cứu cánh cho chúng, nhưng là dụng cụ cho 
con người. Tỏm lại trong tất cả các loài thảo mộc cầm thú, 
không vật nào có cứu cánh nơi mình nó hết, trái lại ta thấy 
chúng đều quy về trật tự chung (cosmos), vừa là phương 
tiện vừa là mục tiêu lẫn cho nhau. Cho đáng goi là cứu 
cánh tự thân nghĩa là mình là cứu cánh cho mình, thì một 
vật thể phải có một giá trị siêu việt nào đó. Nhớ lại nơi 
phần Phê bình lý trí thực hành, ta đã công nhận con người 
có phẩm giá và nhân vị, cho nền mọi người và từng người 
đều được coi là những cứu cánh tự thân: đối xử với tha 
nhân, ta có quyền sử dụng hành động của họ, nhưng đồng 
thời vẫn phải kính trọng tính cách cứu cánh tự thân của 
họ: họ là những cứu cánh và những định mệnh bất khả 
xâm phạm. 


Trong phạm vi khoa học mục đích, và chỉ dùng cái nhin 
bao quát, ta cũng thấy các vật trong vũ trụ là mục tiêu và 
phương tiện lẫn cho nhau, nghĩa là giúp nhau thực hiện 
cứu cánh của loài mình, “nhưng tất đều phụng sự cho người, 
con người tủy sự khôn ngoan mà sử dụng vạn vật. Cho nên 


TRIẾT HỌC KANT 409 


con người là cúu cánh trên hết của các loài tạo vật vì chỉ 
con người có quan niệm về các cứu cánh, và nhờ lý trí 
nhận ra hệ thống các cứu cánh nơi vạn vật” 0), 


Chúng ta đã dùng phán đoán suy luận để nhìn nhận 
rằng nguyên thuyết duy cơ không giải nghĩa được sự sản 
xuất và bảo toàn các vật hữu cơ. Rồi ta lại đẩy đà suy luận 
vào sâu hơn, để xem cứu cánh của các vật này thuộc loại 
cứu cánh tương đối hay tuyệt đối, chủng là cứu cánh tối 
hậu hay chúng chỉ là cứu cánh trong một hệ thống chung. 
Và suy luận trên đây chứng tỏ chúng không phải là cứu 
cánh tối hậu, vì chỉ mình con người là cứu cánh tự thân và 
có phẩm giá siêu việt. 

Như vậy có nghĩa là con người được tự quyển thụ 
hưởng chăng? 


Nói cách khác, con người có quyên quy vạn vật về 
mình chăng? 


Đó là vấn để cuối cùng của khoa mục đích học. Kant 
gọi đây là vấn để “cứu cảnh tối hậu của vũ trụ xét như vũ 
trụ là một hệ thống những cứu cảnh”. Vậy khi nào con 
người được coi là thực hiện cứu cánh tối hậu của toàn thể 
các vật trong vũ trụ ? Có phải vũ trụ vạn vật hướng về con 
người như hướng vẻ cùng đích của chúng, và như vậy con 
người được quyền sử dụng chúng để tìm hạnh phúc chăng? 


Trong lịch sử tư tưởng, không thiếu người nghĩ như thể. 
Họ cho rằng con người không có mục tiêu nào khác ngoài 


(1) Sd,t1r. 225 


H10 


hạnh phúc giác quan. Nhưng Kant đối lại rằng: khi con 
người bị chi phối bởi giác quan và bản năng, thì hành động 
theo thú tính, không theo lý trí và kinh nghiệm cho thấy 
con người không đạt được hạnh phúc cho riêng mình, cũng 
như không đáng được gọi là thực hiện cứu cánh chung cho 
vạn vật trong thiên nhiên. Tại sao? Thưa tại vì “mỗi người 
quan niệm hạnh phúc một cách khác nhau, nên không thể 
nào có một định luật phố thông cho vấn để hạnh phúc. Và 
giả thứ ta quy hạnh phúc vào một nhu cầu tự nhiên nhất 
của giống người, và giả thử ai cũng đồng ý với quan niệm 
đó, rồi giả thử con người có đủ tài khéo để thực hiện những 
điều nó mơ ước như thế, thì con người vẫn không thể nào 
đạt được hạnh phúc, bởi về bản chất con người không thể 
bị thu hẹp như thế. Nó không thể thỏa mãn ở những chiếm 
đoạt và hưởng thụ như vậy ... (Dâu thế nào đi nữa), hạnh 
phúc của giống người chúng ta không thể đạt được trên 
trái đất này bởi vi tính tự nhiên con người không thích ứng 
cho một hạnh phúc như vậy. Con người là một thành phần 
trong chuỗi các cứu cánh thiên nhiên: nó được coi là 
nguyên lý cho một số những mục tiêu theo sự an bài của 
thiên nhiên, nhưng nó cũng chỉ được coi là phương tiện để 
bảo toàn tính chất cứu cánh nơi những thành phần khác 
của thiên nhiên. Nó là vật duy nhất có lý trí trong thiên 
nhiên, và có khả năng tự đặt cho mình những mục tiêu, 
nhân đó nó rất xứng với danh hiệu là ông chúa của thiên 
nhiên. Và khi người ta quan niệm thiên nhiên là một hệ 
thống có cứu cánh, thì con người được gọi là cửu cảnh tối 
hậu của thiên nhiên, nhưng một cách tương đối thôi, nghĩa 


TRIẾT HỌC KANT 411 


là với điểu kiện con người biết thiết lập giữa chính mình 
nó và thiên nhiên một tương quan cứu cảnh hoàn toàn độc 
lập đối với thiên nhiên, một tương quan tự túc, có tính chất 
một mục đích tối hậu: một mục đích như thế không thể 
nào có nơi thiên nhiên” ®, Nói cách khác, nếu tìm vui thỏa 
và hạnh phúc trong lãnh vực cảm giác, tức lành vực thú 
tính, thì con người vẫn nằm trong vòng thiền nhiên: khi 
đó, tuy tỉnh khôn hơn vạn vật, nhưng con người vẫn không 
được coi là siêu việt; cho nên nếu được coi là cứu cảnh 
cho nhiều vật khác, thì nó cũng chưa phải là cùng đích tối 
hậu, mà còn là phương tiện để bảo toàn nhiều vật khác. 
Thế là vẫn ở trong vòng thiên nhiền. Cho được cơi là tối 
hậu, cứu cánh của con người không được dừng lại nơi 
những hạnh phúc ích ký của con người, nhưng phải xây 
trên tương quan cứu cánh vượi lên trên thiên nhiên, nghĩa 
là một cái gì không thể tìm thấy nơi thiên nhiên. 
Đó là cái gi2 Không phải hạnh phúc, thì là cái gì? 


Đọc Kant, người ta có cảm tưởng như đọc một trang 
của Teilhard de Chardin, vỉ ông cho rằng vạn vật quy hướng 
về con người, phục vụ cho con người trong hệ thống các 
cứu cánh, nhưng không phải để cho con người dừng lại 
nơi mình, nơi thú tính của mình, vì nếu thế cái vòng sẽ 
quấn lại. Muốn bảo toàn hệ thống cứu cảnh, con người phải 
hướng lên tới những gỉ là cao hơn thú tính, cũng như 
Teilhard nói rời bổ trung tâm địa cầu có chất kim khí, chúng 
ta gặp một thạch cầu (lthosphère), tôi một thúy cầu 


(1) S0,tr.228 


412 TRẦN THÁI ĐỈNH 


(hydrosphère), tôi một khí cầu (atmosphère), và một sinh 
cẩu (biosphère) nghĩa là miễn các sinh vật, nhưng tồi với 
loài người, chủng ta đã bước vào một trị cầu (noosphère), 
tức miễn của sinh hoạt tính thần. Đối với Kant cũng thể, 
con người chỉ chu toàn nhiệm vụ của mình và chỉ thực 
hiện đủng ngưỡng vọng của vạn vật, nếu con người tiến 
lên tới một cải øì cao hơn vạn vật. Đó là ý nghĩa câu: “Người 
ta hiểu hạnh phúc trần gian là toàn thể những mục tiêu nội 
tại và ngoại tại mà con người có thể nhờ thiên nhiên để đạt 
tới. Nhưng nếu con người coi đó là cứu cánh duy nhất của 
mình, thi sẽ không thể tìm cho sinh hoạt của mình một cứu 
cánh tối hậu thích hợp với thiên nhiên” Œ®_ Vậy cứu cánh 
tối hậu đó là gì? Là văn hóa. “Văn hóa và chỉ văn hóa 
được coi là cứu cánh tối hậu của thiên nhiền trong tương 
quan với loài người” ®, Văn hóa đây không chỉ là chữ nghĩa, 
cho bằng có nghĩa nguyên thủy của nó là: cải tạo con người 
cho toàn thiện hơn nữa, để con người sinh hoạt xứng với 
phẩm giá của mình. Nên nhớ đây là cửu cánh tối hậu, cứu 
cảnh của vũ trụ nói chung, xét như vũ trụ là một hệ thống 
những cứu cánh ; và của con người nói riêng, xét như con 
người là vật thể cao nhất trong hàng vạn vật. Nói cứu cánh 
tối hậu là nói cứu cánh tuyệt đối, không dựa vào một điều 
kiện nào hết ®, Mà xét trong thiên nhiên, chúng ta không 
thể tìm ra một cái gì tuyệt đối. Trái lại mọi cái đều lệ thuộc 
vào những nguyên nhàn và những điều kiện. Nói cách khác, 


(1) Sd,tr.228 
(2) Sd,tr.228 
(3) §d,tr.231 


TRIẾT HỌC KANT 413 


trong vũ trụ chỉ có những sự vật bị điều kiện, nghĩa và vừa 
được coi là cứu cánh, vừa được coi là phương tiện: đất để 
cổ mọc, cỏ để trâu ăn, nhưng trâu lại để con người dùng 
vào công việc cày bừa, cũng như con người được coi là 
mục tử bảo vệ các giống vật khác nhau, đừng để chúng 
tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vậy con người chưa có gì là siêu 
việt? Phải, nếu chỉ nhìn vào sinh hoạt vật chất của con 
người. Nhưng ta đừng quên rằng “con người là vật duy 
nhất được coi là cứu cánh tự thân”, trong khi tất cả vạn vật 
đều vừa là phương tiện vừa là cứu cánh. Nói cách khác, 
chỉ con người là cứu cánh tuyệt đối, cứu cánh tối hậu, còn 
vạn vật đều là cứu cánh tương đối, cứu cánh dẫn tới những 
cứu cánh cao hơn, chớ không dừng lại nơi mỉnh. 


Cho nên Kant kết luận: “Trong thiên nhiên chỉ có một 
loài có tính chất nguyên nhân cứu cánh, nghĩa là hành động 
hưởng vẻ những cứu cảnh chiếu theo định luật nó coi là 
tuyệt đối khi tự đặt cho mình những cứu cánh. Đó là loài 
người. Nhưng con người đây là vật // (hán: con người như 
vậy là vật duy nhất trong thiên nhiên có một tài năng siêu 
khả giác (tức tự do), và có trị thức về nguyên lý nhân quả 
cùng là đổi tượng của nguyên lý này, mà con người có thể 
coi như cửu cánh tối hậu cho mình (sự thiện tối hảo trong 
trần gian)” ®, Con người tự thân là con người của sinh hoạt 
đạo đức. Kant đã chứng tỏ điều này trong cuốn Phê bình lý 
Iyí thực hành. Vậy chỉ con người tự thân, con người của 
sinh hoạt đạo đức, mới xứng danh là cứu cánh tối hậu của 
thiên nhiên: mục tiêu con người đạo đức không hướng tới 


414 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hạnh phúc, nhưng tới sự thiện toàn hảo. Con người đạo 
đức không sinh hoạt theo những châm ngôn hạnh phúc, 
nhưng luôn sống theo những mệnh lệnh tuyệt đối của qui 
luật đạo đức: con người đạo đức sẽ đạt tới mức toàn thiện. 
Sự toàn thiện này sẽ có kèm theo một thử hạnh phúc tiêu 
điêu, giống như một chân phúc (béatitude) 0), 


Như thế ta gặp lại chỗ tuyệt đỉnh của hệ thống triết 
học Kant, và cũng là mục tiêu cao nhất của con người: sự 
toàn thiện cùng với hạnh phúc tiêu diêu nó mang lại cho 
con người, khi con người sống đúng bản chất đạo đức của 
mình. Và như vậy, cuốn Phê bình khả năng phản đoán đã 
đoạt được mục tiêu mà Kant nêu lên ở đầu sách: !àm chiếc 
cầu đưa con người qua vực thấm để tiến từ thế giới khả 
giác sang thế giới khả niệm, tức thế giới của sinh hoạt đạo 
đức. Cuốn Phê bình khả năng phản đoản có thể chấm hết 
ở đây. Nhưng vì Kant là con người cỏ tôn giáo (ông theo 
đạo Tin Lành), và cũng vì ông thấy tôn giáo là một hình 
thức sinh hoạt cần thiết của con người, nền ông mới viết 
thêm mấy đoạn bàn về tương quan giữa khoa mục đích học 
(téléologie) và khoa thần học (thẻologie). Cũng hướng đó 
ông đã soạn cuốn “Tón giáo trong phạm vị của mình lý trí ”9), 


B.- MỤC ĐÍCH HỌC VÀ THÂN HỌC 

Kant nói đến hai thứ thân học: thần học vật jý (théologie 
physique) và (ẩn học đao đúc (thẻologie morale). Thần 
học vật lý dựa trên khoa vật lý để xây dựng quan niệm về 


(1) Raison pratique, tr. 127-128 
(2) La religion dans les limites de la simple raison, xuất bản năm 1793 


TRIẾT HỌC KANT 415 


Thượng Đế. Học thuyết của Aristote về Đệ nhất Động cơ 
là điển hình của /hẩn học vật Jÿý. Theo Kant thì thần học 
vật lý dẫn ta đến những quan niệm máy móc về Thượng 
Đế, coi ngài nhự Nguyên lý, như Động cơ, và nếu vậy Ngài 
không siêu việt gì hết. Hơn nữa thần học vật lý không giải 
nghĩa được tỉnh chất cứu cánh nơi thiên nhiên và nhất là 
nơi con người: “Nến chỉ dựa vào những nguyên lý thuần 
túy của lý trí (như ta thấy nơi khoa thân học vật lý), chúng 
ta không bao giờ có thể rút ra một quan niệm về Thượng 
Đế khả dĩ thỏa mãn những phán đoản cứu cảnh của ta về 
thiên nhiên”, 


Bởi vậy ta phải quay về với (hẩn học đạo đức, xây trên 
những nguyên lý cứu cánh và qui luật đạo đức, tức căn 
bản của sinh hoạt tinh thần con người. Trên đây khoa mục 
đích học đã cho ta chứng nghiệm rằng chỉ con người tự 
thân đáng được coi là mục đích tối hậu của vũ trụ: vũ trụ 
vạn vật quy về con người, và con người quy về sinh hoạt 
đạo đức, tức quy về lãnh vực siêu khả giác, chỉ nơi đây 
người ta mới nhận thấy cứu cánh tự thân và tuyệt đối. Hơn 
nữa, mục đích học sẽ đồng thời vạch cho thấy tương quan 
cứu cánh và tương quan nhân quả nữa. Tương quan nhân 
quả là nguyên lý của lãnh vực vật lý, tứuc lãnh vực của 
những định luật cơ khí. Nhưng khi nhìn tính chất nhất quản 
của thiên nhiên, ta nhận ra vị lập luật tối cao cho thế giới 
đạo đức, thì ta cũng nhận Ngài là vị toàn trí năng đã an bài 
những định luật nhân quả trong thiền nhiên 2, Nói cách 


(1) Sd,tr.238 
(2) Sd,tr.239 


416 TRẦN THÁI ĐỈNH 


khác, những vật sinh hoạt theo nguyên lý cứu cánh thì toàn 
hảo hơn những vật biến dịch theo nguyên lý duy cơ của 
luật nhân quả: con người đạo đức được coi là con người tự 
thân, con người siêu khả giác, trong khi con người sinh lý 
chỉ là một sinh vật trong hệ thống thiên nhiên: con người 
sinh lý là khởi đầu, con người tự thân là chỗ thành tựu. 
Cũng một lẽ, thế giới vật lý là điều kiện sơ khởi, thế giới 
sinh hoạt cửu cánh là chỗ thành tựu: nhận ra tác giả của 
thể giới cứu cánh cũng là nhận ra tác giả của thế giới vật 
lý rồi. Còn như tìm ra nguyên nhân của thế giới vật lý chưa 
phải là tìm ra nguyên nhân của thế giới đạo đức. 


Nói thế có nghĩa là mục đích học là một phần của thần 
học rồi chăng? 


Kant đã trả lời thẳng thắng: “7 khoa mục đích học 
đạo đức (t¿léologie morale), chủng ta chưa có thể bước 
ngay vào khoa thần học được đâu, nhưng chúng ta chỉ mới 
có quyên kế! luận vũ trụ có một mục tiêu tối hậu” `, Tại 
sao thế? Tại vì chúng ta phải trung thành với phương pháp 
phê bình, không được đi quá đà, không được chấp nhận 
những kết luận chưa đây đủ căn bản. Như thế nghĩa là: 
nhìn vũ trụ, ta không thể chối cãi tính chất cửu cánh và 
nhất quán của nó; và để giải nghĩa tính chất này “cần thiết 
phải công nhận một hữu thể vừa thượng trí, vừa đạo đức, 
tác giả của vũ trụ, tức là ta phải công nhận một hữu thể 
vừa thượng trí, vừa đạo đức, tác giả của vũ trụ, tức là ta 
phải công nhận có Thượng Đế: nhưng đây là kế? luận của 


` G2! tr 2AR 


TRIẾT HỌC KANT 417 


phán đoản suy luận thôi, không phải kết luận của phán 
đoán xác định ... Tóm lại ta chí có thể nói rằng, heo điều 
kiện của lý trí ta, ta không thể hiểu được tính chất cứu 
cánh của thiên nhiên, cũng như không thể hiểu được mục 
tiêu tối hậu cửa nó trong qui luật đạo đức, nếu không công 
nhận có tác giả tối cao của vũ trụ, đồng thời cũng là vị lập 
luật cho lãnh vực đạo đức” 0©), 


Rồi để giải nghĩa thêm tại sao đây chưa phải là khoa 
thần học, và cũng chưa phải là ngưỡng cửa của khoa thần 
học Kant nhấn mạnh rằng: “Ta chỉ có thể quan niệm Ngài, 
chứ không có khá năng tri thức” ®. Nhìn vũ trụ cùng với 
hệ thống cứu cánh của nó, rồi nhìn con người đạo đức như 
cứu cánh tối hậu của vạn vật trong vũ trụ, tâm trí ta không 
thể không quan niệm có một vị sáng tạo vũ trụ, an bài mọi 
sự, đồng thời cũng là Vị lập ra qui luật đạo đức để hướng 
con người tới chỗ toàn thiện. Nhưng ta chỉ cỏ quan niệm 
về Ngài thôi, không có tri thức về Ngài. Cho nên Kant 
chống lại hành động vô cở và liều lĩnh của những ai đám 
dựa vào lý trí để quyết đoán về trí năng, ý chí và bản tính 
Thượng Đế Ð, Khoa thân học của các tôn giáo, dựa vào 
những lời thân linh mặc khải, có thể bàn luận và quyết 
đoán về bản tính và sinh hoạt của Thượng Để, iế! học thì 
không có quyền đó. Nếu bỏ quên những nguyên tắc của 
lập trường phê bình, chúng ta lỏng cương cho lý trí bước 
vào lãnh vực cấm địa của tôn giáo, của khoa thần học, ta 
(1) Sd,r.248 


(2) Sd.tr.249 
(3) Sd,tr.252 


418 TRẦN THÁI ĐỈNH 


sẽ thấy các lý chứng của triết học không có giá trị nào hết. 
Ngoảnh nhìn lại quãng đường vừa đi qua, ta nhớ rằng khoa 
thần học vật lý chỉ dẫn tới những nguyên lý vật chất và cơ 
khí, dầu những nguyên lý này được gọi bằng những danh 
từ quan trọng như Đệ Nhất Động Cơ, Nguyên ủy, Nguyên 
lý tối cao v.v... Bởi vậy chúng ta phải tìm qua nẻo thản 
học đạo đức: nên nhớ rằng đây lãnh vực hoạt động của 
phán đoán suy luận, cho nên mặc dầu ta đạt được những 
định luật tuyệt đối chắc chắn và phổ quát, nhưng ta lại 
không thể chứng minh, bởi vì phán đoán suy luận không 
dựa trên những quan niệm khách quan, mà là dựa trên 
nhừng tâm tình chủ quan. “Nhân đấy ta phải kết luận rằng 
lý trí con người chúng ta không thể đưa ra một luận chứng 
lý thuyết về sự hiện hữu của bản tính tối cao, tức Thượng 
Đế, hòng thuyết phục được người khác. Điểu này dễ hiểu: 
chúng ta không có cách nào để hình dung những ý tưởng 
của thế giới siêu khả giác (Thượng Đế, linh hồn), thành 
thử ta phải mượn phương tiên nơi những sự vật của thế 
giới khả giác này, nhưng làm thế ta cũng biết là không 
thích hợp chút nào. Bởi thế, vi thiếu phương tiện để xác 
định, nên ý tưởng về Thượng Đế vẫn chỉ là một quan niệm 
xuông về một thực tại siêu khả giác, nên tảng tối hậu của 
thể giới khả giác, nhưng quan niệm này chưa phải là một 
trí thức về bản tính của Ngài” ©), 


Như vậy mục đích học không có giả trị gì hết? 


(1) Sd,tr.258 


Thưa nó có giá trị, và giđ trị lớn lắm. Nó không cần 
“mượn lông công” để làm đẹp, không cần mượn vẻ của 
những chứng minh khoa học khách quan để bảo toàn giả 
trị thuyết phục của nó. Thực ra, khi làm ra về như thế, nó 
đã ra ngoài phạm vi và mất giá trị. Giá trị đích thực của nó 
nằm trong bản chất của nó: bản chất một “luận chứng đạo 
đức ” (preuve moradle). Thường tình người ta vẫn nghĩ chỉ 
những luật chứng khách quan mới có giá trị thuyết phục. 
còn những luận chứng đạo đức (chủ quan) không được chắc 
chắn bằng. Đó là một ý nghĩ sai lắm. Kant đã vạch trần sự 
sai lắm này khi ông chứng minh răng luận chứng vỀ sự 
hiện hữu của Thượng Để, tuy dựa trên lý trí thực hành và 
chỉ liên quan đến sinh hoạt tự thân của ta, nhưng không vì 
thế mà kém chắc chắn đối với những chứng minh khách 
quan của khoa học. Những luận chứng đạo đức có giá trị 
tuyệt đối vững chắc, ít ra cũng bằng những chứng mính 
của lãnh vực khoa học. Kant đã nhắc đi nhắc lại là những 
luận chứng này mang lại cho “một niềm tin chắc chắn 
không thể nào nghỉ hoặc được (mdubitable) °) Chú giải 
về giá trị của những luận chứng đạo đức, giáo sư G. Deleuze 
viết: “Niềm tin không phát xuất từ một tài năng riêng biệt 
nào hết, nhưng nó nói lên sự hòa hợp giữa sự tha thiết của 
tài năng lý thuyết với sự tha thiết của tài năng thực hành 
với sự quy phục của tài năng lý thuyết đối với tài năng 
thực hành. Nhân đấy, luận chứng đạo đức về sự hiện hữu 
của Thượng Đế có giá trị hơn tốt cả các luận chứng lý 
thuyết? '?. Đúng thế, nơi phán đoán thực hành luôn có sự 


(1) Raison pratque, tr. 49 
(2) G.DELEUZE, Sơ, tr. BO 


420 TRĂN THÁI ĐỈNH 


hòa hợp của nhiều tài năng, chứ không có sự làm việc riêng 
rẽ như trường hợp tri thức khách quan của khoa học thực 
nghiệm. Nơi những phán đoán suy luận, phán đoán thẩm 
mỹ và phán đoán mục tiêu, người ta gặp một sự hòa hợp 
điệu kỳ giữa các tài năng như thế. Bởi vậy, những tri thức 
khách quan của khoa học không mang lại cho ta niềm tin, 
không khơi động phần nào sinh hoạt nhân vị chúng ta, 
không ảnh hưởng gì lắm đối với con người tự thân của ta. 
Chỉ các nhận định đạo đức mới có khả năng đó. 


Trở lại vai trò của khoa mục đích học: Kant quyết khoa 
vật lý không dẫn tới khoa thản học, và khoa thần học vật 
lý không thể mang lại cho ta một quan niệm đích thức vẻ 
Thượng Để. Trái lại khoa mục đích học phải được coi là 
phần dự bị dẫn ta vào lãnh vực khoa thần học đạo đúc: 
Kant gọi nó là khoa mục đích học đạo đức (téléologie 
morale) vì nó nghiên cứu về hệ thống cứu cánh của vũ trụ, 
và kết thúc nơi cứu cánh tự thân, tức sinh hoạt đạo đức của 
con người, nhờ đó mà toàn thể vũ trụ được coi là có mục 
tiêu tối hậu nơi sinh hoạt tự thân của con người. Ông viết: 
“Mục đích học đạo đức có nền tảng vững vàng không kém 
khoa mục đích học vật lý và còn phải được chúng ta ưu 
tiên, bởi vì nó được xây trên những nên tảng không thể xa 
rời lý trí. Mục đích học đạo đức dẫn ta tới chỗ quan niệm 
một Nguyên nhân tối cao là nguyên ủy của vũ trụ theo 
định luật đạo đức: roột Nguyen nhan nhự vậy mới hoàn 
toàn thỏa mãn cứu cánh đạo đức của ta. Và đó cũng là điều 
căn bản cho một khoa thần học ... Như vậy, mới khoa thần 
học sẽ trực tiếp đưa ta tới tôn giáo, nghĩa là tới chỗ nhận 


TRIẾT HỌC KANT 421 


rằng những bổn phận của ta, cũng chính là những lệnh 
truyền của Thượng Đế: lý trí dạy ta biết bổn phận của ta 
và cứu cánh tối hậu của ta, thì cũng chính lý trí cho (ta 
quan niệm chắc chắn về Thượng để ngay từ đâu, bởi vỉ 
bổn phận của ta chỉ có nghĩa là bổn phận đối với Ngài” ©), 


Kết luận: “Thượng Để, tự do, bất tử tính của linh hồn, 
là những vấn đề mà khoa siêu hình hằng nỗ lực tìm kiếm 
giải đáp như tìm kiểm mục tiêu tối hậu và duy nhất? °), 
Trong ba thực tại siêu hình này, ta chỉ có kinh nghiệm trực 
tiếp về một mà thôi: tự do. Chỉ tự do có thực tại tính khách 
quan, và có thế được ta chứng nghiệm thực sự. Nhờ tự do, 
ta có căn bản chắc chắn tuyệt đối để nắm vững hai thục tại 
khác, bởi vi như ta biết, nếu không công nhận Thượng Để 
và linh hồn bất tử, lý trí đạo đức của ta sẽ tự mâu thuần, và 
nên tảng tự đo của con người tự thân cùng mất luôn. Con 
người tự thân là con người biết mình tự do và muốn sống 
đúng qui luật tuyệt đối của đạo đức: trong sinh hoạt đạo 
đức, con người thực sự cảm thấy mình tự đo và có bản chất 
siêu khả giác. Điều này Kant đã nói đây đủ trong cuốn Phê 
bình lý trí thực hành. Ở đây ông chỉ thêm rằng: ““Trong số 
ba ý tưởng của lý trí, tức Thượng Đế, tự do và bất tử tính, 
chỉ mình ý tưởng về tự do là quan niệm giêu khả giác có 
thực tại tính khách quan trong thiên nhiên, vì nỗ có khả 
năng phát sinh ra những hậu quả ở trong đó: như vậy nó 
giúp cho hai ÿ tưởng siêu nghiệm kia có tương quan với 
thiên nhiên, và đưa cả ba cùng hợp lại để làm thành tôn 
(1) 8d,tr.270 
(2) Sd,tr 263 


422 TRẦN THÁI ĐÌNH 


giáo. Như vậy trong ta có một nguyên lý để xác định cái 
siêu khả giác ở trong ta, cũng như xác định cái siêu khả 
giác ở ngoài ta hầu đi tới một tri thức: fri thức này có tính 
cách thực hành thói, nhưng ta biết triết học lý thuyết không 
có khả năng ổi tới trí thức này. Bởi vậy, xét như nó là 
nguyên ly nền tâng của tất cả các định luật thực bành và 
tuyệt đối, thì quan niệm tự đo có khá năng đưa lý trí vượt 
ra ngoài những giới hạn mà những quan niệm lý thuyết 
vẫn giam hãm ta một cách tuyệt vọng” ©), 


Thực ra cũng để hiểu tại sao luận chứng đạo đức (tức 
siêu hình) có khả năng thuyết phục hơn những luận chứng 
lý thuyết (tức đựa trên vật lý và luận lý): Thượng Đế là 
một thực tại siêu hình, siêu khả giác, cho nên bao lâu con 
người còn thản nhiên sống cuộc đời tự nhiên, chưa ý thức 
gì về sinh hoạt tự thân, chưa kinh nghiệm gì về những xao 
xuyển siêu hình (phẩm giá, định mệnh, cõi chết v.v...) thi 
ta có đưa ra những luận chứng nào cũng vô ích. Các khoa 
học thực nghiệm như vật lý chẳng bạn, chỉ nghiên cứu về 
những vật vô cơ, phản ứng theo luật tất định của nguyên 
lý nhân quả. Phải tìm hiểu những loài hữu cơ mà Kant gọi 
là những vật có tổ chức, chúng ta mới gặp những hình thái 
của nguyên nhân cứu cánh, Rồi chỉ khi con người ý thức 
về bản chất tự do của minh, tự do này mới cho ta khả năng 
tự quyết về mình: nếu ta chọn sống xứng với phẩm giá và 
nhân cách, ta sẽ chứng nghiệm mình là một bản thể siêu 
khả giác, đồng thời sẽ đễ dàng nhận ra hai thực tại siêu 
khả giác nữa của thế giới siêu hình và Thượng Đế và bất tử 


(1) Sd.tr.264 


tính của linh hồn. Còn như trường hợp con người chọn sống 
cuộc đời vô thân thì sao? Kant trả lời: giả thử một người tử 
tế quyết không có Thượng Đế “chắc người đó sẽ tự coi là 
một kê khốn nạn, nếu người đó nghĩ rằng những mệnh lệnh 
tuyệt đối của qui luật đạo đức và của bốn phận chỉ dựa 
trên sở thích, và người đó đám phạm vào những điều đó 
lắm” ®. Sau đó Kant nói thêm: cả những người lương thiện 
như Spinoza, nếu họ không nhận có Thượng Để, tâm hồn 
họ không thể tìm thấy an vui: họ làm việc bốn phận mà 
không cần tưởng thưởng đời này hay đời sau, được lắm, 
nhưng xin hỏi họ quan niệm thể nào được về cứu cánh của 
đời họ? Rồi giả thử họ tìm thấy nơi thiên nhiên một vài 
nâng đỡ tỉnh thần, nhưng chắc họ không gặp được một sự 
hòa hợp vừng bên cho qui luật đạo đức mà họ noi theo. 
Hơn nữa, “riêng họ có thể ăn ở tử tế, thuận hòa và tốt bụng, 
nhưng mãi mãi họ sẽ sống trong không khí của gian giảo, 
bạo động và đố ky. Họ thấy những người lương thiện bị 
thiên nhiên đẩy vào chỗ nghèo túng, bệnh tật, chết yếu, y 
như những sinh vật khác trên thế giới, trong khi cứ tưởng 
họ là mục tiêu tổi hậu của vũ trụ. Cho nên những người 
biết suy nghĩ (như Spinoza), một là sẽ từ bỏ mục tiêu họ đã 
tự đặt cho mình khi sinh hoạt theo qui luật đạo đức hai là 
nếu họ muốn trung thành với con đường đạo đức của họ 
và để khỏi mất niễm tin vào qui luật đạo đức, họ sẽ công 
nhận /ố? phải có một tác giả (auteur moral) của vũ trụ, tức 
Thượng Để? ?, 


(1) Sd.tr 245 
(2) Sd, tr.248 


424 TRẦN THÁI ĐỈNH 


TỔNG KẾT 


hìn vào quá trình tư tưởng triết học hai thế kỷ vừa 

qua, từ khi Kant xuất hiện như một kỷ nguyên mới 
của sự phản tỉnh, người ta thấy tư tưởng của ông không 
ngừng chí phối đời sống tỉnh thần con người. Quả thực 
ông đã làm một cuộc cách mạng Copernic và các đồ đệ tỉnh. 
thân của ông như Ƒichre, Scheling, Hegel, Schopenhauer, 
Husser! v.v.. đã tiếp tay hoàn thành công việc đòi lại chủ 
quyền cho con người, chủ quyền mà triết Hy Lạp cùng với 
truyền thống Tây phương cho tới Descartes đã đặt nơi 
những bản tính bất biến và vĩnh cửu của thiên nhiên, 
Descartes, triết gia của Cogito, đã nhân ra chủ thể tính của 
con người, nhưng ông mới chỉ trả lại chú quyền cho ý chí 
con người thôi: về phương diện trì thức và sinh hoạt tình 
cảm, con người trong triết học Descartes vẫn lệ thuộc vào 
những ý tưởng bẩm sinh và Descartes vần phải dựa vào sự 
chân thật cúa Thượng Đế để bảo đảm cho chân lý của con 
người. Nói cách khác, Descartes vần mơ mộng một chân lý 
tuyệt đối, một chân lý tự thân, cho nên trí thức của con 
người Descartcs vẫn lệ thuộc trực tiếp vào Thượng Đế. Kant 
là người đầu tiên trong lịch sử loài người đã phân biệt cái 
nhin của ta và cái nhìn của Thượng Để, chân lý của con 
người và chân lý của thần linh: tri thức của ta là trị thức 


TRIẾT HỌC KANT 425 


hiện tượng, không phải tri thức tuyệt đối của thần linh, cái 
nhìn của ta là cái nhìn hữu hạn (nhớ Kant gọi trực giác của 
ta là rực giác tiếp xuất và trực giác của Thượng Đế là rực 
giác phát nguyên; cải nhìn của ta lãnh hội được phần nào 
bản chất của sự vật, tùy theo khả năng nhận thức của ta, 
còn cải nhìn của thần linh được gọi là phát nguyên vì đã 
phát sinh ra tất cả những øì là bản chất vạn vật). Platon đã 
chủ trương con người là chị em với chư thần, củng với chư 
thần sinh hoạt trên tiên cảnh trước khi bị sa xuống trần; 
Descartes không nghĩ con người là chị em với chư thân, 
nhưng cũng có một chủ trương tương tự khi ông quyết con 
người là một tính thần tự lập, thân xác chỉ là cái máy để 
linh hồn sử dụng. Cần hiểu thấu câu ông nói “con người là 
một tỉnh thần, nghĩa là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ 
là suy tưởng, và dâu không có thân xác thì tôi vẫn là tôi 
không hơn không kém”. Bởi thế tri thức của Descartes mới 
mặc nguyên hình những suy tưởng như thấy trong triết học 
Platon. Trải lại, nơi học thuyết Kant, trí thức được cấu tạo 
bởi hai yếu tố bất khả khuyết, quan niệm và cảm giác: đó 
là trị thức thường nghiệm. Rồi, như cuốn Phé bình lj trí 
thuần túy chứng tỏ, Kant đã dùng phương pháp phê bình 
để chứng minh sự khác biệt hoàn toàn giữa một trí thức và 
một ý tưởng: trì thức đầu là tiên thiên và phổ quát như trí 
thức khoa học, cũng đòi ta phải có thể kinh nghiệm về đối 
tượng của tri thức ; nếu không thể kinh nghiệm bằng giác 
quan, thì không thuộc lành vực tri thức thực nghiệm. Cho 
nên những nhận thức của ta về những thực tại siêu hình sẽ 
không thể xếp vào loại tri thức khoa học. Nói thế không 
phải ta không tri thức những thực tại này: ta có trì thức 


426 TRĂN THÁI ĐỈNH 


chắc chắn không kém gì tri thức khoa học thực nghiệm, 
nhưng fri thức siêu hình (sinh hoạt đạo đức) dựa trên những 
nên tảng khác, vi đối tượng đây cũng khác đối tượng của 
khoa học thực nghiệm. Đối tượng của khoa học thực nghiệm 
là những sự vật vật chất, còn đối tượng của siêu hình học 
là sinh hoạt tính thần của con người. Tóm lại, Kant đã hoàn 
thành một cuộc cách mạng rất quan trọng trong lãnh vực 
tư tưởng, và ông đáng gọi là người đã khai sảng một kỷ 
nguyên mới, &ÿ nguyên của khoa học con người, của trí 
thức con người. J. Vuillemin đã nhắc lại sự kiện này khi 
viết: “Hành vi cách mạng của Kant đối với lịch sử của tư 
tưởng, “cuộc cách mạng Copernic` của ông, đã dùng những 
phân tích để chứng minh rằng những ý tưởng của ta về 
tuyệt đối chẳng những không nắm được tuyệt đối, mà thực 
ra chúng chỉ có ý nghĩ khi ta đừng để chúng vượt giới hạn 
của khả năng kinh nghiệm, nghĩa là phải tách chúng ra 
khỏi trị thức thần linh. Như thế, học thuyết của Kant về trí 
thức là học thuyết đầu tiên không dựa vào trì thức thần 
thánh mà vẫn hợp lý” ®), 


Mấy dòng trên đây tóm lược lập trường của Kant về 
vấn đề tri thức, một trong ba vấn đề căn bản của con người. 
(Tôi có thể trí thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyển hy 
vọng gì? Con người là gì?). Kant làm công việc phê bình 
trí thức khoa học để tìm cách giải quyết vấn đề sinh hoạt 
tỉnh thần của con người (đạo đức) và vấn để sinh hoạt tình 
cảm (thẩm mỹ và mục tiều). Triết học của ông là một xây 
dựng có hệ thống chặt chẽ, được cấu tạo bởi ba cuốn Phê 


(1), VUILLEMIN, Physique ef métaphysíque Kantiennes, PUF 1955, tr. 358 


TRIẾT HỌC KANT 427 


bình, với chủ đích là tìm hiểu sinh hoạt tính thần của con 
người: trong công việc này, tri thức thực nghiệm tổ ra bất 
lực, cho nên phải xây dựng một tri thức siêu hình trên những 
nên tảng được phê binh kỹ lưỡng, và đó là công việc được 
Kant theo. đuổi một cách thận trọng nơi hai cuốn Phê bình 
lÿ trí thực hành và Phê bình khả năng phản đoán. Krueger 
đã khéo tóm tắt công việc đó như sau: “Khoa siêu hình 
học đích thực phải tìm hiểu thế giới nơi một tự do mà ta 
thấy là hữu hạn. Khoa đó là mót kinh nghiệm vẻ sinh hoạt, 
bởi vì không thể bắt đầu ở bất cứ điểm nào trong trật tự vũ 
trụ ; khoa đó còn là kinh nghiệm đạo đức về sinh hoạt, vì 
khoa đó không thể thành công trong việc giải nghĩa vũ 
trụ, nếu không công nhận sự kiện của việc sáng tạo, Cả 
khởi điểm và tiêu điểm cùng có vấn để của chúng. Khởi 
điểm phải được đặt ở chỗ vật có sinh hoạt, nghĩa là đặt nơi 
những sự kiện đặc biệt của cái rôi thân thể, có thế mới đưa 
được trí năng vào lãnh vực hoạt động của nó. Theo nghĩa 
kinh nghiệm của khoa học đích xác, thực nghiệm, thì cái 
bản chất siêu khả giác của thiên nhiên, tức bản chất tự thân 
của vù trụ, vẫn còn là một cái gì bất định đối với ta. Trái 
lại, với nguyên lý tiên thiên của nó, khả năng phản đoán 
đã nghiên cứu thiên nhiên từ những định luật đặc thù của 
nó (tức các định luật cứu cảnh) do đẩy có thể giúp trí năng 
nhận định chắc chắn vẻ bản chất siêu khả giác ở trong ta 
và ở ngoài ta. Kinh nghiệm về sinh hoạt có thể mang lại 
cho ta một tri thức siêu hình về những vật tự thân, bởi vì 
nguyên lý hừu thể học @rincipe onfologique) của kinh 
nghiệm này, tức cửu cánh tính, có tương quan với cứu cánh 
tối hậu của sức sáng tạo nên vũ trụ: chúng ta chỉ lãnh hội 


428 TRẦN THÁI ĐỈNH 


chủ thể tính đưới loài người (subjectivité infrahumaine) 
một cách hợp pháp, nếu ta lui lại từ con người đến vạn vật, 
và chúng ta chỉ lãnh hội chủ thể tính của con người, nếu ta 
đặt nó trong tương quan với một Thượng trí sáng tạo” ®©}, 
Nói cách khác, khoa siêu hình học không thể bắt đầu với 
những vật thể vô tri vô giác, nhưng phải đặt khởi điểm nơi 
các vật hữu cơ, tức các sinh vật. Nghiền cứu các loài này, 
ta thấy thiên nhiên là một hệ thống những cứu cánh, trong 
đó chỉ con người được coi là cứu cánh tự thân. Như vậy, 
muốn hiểu vạn vật, Kant nghĩ rằng phải lấy con người làm 
điểm tựa để ii lại cho tới các sinh vật, nếu không thì hệ 
thống cứu cánh kia không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, 
con người phải nhờ qui luật đạo đức để vươn tới mức toàn 
thiện: ta biết sinh hoạt đạo đức không thể nào thực hiện được, 
nếu linh hồn không bất tử và nếu không có Thượng Đế. 


Krueger đã đưa ra lời khen ngợi đích đáng trên đây về 
tính chất hệ thống và hợp lý của triết học Kamt. Kant xứng 
pháp phê bình đã giúp ông bước những bước thận trọng và 
chắc chắn khi quyết đoán về khoa học và vể con người. 
Triết lý đạo đức của ông có vẻ cao quá và chỉ dành cho 
một số người có bản lĩnh. Thì đúng thế, ông không cần 
viết cho những người tự nhiên ăn ngay ở lành, nhất là những 
người đã sống trong các tôn giáo. Ông viết cho những ai 
có học thức và muốn đi cho hết con đường lý trí: nếu người 
ta dùng khoa học và lý trí, chắc người ta sẽ không rơi vào 
thái độ vô thần, nhưng sẽ đi tới tôn giáo. Ta nhớ ông đã 


(1) G. KRUEGER, Critique et morale chez Kani, tr. 264-285 


TRIẾT HỌC KANT 429 


quyết “Khoa mục đích học sẽ dẫn ta tới khoa thần học, và 
khoa thần học, sẽ dẫn ta thẳng tới tôn giáo”. Nói thế, Kant 
không có ý biện minh cho Kitô giáo của ông, vì một triết 
học mà lệ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo thì còn gì là triết 
học? “* Phẩm giá con người ở tại sự suy tưởng, và con người 
phải tìm hiểu biết thêm mãi. Tỉnh túy của con người là lý 
trí, và lý trí là ny nhiệm và tự chủ, KHô giáo đã xua tất cả 
thân thánh ra khỏi vũ trụ để trao lại cho con người: tỉnh 
chất thần linh không có nơi vũ trụ vạn vật, và cũng không 
có nơi xã hội, nhưng chỉ có nơi đức Kitô. Con người trở 
thành tự chủ. Triết lý là biểu hiện cao quý nhất sự tự chủ 
này. Triết lý chỉ là triết lý khi nó độc lập. Triết lý dựa vào 
niềm tin tôn giáo là một mâu thuẫn” 0. Kant đã thành thực 
đi tìm chân lý, và sau cùng ông gặp lại Kitô giáo của ông 
lãnh vực siêu hình đúng như giáo sư Alquié viết: “Sau khi 
trở lại tìm kiếm nơi các học thuyết Hy Lạp và thấy rằng 
các thuyết đó quá bất túc, Kant đã công nhận rằng học 
thuyết của ông rất hòa hợp với Kitô giáo để quyết rằng 
hạnh phúc chỉ là đối tượng của hy vọng con người, chứ 
không phải là mục tiêu trực tiếp của sính hoạt đạo đức. 
Kant bảo chỉ mình Kitô giáo đã đưa ra một quan niệm vẻ 
sự thiện tối cao được coi là thích ứng với những đòi hỏi 
nghiêm khắc nhất của lý trí thực hành “, Đúng thế, hạnh 
phúc chỉ là đối rượng của hy vọng: ta phải sinh hoạt để 
xưng đáng được hạnh phúc, chử, ta không trực tiếp tìm kiểm 


(1) ư. CACROƠIX, Kant et le Kanfisme, tr. 124 
(2) F. ALQUIÉ, ¿2 morale de Kan, tr. 135 


430 TRẦN THÁI ĐỈNH 


hạnh phúc. Ta tìm kiếm sự thiện, rồi hạnh phúc sẽ theo sau 
như bóng với hình. Nhân đỏ trong bốn vấn để của con 
người, mới có vấn để “Tôi có quyển hy vọng gì?”. 


Kant càng tỏ ra khắt khe trong lập trường phê bình, thì 
ta càng có thể vững tâm chấp nhận những quyết đoán của 
ông. Gần đây, J. Lacroix đã nói lên thái độ của các triết gia 
ngày nay, và cách riêng của giới triết gia Kitô giáo đối với 
Kant. Sau bao năm nghỉ ngở và chỉ trích, vì đã chỉ biết 
Kant qua cuốn Phê bình lý trị thuần túy, nay nhờ công 
nghiên cứu của nhiều học giả trứ danh, người ta đã nhận ra 
bộ mặt thực của triết học Kant. Nền jean Lacroix đã viết 
những câu như: “ Thượng Để của triết học Kant là vị 
Thượng Để có vẻ Kitô giáo nhất trong lịch sử triết học, vì 
Ngài vừa là tác giả của thiên nhiên, vừa là tác giả của Tự 
do... Con người có cửu cánh siêu việt, cho nên ý thức đạo 
đức, chứ không phải bản năng, được quyền thẩm định về 
hành vi con người. Chính vi thế, sinh hoạt đạo đức không 
phải là đặc ân của một giới trưởng giả tri thức nào: đạo 
đức ở tâm tay mọi người, vì nó chỉ hệ tại thiện chí. Cho 
nên lập trường của Kant rất hợp với Kitô giáo... Tất cả 
thiên biện luận của chúng tôi chứng tỏ rằng mặc dầu triết 
học Kant không viện chứng những tư tưởng của triết học 
Kitô giáo, hay nói đúng hơn, chính vì triết Kant không viện 
chứng triết học Kitô giáo, nên ta phải nhận rằng nó gần 
với Kitô giáo hơn hết” 0), 


(1) J.LACROIX, tr. 125 


Điều chúng tôi cẩn nói nơi phân tổng kết này là ảnh 
hưởng sâu đậm của Kant đối với các trào lưu tư tưởng ngày 
nay. Có thể nói: Không biểu Kant, không thể hiểu thấu 
đáo Hegel, Marx, Heidegger và Lévi-Strauss. Chính Michel 
Foucault đã thẳng thắn nhận định như thế: Kant đã làm 
con người tỉnh giấc mơ tiên, biết mình là người chứ không 
phải là thần thánh, biết mình là hữu thể hữu hạn chứ không 
phải là hiện thể tuyệt đối. Chính Kant đã khai mạc khoa 
Nhân học khi đưa ra 4 câu hỏi với câu thứ bốn là “Con 
người là gì?” Cho nên Foucault viết: “Khoa Nhán bọc 
(anthropologie) làm nên căn bản sâu xa của te tưởng triết 
học từ Kan! đến chúng ia ngày nay” ®, Tại sao đám quyết 
như thế? “Khoa phê bình của Kant đã mở cửa vào kỷ nguyên 
mới của chúng ta: khoa này không tìm hiểu tư tưởng †a từ 
hình thức đơn sơ đến những hình thức phức tạp trong cái 
chuyển biến vô biên, nhưng đã bắt đầu bằng việc ghi rõ 
những giới hạn của trị thức. Đây là hiện tượng xảy ra lẩn 
đâu tiên trong văn học Âu châu: trì thức được rút ra khỏi 
thế giới của biểu tượng: như vậy khoa Phê bình đã làm nổi 
bật phạm vi của khoa siêu hình học mà trước đó triết học 
của thế kỷ 18 vẫn thâu gọn trong lãnh vực của biểu tượng. 
Đồng thời khoa Phê bình đã phát sinh một khoa siêu hình 
học khác, với nhiệm vụ tìm hiểu căn nguyên của biểu tượng: 
do đó nó đã khai sinh những triết học về sự Sống, về Ý chỉ 
và vẻ Ngôn ngữ mà thế kỷ 19 sẽ khai phá theo luống cày 
của thuyết Phê binh” 2, Đúng thế, Kant là triết gia đầu tiên 


()  FOUCAULT, Les mots et les choses, tr. 353 
(2) FOUCAULT, Sd, tr. 255-256 


432 TRĂN THÁI ĐỈNH 


đã không chịu dừng lại nơi những ý tướng, nhưng đã nhất 
quyết tìm ra những điều kiện phát sinh ý tưởng ; ông đã 
không thỏa mãn về sự kiện, nhưng nghĩ rằng triết lý phải 
tìm ra nguồn gốc siêu nghiệm của sự kiện. Và nguồn gốc 
cũng như những điều kiện này đều nằm trong chỗ uyên 
nguyên của các khả năng siêu nghiệm. Nói cách khác, ông 
đã quyết tâm tìm cho tới chỗ phát sinh ra trì thức đế chứng 
kiến sự hình thành của trí thúc: ông không cho trì thức là 
một việc dĩ nhiên, trái lai ông nghĩ rằng nó có những điều 
kiện nhất định, và triết học phải xác định khi nào tri thức 
được coi là có giá trị, khí nào không. Tất cả các khoa học, 
và rièng ba khoa học mới của văn học thế kỷ 19 và 20, tức 
khoa đnh vật học, khoa Kinh tế chính trị, và khoa Ngữ 
học, sẽ đi theo luống cày của khoa Phê binh, vỉ cũng chủ 
tâm khai quật những điều kiện tùng ẩn, những cơ cẩu vô 
thức thực sự chỉ phối sự phát sinh những hiện tượng sinh 
vật học, xã hội học và ngữ học. Nhân đó Foucault đã công 
nhận rằng chính phương pháp phân tích siêu nghiệm của 
Kant đã cho phép khai sinh khoa Sinh vật học (với Cuvier), 
khoa Kinh tế chính trị (với Ricardo và Marx), khoa Ngữ 
học (với Franz Bopp và sau này với De Saussure): triết 
học siêu nghiệm của Kant nhắm đạt tới những cơ sở của tri 
thúc, những cơ sở nằm trong khả năng thuần túy như trong 
cõi vô thức, chư không coi trọng trí thức thường nghiệm, 
tức tri thức trực tiếp mà mọi người vẫn có kinh nghiệm 
sống, thì ngày nay cũng thể, các khoa học như kinh tế chính 
trị và ngữ học không nhắm thâu tập những sự kiện thường 
nghiệm, nhưng tìm đạt tới những cơ cấu vô thức của chúng. 


TRIẾT HỌC KANT 433 


Đối tượng của các khoa học thường nghiệm như kính tế 
chính trị và ngữ học thuộc loại “những sự không bao giờ 
khách thể hóa được, những biểu tượng không bao giờ được 
biểu tượng một cách trọn vẹn, những cải vừa hiện vừa ẩn, 
những thực tại càng có vẻ bị khuất thì thực ra cảng làm 
nên tảng cho những gì ta nhìn thấy: đó là thế lực của cần 
2o, sức mạnh của sự sông và khả năng của Jời nói... Tính 
chất thực nghiệm mới của các khoa học về sự sống, về 
ngôn ngữ và về kinh tế đã chiếu theo phương pháp “đặt 
nền ” của triết học siêu nghiệm ®), Kant nói “đặt nên” cũng 
như các khoa học nhân văn ngày nay nói “cơ cấu”: tìm 
xem những gì được coi là điều kiện đặt nên cho trí thức, 
cũng chính là đào sâu tới những gì được coi là cơ cấu của 
thực tại. Và Foucault đã kết luận như sau về tương quan 
giữa triết Kant và các khoa học thời nay: “Những gì đã 
xảy ra ở thời Ricardo, Cuvier và Bopp, tức cái hình thức 
khoa học đã được thiết lập với khoa kinh tế học, sinh vật 
bọc và ngữ học, cũng như sự suy nghĩ về hữu hạn tính mà 
Kant gọi là nhiệm vụ của triết học: tất cả những cái này 
vẫn làm nên môi trường trực tiếp cho sự suy nghĩ của chúng 
ta. Chúng ta vẫn suy tưởng trong khung khổ đó” ®), 


Tại sao Foucault dám quyết như thế ? Dám quyết rằng 
triết học siêu nghiệm của Kant đã giúp thiết lập nên những 
khoa học mà ông gọi là thực nghiệm mới? Tại sao Heidegger 
cũng tự xưng là môn đệ của Kant, và Lévi-Strauss, cũng 


(1)  Foucault, Sg, tr, 252 
(2) Foucautt, Sd, tr. 396 


hãnh diện vì người ta gọi thuyết Cơ cấu của ông là “một 
thuyết Kant không chủ thể siêu nghiệm” (un Kanfisme sans 
sujet transcendamia/)? Tất cả bí quyết nằm nơi những phân 
tích của cuốn Phê bình lý trí thuần túy: Kamt phân biệt tri 
thức thường nghiệm và trì thức thực nghiệm, tri thúc bình 
dân và trí thức khoa học. Tri thức thường nghiệm đựa trên 
kinh nghiệm sống, vì thế có tính chất bất tất, mơ hồ, lỏng 
lẻo. Tri thức đích thực, tức tri thức khoa học thực nghiệm, 
thì minh bạch và chắc chắn hai đặc tính của nó là phổ quát 
và tất yếu. Tri thức này không dựa trên kinh nghiệm, nhưng 
dựa trên zhững điều kiện tất yếu của kinh nghiệm. Nhìn 
vào những khoa học đã đạt tới mức tri thức đích thực như 
Luận lý, Toán, và Vật lý, ta thấy chứng đều gạt bỏ nội đụng 
khả giác để đạt tới mó rhức năm sâu đưới tất cả những đổi 
tượng cụ thể. Đó là những mô thức nhất định đúng cho bất 
cứ trường hợp cụ thể nào: Kant gọi thế là tất yếu và phổ 
quát. Về khoa siêu hình học, ông cũng theo một phương 
pháp đặt nên như vậy: và ông chứng minh rằng những hành 
vi thực hiện do tư lợi và chiếu theo những châm ngôn của 
hạnh phúc bản thân sẽ không có giá trị đạo đức. Chỉ những 
hành vi thực hiện chiếu theo những mệnh lệnh tuyệt đối 
của qui luật đạo đức mới đáng gọi là hành vị nhân lính: 
chủng được công nhận là tốt một cách tuyệt đối. 


Chúng ta hày nhìn vào hai trường hợp Heidegger và 
Lêvi-Strauss. 

Heidegger tự xưng là môn đệ của Kant và đã nói lên 
những gì Kant muốn nói, mặc dầu danh từ thế kỷ mưởi tám 


không cho phép ông diễn tả một cách mính nhiên °'. Đề đi 
tới hiện thể cũng gọi là hiện hừu, Heidegger cũng tự đặt 
cho mình 4 câu hỏi như Kant: Tôi có thể trị thức gi Tôi 
phải làm gì? Tôi có quyển hy vọng gì? Con người là gi? 
Và Heidegger đã nhấn mạnh đặc biệt vào câu hỏi thứ bốn, 
coi như bao hàm tất cả ba câu hỏi trên 2, Ông cũng lưu ý 
ta rằng: “Khí một khá năng bị đặt thành vấn đẻ, và người 
ta phải xác định những giới hạn của nó, tức phải hiểu rằng 
khả năng đó đồng thời nói lên một vô khả năng (un nón 
pouvoir). Một tiữu thể toàn năng không bao giờ tự hỏi: Tôi 
có thể gì? Và không có thể gì? Hữu thể nào tự hỏi về khả 
năng của mình, tức đã nhận rằng mình có hữu hạn tính”®), 
Ta biết hữu hạn tính này được coi là bản chất của hiện thể 
con người: con người hiện hữu như một hiện diện, một tiếp 
thông với thế giới. Do khả năng tiếp thông hữu hạn của 
con người, mỗi người chúng ta có một thế giới kinh nghiệm 
sống (một thế giới quan) khác nhau và bổ túc cho nhau 
Đó là ý nghĩa câu: “Sự đặt lại nên tảng cho khoa siêu hình 
học ... vấn để căn bản phải làm là nêu rõ tính chất hỗ tương 
căn bản (imbrication essentielle) giữa hiện thế (của đối 
tượng) và hữu hạn tỉnh trong con người” ®, 


Kant đã đặt vấn đê hữu hạn tính. Heidegger mới thực 
sự coi hữu hạn tính !à bản chất con người. Theo Kant, trí 
thức của ta được cấu tạo bởi hai nguyên tố, quan niệm và 


(1) HÉIDEGGER, Kant e! ie problẻme de la métaphysique, tt. 255-25B 
(2) Sd, tr.26A-272 

(3) Sd.tr.272-273 

(4) Sd.tr.228 


436 TRĂN THÁI BỈNH 


cảm giác: quan niệm bắt nguồn từ trí năng thuần túy, và 
cảm giác bắt nguồn từ câm năng thuần túy. Giữa hai tài 
năng này có một vực thắm, nói đúng hơn, giữa quan niệm 
và thực tại khả giác có một vực thắm: niệm tướng được coi 
là đệ tam hạn từ, là chiếc cẩu nối quan niệm với thực tại, 
bởi vì niệm tưởng bắt nguồn nơi #rí tưởng tượng siêu 
nghiệm, một tài năng được coi là có vai trò ướm những 
quan niệm thuân tủy kia vào thế giới thực tại. Nhưng ta 
biết Kant không bao giờ để cao vai trò của trí tưởng tượng 
siêu nghiệm. Hơn nữa, khi fái bản cuốn Phê bình h trí thuần 
Hịy ông còn giảm thiểu phần đã dành cho trí tưởng tượng 
siêu nghiệm, và dành tất cả sự quan trọng cho trí năng và 
những phạm trì của trí năng. Heidegger đã tỏ ý tiếc về sự 
thụt lùi này của Kant °).Ô Đối với Heidepper, trí tưởng tượng 
siêu nghiệm không những đứng vào hàng ba tài năng quan 
trọng nhất trong con người, nhưng phải được coi ià nguồn 
gốc sâu nhát của khả năng trị thức ta. Kant cho trí năng và 
cảm năng là hai nguồn mạch sâu nhất. Đối với Heidegger, 
thì trí tưởng tượng siêu nghiệm còn sâu hơn và còn là điều 
kiện sinh hoạt cho hai tài năng ta: chính nơi trí tưởng tượng 
siêu nghiệm của ta, thế giới đã hình thành thế giới. Nói 
các khác, thế giới trở thành thế giới cho /a nơi trí tưởng 
tượng siêu nghiệm của ta Heidegger gọi đây là sự lãnh hội 
tiển niệm (cornpr¿hension préconceptuelle), gìai đoạn sinh 
hoạt mệnh lệnh danh là tại thế, sinh hoạt có ý thức nhưng 
là ý thức chưa phản tính. Như vậy sinh hoạt tâm linh, tức 
sinh hoạt ý thức của ta khởi đầu bằng sinh hoạt chưa phản 


(1) Sd,tr.271 


TRIẾT HỌC KANT 437 


tỉnh. Và sinh hoạt này bắt nguồn nơi trí tưởng tượng siêu 
nghiệm: chính trí tưởng tượng siêu nghiệm phát động và 
giúp điều kiện cho trí năng và cảm năng hành động. 
“Nguồn gốc của tri thức ta không có tính chất một nên 
tảng thực nghiệm, nhưng một căn bản: vai trò của nó là 
giúp cho những gốc mọc lên tử nơi đó. Như vậy chúng ta 
đã tìm ra hướng đi để nghiên cứu về cái mà Kant gọi là đặt 
nên. Sự đặt nên này sẽ được coi là uyên nguyên hơn, khi /4 
không chịu chấp nhận cái nên ông đã đặt, nhưng đào sâu 
cho tới cội rễ của hai cải gốc kía. Nói cách khác, chúng ta 
phải quy quan niệm và trực giác thuần túy về khả năng 
tưởng tượng siêu nghiệm” 0), 


Như thế, theo Heidegger thì Kant mới chỉ tìm ra cái 
gốc, hai gốc, của sinh hoạt ý thức, còn chính ông mới đào 
sâu và nèu lên cội rễ duy nhất, nơi phát xuất của hai gốc 
kía. Điều chúng ta ghỉ nhận nơi đây là: Heidegger để cao 
trí tưởng tượng siêu nghiệm tới mức coi nó là chỗ phát 
nguyên của sinh hoạt con người. Bản chất con người là 
tiếp thông và khai minh, gọi ra ảnh sáng những gì còn nằm 
trong chỗ tàng ẩn của cõi Vô danh. Tiếp thông là gọi tên 
những cái chưa được biết đến, hoặc gọi bằng những tên 
như chưa bao giờ chúng được gọi, tiếp thông với những gì 
là huyển diệu của sự vật. Bởi thế Heidegger coi thi nhân là 
hình ảnh trung thực của sinh hoạt tại thế, nếu hiểu thi ca 
đúng theo từ nguyên pơiesiís là sáng tác: luôn khơi lên 
những cái mới, luôn thông cảm được những vẻ mới của thế 
giới. Ông nhấn mạnh về sinh hoạt tại thế, sinh hoạt chưa 


(1) Sa,tr. 198 


438 TRĂN THÁI ĐỈNH 


phản tỉnh, mà ông gọi là hiện hữu (hay hiện thể): triết 
của ông là triết hiện hữu, không phải triết hiện sinh như 
Sartre hay Jaspers. Ông bảo triết của Sartre quá duy tâm, 
quả thiên về sinh hòạt phản tỉnh như kiểu triết Hegel. Còn 
triết Jaspers lại nặng về phân tỉnh và suy nghĩ, Heidegger 
muốn giữ cho triết của ông mãi mãi là triết của “thế giới 
hình thành thế giới”, triết của hiện thể triết của cái đang 
hinh thành. 


Heidegger học với Kant để biết đường tìm ra những 
điều kiện làm nên sự hình thành của thế giới (tức các đổi 
tượng tri thức của ta). Nhóm Cơ cấu cũng không làm gì 
khác. Và Heidegger cũng giống họ, và đi trước họ, ở chỗ 
coi trí tưởng tượng siêu nghiệm là chỗ phát nguyên sinh 
hoạt chưa phản tỉnh của con người. Freud, Marx, Bachelard, 
Lévi-Strauss đã không nghĩ khác về vai trò của trí tưởng 
tượng siêu nghiệm. 


L&vi-Strauss liên quan với Kant thể nào ? 


Không ai ngờ hai học thuyết khác nhau đến chống nhau 
như thế lại rất là giống nhau, đến nỗi P. Ricoeur đã gọi học 
thuyết Cơ cấu của Lévi-Strauss là một “học thuyết Kant? 
(un Kantisme). Và chính Lévi-Strauss đã chấp nhận điều 
này một cách hãnh diện. Tất nhiên Lévi-Strauss chỉ giống 
Kant về phương pháp thôi, không giống vẻ lập trường triết 
học, cho nên, vẫn theo lời của P. Ricoeur, thuyết Cơ cấu là 
“một thuyết Kant không có chủ thể siêu nghiệm” (wn 
Kantisme sans sujet transcendanial). Lévi-Strauss đã gặp 
Kant hơn là đã nghiên cứu Kamt: ông đã bỏ triết học để lao 


TRIẾT HỌC KANT 439 


mình vào lãnh vực khảo sát cụ thể của khoa dân tộc học 
(ethnologie), và trong khi phân tích những nên tẳng phát 
sinh ra những hiện tượng xã hội, ông đã làm một công việc 
giống như khi Kant phân tích sự kiện tri thức: cả hai cùng 
không dừng lại nơi cái thường nghiệm và trực tiếp, nhưng 
đã đào bởi cho tới khi đạt được những nên tảng (túc cơ 
cẩu) của sự kiện thường nghiệm. Ông viết: “Tôi đặc biệt 
ghỉ ơn ô. Ricoeur đã nêu rõ mối tương quan gần gụi giữa 
công việc nghiên cửu của tôi và học thuyết của Kant. Tựu 
trung, đó là một sự di chuyển phương pháp nghiên cứu của 
Kant sang lãnh vực đân tộc học, nhưng có khác ở điểm 
này: thay vì dùng nội quan hoặc suy nghĩ vẻ tỉnh trạng 
của khoa học nơi hoàn cảnh đặc biệt của xã hội mà triết 
gia sống, chủng tôi đã đi thẳng tới những giới hạn, nghĩa 
là chúng tôi đã nghiên cứu xem cải gì được kế là chung 
giữa những xã hội loài người được coi là rất xa ta và cách 
làm việc của tâm trí ta ngày nay. Như vậy có nghĩa là gắng 
vạch rõ những đặc tính căn bản và nhất thiết của tất cả 
mọi tâm trí, bất luận là tâm trí nào” ®, Bất luận là tâm trí 
nào, nghĩa là bất luận tâm trí được coi là cổ sơ, hay tâm trí 
được coi là văn minh, tâm trí những dân tộc bán khai, hay 
tâm trí những dân tộc tân tiến nhất ngày nay: Kant đã gạt 
bỏ trí thức thường nghiệm để tìm hiểu bản chất của tri thức 
khoa học, Lévi-Strauss cũng gạt bỏ kính nghiệm sống mà 
con người mỗi thời có về mình, hầu đạt tới bản chất đích 
thực của con người. Cả hai cùng nghĩ rằng cái thường 


(1) CI. LEVI-STRAUSS Ñáponses à queigues quesfions, trong tạp chỉ Espri, tháng 
11 năm 1963, tr. 630-631 


nghiệm tức cái kinh nghiệm sống thì có bản chất bất tất. 
Bất tất vì đặc thù. Và cả hai cùng gắn đào sâu tới những 
điều kiện làm nên tảng cho cái thường nghiệm: chí những 
nên tảng, những cơ cấu này mới được coì là tất yếu và 
vững chắc. Kant gọi cái nên tảng sâu kín đó là; nguồn gốc 
siêu nghiệm của tri thức, Lévi-Strauss gọi những điều kiện 
sâu xa của sinh hoạt con người mọi nơi và thời là: những 
cơ cấu. Trên đây ta thấy ông nói rõ mục tiêu nghiên cứu 
của thuyết Cơ cấu “Nghiên cứu xem cái gì được kể là chung 
giữa những xã hội loài người bị coi là rất xa chúng ta và 
cách làm việc của tâm trí chúng ta ngày nay”. Như thế nghĩa 
là gì? Những người chỉ biết có mình, chưa đáng kể là có 
mình. Biết minh như thế là bị ảo tưởng về mình. Phải “biết 
mình, biết người” mới có thể đáng gọi là biết mình. Người 
quân tử là người biết mình. Socrate đã lấy câu sau đây làm 
lý tưởng đời sống và hướng đới của triết học: “Hãy biết 
mình”. Nhưng con người là cái gì khó biết nhất trong lịch 
sử: con người đã lần lượt nghĩ mình là thần linh (Platon), 
là kết tụ của các yếu tố vật chất (Démocrite), là tỉnh thần 
(Descartes), là vật thể (Feuerbach), là sinh vật của môi 
trưởng (Watson), là tự đo tuyệt đối (Sartre) v.v.. Thực, mặc 
dâu không bị quan như Cicêron, ta cũng phải công nhận 
rằng con người đã nghĩ mình là đủ thứ, và không một giả 
thuyết phi lý nào không được một số triết gia xướng xuất 
và bênh vực. 

Có lẽ vì thấy trí thức trực tiếp con người có về mình sẽ 
không tránh được tỉnh chất chủ quan và ảo tưởng, nên Lêvi- 
Strauss đã áp dụng một phương pháp giống như phướng 


TRIẾT HỌC KANT 4á1 


pháp của Kant vào khoa nhân học: ông đã gắng tìm ra cái 
gì được coi là căn bản và nhất thiết nơi tâm trí con người 
qua các thời đại khác nhau, cũng như Kant đã nắm được 
những điều kiện căn bán của tất cả các tri thức thường 
nghiệm. Cả hai cùng nhắm khai quật “những điều kiện để 
có thể có những hiện tượng”: Kant nghiền cứu về loại hiện 
tượng tri thức, còn Lévi-Strauss nghiên cứu về hiện tượng 
con người. Một bên là triết học siêu nghiệm, nhắm vạch 
trần những điều kiện siêu nghiệm của tri thức. Một bên là 
Nhân học cơ cấu (Anthropologie structurale) tự đặt cho 
mình mục tiêu: tìm hiểu và nêu lên những cơ cấu (vô thức) 
vẫn thực sự chỉ phối và cẩu tạo nên ý nghĩ con người có về 
mình. Phải so sánh nhiều tri thức thường nghiệm mới trông 
đạt được trị thức khoa học, tri thức thực nghiệm. Phải so 
sánh nhiều xã hội ở nhiều thời đại với nhiều nền văn minh 
rất chênh lệch nhau, mới hòng đạt tới một quan niệm đúng 
về con người. Trong ý đó, Lévi-Strauss đã nỏi: ông cũng 
bận tâm về những Vấn để như Kant, nhưng đã đi ngược 
chiều để tìm giải đáp. Thay vì khởi sự bằng giả thuyết về 
bản tính phổ quát của con người, ông đã khởi sự từ những 
quan sát cụ thể của biết bao thố dân và dân tộc khác nhau. 
Rồi ông coi mỗi thổ dân, mỗi xã hội như thế là một hình 
thái trong trăm ngàn biến thái của đối tượng nghiên cứu 
(đây là con người): do đấy, ông đã chọn những hình thái 
người khác nhau cực độ để rồi rút ra những gì được coi là 
nên tảng chung (chung cho những bộ lạc cổ sơ và những 
xã hội tân tiến của chúng ta). Nên tảng chung này, chính 
là cơ cấu của hiện thể con người 0), 


(1) Xem C¡. LEVI-STRAUSS, Le cru at le cu, tr. 18-19 


442 TRĂN THÁI BÌNH 


Tóm lại phương pháp mệnh danh là phân tích cơ cấu 
của Lévi-Strauss và một số các nhà khoa.học nhân văn có 
những nét căn bản giống hệt phương pháp phân tích siêu 
nghiệm của Kant, mặc đầu lập trưởng siêu hình của hai 
bên gần như đối nghịch nhau. Lévi-Strauss nghĩ về con 
người khác Kant, cũng như Marx nghĩ vẻ xã hội khác Kant, 
nhưng họ đã có thể nghĩ như thế, đã có thể dùng phương 
pháp phân tích để khám phá những cái mà các ông gọi là 
vong thân hay cơ cấu, vì các ông đã đi vào luống cày của 
Kant, biết gạt bỏ cái thường nghiệm trực tiếp để đạt tới cải 
thục nghiệm ẩn sâu ở đưới. Cho nên Foucault đã không 
nói quả khí quyết rằng những khoa học quan hệ đến con 
người như Sinh vật học, Kinh tế học và Ngữ học đã được 
thiết lập theo phương pháp “đặt nên” của Kant, làm nền 
môi trường suy tưởng của chúng ta. Như vậy chúng ta vẫn 
suy tưởng và nghiên cứu theo phương pháp của Kant. Hai 
khoa học đang mở rộng ảnh hưởng trong lãnh vực nhân 
văn, khoa 74m phán học và khoa Dân tóc học, cũng thết, 
Ảnh hưởng của Kant thật là sâu đậm khôn lường. 


(1) Xem FOUCGAULT. 5d, tr 385-386 


TRIẾT HỌC KANT 443 


THƯ MỤC TỔNG QUÁT 


1. NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH CỦA KANT 


(Vì chưa cá những bản dịch Việt ngữ, chúng lôi xin 
dẫn theo bản dịch Pháp ngữ đề độc giả có thể theo đồi). 


— La đissertation de !770. La forme et les prineipes du 
tmonde sensible et du monde intelligible (trad. P. Mouy, 
Vrin 1951). 


¬ Critique de la raison puze, ]781 (trad, A. Tremesaygues 
et B. Pacaud, PUF 1950. Ghi tất là Raison pure). 


— Prolégomènes à toute méẻtaph)sique ƒuture qHỈ pourrd 
se présenter comme scienee, 1783. (Trad, I. Gibelin, Vrin 
1941. Ghi tắt là Prolẻgomènes). 


— Fondements de la mẻlaphysique des mmoerwrs, 1781. (Trad. 
H. Lachelier, Hachette 1911. Ghi tắt là Fondements). 


— Critique đe la raison parfique, \7§8 (Trad. Fr. Picavet, 
PUF 1949. Ghi tất là Raison pratique). 


- CriMique đu jugement, 1790. (Trade. J. Gibelin, Vrin 
1960. Và bản dịch mới cúa A. Philonenko, Vrin 1965). 


444 TRẦN THÁI ĐỈNH 
— La religion dans les limites de la simple raison, 1793 
(Trad. J. Gibelin. Vrin 1952). 


— Anthropologie đu poit de vue pragmafique, 1798 (Trad. 
M. Foucauft, Vrin 1964). - 


— Opus posiumum (Trad. )J. Gibelin, Vrin 1950). 


II. MẤY BIÊN KHẢO VỀ KANT 
- ALQUIÉ (Ferdinand), La morale đe Kani. Centre de 
documentation universitaire, 1966). 
¬ ALEXANDRE (Michel), Lecture de Kani. PUF 1961. 


- BARTHELEMY-MADAUE (Madeleine), Bergson 
aaversare đe Kan:. PUF 1965. 


— BOUTROUX (Emile), La philosophie de Kamt. Vrìn 1926, 
~ DAVAL (Roger), La métaphysiaue de Kant. PUF 1951. 


¬ DELEUZE Tào la philosophie criiaue đe Kant. PUE 
1963. 

~ HEIDEGGER (Martin), Kant er le probleme de la 
mẻtaphysique. Bản dịch Pháp văn của A. de Wawlhens 
và W. Biemel, Gallimard 1953. 

- KRUEGER (Gerhard), Criique e! motale chez Kant. Bản 
địch Pháp văn của M. Regnier. Beauchesne 1961, 


— LACROIX (lean), Kant et le Kantisme. ĐUF 1966. 


- MARTIN (Gottfried), Seience moderne et ontologie 
traditionnelle chez Kan!, Bản dịch Pháp văn của Jcan - 
Claude Pignet, PUF 1966. 


TRIẾT HỌC KANT 445 


PASCAL (Georges), La pensée đe Kant. Bordas 1957 
— VIALATOUX (Joseph), £a morale de Kan:. PUF 1960. 


VUILLEMINN ()Jules), L héritage Kantien et la révolution 
copernicienne. PUÚF 1954. 


- VUILLEMIN ()ules), PÖysique et mếtaphysique 
Kamiienes. PUF 1955. 


— WEIL (Eric), Probl¿emes Kantiens. Vrìin 1962. 


MỤC LỤC 


TỰA - Nhân dịp in lại lần thứ Ñ............. co... ii 5 
HỘI NIÊM VÀ VIÊN CÁN H tuy sau nsgsekeaginianieksekbuid 9 
NHẬP ĐỀ.......... `... ...ẽ..‹ẽ. . c5 31 
PHẦN THỨ NHẤT: 
Sinh hoạt trị thúc ca con NGƯỜI .............................ccc.e. 43 
CHƯƠNG I: Thế nào là một tri thức khoa học ?................... 48 
A.- Tính chất khoa học của khoa Luận lý ...................... 53 
B.- Tính chất khoa học của khoa Toán học.................... z4 
€.- Tính chất khoa học của khoa Vật lý học thuần túy . 62 
D - Có thể có khoa Siêu hình học không ?..................... T1 
CHƯƠNG II: Khả năng tri thức con người..................... 
Tiết l: Cảm giác học siêu nghiệm ...........................--.....- 
“Tiết 1L: Luận lý học siêu nghiệm .................................... 92 
1. Phân tích pháp các quan niệm ............................. 94 
II. Phân tích pháp các nguyên tắc.......................... 112 
CHƯƠNG III: Giới bạn của tri thức con người ..................... 135 
Tiết I: Những văng luận cúa lý trí thuần túy............... 140 
Tiết IL: Những tương phản của lý trí thuần túy ........... 149 


Tiết H1: Ý thể của lý trí thuần túy............................... 164 


TRIẾT HỌC KANT 447 


PHÂN THỨ HAI: 
Sinh hoạt đạo đức của con người ................................. 188 
CHƯƠNG I: Kant đặt vấn dễ sinh hoạt đạo đức thế nào 7 190 
1.- Ý thức đạo đức của mọi người.................................. 194 
1I.- Kant phê bình những học thuyết đạo đức 
xây trên thường nghiệm .........................--. so sinh 202 
IÍI.- Lập trường đạo đức của Kant .............................-.. 212 
CHƯƠNG II: Kant giải quyết vấn đề sinh hoạt đạo đức 
Chế nà 0 2 0n 0 08 03042111 52021x11 00162011231 15127211031201051612827 222 
Tiết I: Tự do và quy luật đạo đức................................- 925 
Tiết II: Tự do và tự chủ 
Tiết III: Tự đo và đối tượng của đạo đức.................... 271 
CHƯƠNG IIJ: Ý nghĩa thuyết đạo đức của Ñant.................. 28 
Tiết I: Vấn đề sự thiện toàn hảo.................................- 289 
Tiết II: Những định để của lý trí thuần túy 
tHứC hài: c1: 2 2220012 x56 2 3500241259106x6 26530141) 5x255294 297 
PHẦN THỨ BA: 
Yˆ HEH1H CÔN TEUOT2E0s6ix 210115110161 58 SA SG LÃ 2866161952500 112 11285 324 
CHƯƠNG I: Phán đoán thẩm mỹ... .... 886 
§(3510091003/111111 n8 18... ốc... 338 
Tiết 1L: Cái CAO Cả 223 001002 ng 1010 05240151228 atyEsi 354 
CHƯƠNG II: Phán đoán mục tiêu. ....................................... 388 
Tiết I: Bản chất của phán đoán mục tiêu .................... 384 
Tiết II: Biện chứng pháp của phán đoán mục tiêu...... 392 
Tiết III: Luận về phương pháp của phán đoán 
THUẾ ĐỀU 22126:120020122162c01240141551922411 234v 1Ễ0 03661248316 405 
G11 T7 acc. sẽ... 5.5. 424 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
43 Lò Đúc, Hà Nội - ĐT: (04) 8284725, 9719512 


TRIẾT HỌC KANT 
TRẤN THÁI BỈNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 
PHẠM NGỌC LUẬT 
Biên tập: THÁI HÀ 
Bìa & trình bày: NHẤT NHÂN 
Sửa bản in: TÂN AN 


Đmm vị liên doanh: 
CÔNG TY SÁCH 


"Thèiđda 


TH68IRHAIRBS9KESLYR 


1.000 cuốn, khổ l4. 5 x 20.5 cm, tại Xưởng In Bun VHTT/TPHCM. 
Số đăng ký KHXB: 1214/XB-QLXB/44- VHTT, CXB cấp ngày 24-8-04. 
Giấy TNKH ngày 04-01-05. In xong và nộp lưu chiếu Quý !I năm 2005. 


CÙNG MỘT TÁC GIÁ: 

» TRIẾT HỌC DESCARTES 

° NHỮNG SUY NIỆM SIÊU HĨNH HỌC 

« PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

s TRIẾT HỌC NHẬP MÔN 

« TRIẾT HỌC HIỆNSINH 

« VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG 


TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
\Luận án Tiến sĩ, 1os8 - bản ðịc) tiếng Việt +oOr| 


mait ehasøzhtrt@ ynlina Ebrnt 


